VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


——+2tX+e3-+~— 


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM 
HÁN TRUYÊN 


KINH H0A NGHIÊM 


Hán dịch: 
THẬT XOA NAN ĐÀ 


Việt dịch: THIỆN TRÍ -— Hiệu đính: TUỆ LIÊN 
TẠP NAM 


(TRỌN BỘ 5 TẬP) 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
PL. 2558 - DL. 2014 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG 
HOA NGHIÊM PHỔ HIẾN HẠNH NGUYÊN 
SÁM NGHI 


(PHẦN ÂM) 


LƯ HƯƠNG TÁN 


Lư hương sạ nhiệt 
Pháp giới mông huân 
Chư Phật hải hội tất diêu văn 
Tuỳ xứ kiết tường vân 
Thành ý phương ân 
Chư Phật hiện toàn thân. 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (1 iạy) 


NHỨT THIẾT CUNG KÍNH 


- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Tạng thế giới, đế 
võng sát trung, biến pháp giới thường trụ Phật. 
(1 lạy) 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Tạng thế giới, đế 
võng sát trung, biến pháp giới thường trụ 
Pháp. (1 /ạy) 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Tạng thế giới, đế 
võng sát trung, biến pháp giới thường trụ 
Tăng. (1 /ạy) 


(Cúng dường hương hoa) 


Thị chư chúng đẳng, các hồ quỳ, nghiêm trì 
hương hoa, như pháp cúng dường tận Liên 
Hoa Tạng thế giới hải, đế võng sát trung, viên 
dung vô ngại Tam bảo. 


Chư Phật tịnh Pháp thân, 
Công đức vô hữu lượng. 
Bất trụ diệt bất hoại, 

Trạm phục nhỉ thường an. 
Ngã sở chấp hương hoa, 
Giai tùng thảo mộc sanh. 
Phụng hiến ư Chư Phật, 
Trì thử tưởng cúng dường. 
Phát thân chư mao khổng, 
Linh nhứt nhứt mao khổng. 
Xuất vô số hương hoa, 
Nguyện cúng nhứt thiết Phật. 
Hoá thành hương hoa vân, 
Chư Phật ký thọ chỉ. 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


Ư thập phương thế giới, 
Thí vi tác Phật sự, 

Phổ huân vi chúng sanh, 
Giai phát Bồ đề tâm, 

Nhứt niệm thành Phật đạo. 


Nguyện thử hương hoa vân, biến mãn Liên 
Hoa Tạng thế giới hải, đế võng sát độ trung, dĩ 
Phổ Hiền nguyện lực cố, tất thành pháp cúng 
dường, tận hư không, biến pháp giới, thập 
phương tam thế nhứt thiết Phật sát, cực vi trần 
trung, vi trần số Phật, nhứt nhứt Phật sở, nan 
tư hải hội, tất hữu thượng diệu trùng trùng 
hương vân, hoa vân, hương du, hương đăng, 
quảng đại cúng dường, thường tác Phật sự. 


TÁN 
Ty Lô Giá Na Phật, 
Nguyện lực châu pháp giới, 
Nhứt thiết quốc độ trung, 
Hằng chuyển vô thượng luân. 
Phổ Hiền thân tướng như hư không, 


Y chơn nhỉ trụ phi quốc độ. 
Tuỳ chư chúng sanh tâm sở dục, 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


Thị hiện phổ thân đẳng nhứt thiết. 

Sát trần tâm niệm khả sở tri, 

Đại hải trung thuỷ khả ẩm tận. 

Hư không khả lượng, phong khả kế, 

Vô năng tận thuyết Phật công đức. (ạy) 

- Nhứt tâm kính lễ: Thập thân sơ mãn, 
Chánh giác thuỷ thành, bất ly Diêm Phù nhỉ 
thăng thiên thượng, biến châu pháp giới, vô 
tận thân vân, Đại Ty Lô Giá Na Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Sắc Cứu Cánh thiên 
thượng, đại bảo liên hoa trung, viên mãn báo 
thân, Tỳ Lô Xá Na Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bất động tịch tràng, du 
hoá Lộc Uyển, thập phương phân thân, Thích 
Ca Văn Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bính phục ứng hiện, 
Cực Lạc thế giới, phổ thâu viên nhơn, hoa 
trung thọ ký A Di Đà Phật. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm Kinh 
trung, thập phương vân tập, phát từ tán định, 
phổ hiện kỳ điền, vãn cổ kiếp hải, sát trần số 
Phật. 

- Nhất tâm kính lễ: Hoa Nghiêm thế giới, 
đế võng sát trung, vi trần Chư Phật. 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


- Nhứt tâm kính lễ: Quảng đại tất bị căn 
bổn pháp luân, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm kinh, đại bất tư nghị viên dung pháp 
bảo. (3 /qy) 

- Nhứt tâm kính lễ: Thích Ca sở thuyết 
quyến thuộc kinh đẳng, thập phương Phật vi 
trần số Kinh, nhứt thiết pháp môn Tu đa la tạng. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bồ đề đạo tràng, Phật 
quả Hội chủ, nhập Tỳ Lô Giá Na tạng thân 
Tam muội, thuyết Như Lai y chánh quả pháp, 
Hoa Nghiêm thượng thủ, Phổ Hiền Bồ tát, 
đồng thời vân tập, biến châu pháp giới, chư 
đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Phổ Quang Minh điện, 
Thập tín Hội chủ, Thập thủ Bồ tát thuyết Thập 
tín pháp, Hoa Nghiêm thượng thủ, Văn Thù Sư 
Lợi Bồ tát, đồng thời vân tập, biến châu pháp 
giới, chư Đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đao Lợi thiên cung, 
Thập trụ Hội chủ, nhập Bồ tát Vô lượng 
phương tiện Tam muội, thuyết Thập trụ pháp, 
Pháp Huệ Bồ tát, đồng thời vân tập, biến châu 
pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Dạ Ma thiên cung, 
Thập hạnh Hội chủ, nhập Bồ tát Thiện tư duy 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


Tam muội, thuyết Thập hạnh pháp, Công Đức 
Lâm Bồ tát đồng thời vân tập biến châu pháp 
giới chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đâu Suất thiên cung, 
Thập Hồi hướng Hội chủ, nhập Bồ tát Trí 
quang Tam muội, thuyết Thập Hồi hướng pháp, 
Kim Cang Tràng Bồ tát đồng thời vân tập, 
biến châu pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Tha Hoá Tự Tại thiên 
cung, Thập địa Hội chủ, nhập Bồ tát Đại trí 
huệ quang minh Tam muội thuyết Thập địa 
pháp, Kim cang tạng Bồ tát đồng thời vân tập 
biến châu pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Trùng hội Phổ Quang 
Minh điện Như Lai vị Đẳng diệu giác vi Hội 
chủ, nhập Sát na tế Tam muội, thuyết tăng kỳ 
tuỳ hảo pháp, Phổ Hiền đẳng nhứt thiết Bồ tát, 
thuyết Đẳng diệu giác pháp, đồng thời vân tập, 
biến châu pháp giới, chư đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Tam hội Phổ Quang 
Minh điện, đốn chương Đại hạnh Hội chủ, 
nhập Phật Hoa Nghiêm Tam muội, thuyết nhị 
thiên hạnh pháp, Phổ Hiền Bồ tát đồng thời 
vân tập, biến châu pháp giới chư đại Bồ tát 
Ma ha tát. 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


- Nhứt tâm kính lễ: Thệ Đa Lâm viên, Như 
Lai vi Quả Pháp giới Hội chủ, nhập Sư tử Tần 
thân Tam muội, thuyết quả pháp giới, chúng 
hải đốn chứng, Phổ Hiền Bồ tát Đẳng Ngũ Bá 
Bồ tát đồng thời vân tập, biến châu pháp giới, 
chư Đại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bị chương tín vị, huyền 
diệu cai thâu, Hiền Thủ Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Thỉnh diễn Thập địa, 
nhứt thừa lục tướng Giải Thoát Nguyệt Bồ tát 
Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Khởi minh Thập 
định, Đẳng giác nhơn duyên, Phổ Nhãn Bồ 
tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Phát huy thâm vi, nan 
tư số pháp, Tâm Vương Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hiển thị Phật quả, Bất 
tư nghị pháp, Thanh Liên Hoa Tạng Bồ tát Ma 
ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Thân thọ tuyên thị, 
tam trùng đốn viên, Bảo Thủ Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Tư tuần xuất hiện, 
Diệu giác quả mãn, Như Lai tánh khởi, Diệu 
Đức Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Vân hưng bách vấn, 


<g: 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


đốn phát viên dung, Phổ Huệ Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm Kinh 
trung, thất xứ cửu hội, hổ chương chủ bạn, 
Viên Minh Diệu Trí Chư Phật, Tổ sư, Văn Thù 
Sư Lợi Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm Kinh 
trung, Thiện Tài sở tham, bách thành thiện 
hữu, bất tư nghị hoá, du hí thần thông, ngũ 
thập ngũ viên, chư Thiện tri thức, vi trần số 
Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Viên thông vô ngại, 
châu biến thập phương, cư Phổ Đà Sơn, đại bỉ 
phổ tế, Quán Tự Tại Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: An trụ Tỳ Lô trang 
nghiêm lầu các, Bổ xứ Từ tôn Di Lặc Bồ tát Ma 
ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Hoa Nghiêm hội 
thượng, phát Bồ đề tâm, nam cầu chư hữu, 
nhứt sanh thành biện, vô thượng viên cơ 
Thiện Tài Bồ tát Ma ha tát. 

- Nhứt tâm kính lễ: Bồ đề thọ nội, sư tử toà 
trung, mỉ gian xuất hiện, Phật sát trần số, Hoa 
Nghiêm hải hội, Hoa Tạng giới trung, trùng 
trùng trùng trùng, vô tận vô tận, thập phương 
tam thế nhứt thiết Bồ tát Ma ha tát. 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


- Nhứt tâm kính lễ: Thệ Đa Lâm mạt hội 
chỉ trung, Xá Lợi Phất đẳng, ngũ bá Thanh 
văn, lục thiên Ty kheo, thập phương Phật 
sát, nhứt thiết Thanh văn, Duyên giác, Hiền 
Thánh Tăng. 

- Nhứt tâm phụng vị Hoa Nghiêm Kinh 
trung, Chấp Kim Cang thần, Thân chúng thần, 
Túc hành thần, Đạo Tràng thần, Chủ thành, 
Chủ địa, Chủ sơn, Chủ lâm, Chủ dược, Chủ giá, 
Chủ hà, Chủ hải, Chủ thuỷ, Chủ hoá, Chủ 
phong, Chủ không, Chủ phương, Chủ dạ, Chủ 
trú đẳng thần, Thiên, Long, Bát bộ, Thích 
Phạm Thiên vương cập Nhựt Nguyệt Thiên tử, 
Nhứt Thiết Thánh chúng, kính lễ thường trú 
Tam bảo. 

- Nhứt tâm Kính lễ: Hoa Nghiêm sám chủ, 
tu đại nguyện vương, biến thâu huyền diệu, 
Phổ Hiền Bồ tát Ma ha tát. 


SÁM HỐI 


Ngã dữ chúng sanh vô thuỷ sở tác nhứt 
thiết tội chướng, duy nguyện Tam bảo, ai mẫn 
bạt tế, đốn khứ ngu nghiệp, phiên tác định 
nhơn, thân tâm tề không, tội phước vô chủ, 
liễu kiến chơn tánh đẳng Phật pháp thân, tam 
nghiệp tội khiên thành tam giải thoát, lục căn 


¬èI'Ïz 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


trọng chướng phiên tác lục thông. 


Phổ vị tứ ân tam hữu, cập pháp giới chúng 
sanh, tất nguyện đoạn trừ chư chướng, quy 
mạng sám hối. 


LỄ NIỆM QUÁN TƯỞNG 
PHÁT NGUYỆN VĂN 
Khể thủ Hoa Nghiêm chơn tánh hải, 
Chủng chủng quang mỉnh biến chiếu tôn, 
Phổ Hiền vạn hạnh sở trang nghiêm, 
Nhứt thiết chơn như pháp giới tạng. 
Long Thọ long cung thân tụng ức, 
Thật Xoa Vu Điền xiển vỉ ngôn, 
Nhứt thừa viên đốn diệu pháp môn, 
Kiến tánh thành Phật chơn bí điển. 
Thủ bản mục quan, tâm khẩu tụng, 
Đương tri túc hữu đại nhơn duyên, 
Kiến văn tuỳ hỷ phát Bồ đề, 
Cứu cánh viên thành Tát bà nhã. 
Nam mô Tỳ Lô giáo chủ Hoa Nghiêm Từ 
tôn; điển bảo kệ chỉ kim văn, bố loan hàm chỉ 


ngọc trục, trần trần hỗn nhập, sát sát viên 
dung, thập triệu cửu vạn ngũ thiên tứ thập 


si 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


bát tự, nhứt thừa viên giáo, Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kính. 


Nhược nhơn dục liễu tri, 
Tam thế nhứt thiết Phật, 
Ưng quán pháp giới tánh, 
Nhứt thiết duy tâm tạo. 
Thường nguyện cúng dường thường 
cung kính, 

Thất xứ cửu hội Phật, Bồ tát, 
Thường nguyện chứng nhập thường 

tuyên thuyết, 
Ngũ châu tứ phần Hoa Nghiêm Kinh. 
Nguyện như Thiện Tài Bồ tát, 
Nguyện như Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, 
Nguyện như Di Lặc Bồ tát, 
Nguyện như Phổ Hiền Bồ tát. 
Nguyện như Quan Thế Âm Bồ tát, 
Nguyện như Tỳ Lô Giá Na Phật. 


Dĩ thử phát nguyện công đức, nguyện dĩ tứ 
ân tam hữu, pháp giới nhứt thiết chúng sanh, 
tiêu vô thuỷ dĩ lai, tận pháp giới, hư không 
giới vô lượng tội cấu. Nguyện dĩ tứ ân tam hữu, 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN ÂM 


pháp giới nhứt thiết chúng sanh, giải vô thuỷ 
dĩ lai, tận pháp giới hư không giới vô lượng oan 
nghiệp. Nguyện dĩ tứ ân, tam hữu, pháp giới 
nhứt thiết chúng sanh, tận vô thuỷ dĩ lai, tận 
pháp giới, hư không giới, vô lượng phước trí. 


Đồng du Hoa Tạng trang nghiêm hải, 

Đồng nhập Bồ đề đại đạo tràng. 

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh. 

Nam mô Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ tát. 


KHAI KINH KỆ 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa. 
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG 


(PHẦN NGHĨA) 


BÀI TÁN LƯ HƯƠNG 


Lò hương vừa cháy đỏ, 
Pháp giới đã khắp xông, 
Biển hội Chư Phật thảy nghe thơm, 
Mây lành theo chỗ kết đều, 
Lòng thành ân đức ân cần dâng lên, 
Chư Phật hiện rõ toàn thân, 
Điện tiền chứng giám tâm cầu của con. 
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. 
(3 lần) 


MỘT LÒNG CUNG KÍNH 


- Nhất tâm kính lễ: Chư Phật thường tại ở 
trong Hoa Tạng thế giới, trong lưới biển cõi, 
trong khắp pháp giới. (1 iạy) 

- Nhất tâm kính lễ: Chư Pháp thường còn 
trong Hoa Tạng thế giới, trong lưới biển cõi, 
trong khắp pháp giới. (1 !ạy) 

- Nhất tâm kính lễ: Chư Tăng thường ở 
trong Hoa Tạng thế giới, trong lưới biển cõi, 


s52 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


trong khắp pháp giới. (1 lạy) 


(Cúng dường hương hoa) 


Các con đây hết thảy đều quỳ, tay cầm 


hương hoa, đúng pháp cúng dường Tam bảo 
tận biển thế giới Liên Hoa Tạng, trong lưới cõi 
nước nhiều vô tận. 


Pháp thân Phật thanh tịnh, 
Công đức nhiều không lường, 
Không ở, không hư mất, 
Trong lặng thường ở yên. 
Chúng con cầm hương hoa, 
Thảy đều bằng thảo mộc, 
Cung kính dâng lên Phật, 
Dùng đó mà cúng dường. 

Lỗ chân lông toàn thân, 
Thảy thảy đều phóng ra, 

Vô số hương hoa thơm, 
Nguyện cúng thảy Chư Phật. 
Hoá thành mây hương hoa, 
Được Chư Phật nhận lấy, 
Nơi thế giới mười phương, 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


Cúng dường làm Phật sự. 

Xông khắp các chúng sanh, 

Khiến phát Bồ đề tâm, 

Một niệm thành Phật đạo. 

Cầu xin mây hương hoa này, tỏ khắp biển 
thế giới Liên Hoa Tạng, trong cả lưới biển cõi, 
và do sức nguyện lực Phổ Hiền mà thảy thành 
pháp cúng dường dâng lên hết thảy vi trần số 
Phật ba đời trong thảy cõi tột nhỏ cả mười 
phương, tận cõi hư không, cùng khắp pháp 
giới. Nơi mỗi mỗi Đức Phật, giữa biển chúng 
hội nhiều không bàn, đều có muôn vạn lớp 
mây hương thơm thượng diệu, mây hoa, mây 
dầu, mây đèn, cúng dường rộng lớn, thường 
làm Phật sự. 


TÁN 
Phật Tỳ Lô Giá Na, 
Sức nguyện khắp pháp giới, 
Trong thảy các cõi nước, 
Thường chuyển luân Vô thượng. 
Thân thể Phổ Hiền như hư không, 
Ở trong chơn như, chẳng cõi nào, 


Tuỳ tâm sở thích của quần chúng, 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


Khắp thị hiện thân đủ tận cùng. 

Tâm niệm cõi nhiều đếm biết được, 

Nước trong biển lớn uống hết được, 

Đong được hư không, tính được gió, 

Mà không nói hết công đức Phật. (!qy) 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Tỳ Lô Giá Na Phật, 
mới tròn đầy mười thân, mới thành Chánh 
giác, chẳng rời Diêm Phù Đề mà bay lên cõi 
trời, thân nhiều vô tận, cùng khắp pháp giới. 

- Nhất tâm kính lễ: Đấng Lô Xá Na Phật, 
báo thân viên mãn, trong hoa sen quý trên cối 
trời Sắc Cứu Cánh. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Thích Ca Văn Phật, 
hội trường vắng lặng bất động, phân thân 
mười phương, dạo đi hoá độ tại Lộc Uyển. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức A Di Đà Phật, ứng 
hiện sáng chói, lên cõi Cực Lạc, khắp tiếp 
nhận kẻ nhơn duyên viên mãn mà thọ ký cho 
vào trong hoa sen. 

- Nhất tâm kính lễ: Vi trần số Phật từ vạn 
kiếp xưa, mười phương nhóm đến trong Kinh 
Hoa Nghiêm, khắp hiện trước mắt trong thiền 
định, phát lời khen ngợi. 

- Nhất tâm kính lễ: Vi trần Chư Phật trong 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


lưới biển cõi của thế giới Hoa Nghiêm. 

- Nhứt tâm kính lễ: Kinh Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm, pháp báu lớn viên 
dung không thể nghĩ bàn, rộng lớn hoàn toàn 
đầy đủ, pháp luân căn bản. (3 !ay) 

- Nhứt tâm kính lễ: Thảy các kinh phụ 
khác mà Đức Thích Ca đã thuyết pháp, kinh 
nhiều như số vi trần cõi Phật mười phương, 
hết thảy pháp môn kho tạng Tu đa la. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Bồ tát Phổ Hiền, 
đồng dẫn đầu của Hoa Nghiêm, đấng Hội chủ 
được quả Phật, tại đạo tràng Bồ đề nhập Tam 
muội Ty Lô Giá Na Tạng thân mà nói pháp 
nương vào chánh quả của đức Như Lai, cùng 
với các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp 
giới đều đến nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Văn Thù, 
đấng Hội chủ môn Thập tín, đấng Thập thủ Bồ 
tát nói pháp Thập tín, đấng dẫn đầu Hoa 
Nghiêm tại điện Phổ Quang Minh, cùng với 
các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp giới 
đồng đến nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Pháp Huệ, 
đấng Hội chủ pháp môn Thập trụ, tại cung 
trời Đao Lợi, nhập vào Tam muội Vô lượng 
phương tiện của Bồ tát mà nói pháp Thập trụ, 


-10- 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


cùng với các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp 
pháp giới đồng đến nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Công Đức 
Lâm, đấng Hội chủ môn Thập hạnh, tại cung 
trời Dạ Ma, nhập Tam muội Thiện tư duy của 
Bồ tát mà nói pháp Thập hạnh, cùng với các 
đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp giới đông 
đều nhóm hội. 

- Nhất tâm kính lễ: Đức Bồ tát Kim Cang 
Tràng, Đấng Hội chủ môn Thập hồi hướng, tại 
cung trời Đâu Suất, nhập Tam muội Trí quang 
của Bồ tát mà nói pháp Thập hồi hướng, cùng 
với các Đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp 
giới đồng nhóm hội về. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Bồ tát Kim Cang 
Tạng, Đấng Hội chủ môn Thập địa, tại cung 
trời Tha Hoá Tự Tại, nhập Tam muội Đại trí 
huệ Quang minh của Bồ tát mà nói pháp Thập 
địa cùng với các đại Bồ tát Ma ha tát cùng 
khắp pháp giới đông đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Như Lai, vì các bậc 
Diệu giác mà làm Hội chủ, lần thứ nhì ở trong 
hội tại điện Phổ Quang Minh nhập Tam muội 
Sát na tế, nói vô số pháp Tuỳ hảo, đức Phổ 
Hiền cùng hết thảy các Bồ tát nói các pháp 
Diệu giác, cùng các đại Bồ tát Ma ha tát cùng 


z7 ) 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


khắp pháp giới đồng đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Bồ tát Phổ Hiền, 
đấng Hội chủ sắp bày sáng tỏ môn Đại hạnh, 
lần thứ ba ở hội Điện Phổ Quang Minh, nhập 
Tam muội Hoa Nghiêm của Phật mà nói pháp 
hai ngàn hạnh cùng các đại Bồ tát Ma ha tát 
cùng khắp pháp giới đồng đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đức Như Lai làm Hội 
chủ môn Quả pháp giới tại rừng Thệ Đa Lâm, 
nhập Tam muội Sư tử Tần thân mà nói Quả 
pháp giới, biển đại chúng chứng đắc ngay, đức 
Bồ tát Phổ Hiền với năm trăm vị Bồ tát, cùng 
các đại Bồ tát Ma ha tát cùng khắp pháp giới 
đồng đến nhóm hội. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đại Bồ tát Hiền Thủ, 
hoàn bị sáng tỏ địa vị trên kết thúc bao gồm. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Giải Thoát 
Nguyệt thỉnh câu diễn nói môn Thập địa, một 
thừa sáu tướng. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Phổ Nhãn, 
mở bày khai sáng môn Thập định, nhơn duyên 
Đẳng giác. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Tâm Vương, 
phát huy pháp vi diệu sâu xa, số nhiều không 
thể nghĩ bàn. 


s7Ï< 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Thanh Liên 
Hoa Tạng, hiển bày quả Phật, pháp không thể 
nghĩ bàn. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Bảo Thủ, 
đích thân thọ lãnh để tuyên bày, ba lần sắp 
đặt hoàn toàn. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Như Lai 
Tánh Khởi Diệu Đức, xuất hiện hỏi pháp quả 
tròn đầy Diệu giác. 

- Nhứt tâm kính lễ: Đại Bồ tát Phổ Huệ, mở 
bày trăm câu hỏi, sắp đặt phát tâm hoàn toàn. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Văn Thù Sư 
Lợi, Chư Phật Tổ sư, tại bảy nơi, chín hội 
trong Kinh Hoa Nghiêm, chủ bạn làm sáng tỏ 
cho nhau, khai sáng tròn đầy diệu trí. 

- Nhất tâm kính lễ: Các đấng Thiện tri 
thức cùng số vi trần đại Bồ tát trong Kinh Hoa 
Nghiêm mà Ngài Thiện Tài đã đến hỏi, các 
đấng thiện hữu nơi trăm thành, hoá hiện thần 
thông không thể nghĩ bàn, năm mươi lăm vị 
đại Thiện tri thức giữ các nơi. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Quán Tự 
Tại, tròn thông vô ngại, cùng khắp mười 
phương, ở núi Phổ Đà, đại bi cứu khổ. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Di Lặc, đấng 


si ty 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


Bổ xứ Đại từ Đại thiên tôn, đang ở lầu đài Tỳ 
Lô trang nghiêm. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Thiện Tài 
trong hội Hoa Nghiêm, phát tâm Bồ đề đi về 
phương nam cầu Thiện tri thức, một đời làm 
xong, tròn đầy khéo giải vô thượng. 

- Nhất tâm kính lễ: Thảy các Đấng Bồ tát 
mười phương ba đời nhiều trùng trùng vô tận 
trong Hoa Tạng thế giới, tại biển hội Hoa 
Nghiêm, xuất hiện nhiều như số vi trần cõi 
Phật trong luồng ánh sáng giữa chặn mày 
Phật, ngồi trên toà sư tử dưới cây Bồ đề. 

- Nhất tâm kính lễ: Ngài Xá Lợi Phất, năm 
trăm vị Thanh văn, sáu ngàn vị Ty kheo trong 
hội chót ở rừng Thệ Đa Lâm, cùng hết thảy 
các vị Thanh văn, Duyên giác, Hiền Thánh 
Tăng các cối Phật mười phương. 

- Nhất tâm cúng lễ: Chư Thần Chấp Kim 
Cang, thần Thân chúng, thần Túc hành, thần 
Đạo tràng, thần Chủ thành, thần đất, thần núi, 
thần rừng, thần thuốc men, thần trồng tỉa, 
thần sông, thần biển, thân nước, thân lửa, 
thần gió, thần Hư không, thần phương hướng, 
thần đêm, thần ngày, các Thiên Long Bát bộ, 
Thích Phạm Thiên vương cùng mặt trăng mặt 
trời, hết thảy đại chúng các Thánh đang kính 


s 7 3úu 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


lễ thường trú Tam bảo trong Kinh Hoa Nghiêm. 

- Nhất tâm kính lễ: Đại Bồ tát Phổ Hiền, 
đấng chủ sám Hoa Nghiêm, đấng vua tu hành 
đại nguyện, khắp gồm thâu huyền diệu. 


SÁM HỐI 


Con với chúng sanh từ đời vô thuỷ đã làm 
nên tội chướng, nguyện xin Tam bảo thương 
xót cứu độ, rửa sạch nghiệp ngu, đổi thành 
nhơn thanh tịnh, thân tâm đồng như hư không, 
không chủ tội phước, thấy được chơn tánh, 
được thân Phật pháp, tội báo ba nghiệp đổi 
thành ba giải thoát, chướng nặng sáu căn trở 
thành sáu thần thông. 

Khắp vì bốn ân ba cõi, cùng chúng sanh 
trong pháp giới đều nguyện dứt trừ các 
chướng mà quay về sám hối. 


KT 0E 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


BÀI VĂN LỄ NIỆM QUÁN TƯỞNG 


Cúi lễ Hoa Nghiêm biển chơn tánh, 
Lạy đấng Quang Minh khắp chiếu sáng, 
Vạn hạnh Phổ Hiền chỗ trang nghiêm, 
Trong thảy chơn như kho pháp giới. 
Long Thọ đọc nhớ tại Long cung, 

Thật Xoa Vu Điền mở nên lời, 

Nhất thừa viên đốn pháp môn diệu, 
Bí Điển kiến tánh thành Phật đây. 

Ai được mắt nhìn, tâm miệng tụng, 
Người này tức có đại nhơn duyên, 
Thấy nghe mừng rỡ phát Bồ đề, 

Rốt ráo viên thành Nhất thiết trí. 


Kính lạy Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa 


~Z ° ~“ .-. ~ 
Nếu ai muôn hiểu rõ, 


Thảy Chư Phật ba đời, 


Nghiêm của đấng Tỳ Lô Giáo chủ Hoa Nghiêm 
Từ tôn, diễn bày kệ báu kim văn, trục xe ngọc 
báu chuông đồng gióng lên, nhập vào thảy cõi 
vi trần, viên dung tròn khắp nơi nơi cõi nào, 
mười triệu chín vạn năm ngàn, bốn mươi tám 
chữ nhất thừa viên dung. 


s25 - 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


Hãy quán tánh pháp giới, 
Tất cả do tâm tạo. 
Thường nguyện cúng dường thường 

cung kính, 
Chư Phật, Bồ tát nơi chín hội, 
Thường nguyện chứng nhập thường 

tuyên nói, 
Bốn phần Hoa Nghiêm trên năm châu. 
Nguyện như Thiện Tài Bồ tát, 
Nguyện như Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, 
Nguyện như Di Lặc Bồ tát, 
Nguyện như Phổ Hiền Bồ tát. 
Nguyện như Quán Thế Âm Bồ tát, 
Nguyện như Tỳ Lô Giá Na Phật. 


Dùng công đức phát nguyện này, xin đem 
cho bốn ơn ba cõi, hết thảy chúng sanh trong 
pháp giới, để tiêu trừ vô lượng tội ác từ đời vô 
thuỷ đến nay, tận tột pháp giới, cùng cõi hư 
không. Nguyện cùng bốn ơn ba cõi, cùng hết 
thảy chúng sanh trong pháp giới, giải trừ vô 
lượng oan nghiệp từ đời vô thuỷ đến nay, tận 
tột pháp giới, cùng cõi hư không. Nguyện cùng 
bốn ơn ba cõi, cùng hết thảy chúng sanh trong 


z:ĐỂ + 


NGHI THỨC TRÌ TỤNG SÁM HOA NGHIÊM - PHẦN NGHĨA 


pháp giới, chứa nhóm vô lượng phước trí từ 
đời vô thuỷ đến nay, tận tột pháp giới, cùng 
cõi hư không. 


Đồng đi đến biển Hoa Tạng Trang Nghiêm, 
Đồng nhập vào đại đạo tràng Bồ Đề, 
Nam mô Đại Phương Quảng Phật 

Hoa Nghiêm Kinh, 
Nam mô Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ tát. 


KHAI KINH KỆ 


Pháp mầu sâu xa cao tột cùng, 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp thay, 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, 
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật chơn. 
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ tát Ma ha tát. 
(3 lần) 


Thy 


.Ð8 < 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT HOA NGHIÊM 


Ngài Tam Tạng Sa môn Thật-xoa-nan-đà ở nước Vụ Điền, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN 


NHẬP VÀO PHÁP GIỚI 


(tiếp theo) 


Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử ở nơi cư sĩ 
Minh Trí được nghe môn Giải thoát đó rồi, thì 
dạo qua biển phước đức đó, sửa sang ruộng 
phước đức đó, ngưỡng trông núi phước đức đó, 
hướng về bến phước đức đó, mở kho phước 
đức đó, quán pháp phước đức đó, thanh tịnh 
xe phước đức đó, nếm mùi vị những phước đức 
đó, sanh sức phước đức đó, thêm sức mạnh 
của phước đức đó. 

Rồi lần lần mà đi, hướng đến thành Sư Tử, 
tìm cầu cùng khắp vị Trưởng giả Bảo Kế, thấy 
vị Trưởng giả này ở giữa chợ, liền đi đến đảnh 
lễ dưới chân Ngài, nhiễu quanh vô số vòng, rồi 
đứng chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! 


“202 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tôi trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, mà chưa biết Bồ tát phải làm thế 
nào để học hạnh Bồ tát? Phải làm thế nào để 
tu đạo Bồ tát? Lành thay! Đức Thánh! Xin vì 
tôi mà nói cho các đạo Bồ tát, để tôi theo 
đường này mà đến Nhất thiết trí. 

Bấy giờ Vị Trưởng giả cầm tay Thiện Tài, 
dắt đến chỗ Ngài ở, chỉ nhà của Ngài mà bảo 
Thiện Tài rằng: Này người Thiện nam! Hãy 
xem nhà ta. 

Thiện Tài thấy nhà ấy sáng sạch thanh 
tịnh, làm bằng vàng ròng, tường bằng chất bạc, 
điện bằng pha lê, ngọc lưu ly xanh làm lầu gác, 
xa cừ mầu báu đem làm cột trụ; trăm ngàn thứ 
báu cùng khắp trang nghiêm, ngọc Ma ni đỏ 
làm toà sư tử, màn trướng bằng ngọc Ma nỉ, 
lưới bằng châu báu che phủ ở trên, ao bằng 
ngọc báu mã não đầy tràn nước thơm, vô 
lượng cây báu sắp hàng bao quanh. Nhà đó 
rộng lớn, mười từng tám cửa. 

Thiện Tài vào rồi, lần lượt quán sát, thấy 
từng dưới hết bố thí những thức ăn uống. 


Thấy từng thứ nhì bố thí các y phục quý báu. 


Thấy từng thứ ba bố thí hết thảy đồ vật 
trang nghiêm báu. 


- 30 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thấy từng thứ tư bố thí các gái đẹp và thảy 
thứ châu báu mầu quý. 


Thấy từng thứ năm có các Bồ tát nhóm đến, 
cả đến Bồ tát địa thứ năm, diễn nói các pháp 
lợi ích thế gian, thành tựu hết thảy môn Đà la 
nỉ, các ấn Tam muội, các hạnh Tam muội, trí 
huệ quang mỉnh. 


Thấy từng thứ sáu có các Bồ tát đều đã 
thành tựu trí huệ sâu xa, thông đạt liễu sáng 
các tánh pháp, thành tựu môn vô chướng ngại 
Tam muội tổng trì rộng lớn, chỗ làm vô ngại, 
chẳng ở trong hai pháp, ở trong các đạo tràng 
trang nghiêm mầu diệu nhiều không thể nói 
mà cùng nhau nhóm hội, phân biệt chỉ bày 
môn Trí huệ Ba la mật, như là: Môn Bát nhã 
Ba la mật kho vắng lặng, môn Bát nhã Ba la 
mật khéo phân biệt trí các chúng sanh, môn 
Bát nhã Ba la mật chẳng thể động chuyển, 
môn Bát nhã Ba la mật ly dục quang minh, 
môn Bát nhã Ba la mật chẳng thể hàng phục, 
môn Bát nhã Ba la mật vòng ánh sáng chiếu 
chúng sanh, môn Bát nhã Ba la mật kho tạng 
như biển, môn Bát nhã Ba la mật Phổ nhãn xả 
đắc, môn Bát nhã Ba la mật nhập vào kho vô 
tận, môn Bát nhã Ba la mật hết thảy biển 
phương tiện, môn Bát nhã Ba la mật nhập vào 


sử [2= 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hết thảy biển thế gian, môn Bát nhã Ba la mật 
vô ngại biện tài, môn Bát nhã Ba la mật tuỳ 
thuận chúng sanh, môn Bát nhã Ba la mật ánh 
sáng vô ngại, môn Bát nhã Ba la mật thường 
quán duyên đời trước mà giăng mây pháp. 
Diễn nói trăm vạn vô số môn trí huệ Ba la mật 
như vậy. 

Thấy từng thứ bảy có các Bồ tát đã đắc 
được pháp nhẫn như tiếng dội, dùng trí 
phương tiện mà phân biệt quán sát để được 
thoát ly, có thể nghe hết các chánh pháp của 
Chư Phật. 

Thấy từng thứ tám có vô lượng Bồ tát 
nhóm họp trong đó thảy đều đã được thần 
thông không còn thối đoạ, có thể dùng một 
tiếng cùng khắp các cõi mười phương, thân 
các Ngài hiện khắp hết thảy đạo tràng, tận 
cùng pháp giới đâu cũng khắp cả, vào khắp 
cảnh giới Phật, khắp thấy thân Phật, khắp làm 
vị dẫn đầu trong các chúng hội của Chư Phật, 
diễn nói các pháp. 

Thấy từng lầu thứ chín có các Bồ tát còn 
một đời nữa thành Phật hội họp trong đó. 

Thấy từng lâu thứ mười có hết thảy các 
Đức Như Lai nhóm họp trong đó, từ khi mới 
phát tâm tu hạnh Bồ tát ra khỏi sanh tử, 


ˆ17% 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thành tròn đại nguyện và sức thân thông 
thanh tịnh cõi Phật, đạo tràng chúng hội 
chuyển chánh pháp luân điều phục chúng 
sanh. Như vậy, hết thảy đều làm cho thấy rõ. 

Thiện Tài thấy các việc như vậy rồi liền 
thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Do duyên gì mà 
thành chúng hội thanh tịnh này? Gieo căn 
lành gì mà được quả báo này? 

Vị Trưởng giả nói: Này người Thiện naml 
Ta nhớ lại đời quá khứ, trải hơn số kiếp như 
số vi trần cõi Phật, có thế giới tên là Viên Mãn 
Trang Nghiêm. Đức Phật ở đó hiệu là Vô Biên 
Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm 
Vương Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, đầy đủ 
mười danh hiệu. Đức Phật đó vào thành, ta 
tấu nhạc lên và đốt một nén hương để cúng 
dường. Ta đem công đức đó hồi hướng ba chỗ 
là: Vĩnh viễn xa la hết thảy nghèo cùng khốn 
khổ, thường thấy Chư Phật và Thiện tri thức, 
thường nghe chánh pháp. Do đó mà được quả 
báo này. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết môn Giải 
Thoát Kho Báu Vô Lượng Phước Đức của Bồ 
tát này thôi. Như các đại Bồ tát được những 
kho công đức báu nhiều không thể nghĩ bàn, 
nhập vào biển thân vô phân biệt của Như Lai, 


- 33- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thọ nhận mây pháp vô thượng vô phân biệt, tu 
đủ đạo công đức vô phân biệt, khởi sanh lưới 
hạnh Phổ Hiền vô phân biệt, nhập vào cảnh 
giới Tam muội vô phân biệt, đồng căn lành Bồ 
tát vô phân biệt, ở vào chỗ Như Lai đã ở vô 
phân biệt, chứng đắc được ba đời bình đẳng vô 
phân biệt, ở trong cảnh giới con mắt thấy 
khắp vô phân biệt, ở trong hết thảy kiếp 
không có nhàm chán, thì ta làm sao biết được, 
nói được hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía Nam của đây 
có một cõi nước tên là Đằng Căn. Nước đó có 
thành trì tên là Phổ Môn. Trong thành có vị 
Trưởng giả tên là Phổ Nhãn. Ngươi đến đó hỏi 
Ngài xem Bồ tát phải làm cách nào để học 
hạnh Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử đảnh lễ chân 
Ngài, đi nhiễu quanh vô số vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

Lúc bấy giờ, Thiện Tài Đồng tử đã nghe 
môn Giải thoát nơi vị Trưởng giả Bảo Kế rồi, 
được nhập sâu vào vô lượng tri kiến của Chư 
Phật, yên vững trong vô lượng thắng hạnh của 
Bồ tát, thấu rõ vô lượng phương tiện của Bồ 
tát, mong cầu vô lượng pháp môn của Bồ tát, 
hoàn toàn vô lượng tin hiểu của Bồ tát, minh 


223/42 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


lợi các căn vô lượng của Bồ tát, thành tựu vô 
lượng vui thú của Bồ tát, thông đạt vô lượng 
hạnh môn của Bồ tát, thêm lớn vô lượng 
nguyện lực của Bồ tát, dựng lên cờ không ai 
thắng nổi của Bồ tát, khởi sanh trí Bồ tát, 


chiếu pháp Bồ tát. 


Rồi lần lần đi đến nước Đằng Căn tìm hỏi 
thành Phổ Môn. Tuy trải qua nhiều gian lao, 
nhưng chẳng sợ mệt nhọc, chỉ nhớ chơn chánh 
lời dạy của Thiện tri thức, nguyện thường gần 
gũi hầu hạ cúng dường, kìm chế các căn, lìa 
các phóng dật buông lung, sau đó mới thấy 
được thành Phổ Môn, có trăm ngàn thôn trang 
bao quanh cùng khắp, thành trì cao lớn, đường 
sá rộng bằng. Thiện Tài thấy vị Trưởng giả, 
liền đi đến chỗ Ngài, đối trước đảnh lễ, rồi 
đứng chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh 
tôi trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, nhưng chưa biết Bồ tát phải làm 
thế nào để học hạnh Bồ tát? Phải làm thế nào 
để tu đạo Bồ tát? 

Vị Trưởng giả nói rằng: Lành thay! Lành 
thay! Này người Thiện nam! Ngươi đã phát 
được tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
rồi. Này người Thiện nam! Ta biết hết thảy các 
bệnh của chúng sanh. Những bệnh phong, 


sửi Sia 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hoàng, đàm, nhiệt, quỷ mị, sâu, độc, cho đến bị 
nước lửa làm hại, như vậy, hết thảy bệnh tật 
sanh ra, ta đều có thể dùng phương tiện chữa 
lành hết. 


Này người Thiện nam! Chúng sanh ở mười 
phương, những kẻ có bệnh đều đến nơi ta, ta 
đều chữa trị cho họ được lành mạnh. Lại lấy 
nước thơm tắm rửa thân thể họ, lại cho họ 
những hương hoa, anh lạc, y phục đẹp quý, đủ 
thứ trang nghiêm, bố thí thức ăn uống và 
những vàng bạc châu báu, khiến cho đầy đủ 
không ai thiếu thốn. Rồi sau mới tuỳ theo căn 
cơ riêng mà nói pháp. Vì những người nhiều 
tham dục, ta dạy pháp quán bất tịnh. Vì người 
sân hận nhiều ta dạy pháp quán từ bi. Vì 
người ngu sỉ nhiều, ta dạy phân biệt các thứ 
pháp tướng. Vì người đủ hạnh phiền não, ta vì 
họ mà chỉ dạy pháp môn cao cả. Vì muốn cho 
họ phát tâm Bồ đề nên ca ngợi hết thảy công 
đức của Chư Phật. Vì muốn khiến cho họ khởi 
sanh lòng đại bi, nên chỉ bày vô lượng khổ não 
của sanh tử. Vì muốn làm cho họ thêm lớn 
công đức nên khen ngợi tu tập vô lượng trí 
phước đức. Vì muốn khiến cho họ phát thệ 
nguyện lớn, nên ca ngợi việc điều phục hết 
thảy chúng sanh. Vì muốn làm cho họ tu hạnh 


=6. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Phổ Hiền, nên nói các Bồ tát nơi hết thảy cõi, 
sống hết thảy kiếp tu các lưới hạnh. Vì muốn 
khiến cho họ đủ các tướng tốt của Phật nên 
tán dương khen ngợi bố thí Ba la mật. Vì muốn 
cho họ được thân thanh tịnh của Phật, có thể 
đến khắp nơi nơi nên tán dương ca ngợi trì 
giới Ba la mật. Vì muốn cho họ được thân 
thanh tịnh không nghĩ bàn của Phật nên tán 
dương khen ngợi nhẫn nhục Ba la mật. Vì 
muốn cho họ được thân không ai hơn được của 
Như Lai nên tán dương ca ngợi tỉnh tấn Ba la 
mật. Vì muốn cho họ được thân thanh tịnh 
không ai bằng nên tán dương ca ngợi thiền 
định Ba la mật. Vì muốn làm cho họ sáng tỏ 
được pháp thân thanh tịnh của Như Lai nên 
tán dương ca ngợi trí huệ Ba la mật. Vì muốn 
làm cho họ hiện ra sắc thân thanh tịnh của 
Phật Thế Tôn nên tán dương ca ngợi phương 
tiện Ba la mật. Vì muốn làm cho họ vì các 
chúng sanh mà ở đời hết thảy kiếp nên tán 
dương ca ngợi nguyện Ba la mật. Vì muốn làm 
cho họ hiện ra thân thanh tịnh đi đến hết thảy 
cõi nước của Chư Phật, nên tán dương ca ngợi 
lực Ba la mật. Vì muốn làm cho họ hiện ra 
thân thanh tịnh tuỳ tâm chúng sanh khiến 
thảy đều hoan hỷ, nên tán dương ca ngợi trí 
Ba la mật. Vì muốn làm cho họ được thân rốt 


37 x 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


ráo, thân thanh tịnh mầu diệu nên tán dương 
ca ngợi la hắn hết thảy các pháp chẳng lành. 
Bố thí như vậy rồi, mới cho họ trở về. 


Này người Thiện nam! Ta lại biết cách hoà 
hợp, phép hoà trộn hết thảy các thứ hương 
thơm, như là: Mùi thơm vô đẳng, mùi thơm 
Tân đầu ba la, mùi thơm vô thắng, mùi thơm 
giác ngộ, mùi thơm A lô na bạt để, mùi thơm 
kiên hắc chiên đàn, mùi thơm ô lạc ca chiên 
đàn, mùi thơm trầm thuỷ, mùi thơm bất động 
chư căn. Các mùi hương như vậy đều biết 
phép điều lý pha trộn. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Ta cầm 
hương thơm này để cúng dường, thấy khắp 
Chư Phật thoả mãn bổn nguyện, như là: 
Nguyện cứu hộ hết thảy chúng sanh, nguyện 
nghiêm tịnh hết thảy cõi Phật, nguyện cúng 
dường hết thảy Như Lai. Lại nữa, này người 
Thiện nam! Lúc đốt thứ hương thơm này, 
trong mỗi mỗi hương thơm phát ra vô lượng 
mùi hương, đến khắp mười phương, hết thảy 
pháp giới, hết thảy chúng hội đạo tràng, hoặc 
làm mùi hương cung, hoặc làm mùi hương 
điện, như vậy mùi hương lan can, mùi hương 
tường rào, mùi hương hào thành, mùi hương 
cửa nẻo, mùi hương lầu gác, mùi hương bán 


- 38 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nguyệt, mùi hương lọng, mùi hương cờ, mùi 
hương phan, mùi hương màn trướng, mùi 
hương lưới, mùi hương hình tượng, mùi hương 
đồ vật trang nghiêm, mùi hương ánh sáng, 
mùi hương mây mưa, đầy tràn nơi nơi để làm 
trang nghiêm. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có pháp 
môn làm cho hết thảy chúng sanh khắp thấy 
Chư Phật hoan hỷ này thôi. Như các đại Bồ tát 
Đại Dược Vương, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc 
ghi nhớ, hoặc đồng ở, hoặc theo đi, hoặc xưng 
danh hiệu đều được lợi ích không uống công. 
Nếu có chúng sanh tạm được gặp gỡ các đại 
Bồ tát thì đều được tiêu diệt hết thảy phiền 
não, nhập vào trong Phật pháp, lìàa các khổ 
uẩn, vĩnh viễn ngừng hết thảy cái sợ sanh tử, 
đến chỗ Nhất thiết trí vô uý, phá tan hết thảy 
núi lớn lão tử, ở vào trong cái vui bình đẳng 
vắng lặng. Ta làm sao biết được, nói hết được 
hạnh công đức các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phương Nam đây, có 
một thành lớn tên là Đa La Tràng, trong đó có 
vị vua tên là Vô Yểm Túc. Ngươi có thể đến đó 
hỏi xem Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh 
Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử đảnh lễ chân Ngài Phổ 


- 30 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Nhãn, đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử nhớ tưởng, 
suy nghĩ lời dạy của Thiện tri thức, nghĩ rằng: 
Thiện tri thức có thể nhiếp thọ ta, có thể thủ hộ 
ta, khiến cho ta không còn thối chuyển nơi Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Suy nghĩ như 
vậy, sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tỉn tưởng, tâm 
rộng lớn, tâm thơ thới, tâm hớn hở, tâm vui 
mừng, tâm thắng diệu, tâm vắng lặng, tâm trang 
nghiêm, tâm không chấp trước, tâm vô ngại, tâm 
bình đẳng, tâm tự tại, tâm ở trong pháp, tâm 
đến khắp các cõi Phật, tâm thấy Phật trang 
nghiêm, tâm chẳng xả bỏ mười lực, rồi lần lần đi 
qua các cõi nước, thôn, ấp, làng, xóm, đến thành 
Đa La Tràng hỏi xứ của vua Vô Yểm Túc ở. 

Các người ở đó đáp: Vị vua này hiện ở tại 
trong cung điện, ngồi trên toà sư tử, tuyên bố 
pháp hoá độ, điều phục chúng sanh. Kẻ đáng 
trị tội thì trị, kẻ đáng nhiếp thì nhiếp thâu, 
phạt tội ác của họ, giải quyết sự tranh chấp 
của họ, thương người cô quả yếu đuối, khiến 
cho đều dứt hẳn sát sanh, trộm đạo, tà dâm. 
Cũng làm cho họ bỏ sự nói dối, nói hai lưỡi, 
nói thô ác, nói thêu dệt. Lại cũng khiến cho họ 
xa lìa tham, sân, tà kiến. 


- 40 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiện Tài Đồng tử theo lời chỉ dẫn của mọi 
người, tìm đến chỗ nhà vua, thấy Ngài đang 
ngồi trên toà sư tử Na La Diên, chân toà này 
làm bằng vô số châu báu, có vô lượng tượng 
báu trang nghiêm, dây vàng kết lưới giăng 
phủ ở trên, đội nón báu ngọc như ý Ma nỉ 
trang nghiêm trên đầu, vàng Diêm phù đàn 
làm hình bán nguyệt trang nghiêm nơi trán, 
ngọc Ma ni Đế thanh làm vòng tai hai bên đối 
nhau thòng xuống, chuỗi ngọc anh lạc bằng 
ngọc Ma ni vô giá đeo nơi cổ, tay đeo xuyến 
bằng ngọc Ma ni mầu diệu cõi trời, lọng che 
làm bằng vàng Diêm phù đàn, các báu xen lẫn 
dùng làm vành cọng, cán bằng ngọc báu lưu ly 
lớn, ngọc Ma nỉ mùi vị ánh sáng đem làm núm 
rốn, chuông linh làm bằng nhiều ngọc báu 
loạn thứ, thường phát ra tiếng mầu, phóng 
ánh sáng lớn cùng khắp mười phương. Lọng 
báu như vậy che phủ ở trên nhà vua. 

Vua A Na La có sức mạnh lớn, có thể bắt 
người ta phục tùng, không ai địch lại nổi. Vua 
lấy lụa Ly cấu vấn lên trên đảnh. Có mười 
ngàn đại thần bao quanh sau trước cùng vua 
luận bàn việc nước. 

Trước mặt nhà vua, hai bên có mười vạn 
lính đõng mãnh, hình mạo xấu ác, áo quần 


-41- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vụng về quê mùa, cầm gậy binh khí, xăn tay 
trợn mắt. Chúng sanh thấy họ đều phải kinh 
sợ. Vô lượng chúng sanh vi phạm các sắc lệnh 
của nhà vua như: Trộm vật của người, hoặc 
hại mạng người, hoặc xâm chiếm vợ người, 
hoặc sanh tà kiến, hoặc khởi sân hận, hoặc 
tham lam bỏn xén. Làm các thứ nghiệp ác 
như vậy thì thân bị trói năm chỗ, dắt đến chỗ 
vua. Vua tuỳ chỗ họ phạm tội mà trị tội: Hoặc 
chặt chân tay, hoặc cắt tai mũi, hoặc khoét 
đôi mắt, hoặc chặt đầu, hoặc lột da, hoặc 
phân thây, hoặc đem luộc nấu, hoặc đem đốt 
lửa, hoặc dắt lên núi cao xô cho té xuống. Vô 
lượng sự hình phạt độc ác như vậy. Tiếng 
phạm nhân kêu khóc như trong đại địa ngục 
Chúng Hợp. 

Thiện Tài thấy rồi, suy nghĩ rằng: Ta vì lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh mà cầu hạnh Bồ 
tát, tu đạo Bồ tát. Nay nhà vua đây tiêu diệt 
pháp lành, làm tội nghiệp lớn, bức não chúng 
sanh cho đến dứt mạng sống, không sợ bị đoạ 
đường ác sau này. Tại sao tôi lại muốn cầu 
pháp nơi nhà vua này, để phát tâm đại bỉ cứu 
hộ chúng sanh? 

Lúc Thiện Tài suy nghĩ như vậy thì trên 
hư không có chư Thiên bảo rằng: Này 


se 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


người Thiện nam! Ngươi hãy nhớ lại lời dạy 
của Thiện tri thức Trưởng giả Phổ Nhãn. 


Thiện Tài ngửa trông lên trời mà thưa rằng: 
Tôi luôn luôn ghỉ nhớ, không hề tạm quên. 


Chư thiên nói: Này người Thiện nam! Ngươi 
chớ có chán bỏ lời dạy của Thiện tri thức. 
Thiện tri thức là người có thể dẫn dắt ngươi 
đến chỗ an ổn không hiểm nạn. 


Này người Thiện nam! Trí phương tiện 
khéo giỏi của Bồ tát không thể nghĩ bàn, trí 
nhiếp thọ chúng sanh không thể nghĩ bàn, trí 
hộ niệm chúng sanh không thể nghĩ bàn, trí 
thành thục cho chúng sanh không thể nghĩ 
bàn, trí giữ gìn chúng sanh không thể nghĩ 
bàn, trí độ thoát chúng sanh không thể nghĩ 
bàn, trí điều phục chúng sanh không thể 
nghĩ bàn. 

Thiện Tài Đồng tử nghe lời ấy rồi, liền đến 
trước nhà vua, đảnh lễ chân Ngài, mà thưa 
rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa 
biết Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ 
tát? Phải làm thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi 
nghe Đức Thánh có thể dạy cho. Nguyện xin vì 
tôi mà nói. 


Siới 3/5 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bấy giờ vua A Na La xử lý xong việc Ngài 
rồi, cầm tay Thiện Tài đắt vào trong nội cung, 
ra lệnh cùng ngồi, rồi bảo rằng: Này người 
Thiện nam! Ngươi phải nên quán sát cung 
điện của ta ở đây. 

Thiện Tài theo lời nhà vua, liền nhìn 
quanh cùng khắp, thấy cung điện này rộng lớn 
vô cùng không đâu sánh kịp, thảy đều do ngọc 
báu mầu diệu kết thành. Tường vách bằng bảy 
báu bao quanh cùng khắp. Lầu gác bằng trăm 
ngàn các thứ báu, nhiều thứ trang nghiêm 
thảy đều đẹp mầu. Các lưới ngọc Ma nỉ nhiều 
không thể nghĩ bàn giăng phủ ở trên. Mười ức 
thị nữ đoan trang xinh đẹp, oai nghỉ đi đứng 
đều đáng mến nhìn, phàm làm việc gì cũng 
đều khéo giỏi, lúc dậy lúc nằm đều đúng theo 
ý nhà vua. 

Vua A Na La bảo Thiện Tài rằng: Này 
người Thiện nam Ý ngươi nghĩ sao? Nếu ta 
thật đã làm nghiệp ác thì làm sao lại được 
quả báo tốt như vậy, sắc thân như vậy, 
quyến thuộc như vậy, giàu sang như vậy, tự 
tại như vậy? 

Này người Thiện nam! Ta được môn Giải 
thoát như huyễn của Bồ tát. 


Này người Thiện nam! Thảy bao nhiêu 


- 44 .- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chúng sanh trong cõi nước của ta đây, phần 
nhiều làm nghề trộm cắp, sát sanh, cho đến tà 
kiến. Dùng phương tiện khác không thể làm 
cho họ la bỏ nghiệp ác được. 


Này người Thiện nam! Ta vì điều phục các 
chúng sanh đó mà hoá ra các ác, làm các tội 
nghiệp, chịu đủ thứ khổ, khiến cho hết thảy 
chúng sanh làm ác thấy việc như vậy rồi, tâm 
sanh hoảng sợ, tâm sanh chán lìa, tâm sanh 
khiếp nhược, dứt hết thảy nghiệp ác đã làm 
mà phát ý Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này người Thiện nam! Ta vì dùng xảo 
phương tiện này nên khiến cho các chúng 
sanh bỏ mười nghiệp ác, ở trong mười đường 
lành, rốt ráo an vui, rốt ráo an ổn, rốt ráo ở 
vào trong bậc Nhất thiết trí. 

Này người Thiện nam! Thân ngữ ý của ta 
chưa từng làm phiền hại đến một chúng sanh 
nào. Này người Thiện nam! Như tâm của ta, 
thà ở đời vị lai chịu khổ nơi ngục Vô gián chớ 
trọn không phát sanh một ý niệm làm khổ cho 
một con muỗi, một con kiến, huống lại làm 
khổ cho người hay sao? Vì con người là ruộng 
phước, có thể sanh ra hết thảy pháp lành. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ được môn 
Giải thoát như huyễn này. Như các đại Bồ tát 


s15 = 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


được Vô sanh nhẫn, biết muôn loài hữu vi 
đều là như huyễn, các hạnh Bồ tát đều là 
như hoá, hết thảy thế gian đều như hình ảnh, 
hết thảy các pháp đều là như mộng, nhập vào 
pháp môn vô ngại chơn thật tướng, tu hành 
hết thảy các hạnh nhiều như lưới Thiên đế, 
dùng trí vô ngại mà thực hành nơi các cảnh 
giới, khắp nhập vào hết thảy Tam muội bình 
đẳng, đối với các Đà la ni đã được tự tại, thì 
ta làm sao biết được, nói được các công đức 
hạnh của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía Nam đây có 
thành trì tên là Diệu Quang, trong đó có vị 
vua tên là Đại Quang. Ngươi hãy đến hỏi Ngài 
xem Bồ tát làm thế nào để học hạnh Bồ tát, để 
tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu quanh vô số vòng, rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử nhất tâm 
chánh niệm pháp môn như huyễn trí mà nhà 
vua đó đã đắc được, suy gẫm môn Giải thoát 
như huyễn của nhà vua đó, quán sát tánh 
pháp như huyễn của nhà vua, phát nguyện 
như huyễn, thanh tịnh pháp như huyễn, khắp 
ở vào trong ba đời như huyễn mà khởi sanh ra 
đủ thứ biến hoá như huyễn. 


- 46 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Suy nghĩ như vậy, Thiện Tài lần lần đi, hoặc 
đến các thành ấp, thôn xóm của loài người, hoặc 
vượt qua bao nhiêu hoang dã núi hang hiểm nạn, 
không bao giờ lười chán, không hề ngừng nghỉ. 
Sau đó mới đến được thành lớn Diệu Quang, hỏi 
người ở đó thành Diệu Quang đâu? Người ta đáp: 
Thành Diệu Quang chính là thành này, là chỗ 
của vua Đại Quang ở. 

Thiện Tài Đồng tử hoan hỷ mừng rỡ, suy 
nghĩ rằng: Thiện tri thức của ta ở trong thành 
này. Ta nay tất sẽ được gần gũi chiêm ngưỡng, 
sẽ được nghe hạnh của các Bồ tát làm, nghe 
các môn trọng yếu của các Bồ tát, nghe các 
pháp của các Bồ tát đã chứng đắc, nghe các 
công đức không thể nghĩ bàn của các Bồ tát, 
nghe các môn tự tại không nghĩ bàn của các 
Bồ tát, nghe môn bình đẳng không nghĩ bàn 
của các Bồ tát, nghe sức dõng mãnh không 
nghĩ bàn của các Bồ tát, nghe cảnh giới rộng 
lớn thanh tịnh không nghĩ bàn của các Bồ tát. 

Suy nghĩ như vậy rồi, liền vào thành lớn 
Diệu Quang, thấy thành đó do vàng, bạc, lưu 
ly, pha lê, trân châu, xa cừ, mã não, bảy báu 
xây thành, hào sâu bằng bảy báu, bảy lớp bao 
quanh, nước tám công đức chứa đầy trong đó, 
đáy trải cát bằng vàng, hoa sen xanh, sen vàng, 


2i 7 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


sen đỏ, sen trắng nở khắp trên mặt nước. Cây 
Đa la báu bảy lớp thẳng hàng, bảy thứ kim 
cương làm tường rào, bao quanh hết thảy, như 
là: Vách tường kim cương sư tử quang minh, 
vách tường kim cương không gì hơn được, 
vách tường kim cương không thể hư hoại, vách 
tường kim cương không thể phá thủng, vách 
tường kim cương kiên cố vô ngại, vách tường 
kim cương thắng diệu võng tạng, vách tường 
kim cương ly trần thanh tịnh, thảy đều dùng 
vô số báu mầu Ma ni xen lẫn trang nghiêm. 
Các thứ báu mầu xây thành tháp gác. Thành 
đó ngang rộng đều mười do tuần, chu vi tám 
mặt, mở ra tám cửa, đều dùng bảy báu trang 
điểm khắp nơi. Đất bằng báu Tỳ lưu ly, đủ thứ 
trang nghiêm rất đáng mến thích. 

Trong thành có mười ức đường sá, mỗi mỗi 
khoảng đường đều có vô lượng vạn ức chúng 
sanh ở trong đó. Có vô số lầu đài bằng vàng 
Diêm phù đàn, lưới ngọc Ma ni Ty lưu ly giăng 
phủ ở trên, vô số lầu gác bằng bạc, có lưới 
ngọc Ma nỉ trân châu đỏ giăng phủ ở trên, vô 
số lầu gác bằng Tỳ lưu ly, có lưới ngọc Ma nỉ 
Diệu tạng giăng phủ ở trên, vô số lầu gác bằng 
pha lê, có lưới ngọc Ma nỉ vương Vô cấu tạng 
giăng phủ ở trên, vô số lầu gác bằng ngọc Ma 


-48- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


ni ánh sáng chiếu thế gian, có lưới ngọc Ma nỉ 
vương Nhật tạng giăng phủ ở trên, vô số lầu 
gác bằng ngọc Ma ni Đế thanh, có lưới ngọc 
Ma ni vương ánh sáng mầu diệu giăng phủ ở 
trên, vô số lầu gác bằng ngọc Ma nỉ vương 
biển chúng sanh, có lưới ngọc Ma nỉ vương 
ánh sáng lửa rực rỡ giăng phủ ở trên, vô số 
lâu gác bằng báu kim cương, có lưới ngọc Ma 
nỉ vương Vô năng thắng tràng giăng phủ ở 
trên, vô số lâu gác bằng hắc chiên đàn, có lưới 
hoa mạn đà la hoa cõi trời giăng phủ ở trên, 
vô số lâu gác làm bằng hương thơm vô đẳng, 
lưới nhiều thứ hoa giăng phủ ở trên. 

Thành đó lại còn vô số lưới Ma ni, vô số 
lưới chuông linh báu, vô số lưới hương thơm 
cõi trời, vô số lưới hoa cõi trời, vô số lưới hình 
tượng quý báu cõi trời, vô số màn trướng bằng 
áo báu, vô số màn trướng nơi lọng báu, vô số 
màn trướng nơi lầu gác báu, vô số màn trướng 
bằng hoa man báu giăng che. Khắp nơi đều 
dựng lên lọng báu, cờ, phan. 

Trong thành đó có một lâu đài tên là 
Chánh Pháp Tạng, trang nghiêm bằng vô số 
vật báu, ánh sáng rực rỡ đặc biệt không đâu 
sánh kịp. Chúng sanh ai thấy, tâm không 
nhàm chán. Vua Đại Quang thường ở trong đó. 


- 40 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử đối với những 
vật trân bảo đẹp mầu đó, cho đến cả với các 
nam nữ nơi cảnh giới sáu trần này, đều không 
mến chấp, chỉ nhất tâm chánh niệm suy nghĩ 
pháp rốt ráo, nhất tâm nguyện thích thấy 
Thiện trí thức, rồi lần đi. Thấy vua Đại Quang 
đi ra khỏi lầu đài của Ngài không xa, đến ngã 
tư đường, ngồi lên toà sư tử tạng hoa sen ngọc 
Ma ni như ý rộng lớn trang nghiêm, chân toà 
bằng ngọc báu lưu ly xanh, dây bằng vàng làm 
trướng, lưới bằng các thứ báu, áo cõi trời 
thượng diệu làm nệm. 

Nhà Vua ngồi kiết già lên đó, có hai mươi 
tướng tốt đại nhân, tám mươi tướng phụ trang 
nghiêm thân thể, như hòn núi vàng, ánh sáng 
màu sắc chói ngời, như mặt trời giữa không 
trung trong sáng, ánh sáng rực rỡ như mặt 
trăng tròn, người thấy được mát mẻ, như vua 
Trời Phạm Vương ở giữa Phạm Chúng, cũng 
như biển lớn, công đức pháp báu không có 
cùng tận, cũng như núi Tuyết Sơn, rừng cây 
tướng tốt trang điểm, cũng như đám mây lớn 
hay nổ sấm pháp giác ngộ quần sanh, cũng 
như hư không, hiện rõ đủ thứ tỉnh tượng pháp 
môn, như núi Tu Di, bốn màu hiện khắp trong 
biển tâm chúng sanh, cũng như cõi châu báu, 


- 50 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đủ các thứ trí báu tràn đầy trong đó. 


Trước toà ngồi của vua có các đống trân 
bảo, vàng, bạc, lưu ly, ma nỉ, trân châu, san hô, 
hổ phách, ngọc trai, ngọc bích, y phục, anh lạc 
và các thức ăn uống, vô lượng vô biên nhiều 
thứ tràn đầy. Lại thấy trăm ngàn vạn ức xe 
báu thượng diệu; trăm ngàn vạn ức kỹ nhạc 
chư Thiên; trăm ngàn vạn ức các hương thơm 
mầu diệu cõi trời; trăm ngàn vạn ức thuốc 
men bệnh duyên, đồ vật cần dùng, như vậy 
thảy thảy đều quý đều đẹp. Vô lượng bò sữa, 
móng sừng màu vàng ròng, vô lượng ngàn ức 
gái đẹp, xoa thân thể bằng mùi thơm chiên 
đàn thượng diệu, trang điểm bằng áo trời anh 
lạc, rành giỏi sáu mươi bốn nghề điêu luyện, 
hiểu rõ thế tình, lễ phép vâng lời, vua tuỳ theo 
tâm chúng sanh, đều chu cấp bố thí cho hết. 


Các ngã tư đường, các đường hẻm trong 
các thành ấp, làng, xóm đều để hết thảy đồ 
vật cần dùng. Mỗi mỗi bên đường đều có hai 
mươi ức Bồ tát, cầm các đồ vật ấy mà bố thí 
cho chúng sanh. Vì muốn khắp nhiếp độ hết 
thảy chúng sanh, vì muốn làm cho chúng sanh 
hoan hỷ, vì muốn làm cho chúng sanh mừng rỡ, 
vì muốn khiến cho chúng sanh tâm thanh tịnh, 
vì muốn làm cho chúng sanh mát mẻ, vì diệt 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


phiền não cho chúng sanh, vì muốn khiến cho 
chúng sanh biết hết thảy nghĩa lý, vì muốn 
khiến cho chúng sanh nhập vào đạo Nhất thiết 
trí, vì muốn làm cho chúng sanh bỏ tâm oán 
thù, vì muốn khiến cho chúng sanh lìa cái ác 
của thân làm và của lời nói, vì muốn khiến 
cho chúng sanh phá các tà kiến, vì muốn 
khiến cho chúng sanh thanh tịnh các nghiệp 
đạo vậy. 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử gieo mình sát 
đất, đảnh lễ chân Ngài, cung kính đi nhiễu 
quanh về phía hữu vô lượng vòng, rồi đứng 
chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi 
trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, nhưng chưa biết Bồ tát phải làm 
cách nào để học hạnh Bồ tát? Phải làm cách 
nào để tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh có 
thể dạy cho. Nguyện xin vì tôi mà nói. 

Khi ấy đức vua bảo rằng: Ta tịnh tu hạnh 
Đại Từ Tràng của Bồ tát, ta đầy đủ hạnh Đại 
Từ Tràng của Bồ tát. 


-° 


Này người Thiện nam! Ta ở nơi trăm ngàn 
vạn ức Đức Phật, cho đến nhiều không thể nói 
không thể nói Đức Phật hỏi han pháp này, suy 
gãm quán sát, tu tập trang nghiêm. Này người 
Thiện nam! Ta dùng pháp này làm vua, dùng 


-32.- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


pháp này dạy bảo, dùng pháp này nhiếp thọ, 
dùng pháp này mà ở thế gian, dùng pháp này 
dẫn dắt chúng sanh, dùng pháp này khiến cho 
chúng sanh tu hành, dùng pháp này khiến cho 
chúng sanh nhập về, dùng pháp này cho 
chúng sanh phương tiện, dùng pháp này làm 
cho chúng sanh huân tập, dùng pháp này làm 
cho chúng sanh khởi hạnh, dùng pháp này làm 
cho chúng sanh ở yên suy gẫm tự tánh của các 
pháp, dùng pháp này làm cho chúng sanh ở 
vào trong tâm từ, dùng tâm từ làm chủ, đầy đủ 
sức lực của lòng từ. Như vậy, khiến cho chúng 
sanh ở vào trong tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm 
thương xót, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ chúng 
sanh không rời bỏ, tâm trừ diệt khổ cho chúng 
sanh không ngừng nghỉ. Ta dùng pháp này 
khiến cho hết thảy chúng sanh hoàn toàn sung 
sướng, thường tự vui mừng, thân không còn 
khổ, tâm được mát mẻ, dứt cái mến thích sanh 
tử, thích cái vui chánh pháp, rửa sạch cái dơ 
phiền não, phá nghiệp ác ngăn chướng, dứt 
dòng sanh tử, nhập biển chơn pháp, dứt muôn 
loài hữu vi, cầu Nhất thiết trí, tịnh các biển 
tâm, sanh đức tỉn không hư hoại. 


Này người Thiện nam! Ta đã ở trong hạnh 
Đại Từ Tràng này, có thể dùng chánh pháp mà 


si32s 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


giáo hoá thế gian. Này người Thiện nam! Hết 
thảy chúng sanh trong cõi nước ta, đối với ta, 
không có sự kinh sợ. 


Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
nghèo cùng khốn thiếu đến nơi ta để cầu xin, 
ta liền mở kho tàng, cho họ cứ lấy tuỳ thích. 
Ta bảo họ rằng: Chớ làm điều ác, chớ hại 
chúng sanh, chớ khởi tà kiến, chớ có chấp 
trước. Các người nghèo thiếu, hễ cần thứ gì, 
hãy đến nơi ta hoặc ngã tư đường, hết thảy vật 
dụng đủ thứ đầy đủ, tuỳ ý mà lấy, khỏi phải 
nghỉ ngại. 


Này người Thiện nam! Hết thảy chúng sanh 
ở thành Diệu Quang này đều là Bồ tát, phát ý 
đại thừa, tuỳ theo tâm tham muốn nên chỗ 
thấy không đồng. Hoặc có kẻ thấy thành này 
nhỏ hẹp, có người thấy thành này rộng lớn, 
hoặc có kẻ thấy nền thành bằng đất cát, có kẻ 
thấy nền bằng đủ thứ ngọc báu trang nghiêm, 
hoặc có người thấy đắp đất làm tường rào, có 
kẻ thấy tường bao quanh làm bằng châu báu, 
hoặc có kẻ thấy đất ở đây nhiều ngói đá, cao 
thấp không bằng, có kẻ thấy vô lượng ngọc 
báu Ma nỉ lớn xen lẫn trang nghiêm, mặt nền 
bằng phẳng như bàn tay, hoặc có người thấy 
nhà cửa bằng gỗ đất cất lên, có kẻ thấy là điện 


- 54 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đường, lầu đài, thêm bậc, cửa nẻo, mái hiên, 
hành lang, thảy thảy đều xây cất bằng bảy báu 
mầu diệu. 

Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
tâm được thanh tịnh, thường gieo căn lành 
cúng dường Chư Phật, phát tâm hướng về đạo 
Nhất thiết trí, dùng Nhất thiết trí làm nơi cứu 
cánh, và được ta thuở xưa, lúc tu hạnh Bồ tát 
từng nhiếp thọ họ, thì họ thấy thành này bằng 
diệu bảo trang nghiêm. Ngoài ra, các kẻ khác 
thì đều thấy là uế xấu. 

Này người Thiện nam! Trong cõi nước này, 
hết thảy chúng sanh trong đời ngũ trược, thích 
làm điều ác. Lòng ta thương xót, muốn cứu hộ 
họ nên nhập vào môn Tam muội tuỳ thuận thế 
gian đại từ làm đầu. Lúc ta nhập vào Tam 
muội này, các chúng sanh đó có thảy bao 
nhiêu tâm sợ hãi, tâm làm hại, tâm oán thù, 
tâm tranh luận, các tâm như vậy đều tiêu diệt 
hết. Vì sao? Vì hễ nhập vào Tam muội thuận 
thế gian, đại từ làm đầu của Bồ tát này thì 
pháp nó là như vậy rồi. 

Này người Thiện nam! Hãy chờ giây lát, 
ngươi sẽ tự thấy. 

Bấy giờ vua Đại Quang liền nhập vào định 
này. Cả thành Diệu Quang, trong ngoài đều 


nh 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chấn động sáu cách. Những đất báu, tường báu, 
nhà báu, điện báu, đài quán lầu đài, thêm bậc, 
cửa nẻo, thảy thảy như vậy đều phát ra tiếng 
mầu diệu, đều hướng về nhà vua cúi mình 
kính lễ. Trong thành Diệu Quang, thảy bao 
nhiêu dân cư đều vui mừng hớn hở, đều hướng 
về nhà vua đảnh lễ sát đất. Hết thảy các dân 
chúng trong các thôn, dinh, thành, ấp, đều đi 
đến nhà vua, hoan hỷ kính lễ. Gần chỗ vua ở, 
những loài chỉm muông thú vật đều trở nên 
yêu mến nhau, khởi lòng từ bi, đều hướng đến 
trước nhà vua, cung kính lễ bái. Hết thảy núi, 
đồi, cây, cỏ, đều hướng về nhà vua kính lễ. Ao, 
hồ, suối, giếng và cả sông, biển, thảy đều tràn 
nước, chảy đến trước nhà vua. Có mười ngàn 
vua Rồng kéo mây hương thơm lớn, chớp điển, 
nổ sấm, mưa phùn nhỏ dịu. Có mười ngàn vua 
Trời như là vua Trời Đao Lợi, vua Trời Dạ Ma, 
vua Trời Đâu Suất, vua Trời Thiện Biến Hoá, 
vua Trời Tha Hoá Tự Tại, các vua Trời như 
vậy dẫn đầu, ở trên hư không tấu lên âm nhạc. 
Vô số Thiên nữ ca ngâm khen ngợi, mưa xuống 
vô số mây hoa, vô số mây hương thơm, vô số 
mây man báu, vô số mây áo báu, vố số mây 
lọng báu, vố số mây cờ báu, vô số mây phan 
báu, làm trang nghiêm cả cõi hư không để 
cúng dường đức vua. Voi chúa lớn Y La Bà Noa 


- 5Ó - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


dùng sức tự tại, ở trên hư không rải xuống vô 
số hoa sen báu lớn, thòng xuống vô số chuỗi 
ngọc anh lạc, vô số dây đai báu, vô số tràng 
man báu, vô số đồ vật trang nghiêm, vô số hoa 
báu, vô số hương thơm báu, nhiều thứ kỳ diệu 
để nghiêm sức, vô số thể nữ ca ngâm khen 
ngợi đủ thứ. 

Trong Diêm Phù Đề lại có vô lượng trăm 
ngàn vạn ức các vua La sát, các vua Dạ xoa, 
Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Xà, hoặc ở nơi biển lớn, 
hoặc ở trên đất liền, uống huyết ăn thịt tàn 
hại chúng sanh, thảy đều sanh từ tâm, nguyện 
làm lợi ích, biết rõ đời sau nên chẳng tạo điều 
ác, cung kính chắp tay đảnh lễ nhà vua. 

Như ở cõi Diêm Phù Đề, nơi ba châu Thiên 
hạ khác, cho đến cả Tam thiên Đại thiên thế 
giới, cho đến mười phương, trong trăm ngàn 
vạn ức Na do tha thế giới, có thảy bao nhiêu 
chúng sanh độc ác, cũng đều phát từ tâm như 
vậy. 

Bấy giờ vua Đại Quang ra khỏi Tam muội, 
bảo Thiện Tài rằng: Này người Thiện nam! Ta 
chỉ biết môn Tam muội Tuỳ thuận thế gian, 
đại từ làm đầu này thôi. Như các đại Bồ tát, 
làm cây lọng cao, vì từ tâm che mát khắp cả 
chúng sanh; chuyên tu hành, vì những hạnh 


S8 7x 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hạ, trung, thượng đều bình đẳng thực hành; 
làm cõi đất, vì có thể dùng lòng từ đảm nhiệm 
hết thảy chúng sanh; làm mặt trăng tròn, vì 
ánh sáng phước đức ở trong thế gian bình 
đẳng hiển hiện; làm mặt trời sáng, vì dùng trí 
quang minh chiếu diệu hết thảy cảnh giới đã 
biết; làm cây đèn sáng, vì có thể phá hết 
những đen tối trong tâm chúng sanh; làm viên 
ngọc thuỷ thanh, vì có thể lóng trong hết thảy 
đục dơ dua vạy trong tâm chúng sanh; làm 
viên ngọc như ý, vì có thể làm đầy đủ hết thảy 
tâm nguyện của chúng sanh; làm ngọn gió lớn, 
vì mau khiến cho chúng sanh tu tập Tam muội 
nhập vào trong thành trì lớn Nhất thiết trí. 
Vậy thì ta làm sao biết được hạnh các Ngài, 
làm sao nói được đức của các Ngài, làm sao 
cân lường được núi phước đức lớn, chiêm 
ngưỡng được ngôi sao công đức, quán sát được 
ngọn gió đại nguyện, nhập về được pháp môn 
sâu xa, hiển thị được biển lớn trang nghiêm, 
khai thông được môn hạnh Phổ Hiền, mở bày 
được hang sâu Tam muội, ca ngợi được mây từ 
bỉ lớn của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía Nam đây có 
một Vương đô tên là An Trụ, trong đó có vị Ưu 
bà di tên là Bất Động. Ngươi hãy đến đó hỏi 


- 58- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Ngài xem Bồ tát học hạnh Bồ tát cách nào? Tu 
đạo Bồ tát cách nào? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi 
từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử ra khỏi 
thành Diệu Quang, đi theo đường cái, chánh 
niệm suy gẫm lời dạy của vua Đại Quang, nhớ 
tưởng môn Đại Từ Tràng Hạnh của Bồ tát, suy 
nghĩ môn Tam muội quang minh tuỳ thuận thế 
gian của Bồ tát, thêm lớn sức nguyện phước 
đức tự tại không thể nghĩ bàn của Ngài, vững 
chắc trí thành thục chúng sanh không thể 
nghĩ bàn của Ngài, quán sát môn đại oai đức 
bất cộng thọ dụng không nghĩ bàn của Ngài, 
ghi nhớ tướng khác nhau không nghĩ bàn của 
Ngài, suy nghĩ quyến thuộc thanh tịnh không 
nghĩ bàn của Ngài, suy gẫm công nghiệp đã 
tạo làm không nghĩ bàn của Ngài, liền sanh 
tâm hoan hỷ, sanh đức tin thanh tịnh, sanh 
tâm hăng hái, sanh tâm vui mừng, sanh tâm 
sung sướng, sanh tâm hữu hạnh, sanh tâm 
không nhiễm uế, sanh tâm thanh tịnh, sanh 
tâm vững chắc, sanh tâm rộng lớn, sanh tâm 
vô tận. Suy nghĩ như vậy, Thiện Tài buồn khóc 
rơi lệ, nghĩ rằng Thiện tri thức thật là hiếm có, 


- 5Q~ 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


là nơi sanh ra hết thảy các công đức, sanh ra 
hết thảy các hạnh Bồ tát, sanh ra hết thảy 
tịnh niệm của Bồ tát, sanh ra hết thảy pháp 
luân Đà la nỉ, sanh ra hết thảy Tam muội 
quang mỉnh, sanh ra hết thảy trỉ kiến của Chư 
Phật. Thiện tri thức là chỗ khắp tuôn xuống 
hết thảy trận mưa pháp của Chư Phật, là chỗ 
bày rõ hết thảy môn đại nguyện của Bồ tát, là 
chỗ sanh ra trí huệ quang minh khó nghĩ bàn, 
là chỗ làm lớn hết thảy gốc mầm Bồ tát. 

Lại suy nghĩ rằng: Thiện tri thức là người 
có thể khắp cứu hộ hết thảy đường ác, có thể 
khắp diễn nói các pháp bình đẳng, có thể 
khắp bày rõ những đường bằng đường hiểm, 
có thể mở sáng khắp các nghĩa sâu kín của đại 
thừa, có thể khắp khuyên phát các hạnh Phổ 
Hiền, có thể khắp dẫn đến thành Nhất thiết 
trí, có thể khắp khiến nhập vào biển pháp giới 
lớn, có thể khắp làm cho thấy biển pháp ba 
đời, có thể khắp cho chúng sanh các Thánh 
đạo tràng, có thể khắp tăng trưởng hết thảy 
pháp lành. 

Lúc Thiện Tài Đồng tử bi ai suy nghĩ như 
vậy, suy nghĩ việc thường đi theo để giác ngộ 
Bồ tát của đức vua, thì Đức Như Lai liền khiến 
vị Thiên Vương ở trên hư không nói rằng: 


- 60 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Có ai tu hành theo 
lời dạy của Thiện tri thức thì Chư Phật Thế 
Tôn đều được vui đẹp. Có ai tuỳ thuận theo lời 
nói của Thiện tri thức thì được gần địa vị Nhất 
thiết trí. Có ai có thể không sanh nghỉ lầm đối 
với lời dạy của Thiện tri thức thì thường được 
gặp hết thảy bạn lành. Có ai phát tâm nguyện 
thường không rời Thiện tri thức thì được đầy 
đủ hết thảy nghĩa lợi. 

Này người Thiện nam! Ngươi hãy nên đến 
kinh đô An Trụ, thì sẽ được gặp vị đại Thiện 
tri thức Bất Động Ưu bà di. 


Thiện Tài liền ra khỏi Tam muội trí quang 
minh, lần lần đi đến thành An Trụ, dạo quanh 
tìm khắp Ưu bà di Bất Động, xem Ngài ở đâu. 


Vô lượng dân chúng ở đó đều bảo rằng: 
Này người Thiện nam! Vị Ưu bà di Bất Động, 
là một Đồng nữ, hiện ở tại nhà, được cha mẹ 
giữ gìn, cùng với vô lượng thân thuộc, đang 
diễn nói pháp mầu. 

Thiện Tài Đồng tử nghe nói vậy rồi, tâm 
sanh hoan hỷ như thấy cha mẹ, liền đi đến 
nhà vị Ưu bà di Bất Động. Khi vào trong nhà, 
thấy ánh sáng màu vàng ròng chiếu diệu khắp 
nơi. Ai gặp được ánh sáng này thì thân ý được 
mát mẻ. Thiện Tài Đồng tử được ánh sáng 


z8Ïs 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chiếu đụng vào thân liền được ngay năm trăm 
môn Tam muội như là: Môn Tam muội rõ biết 
hết thảy tướng hy hữu, môn Tam muội nhập 
vào vắng lặng, môn Tam muội xa lìa hết thảy 
thế gian, môn Tam muội phổ nhãn xả đắc, môn 
Tam muội Như Lai tạng. Do được năm trăm 
môn Tam muội như vậy, nên thân được mềm 
dịu như thai bảy ngày. Lại nghe mùi hương 
thơm mầu diệu, không thể có được nơi các 
Trời, Rồng, Càn thát bà, người và không phải 
người thảy. 

Thiện Tài Đồng tử đến trước chỗ Ưu bà di 
này, cung kính chắp tay, nhất tâm quán sát, 
thấy hình sắc của Ngài xinh đẹp mầu diệu. Hết 
thảy nữ nhân trong các thế giới mười phương 
không ai bì kịp, huống là hơn được. Chỉ trừ Đức 
Như Lai và hết thảy Bồ tát quán đảnh mới hơn 
Ngài được. Miệng Ngài phát ra hương thơm mầu 
diệu. Cung điện trang nghiêm, và quyến thuộc 
của Ngài không đâu sánh bằng, huống là hơn 
được. Hết thảy chúng sanh trong thế giới mười 
phương không ai sanh tâm nhiễm trước đối với 
vị Ưu bà di này. Nếu ai được tạm thấy Ngài thì 
thảy bao nhiêu phiền não đều tự tiêu diệt, ví 
như trăm vạn vua Trời Đại Phạm, quyết định 
chẳng sanh phiền não cõi Dục. Những ai thấy 


>7 + 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


được vị Ưu bà di này thì có bao nhiêu phiền 
não cũng được tiêu diệt như vậy. Chúng sanh 
mười phương nhìn xem vị nữ nhơn này đều 
không nhàm chán, chỉ trừ những bậc đầy đủ đại 
trí huệ. 

Lúc ấy, Thiện Tài Đồng tử cúi mình chắp 
tay, chánh niệm quán sát, thấy vị nữ nhân này 
thân tự tại, không thể nghĩ bàn, sắc tướng 
dung nhan, thế gian không bì kịp, ánh sáng 
trong suốt không vật gì ngăn được, khắp vì 
chúng sanh mà làm lợi ích. Các lỗ chân lông 
nơi thân Ngài thường phát ra hương thơm mầu 
diệu. Quyến thuộc nhiều vô biên, cung điện đệ 
nhất, công đức vô lượng không ai biết được, 
tâm sanh hoan hỷ mà nói bài kệ rằng: 

Giữ gìn giới thanh tịnh, 
Tu hành nhẫn rộng lớn, 
Tinh tấn không thối chuyển, 
Quang mỉnh chiếu thế gian. 

Thiện Tài nói kệ xong, liền thưa rằng: 
Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa biết 
Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát? 
Phải làm thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi nghe 
Đức Thánh có thể dạy cho. Nguyện xin vì tôi 
mà nói. 


- Ó63- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bấy giờ vị Ưu bà di Bất Động dùng lời nói 
dịu dàng của Bồ tát, dùng tiếng nói làm cho 
vui mừng, mà an ủi Thiện Tài rằng: Lành 
thay! Lành thay! Này người Thiện nam! Ngươi 
đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác rồi! 

Này người Thiện nam! Ta đã được môn Giải 
thoát Kho Trí Huệ khó dẹp phục của Bồ tát; ta 
được môn Hạnh Kiên Cố thọ trì của Bồ tát; ta 
được môn Tổng Trì Địa bình đẳng hết thảy 
pháp của Bồ tát; ta được môn Biện Tài chiếu 
sáng hết thảy pháp của Bồ tát; ta được môn 
Tam Muội cầu hết thảy pháp không chán mỏi 
của Bồ tát. 

Thiện Tài nói: Bạch Đức Thánh! Môn Giải 
thoát kho trí huệ khó phá dẹp của Bồ tát, cho 
đến môn Tam muội cầu hết thảy pháp không 
nhàm chán, cảnh giới thế nào? 

Vị Ưu bà di nói: Này người Thiện nam! Chỗ 
này khó biết được. 

Thiện Tài thưa: Nguyện xin Đức Thánh 
nương thần lực của Phật, vì tôi mà nói cho. 
Tôi sẽ vì Thiện tri thức, tin được, thọ được, 
biết được, rõ được, nhập về, quán sát, tu tập, 
tuỳ thuận, lìa các phân biệt, rốt ráo bình đẳng. 


- 64 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Vị Ưu bà di nói: Này người Thiện nam! 
Trong thời quá khứ có một kiếp tên là Ly Cấu. 
Đức Phật hiệu là Tu Tý. Thuở đó có vị quốc 
vương tên là Điển Thọ, chỉ sanh một gái, chính 
là tiền thân của ta. Một đêm kia, trong lúc dẹp 
đồ âm nhạc, thì cha, mẹ, anh, em ta đều đã đi 
ngủ rồi. Năm trăm Đồng nữ cũng đều say giấc. 
Ta ở trên lầu ngước xem tỉnh tú, thì thấy ở 
giữa hư không, Đức Như Lai Tu Tý như toà núi 
báu, có vô lượng vô biên trời rồng tám bộ và 
đại chúng Bồ tát bao quanh. Thân Phật phóng 
ra cùng khắp lưới ánh sáng lớn, tròn đầy mười 
phương không gì ngăn ngại được. Các lỗ chân 
lông nơi thân Phật đều phóng ra hương thơm 
mầu diệu. Ta nghe hương thơm này rồi thì 
thân thể mềm dịu, tâm sanh hoan hỷ, bèn đi 
xuống lầu, đứng trên mặt đất, chắp mười ngón 
tay đảnh lễ Đức Phật. 

Ta lại thấy tướng vô kiến đảnh của Phật đó, 
thấy thân Phật bên tả bên hữu không biết 
được ngằn mé, suy nghĩ các tướng phụ của 
Phật đó không có chán đủ. Ta tự nghĩ rằng: 
Đức Phật Thế Tôn này tạo những nghiệp gì mà 
được thân cao cả mầu diệu như vậy, các tướng 
tốt tròn đầy, ánh sáng đầy đủ, quyến thuộc 
thành tựu, cung điện nghiêm đẹp, phước đức 


- Ó5- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trí huệ thảy đều thanh tịnh, tổng trì Tam muội 
chẳng thể nghĩ bàn, thần thông tự tại, biện tài 
vô ngại! 


Này người Thiện nam! Bấy giờ Đức Như Lai 
biết tâm niệm của ta, liền bảo ta rằng: Ngươi 
hãy nên phát tâm không thể hư hoại, diệt các 
phiền não, hãy nên phát tâm không gì thắng 
được, phá các chấp giữ, hãy phát tâm không 
thối khiếp, nhập vào pháp môn sâu xa; hãy 
nên phát tâm nhẫn nại, cứu các chúng sanh ác; 
hãy nên phát tâm không mê lầm, khắp thọ 
sanh vào nơi hết thảy loài; hãy nên phát tâm 
không nhàm chán, cầu thấy Chư Phật không 
có ngừng nghỉ; hãy nên phát tâm không biết 
đủ, nhận lãnh hết thảy mưa pháp của Như Lai; 
hãy nên phát tâm suy nghĩ chơn chánh, khắp 
sanh ra hết thảy ánh sáng của Phật pháp; hãy 
nên phát tâm đại trụ trì, khắp chuyển hết 
thảy pháp luân của Chư Phật; hãy nên phát 
tâm rộng phổ biến, tuỳ sự thích muốn của 
chúng sanh mà bố thí pháp báu cho họ. 

Này người Thiện nam! Ta ở nơi Đức Phật 
đó nghe pháp như vậy, cầu Nhất thiết trí, cầu 
mười lực của Phật, cầu biện tài của Phật, cầu 
ánh sáng của Phật, cầu sắc thân của Phật, cầu 
tướng tốt của Phật, cầu chúng hội của Phật, 


- ÓÓ - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


cầu cõi nước của Phật, cầu oai nghi của Phật, 
cầu thọ mạng của Phật. Phát tâm như vậy rồi, 
tâm ta kiên cố dường như kim cang, hết thảy 
phiền não mà nhẫn đến Nhị thừa cũng không 
thể phá hư được. 

Này người Thiện nam! Từ khi ta phát tâm 
như vậy đến nay, trải qua số kiếp nhiều như 
số vi trần cõi Diêm Phù đề còn chẳng sanh 
một tâm niệm tham dục, huống chỉ là làm việc 
tham dục! 

Trải các kiếp ấy, đối với các quyến thuộc, 
ta chẳng sanh lòng sân hận, huống gì là đối 
với chúng sanh khác. 

Trong các kiếp ấy, đối với tự thân ta chẳng 
sanh ngã kiến, huống là chấp có ngã sở đối với 
các vật. 

Trong các kiếp ấy, lúc chết, lúc sanh và lúc 
ở trong thai, chưa từng mê lầm, khởi ra chúng 
sanh tưởng và tâm vô ký huống là những lúc 
khác. 

Trong các kiếp ấy, cho đến trong lúc chiêm 
bao tuỳ theo chỗ thấy một Đức Phật nào, 
không hề quên mất, huống chỉ là cái thấy 
mười cách của Bồ tát. 


Trong các kiếp đó, thọ trì hết thảy chánh 


s67‹ 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


pháp của Như Lai chưa từng quên mất một 
câu một chữ, cho đến thảy bao nhiêu lời nói 
của thế tục còn không quên mất huống là 
những lời do miệng vàng của Như Lai nói ra. 

Trong các kiếp đó, thọ trì hết thảy biển 
pháp của Như Lai, mỗi câu mỗi chữ đều suy 
nghĩ cả đều quán sát cả cho đến hết thảy pháp 
thế tục cũng đều như vậy. 

Trong các kiếp đó, thọ trì hết thảy biển 
pháp như vậy, chưa từng nơi trong một pháp 
mà chẳng được Tam muội, cho đến những 
pháp kỹ thuật của thế gian, trong mỗi mỗi 
pháp đều như vậy. 

Trong các kiếp đó, trụ trì hết thảy các 
pháp luân của Như Lai, tuỳ chỗ trụ trì, chưa 
từng phế bỏ một câu một chữ, cho đến chẳng 
từng sanh ra trí thế gian, chỉ trừ khi muốn 
điều phục chúng sanh. 

Trong các kiếp đó, thấy biển Chư Phật, 
chưa từng ở nơi một Đức Phật mà chẳng được 
thành tựu đại nguyện thanh tịnh, cho đến nơi 
chỗ các hoá Phật cũng đều như vậy. 

Trong các kiếp đó, thấy các Bồ tát tu hành 
diệu hạnh thì chẳng có một hạnh nào mà ta 
không thành tựu. 


-Ó8- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Trong các kiếp đó, hễ thấy chúng sanh, thì 
chẳng có một chúng sanh nào mà ta chẳng 
khuyên phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, chưa từng khuyên một chúng 
sanh nào phát ý Thanh văn và Bích Chỉ Phật. 


Trong những kiếp đó, đối với hết thảy Phật 
pháp, một câu một chữ, chẳng sanh nghỉ lầm, 
chẳng sanh hai tưởng, chẳng sanh tưởng phân 
biệt, chẳng sanh nhiều thứ tưởng, chẳng sanh 
tưởng chấp trước, chẳng sanh tưởng hơn kém, 
chẳng sanh tưởng thương ghét. 

Này người Thiện nam! Ta từ đó đến nay, 
thường thấy Chư Phật, thường thấy Bồ tát, 
thường thấy chơn thật Thiện tri thức, thường 
nghe lời nguyện của Chư Phật, thường nghe 
hạnh của Bồ tát, thường nghe các môn Ba la 
mật của Bồ tát, thường nghe môn trí quang 
minh bậc Bồ tát, thường nghe môn vô tận 
tạng của Bồ tát, thường nghe môn nhập vào 
vô biên lưới thế giới, thường nghe môn sanh 
ra vô biên cái nhơn chúng sanh giới, thường 
dùng ánh sáng trí huệ thanh tịnh mà trừ diệt 
hết thảy phiền não của chúng sanh, thường 
dùng trí huệ mà sanh ra và nhiếp thọ hết 
thảy căn lành, thường tuỳ theo cái ưa thích 
của hết thảy chúng sanh mà thị hiện ra thân 


- 60 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đó, thường dùng tiếng nói thượng diệu thanh 
tịnh mà khai ngộ hết thảy chúng sanh trong 
pháp giới. 

Này người Thiện nam! Ta được môn trang 
nghiêm cầu hết thảy pháp không chán đủ của 
Bồ tát. Ta được môn tổng trì địa bình đẳng hết 
thảy pháp, nên hiện ra không thể nghĩ bàn tự 
tại thần biến, ngươi có muốn thấy không? 

Thiện Tài nói: Dạ muốn. Tâm tôi nguyện 
xin thấy. 

Khi ấy Ngài Ưu bà di Bất Động ngồi trên 
toà sư tử Long Tạng, nhập vào môn Tam muội 
trang nghiêm cầu hết thảy pháp không nhàm 
chán, môn Tam muội trang nghiêm bất không 
luân, môn Tam muội thập lực trí luân hiện 
tiền, môn Tam muội kho vô tận hột giống Phật. 
Nhập vào một vạn môn Tam muội như vậy. 
Lúc nhập vào các môn Tam muội này, thì mười 
phương có các thế giới nhiều như số vi trần 
của nhiều không thể nói cõi Phật đều chấn 
động sáu cách, thảy đều thành thanh tịnh, 
chất lưu ly làm thành, trong mỗi mỗi thế 
giới có một trăm ức tứ thiên hạ, một trăm 
ức Đức Như Lai, hoặc ở cung trời Đâu Suất, 
cho đến nhập vào Niết bàn, mỗi mỗi Đức 
Như Lai, phóng lưới quang minh cùng khắp 


=0)» 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


pháp giới, có chúng hội đạo tràng thanh 
tịnh bao quanh, chuyển pháp luân mầu diệu, 
khai ngộ quần sanh. 

Ngài Ưu bà di Bất Động liền từ Tam muội 
dậy, nói với Thiện Tài rằng: Này người Thiện 
nam! Ngươi thấy đó không? 

Thiện Tài nói: Dạ có. Tôi đều đã thấy rồi. 

Vị Ưu bà di nói: Này người Thiện nam! Ta 
chỉ được môn Tam muội quang mỉnh cầu hết 
thảy pháp không nhàm chán này thôi, vì hết 
thảy chúng sanh mà nói pháp mầu diệu, khiến 
cho đều được hoan hỷ. Như các đại Bồ tát, như 
chim Kim sí điểu, dạo chơi trên hư không, 
không bị ngăn ngại, có thể nhập vào biển lớn 
hết thảy chúng sanh, thấy người nào căn lành 
đã thành thục thì liền dùng phương tiện nắm 
lấy mà để sang bờ Bồ đề bên kia; lại cũng như 
người lái buôn đi vào cõi châu báu để lượm lấy 
trí báu thập lực của Như Lai; lại như người 
chài lưới cầm lưới chánh pháp vào biển sanh 
tử ở trong nước ái lược bắt các chúng sanh; 
như vua A tu la có thể khắp khuấy động các 
phiền não trong thành lớn ba cõi; lại như mặt 
trời, xuất hiện trên hư không, chiếu soi nước 
bùn ái dục khiến cho khô cạn; lại như mặt 
trăng tròn hiện ra giữa hư không khiến cho kẻ 


2 ƒ.„ 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


có thể hoá độ, tâm hoa được nở ra; lại như cõi 
đất lớn, khắp bình đẳng với hết thảy, vô lượng 
chúng sanh nương ở trong đó, làm lớn thêm 
hết thảy gốc mầm pháp lành; lại như trận gió 
lớn thổi đi vô ngại, có thể nhổ trốc hết thảy 
cây kiến chấp lớn; như vua Chuyển Luân dạo 
đi trên thế gian, dùng bốn pháp nhiếp mà 
nhiếp các chúng sanh, thì ta làm sao biết được, 
nói được hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phương Nam đây có 
một thành lớn tên là Vô Lượng Đô Tát La, 
trong đó có một vị xuất gia ngoại đạo tên là 
Biến Hành. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ 
tát phải làm cách nào để học hạnh Bồ tát, để 
tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, 
từ tạ lui ra mà đi.°® 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử được nghe 
pháp nơi vị Ưu bà di Bất Động rồi, chuyên tâm 
nghĩ nhớ lời dạy của Ngài, thảy đều tin thọ, 
suy nghĩ quán sát, rồi lần lần đi, vượt qua 
nhiều nước nhiều ấp mới đến thành Đô Tát La. 
Lúc mặt trời lặn, Thiện Tài đi vào thành, dạo 


(@ Hán bộ hết quyển 66. 


*“?”.= 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


qua khắp các cửa hàng nhà, chợ, các ngã tư 
đường, các đường hẻm, tìm kiếm nơi nơi vị 
ngoại đạo Biến Hành. Phía Đông của thành 
này có quả núi tên là Thiện Đức. 

Đến nửa đêm, Thiện Tài Đồng tử thấy trên 
đỉnh núi ấy, cỏ, cây, đất, đá, cầm thú, đều có 
ánh sáng chiếu diệu như mặt trời mới mọc. 
Thiện Tài thấy các việc ấy rồi, sanh vui mừng 
lớn, suy nghĩ rằng: Ta chắc thấy được Thiện 
tri thức tại đó. 

Thiện Tài liền đi ra khỏi thành, lên núi ấy, 
thấy vị ngoại đạo, ở trên khoảng đất bằng trên 
núi, đang từng bước đi kinh hành, sắc tướng 
tròn đầy, ánh sáng chiếu rực, vua trời Đại 
Phạm cũng không sáng bằng, có mười ngàn 
Trời Phạm Chúng bao quanh. Thiện Tài đi đến 
chỗ Ngài, đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu vô lượng 
vòng đến trước chắp tay mà thưa rằng: Bạch 
Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, mà tôi chưa biết Bồ 
tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát? Làm 
thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh 
có thể dạy cho. Nguyện xin vì tôi mà nói. 


Ngài Biến Hành đáp rằng: Lành thay! Lành 
thay! Này người Thiện nam! Ta đã ở vào trong 
hạnh Bồ tát Chí Nhất Thiết Xứ, đã thành tựu 


TU 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


môn Tam muội Phổ quán thế gian, đã thành 
tựu sức thần thông vô y vô tác, đã thành tựu 
Phổ môn Bát nhã Ba la mật. 


Này người Thiện nam! Ta ở khắp nơi trên 
thế gian, nhiều phương chỗ, nhiều hình mạo, 
nhiều hạnh hiểu biết, nhiều lân chết đi rồi 
sanh lại nơi hết thảy loài, như loài Trời, loài 
Rồng, loài Dạ xoa, loài Càn thát bà, loài A tu 
la, loài Ca lâu la, loài Khẩn na la, loài Ma hầu 
la già, nơi địa ngục, súc sanh, cõi vua Diêm La, 
người, không phải người, hết thảy các loài, 
hoặc ở trong kiến chấp, hoặc tin nhị thừa, 
hoặc lại tin thích đạo Đại thừa. Như vậy, trong 
hết thảy các chúng sanh, ta dùng đủ thứ 
phương tiện, nhiều môn trí huệ để làm lợi ích, 
như là: Hoặc vì chúng sanh mà nói đủ thứ kỹ 
nghệ của hết thảy thế gian, khiến cho họ được 
đầy đủ hết thảy xảo thuật trí Đà la ni. Hoặc vì 
chúng sanh mà diễn nói phương tiện tứ nhiếp, 
khiến cho họ được đầy đủ đạo Nhất thiết trí. 
Hoặc vì chúng sanh mà diễn nói các Ba la mật 
làm cho họ hồi hướng vào địa vị Nhất thiết trí. 
Hoặc vì chúng sanh mà khen ngợi tâm đại Bồ 
đề, khiến cho họ không mất ý đạo vô thượng. 
Hoặc vì chúng sanh mà khen ngợi các hạnh Bồ 
tát, làm cho họ tròn đầy nguyện thanh tịnh cõi 


si G 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nước Phật, cứu vớt chúng sanh. Hoặc vì chúng 
sanh mà diễn nói kẻ làm điều ác thì chịu đủ 
thứ quả báo khổ nơi các địa ngục, khiến cho 
họ đối với nghiệp ác sanh ra chán lìa sâu xa. 
Hoặc vì chúng sanh mà diễn nói việc cúng 
dường Chư Phật, gieo trồng các căn lành, 
quyết định thâu được quả Nhất thiết trí, khiến 
cho họ phát khởi tâm hoan hỷ. Hoặc vì chúng 
sanh mà khen nói thảy bao nhiêu công đức 
của hết thảy Đức Như Lai Chánh đẳng Chánh 
giác, khiến cho họ thích mến thân Phật, cầu 
Nhất thiết trí. Hoặc vì chúng sanh mà khen 
nói oai đức của Chư Phật khiến cho họ phát 
nguyện thích thân không hư hoại của Phật. 
Hoặc vì chúng sanh mà khen nói thân tự tại 
của Phật, khiến cho họ cầu thân thể đại oai 
đức, không ai che khuất được của Như Lai. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Trong 
thành Đô Tát La này, khắp nơi nơi hết thảy 
dòng họ hoặc nam, hoặc nữ trong loài người, 
ta đều dùng phương tiện mà thị hiện đồng 
thân hình như họ, để tuỳ chỗ đáng hoá độ mà 
nói pháp độ họ. Các loài chúng sanh thảy đều 
chẳng biết ta là ai, từ đâu mà lại; ta chỉ làm 
cho người nghe đúng sự thật mà tu hành. 

Này người Thiện nam! Như sự làm lợi ích 


si 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trong thành này cho chúng sanh, thì trong 
thảy các thành, ấp, làng xóm trong cõi Diêm 
Phù Đề, chỗ nào có người ở cũng đều như vậy, 
ta đều làm lợi ích. 

Này người Thiện nam! Trong cõi Diêm Phù 
Đề có chín mươi sáu hạng chúng sanh đều 
khởi cái thấy khác nhau mà sanh chấp trước. 
Ta đều ở trong họ, dùng phương tiện mà điều 
phục, khiến cho họ lìa bỏ thảy bao nhiêu kiến 
chấp của họ. 

Như ở cõi Diêm Phù Đề, thảy trong các cõi 
khác trong bốn châu thiên hạ cũng đều như 
vậy. Và cũng như ở bốn châu thiên hạ, trong 
Tam thiên Đại thiên thế giới cũng đều như vậy. 
Và như trong Tam thiên Đại thiên thế giới, 
trong các biển chúng sanh nơi vô lượng thế 
giới ở mười phương, ta đều ở trong đó, tuỳ các 
chúng sanh tâm ưa thích øì, dùng đủ thứ 
phương tiện, đủ thứ pháp môn, hiện ra đủ thứ 
sắc thân, dùng đủ thứ tiếng nói để vì họ mà 
nói pháp, làm cho họ được lợi ích. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có hạnh 
đến hết thảy nơi của Bồ tát này thôi. Như các 
đại Bồ tát, thân nhiều đồng với số hết thảy 
chúng sanh, được thân không khác nhau với 
chúng sanh, dùng thân biến hoá mà khắp 


76% 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nhập vào các loài, nơi hết thảy xứ đều hiện 
thọ sanh vào, khắp hiện ra trước mắt hết 
thảy chúng sanh, ánh sáng thanh tịnh chiếu 
khắp thế gian, dùng nguyện vô ngại mà ở vào 
trong hết thảy kiếp, đắc được các hạnh vô 
đẳng như lưới Thiên đế, thường siêng làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh, thường ở chung 
với chúng sanh mà không đắm trước, khắp 
trong ba đời đều khắp bình đẳng, dùng trí vô 
ngại mà chiếu sáng cùng khắp, dùng kho đại 
bi mà quán sát hết thảy, thì ta làm sao mà có 
thể biết được, nói được hạnh công đức của 
các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía Nam của đây 
có một cối nước tên là Quảng Đại, có vị 
Trưởng giả buôn bán hương thơm tên là Ưu 
Bát La Hoa, ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ 
tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát, tu 
đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng 
rồi từ tạ mà đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử do lời dạy 
của Thiện tri thức, nên không kể gì đến thân 
mạng, chẳng ham tiền của, chẳng thích nhơn 
chúng, chẳng say ngũ dục, chẳng tiếc luyến 


- /J7J- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


quyến thuộc, chẳng trọng ngôi vua, chỉ 
nguyện hoá độ cho hết thảy chúng sanh, chỉ 
nguyện nghiêm tịnh cõi nước Chư Phật, chỉ 
nguyện cúng dường hết thảy Chư Phật, chỉ 
nguyện chứng biết thật tánh của các pháp, chỉ 
nguyện tu tập biển công đức lớn của hết thảy 
Bồ tát, chỉ nguyện tu hành hết thảy công đức, 
cuối cùng không thối chuyển, chỉ nguyện 
thường nơi trong hết thảy kiếp dùng sức đại 
nguyện mà tu hạnh Bồ tát, chỉ nguyện khắp 
nhập vào hết thảy chúng hội đạo tràng của 
hết thảy Chư Phật, chỉ nguyện nhập vào trong 
một môn Tam muội mà khắp hiện ra hết thảy 
thần lực tự tại của tất cả các môn Tam muội, 
chỉ nguyện ở trong một lỗ chân lông của Phật, 
thấy được hết thảy Phật, tâm không nhàm 
chán, chỉ nguyện cho đắc được trí huệ quang 
minh của hết thảy pháp, có thể nắm lấy hết 
thảy kho tạng pháp của Chư Phật, chuyên cầu 
hết thảy công đức của Chư Phật, Bồ tát như 
vậy. Rồi lần lần đi đến nước Quảng Đại, tìm 
đến chỗ vị Trưởng giả, đảnh lễ chân Ngài, đi 
nhiễu vô lượng vòng, rồi chắp tay mà đứng 
thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, muốn 
cầu hết thảy trí huệ bình đẳng của Phật, 
muốn viên mãn vô lượng đại nguyện của hết 


s/78€ 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy Chư Phật, muốn làm thanh tịnh sắc thân 
cao cả tột của hết thảy Chư Phật, muốn thấy 
pháp thân thanh tịnh của hết thảy Phật, muốn 
biết thân trí huệ rộng lớn của hết thảy Phật, 
muốn thanh tịnh hết thảy các hạnh của Bồ tát, 
muốn chiếu sáng hết thảy Tam muội của Bồ 
tát, muốn ở vào trong hết thảy môn tổng trì 
của Bồ tát, muốn trừ diệt hết thảy bao nhiêu 
chướng ngại, muốn dạo đi trên hết thảy thế 
giới mười phương, mà chưa biết Bồ tát phải 
làm thế nào để học hạnh Bồ tát? Làm thế nào 
để tu đạo Bồ tát để có thể sanh ra trí Nhất 
thiết trí? 

Vị Trưởng giả nói: Lành thay! Lành thay! 
Này người Thiện nam! Ngươi đã phát được tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác rồi! 


Này người Thiện nam! Ta khéo phân biệt 
biết được hết thảy các hương thơm, lại cũng 
biết thảy phương pháp hoà chế, như là: Hết 
thảy hương thơm, hết thảy hương đốt, hết thảy 
hương xoa, hết thảy hương bột, cũng biết chỗ 
sanh ra hết thảy hương thơm như vậy. Ta lại 
khéo biết rõ hương thơm cõi trời, mùi của 
Rồng, mùi của Dạ xoa, của Càn thát bà, của A 
tu la, của Ca lầu la, của Khẩn na la, của Ma 
hầu la già, của người và của không phải người. 


3. ID): ý 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ta lại khéo phân biệt biết các mùi thơm trị 
các bệnh, các mùi hương dứt các điều ác, mùi 
hương thơm sanh hoan hỷ, mùi hương tăng 
phiền não, mùi hương diệt phiền não, mùi 
hương làm cho sanh thích mến nơi cõi hữu vi, 
mùi hương khiến cho sanh chán lìa cõi hữu vi, 
mùi hương xả bỏ các kiêu mạn buông lung, 
mùi hương phát tâm niệm Phật, mùi hương 
chứng hiểu pháp môn, mùi hương các Thánh 
dùng, mùi hương khác nhau của hết thảy Bồ 
tát, mùi hương hết thảy địa vị của Bồ tát. Các 
hương thơm như vậy, hình tướng sanh khởi, 
xuất hiện thành tựu, cảnh giới phương tiện 
thanh tịnh an ổn, oai đức nghiệp dụng và các 
gốc rễ, như vậy thảy thảy ta đều biết rõ cả. 


Này người Thiện nam! Ở nhơn gian có thứ 
hương thơm tên là Tượng Tạng, do Rồng đấu 
nhau mà sanh ra. Nếu đốt một hoàn thì sanh 
ra đám mây hương thơm lớn bao khắp cả 
vương đô, trong bảy ngày mưa phùn hương 
thơm không ngớt. Nếu ai đeo nơi thân thì thân 
màu vàng ròng. Nếu gắn vào áo, vào nơi cung 
điện lầu đài thì các thứ ấy cũng hoá ra màu 
vàng ròng. Nếu do gió thổi vào trong cung 
điện, chúng sanh ngửi được mùi này thì trong 
bảy ngày bảy đêm hoan hỷ hoàn toàn, thân 


-/80< 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tâm khoái lạc, không có các bệnh chẳng xâm 
hại nhau, lìa các sầu khổ, chẳng kinh chẳng sợ, 
chẳng loạn chẳng giận, thương mến nhau, tâm 
ý thanh tịnh. Ta biết như vậy rồi, liền vì họ 
mà thuyết pháp, khiến cho họ quyết định phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này người Thiện nam! Núi Ma La Da sanh 
ra thứ hương chiên đàn tên là Ngưu Đầu. Nếu 
đem xoa vào thân thì ví như vào hầm lửa lớn 
thì lửa chẳng đốt cháy được. 

Này người Thiện nam! Ngoài biển có thứ 
hương tên là Vô Năng Thắng. Nếu đem thoa 
vào trống và các loa ốc, khi phát tiếng lên, thì 
hết thảy địch quân đều tự lui tan. 

Này người Thiện nam! Ở bờ ao A Na Bà Đạt 
Đa sanh ra thứ hương trầm thuỷ tên là Liên 
Hoa Tạng. Thứ hương đó một hoàn lớn bằng 
hột mè, nếu đốt lên thì hương thơm xông khắp 
Diêm Phù Đề. Chúng sanh nghe mùi thơm thì 
la hết thảy tội, giới phẩm thanh tịnh. 

Này người Thiện nam! Núi Tuyết sơn có 
thứ hương tên là A Lô Na, nếu có chúng sanh 
nào ngửi hương này thì tâm họ quyết định lìa 
hết các nhiễm trước. Ta vì họ mà nói pháp, thì 
không ai mà không đắc được Tam muội Ly cấu. 


-81- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Trong cõi La sát có 
thứ hương tên là Hải Tạng. Hương này chỉ có 
vua Chuyển Luân Vương dùng. Nếu đốt một 
viên này để xông thì cả vua và bốn đạo quân 
đều bay đi trên hư không. 

Này người Thiện nam! Trong cõi trời Thiện 
Pháp có thứ hương tên là Tịnh Trang Nghiêm. 
Nếu đốt một viên để xông thì khắp khiến chư 
Thiên đều tâm niệm Phật. 

Này người Thiện nam! Cối trời Tu Dạ Ma có 
thứ hương tên là Tịnh Tạng. Nếu đốt lên một 
viên để xông thì các chư Thiên trời Dạ Ma đều 
nhóm đến chỗ vua trời Dạ Ma để cùng nghe 
pháp. 

Này người Thiện nam! Trong cõi trời Đâu 
Suất có thứ hương tên là Tiên Đà Bà. Nếu đốt 
lên một viên trước toà ngồi của đấng Bồ tát 
còn một đời chót sẽ bổ xứ thì sẽ nổi mây 
hương lớn trùm khắp pháp giới, khắp mưa 
xuống hết thảy các đồ vật cúng dường để cúng 
dường hết thảy Chư Phật Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Cõi trời Thiện Biến 
Hoá có thứ hương tên là Đạt Ý. Nếu đốt lên 
một viên thì trong bảy ngày, khắp mưa xuống 
hết thảy các đồ vật trang nghiêm. 


kẾ 2c 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có 
phương pháp hoà trộn các thứ hương này thôi. 
Như các đại Bồ tát xa lìa hết thảy các tập khí 
của các ác, chẳng nhiễm cái ham muốn của 
thế gian, vĩnh viễn dứt hết các lưới rọ của 
chúng ma phiền não, vượt hơn các loài hữu 
lậu, dùng hương thơm trí huệ để trang nghiêm 
mình, đối với các thế gian đều không nhiễm 
chấp, thành tựu đầy đủ giới không đắm trước 
đâu, thanh tịnh trí vô trước, hành cảnh giới vô 
trước, đối với hết thảy nơi đều không chấp 
trước đâu, tâm các Ngài bình đẳng, không 
chấp trước đâu, không nương tựa đâu, thì ta 
làm sao biết được diệu hạnh các Ngài? Làm 
sao nói được công đức các Ngài? Làm sao bày 
rõ thảy bao nhiêu môn giới luật thanh tịnh 
của các Ngài, bày tỏ những việc làm không lỗi 
lầm của các Ngài, biện nói thân khẩu ý làa 
nhiễm của các Ngài được? 

Này người Thiện nam! Phương Nam đây có 
một thành lớn tên là Lầu Các, trong đó có vị 
Thuyền trưởng tên là Ba Thi La. Ngươi hãy 
đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào 
để học hạnh Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 


- 83 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


ngưỡng rồi từ tạ mà đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử hướng đến 
thành Lầu Các, quán sát đường sá, như là: 
Quán sát đường xem cao thấp, xem dễ hay 
hiểm khó, xem đường sạch hay uế, xem đường 
thẳng hay quanh co, lân lần mà đi và tự nghĩ 
rằng: Ta sẽ được gần gũi vị Thiện tri thức đó. 
Thiện trí thức là cái nhơn thành tựu tu hành 
những đạo Bồ tát, là cái nhơn thành tựu tu 
hành đạo Ba la mật, là cái nhơn thành tựu tu 
hành đạo nhiếp chúng sanh, là cái nhơn thành 
tựu tu hành đạo khắp nhập vào pháp giới 
không chướng ngại, là cái nhơn thành tựu tu 
hành đạo làm cho thảy chúng sanh trừ diệt ác 
huệ, là cái nhơn thành tựu tu hành đạo khiến 
cho hết thảy chúng sanh lìa kiêu mạn, là cái 
nhơn thành tựu tu hành đạo làm cho hết thảy 
chúng sanh diệt phiền não, là cái nhơn thành 
tựu tu hành đạo khiến cho hết thảy chúng 
sanh xả bỏ các kiến chấp, là cái nhơn thành 
tựu tu hành đạo làm cho hết thảy chúng sanh 
nhổ hết thảy các tên độc, là cái nhơn thành 
tựu tu hành đạo làm cho hết thảy chúng sanh 
đều thành Nhất thiết trí. Vì sao? 


Vì ở chỗ Thiện tri thức được hết thảy pháp 
lành, vì nương tựa nơi lực của bậc Thiện tri 


- 84- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thức thì được đạo Nhất thiết trí. Thiện tri thức 
là kẻ rất khó thấy khó gặp. 


Thiện Tài suy nghĩ như vậy, lần lần mà đi 
cho đến khi đến thành kia, thấy vị Thiền 
trưởng đang ở ngoài thành đứng trên bờ biển, 
có trăm ngàn thương gia và vô lượng đại 
chúng vây quanh. Thiền trưởng đang nói biển 
pháp lớn, dùng phương tiện để khai thị, chỉ 
bày biển công đức của Phật. Thiện Tài thấy 
xong, bèn đi đến chỗ Ngài, đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô lượng vòng, rồi đến trước chắp tay 
mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
mà chưa biết Bồ tát phải làm thế nào để học 
hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức 
Thánh có thể chỉ dạy cho. Nguyện xin vì tôi 
mà nói. 

Vị Thiền trưởng bảo rằng: Lành thay! Lành 
thay! Này người Thiện nam! Ngươi đã phát 
được tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
rồi! Nay lại hỏi được cái nhơn sanh ra đại trí, 
cái nhơn dứt trừ hết thảy khổ sanh tử, cái 
nhơn đến được cõi châu báu lớn Nhất thiết trí, 
cái nhơn thành tựu Đại thừa bất hoại, cái 
nhơn xa lìa sự sợ hãi sanh tử, ở trong các 
vòng Tam muội vắng lặng của nhị thừa, cái 


- 85- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhơn ngồi trên xe đại nguyện, đi khắp nơi nơi 
thực hành hạnh Bồ tát thanh tịnh đạo không 
bị ngăn ngại, cái nhơn dùng hạnh Bồ tát mà 
trang nghiêm hết thảy đạo trí thanh tịnh 
không gì phá hư được, cái nhơn đạo thanh 
tịnh quán khắp hết thảy các pháp mười 
phương đều vô chướng ngại, cái nhơn đạo 
thanh tịnh mau có thể nhập về biển Nhất 
thiết trí. 

Này người Thiện nam! Ta ở nơi thành này, 
nơi đường bên bờ biển mà tịnh tu hạnh Đại Bi 
Tràng của Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Ta quán thấy các 
chúng sanh nghèo khổ ở cõi Diêm Phù Đề này. 
Vì muốn làm lợi ích cho họ nên ta tu các khổ 
hạnh. Tuỳ theo sở nguyện của họ muốn gì, ta 
làm cho họ đầy đủ, trước dùng đồ vật của thế 
gian cho họ được vừa ý, sau đó bố thí pháp 
khiến cho họ được hoan hỷ, khiến họ tu hạnh 
phước đức, khiến họ sanh đạo trí, khiến họ lớn 
thêm sức căn lành, khiến họ khởi tâm Bồ đề, 
khiến họ hoàn toàn được nguyện Bồ đề, khiến 
họ vững chắc sức đại bi, khiến họ tu đạo diệt 
được sanh tử, khiến họ sanh ra hạnh chẳng 
chán sanh tử, khiến họ gồm nhiếp hết thảy 
biển chúng sanh, khiến họ tu hết thảy biển 


- 8Ó - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


công đức, khiến họ thấy rõ hết thảy biển các 
pháp, khiến họ thấy hết thảy biển Chư Phật, 
khiến họ vào được biển Nhất thiết trí. 


-° 


Này người Thiện nam! Ta ở nơi đây, suy 
gãm như vậy, tác ý như vậy, lợi ích hết thảy 
chúng sanh như vậy. 


Này người Thiện nam! Ta biết hết thảy cõi 
châu báu ngoài biển, hết thảy nơi châu báu, 
hết thảy loại châu báu, hết thảy giống châu 
báu. Ta biết trau dồi hết thảy thứ châu báu, 
khoan xâu hết thảy châu báu, sản xuất hết 
thảy châu báu, làm hết thảy châu báu. Ta 
biết hết thảy đồ chứa đựng bằng châu báu, 
hết thảy đồ dùng bằng châu báu, hết thảy 
cảnh giới châu báu, hết thảy ánh sáng châu 
báu. Ta biết hết thảy nơi cung Rồng, hết thảy 
nơi cung Dạ xoa, hết thảy nơi cung Bộ Đa, 
đều khéo xa tránh những chỗ đó để khỏi các 
nạn. Cũng biết rõ chỗ nước xoáy, chỗ cạn sâu, 
chỗ sóng mòi xa gần, màu nước an lành hay 
nguy hiểm, đủ thứ khác nhau. Cũng biết rõ 
mặt trời, mặt trăng, tỉnh tú, vận hành độ số, 
ngày, đêm, sớm, chiều, thời tiết dài ngắn. Ta 
cũng biết rõ trên thuyền sắt, gỗ, cứng chắc, 
mềm yếu, máy móc rít, trơn, nước lớn nhỏ, 
gió nghịch thuận. Hết thảy những tướng an 


S16 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nguy như vậy, không thứ nào ta không biết, 
nên đi thì đi, nên ngừng thì ngừng. 

Này người Thiện nam! Ta dùng trí huệ đã 
thành tựu như vậy, thường làm được lợi ích 
cho hết thảy chúng sanh. 


Này người Thiện nam! Ta dùng thuyền tốt 
chở các thương gia đi trên đường an ổn, lại 
thuyết pháp cho họ hoan hỷ, dắt họ đến cõi 
châu báu, cho họ đủ vật quý rất nhiều, sau đó 
ta lại đưa họ trở về cõi Diêm Phù Đề. 

Này người Thiện nam! Ta đem thuyền lớn 
qua lại như vậy, từ xưa đến nay chưa từng có 
một lần tổn thất. Nếu có chúng sanh nào thấy 
được thân ta, nghe pháp của ta, thì họ vĩnh 
viễn không còn sợ biển sanh tử, được vào biển 
Nhất thiết trí, có thể làm khô cạn các biển ái 
dục, có thể dùng ánh sáng trí huệ chiếu soi 
biển ba đời, có thể làm thanh tịnh hết thảy 
biển khổ chúng sanh, có thể làm thanh tịnh 
biển tâm của hết thảy chúng sanh, có thể mau 
nghiêm tịnh hết thảy biển cõi, có thể khắp đi 
đến biển lớn mười phương, khắp biết hết thảy 
biển căn tánh của chúng sanh, khắp rõ thông 
hết thảy biển hạnh của chúng sanh, có thể 
thuận khắp biển tâm của hết thảy chúng sanh. 


Này người Thiện nam! Ta chỉ được hạnh 


-_88- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đại bi tràng này thôi. Nếu có ai thấy ta, nghe 
đến ta, ở cùng ta, nhớ tưởng đến ta, thì đều 
không uống công. Như các đại Bồ tát khéo dạo 
bước trong biển lớn sanh tử, chẳng nhiễm hết 
thảy các biển phiền não, có thể xả bỏ hết thảy 
cái biển thấy lâm, có thể quán hết thảy các 
biển pháp tánh, có thể dùng Tứ nhiếp để 
nhiếp chúng sanh, đã khéo ở yên trong biển 
Nhất thiết trí, có thể diệt hết thảy biển chấp 
trước của chúng sanh, có thể bình đẳng ở 
trong biển hết thảy thời gian, có thể dùng 
thần thông độ biển chúng sanh, có thể theo 
thời cơ mà điều phục biển chúng sanh, thì ta 
làm sao biết được, nói được hạnh công đức của 
các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phương Nam đây có 
một thành trì tên là Khả Lạc, trong đó có vị 
Trưởng giả tên là Vô Thượng Thắng. Ngươi 
hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế 
nào để học hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, buồn khóc rơi lệ, tâm cầu Thiện tri 
thức không bao giờ chán đủ, rồi từ tạ Ngài 
mà lui đi. 


Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử khởi tâm 


- 8Q ~ 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đại từ cùng khắp, tâm đại bỉ nhuần thắm, tiếp 
nối nhau không dứt, phước đức trí huệ hai thứ 
đều trang nghiêm, xa lìa hết thảy bụi dơ phiền 
não, chứng đắc được pháp bình đẳng, tâm 
không cao thấp, nhổ mũi gai không lành, diệt 
hết thảy chướng ngăn, kiên cố tỉnh tấn dùng 
làm hào tường, Tam muội sâu xa làm vườn 
tược, dùng ánh sáng mặt trời trí huệ phá cái 
tối vô minh, dùng gió phương tiện mà nở hoa 
trí huệ, dùng nguyện vô ngại làm tròn đầy 
pháp giới, tâm thường hiện nhập thành Nhất 
thiết trí. Như vậy mà cầu đạo Bồ tát, rồi lần 
lần mà đi, đến thành đó, thấy Ngài Vô Thượng 
Thắng ở phía Đông của thành, trong rừng Vô 
Ưu Đại Trang Nghiêm Tràng, có vô lượng 
thương gia và trăm ngàn cư sĩ vây quanh. 
Trưởng giả quản lý phán đoán các sự vụ đủ 
thứ của nhơn gian, rồi nhơn đó vì họ mà nói 
pháp, khiến cho họ vĩnh viễn khỏi hẳn hết 
thảy ngã mạn, lìa cái ta và cái của ta, bỏ chỗ 
chất chứa diệt xan tham tật đố, tâm được 
thanh tịnh không có các uế trược, thân được 
đức tỉn thanh tịnh, thường thích thấy Phật, 
thọ trì Phật pháp, sanh lực Bồ tát, khởi hạnh 
Bồ tát, nhập vào Tam muội của Bồ tát, đắc 
được trí huệ của Bồ tát, ở trong chánh niệm 
của Bồ tát, tăng sự chí nguyện của Bồ tát. 


- Q0 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Khi ấy Thiện Tài Đồng tử thấy vị Trưởng 
giả vì đại chúng thuyết pháp xong rồi, liền 
gieo mình xuống đất, đảnh lễ chân Ngài, hồi 
lâu mới đứng dậy mà thưa rằng: Bạch Đức 
Thánh! Tôi là Thiện Tài! Tôi là Thiện Tài! Tôi 
chuyên tìm cầu hạnh Bồ tát. Bồ tát phải làm 
thế nào để học hạnh Bồ tát? Bồ tát phải làm 
thế nào để tu đạo Bồ tát? Lúc tu học, vẫn có 
thể thường hoá độ hết thảy chúng sanh, 
thường có thể hiện thấy hết thảy Chư Phật, 
thường được nghe hết thảy Phật pháp, thường 
giữ gìn được hết thảy Phật pháp, thường thú 
nhập được hết thảy pháp môn, nhập hết thảy 
cõi, học hạnh Bồ tát, ở trong hết thảy kiếp tu 
đạo Bồ tát, có thể biết thảy thần lực Như Lai, 
có thể nhận hết thảy sự hộ niệm của Như Lai, 
có thể đắc được hết thảy trí huệ Như Lai? 

Vị Trưởng giả bảo Thiện Tài rằng: Lành 
thay! Lành thay! Này người Thiện nam! Ngươi 
đã phát được tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác rồi! 

Này người Thiện nam! Ta đã thành được 
môn hạnh đến hết thảy nơi, sức thần thông 
không nương đâu, không tạo làm của Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Thế nào là môn 
hạnh đến hết thảy nơi của Bồ tát? 


-01- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ta ở trong Tam 
thiên Đại thiên thế giới này, trong hết thảy 
chúng sanh nơi Dục giới, như là: Hết thảy cõi 
trời Đao Lợi, hết thảy trời Tu Dạ Ma, hết thảy 
trời Đâu Suất, thảy trời Thiện Biến Hoá, thảy 
trời Tha Hoá Tự Tại, thảy Ma Trời và hết thảy 
Trời, Rồng, Dạ xoa, La sát, Cưu Bàn Trà, Càn 
thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu 
la già, người và không phải người, thảy thôn, 
dinh, thành, ấp, thảy chỗ ở của họ, ta ở trong 
họ mà vì họ nói pháp, làm cho họ bỏ cái không 
phải pháp, khiến họ dứt tranh luận, trừ chiến 
đấu, thôi giận tranh, phá oán kiết, mở trói 
buộc, ra khỏi lao ngục, thoát lo sợ dứt sát sanh, 
cho đến không tà kiến, cấm chỉ hết thảy 
nghiệp ác, thảy việc không đáng nên làm, 
khiến cho họ thuận hành hết thảy pháp lành, 
khiến họ tu học hết thảy nghề nghiệp, làm lợi 
ích cho hết thảy thế gian. Ta vì họ mà phân 
biệt thảy các thứ luận, khiến họ sanh hoan hỷ, 
làm cho họ lần lần thành thục. Tuỳ thuận 
ngoại đạo, vì họ mà nói trí cao cả, khiến cho 
họ dứt các tà kiến, nhập vào Phật pháp, cho 
đến cõi Sắc giới, thảy trời Phạm Thiên ta đều 
vì họ mà nói pháp siêu việt cao cả. 


Như ở Tam thiên Đại thiên thế giới này, 


- 02 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


cho đến các thế giới ở mười phương nhiều như 
số vi trần của mười không thể nói trăm ngàn 
ức NÑa do tha cõi Phật, ta đều vì họ mà nói 
Phật pháp, nói Bồ tát pháp, Thanh văn pháp, 
Độc giác pháp. Ta giảng nói địa ngục, chúng 
sanh trong địa ngục, nói đạo hướng về địa 
ngục. Ta nói về súc sanh, nói các súc sanh 
khác nhau, súc sanh chịu khổ, nói đạo hướng 
về súc sanh. Ta nói về cõi Diêm La vương trên 
thế gian, nói cái khổ của cõi Diêm La vương 
trên thế gian, nói đạo hướng về Diêm La 
vương trên thế gian. Ta nói về cõi trời trên thế 
gian, nói cái vui trên thế gian, nói đạo hướng 
về cõi trời trên thế gian. Ta nói về cõi người ở 
thế gian, nói cái vui cái khổ của cõi người thế 
gian, nói đạo hướng về cõi người ở thế gian. Ta 
vì muốn mở sáng công đức của Bồ tát, vì khiến 
cho chúng sanh lìa bỏ lỗi lầm và hoạn nạn của 
sanh tử, vì làm cho chúng sanh thấy và biết 
các công đức mầu diệu của bậc Nhất thiết trí, 
vì muốn làm cho họ biết trong các loài mê lầm 
chịu khổ, vì khiến cho họ thấy và biết pháp 
không chướng ngại, vì muốn bày rõ nguyên 
nhơn sanh ra hết thảy thế gian, vì muốn bày 
rõ rằng thế gian vắng lặng là vui, vì làm cho 
chúng sanh xả bỏ các chấp tưởng, vì khiến cho 
họ chứng đắc được pháp vô y của Phật, vì làm 


- 93- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


cho họ vĩnh viễn diệt các phiền não, vì làm 
cho họ có thể chuyển được pháp luân của Như 
Lai. Ta vì chúng sanh mà thuyết pháp như vậy. 


Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có pháp 
môn thanh tịnh tu hạnh Bồ tát, đến hết thảy 
nơi sức thần thông không nương đâu, không 
tạo làm này thôi. Như các đại Bồ tát, đầy đủ 
hết thảy thần thông tự tại, có thể đến khắp 
hết thảy cõi Phật, được bậc Phổ Nhãn, nghe 
hết thảy các âm thanh nói pháp, khắp nhập 
vào các pháp, trí huệ tự tại không trái không 
sai, mạnh mẽ không ai bằng, dùng tướng lưỡi 
rộng dài phát ra tiếng bình đẳng, thân các 
Ngài tốt đẹp mầu diệu đồng với các Bồ tát, 
giống như các Đức Như Lai, rốt ráo không hai, 
không có khác nhau, thân trí rộng lớn, khắp 
nhập vào ba đời, cảnh giới không biên tế, đồng 
với cõi hư không, thì ta làm sao biết được, nói 
được hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phương Nam đây có 
một cõi nước tên là Du Na. Nước đó có thành 
trì tên là Ca Lăng Ca Lâm, trong đó có vị Tỳ 
kheo nỉ tên là Sư Tử Tần Thân. Ngươi hãy đến 
đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào để 
học hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 


- 94 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, 
từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử lần lần đi 
đến thành trì nước đó, dạo quanh cùng khắp 
tìm cầu vị Tỳ kheo ni. Có vô lượng người ở đó 
nói với Thiện Tài rằng: Này người Thiện nam! 
Vị Tỳ kheo ni này ở tại Thắng Quang Vương, 
trong vườn Xả Thí Nhật Quang, đang thuyết 
pháp làm lợi ích vô lượng chúng sanh. 

Thiện Tài Đồng tử liền đến vườn ấy, đi 
quanh quan sát, thấy trong vườn có một cây 
lớn tên là Mãn Nguyệt, hình dạng như lầu đài, 
phóng ra ánh sáng lớn, chiếu sáng một do 
tuần; thấy một cây lá tên là Phổ Phú, hình 
dạng như cây lọng, phóng ra ánh sáng xanh 
biếc của ngọc Tỳ lưu ly, thấy một cây hoa tên 
là Hoa Tạng, hình dáng cao lớn như núi Tuyết 
sơn, mưa xuống các hoa mầu không bao giờ 
hết, như cây Ba Lợi Chất Đa La nơi cung trời 
Đao Lợi. Lại thấy một cây quả Cam Lộ, hình 
thể như toà núi vàng, thường phóng ánh sáng, 
đủ thứ trái luôn luôn đầy tràn. Lại thấy có 
một cây báu Ma nỉ, tên là Ty Lô Giá Na Tạng, 
hình dạng không đâu bằng, có ngọc tâm vương 
Ma nỉ ở trên đọt cây, vô số ngọc Ma ni đủ màu 
sắc trang nghiêm cùng khắp. Lại có cây áo tên 


-05- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


là Thanh Tịnh, đủ các thứ áo nhiều màu sắc 
treo thòng nghiêm sức. 


Lại có cây âm nhạc tên là Hoan Hỷ, tiếng 
hay và mầu điệu hơn cả âm nhạc chư Thiên. 
Lại có cây hương thơm tên là Phổ Trang 
Nghiêm, thường phóng ra hương thơm mầu 
diệu, xông khắp mười phương không gì ngăn 
ngại được. 

Trong vườn lại có suối chảy, ao mát, thảy 
đều bằng bảy chất báu trang nghiêm, bùn hắc 
chiên đàn chứa trong đó, cát bằng chất vàng 
mầu diệu trải khắp đáy ao, nước tám công đức 
luôn luôn đầy tràn, hoa sen xanh, sen đỏ, sen 
vàng, sen trắng mọc khắp trên mặt nước. 


Vô lượng cây báu sắp hàng cùng khắp, dưới 
các cây báu ấy đều trải toà sư tử, có đủ thứ 
ngọc báu mầu trang nghiêm, áo chư Thiên trải 
lên toà đó, xông hương thơm mầu diệu, dây 
báu giăng thòng, treo đầy màn báu, lưới vàng 
Diêm phù đàn che phủ ở trên, mõ báu từ từ 
kêu, phát ra tiếng mầu diệu. Hoặc có cây dưới 
gốc trải toà sư tử tạng hoa sen, hoặc có cây 
dưới gốc trải toà sư tử kho ngọc Ma nỉ hương 
vương, hoặc có cây dưới gốc trải toà sư tử kho 
ngọc Ma nỉ Long trang nghiêm, hoặc có cây 
dưới gốc trải toà sư tử kho ngọc Ma nỉ bảo sư 


- 9Ó - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tử tụ, hoặc có cây dưới gốc trải toà sư tử kho 
ngọc Ma ni Tỳ Lô Giá na, hoặc có cây dưới gốc 
trải toà sư tử kho ngọc Ma ni Thập Phương Tỳ 
Lô Giá Na. Mỗi mỗi toà đó đều có một vạn toà 
sư tử báu bao quanh, mỗi mỗi đều đủ vô lượng 
trang nghiêm. 


Trong vườn lớn ấy đầy những châu báu, 
dường như một cõi báu ngoài bao lớn. Áo báu 
Ca lân đà đem trải mặt đất, dịu mềm tốt đẹp, 
chạm vào rất thích thú, bước lên thì lún hết 
bàn chân, dỡ chân lên thì áo hoàn lại như cũ. 
Vô lượng thứ chỉm hót lên tiếng hòa nhã. 
Rừng cây chiên đàn báu trang nghiêm tột mầu 
diệu. Đủ thứ hoa mầu thường mưa xuống vô 
tận, như vườn hoa đủ thứ của trời Đế Thích. 
Mùi hương thơm không đâu sánh kịp xông 
khắp hết thảy như Thiện Pháp đường của trời 
Đế Thích. Các cây âm nhạc, cây Đa la báu, 
màn lưới chuông linh báu phát ra âm thanh 
mầu diệu như tiếng ca ngâm của Thiên nữ 
Thiện Khẩu ở cung trời Tự Tại. Các cây như ý 
thòng rủ những thứ áo đẹp trang nghiêm 
giống như biển lớn, có vô lượng sắc. Trăm 
ngàn lầu đài trang nghiêm bằng các châu báu 
như thành lớn Thiện Kiến ở cung trời Đao Lợi. 
Lọng báu xoè ra như núi Tu Di. Ánh sáng 


x7 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chiếu khắp như cung vua trời Phạm Thiên. 

Khi ấy, Thiện Tài Đồng tử thấy vườn lớn ấy 
có vô lượng công đức trang nghiêm đủ thứ, 
thảy đều là do nghiệp báo của Bồ tát kết 
thành, do căn lành xuất thế sanh ra, do công 
đức cúng dường Chư Phật mà ra, hết thảy thế 
gian không đâu sánh bằng. Thảy thứ như vậy 
là do vị Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân thấu rõ 
pháp như huyễn, chứa nhóm nghiệp lành 
phước đức thanh tịnh rộng lớn mà thành tựu. 
Các Thiên Long, Bát Bộ vô lượng chúng sanh 
trong Tam thiên Đại thiên thế giới đều vào 
vườn này vẫn không chật hẹp. Vì sao? Vì do 
sức oai thần không thể nghĩ bàn của vị Tỳ 
kheo nỉ vậy. 

Thiện Tài Đồng tử thấy vị Tỳ kheo ni Sư Tử 
Tần Thân ngồi trên các toà sư tử lớn dưới cây 
báu, thân tướng đoan nghiêm, oai nghỉ vắng 
lặng, các căn điều thuận như voi chúa lớn, tâm 
không uế trược như ao trong sạch, khắp cứu 
giúp theo chỗ sở cầu của chúng sanh như ngọc 
như ý, chẳng nhiễm pháp thế gian như hoa 
sen, tâm không sợ như vua sư tử, hộ trì tịnh 
giới không thể lay động như núi Tu Di, có thể 
làm cho kẻ nào thấy được tâm được mát mẻ, 
như mùi hương thơm mầu diệu, có thể trừ lửa 


- Q8 -~ 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nóng phiền não của chúng sanh, như mùi 
thơm chiên đàn mầu diệu trong núi Tuyết sơn, 
chúng sanh ai thấy được Ngài thì các khổ đều 
tiêu diệt như cỏ thuốc Thiện Kiến, người thấy 
chẳng uổng công như trời Bà Lâu Na, có thể 
sanh trưởng hết thảy mầm căn lành như ruộng 
phì nhiêu. 

Tại mỗi toà sư tử lớn, chúng hội không 
đồng nhau, pháp môn thuyết ra cũng đều khác 
nhau. Hoặc thấy chỗ chúng hội là trời Tịnh Cư 
bao quanh, dẫn đầu là Đại Tự Tại Thiên tử, vị 
Tw kheo ni vì họ mà nói pháp môn tên là Vô 
Tận Giải Thoát. 

Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, các 
chư Thiên trời Phạm Thiên bao quanh, dẫn 
đầu là Ái Nhạo Phạm Vương, vị Tỳ kheo nỉ vì 
họ mà nói pháp môn tên là Phổ Môn Sai Biệt 
Thanh Tịnh Ngôn Âm Luân. 

Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
các Thiên tử, Thiên nữ trời Tha Hoá Tự Tại 
bao quanh, dẫn đầu là vua trời Tự Tại, vị Tỳ 
kheo ni vì họ mà nói pháp môn tên là Bồ tát 
Thanh Tịnh Tâm. 

Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
các Thiên tử, Thiên nữ trời Thiện Biến Hoá 
bao quanh, dẫn đầu là vua trời Thiện Biến 


- 0Q -~ 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Hoá, vị Tỳ kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên 
là Nhất Thiết Pháp Thiện Trang Nghiêm. 


Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
các Thiên tử, Thiên nữ trời Đâu Suất bao 
quanh, dẫn đầu là vua trời Đâu Suất, vị Tỳ 
kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là Tâm 
Tạng Tuyền. 

Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
các Thiên tử, Thiên nữ cõi trời Tu Dạ Ma bao 
quanh, dẫn đầu là vua trời Tu Dạ Ma, vị Tỳ 
kheo ni vì họ mà nói pháp môn tên là Vô Biên 
Trang nghiêm. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, 
có các Thiên tứ, Thiên nữ cõi trời Đao Lợi 
bao quanh, dẫn đầu là Thích Đề Hoàn Nhơn, 
vị Ty kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là 
Yểm Ly Môn. 


Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, 
bao quanh đầy những vua Rồng Bá Quang 
Minh, vua Rồng Nan Đà, vua Rồng Ưu Bà Nan 
Đà, vua Rồng Ma Na Tư, vua Rồng Y La Bạt 
Nan Đà, vua Rồng A Na Bà Đạt Đa, thảy các 
Rồng con, Rồng cái bao quanh, dẫn đầu là vua 
Rồng Ta Già La, vị Tỳ kheo nỉ vì họ mà nói 
pháp môn tên là Phật Thần Thông Cảnh Giới 
Quang Minh Trang Nghiêm. 


- 100- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Hoặc có chỗ thấy Ngài ngồi trên toà, có các 
chúng Dạ xoa bao quanh, dẫn đầu là vua trời 
Ty Sa Môn, vị Ty kheo ni vì họ mà nói pháp 
môn tên là Cứu Hộ Chúng Sanh Tạng. 


Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
chúng Càn thát bà bao quanh, dẫn đầu là vua 
Càn thát bà Trì Quốc, vị Tỳ kheo nỉ vì họ mà 
nói pháp môn tên là Vô Tận Hỷ. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, 
chúng hội A tu la bao quanh, dẫn đầu là vua A 
tu la La Hầu, vị Tỳ kheo ni vì họ mà nói pháp 
môn tên là Tốc Tật Trang Nghiêm Pháp Giới 
Trí Môn. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
chúng hội Ca lầu la bao quanh, dẫn đầu là vua 
Ca lầu la Thiệp Trì, vị Tỳ kheo nỉ vì họ mà nói 
pháp môn tên là Bố Động Chư Hữu Hải. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
chúng hội Khẩn na la vương bao quanh, dẫn 
đầu là vua Khẩn na la Vương Đại Thọ, vị Tỳ 
kheo ni vì họ mà nói pháp môn tên là Phật 
Hạnh Quang Minh. 

Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
các chúng Ma hầu la già bao quanh, dẫn đầu 
là vua Ma hầu la già Am La Lâm, vị Tỳ kheo nỉ 


- I0I- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vì họ mà nói pháp môn tên là Sanh Phật Hoan 
Hỷ Tâm. 

Hoặc chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có vô 
lượng trăm ngàn người cả nam cả nữ bao 
quanh, vị Ty kheo ni vì họ mà nói pháp môn 
tên là Thù Thắng Hạnh. 


Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng La sát bao quanh, dẫn đầu là vua La 
sát Thường Đoạt Tỉnh Khí Đại Thọ, vị Tỳ kheo 
ni vì họ mà nói pháp môn tên là Phát Sanh Bi 
Mẫn Tâm. 

Hoặc lại có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, 
có đại chúng là các chúng sanh tin thích thừa 
Thanh văn bao quanh, vị Ty kheo ni vì họ mà 
nói pháp môn tên là Thắng Trí Quang Minh. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà có 
đại chúng là các chúng sanh tin ưa thừa 
Duyên giác bao quanh, vị Ty kheo nỉ vì họ mà 
nói pháp môn tên là Phật Công Đức Quảng 
Đại Quang Minh. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các chúng sanh tin thích Đại thừa 
bao quanh, vị Ty kheo ni vì họ mà nói pháp 
môn tên là Phổ Môn Tam muội Trí Quang 
Minh Môn. 


- 102- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát mới phát tâm, vị Tỳ 
kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là Nhất 
Thiết Phật Nguyện Tụ. 


Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát đệ nhị địa bao quanh, 
vị Ty kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là Ly 
Cấu Luân. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát đệ tam địa bao quanh, 
vị Tỳ kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là 
Tịch Tịnh Trang Nghiêm. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát đệ tứ địa bao quanh, vị 
Ty kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là Sanh 
Nhất thiết trí Cảnh Giới. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà có 
đại chúng là các Bồ tát đệ ngũ địa bao quanh, 
vị Tỳ kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là 
Diệu Hoa Tạng. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát đệ lục địa bao quanh, 
vị Ty kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là Ty 
Lô Giá Na Tạng. 


Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 


- 103- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đại chúng là các Bồ tát đệ thất địa bao quanh, 
vị Ty kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là 
Phổ Trang Nghiêm Địa. 


Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát đệ bát địa bao quanh, 
vị Ty kheo nỉ vì họ mà nói pháp môn tên là 
Biến Pháp Giới Cảnh Giới Thân. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát đệ cửu địa bao quanh, 
vị Ty kheo ni vì họ mà nói pháp môn tên là Vô 
Sở Đắc Lực Trang Nghiêm. 

Hoặc có chỗ thì thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Bồ tát đệ thập địa bao quanh, 
vị Ty kheo ni vì họ mà nói pháp môn tên là Vô 
Ngại Luân. 

Hoặc lại có chỗ thấy Ngài ngồi trên toà, có 
đại chúng là các Thần Chấp Kim Cang bao 
quanh, vị Ty kheo ni vì họ mà nói pháp môn 
tên là Kim Cang Trí Na La Diên Trang Nghiêm. 

Thiện Tài Đồng tử thấy hết thảy mọi loài 
bao nhiêu chúng sanh như vậy, những kẻ đã 
thành thục, đã điều phục, đã làm được đồ 
chứa đựng pháp, đều vào trong vườn này, đều 
ngồi trên các toà bao quanh các toà lớn. Vị Tỳ 
kheo ni Sư tử Tần thân tuỳ theo trí hiểu biết 


- 104 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


cao thấp khác nhau, vì họ mà nói pháp, khiến 
cho họ được không thối chuyển nơi Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 


Vì sao? Vì vị Ty kheo nỉ này nhập vào môn 
Ba la mật Trí Huệ Phổ Nhãn Xả Đắc, nói môn 
hết hết thảy pháp trí huệ Ba la mật của Phật, 
nói môn Bát nhã Ba la mật pháp giới khác 
nhau, nói môn Trí huệ Ba la mật phá tan hết 
thảy chướng ngại, nói môn Bát nhã Ba la mật 
sanh hết thảy tâm chúng sanh, nói môn Trí 
huệ Ba la mật thù thắng trang nghiêm, nói 
môn Bát nhã Ba la mật vô ngại chơn thật tạng, 
nói môn trí huệ Ba la mật pháp giới viên mãn, 
nói môn Trí huệ Ba la mật kho tạng tâm, nói 
môn Bát nhã Ba la mật kho tạng khắp xuất 
sanh ra. Trong mười môn này thì đầu tiên là 
môn Bát nhã Ba la mật. 

Vị Tỳ kheo Ni nhập vào vô số trăm vạn 
môn Bát nhã Ba la mật như vậy. Thảy bao 
nhiêu Bồ tát và các chúng sanh trong vườn 
Nhật Quang này đều là do Tỳ kheo Ni Sư Tử 
Tần Thân khuyên dạy cho từ khi mới phát tâm, 
thọ trì chánh pháp, suy nghĩ tu tập, được 
không thối chuyển nơi Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Thiện Tài Đồng tử thấy vườn rừng của vị 


- 105- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tỳ kheo ni như vậy, thấy giường toà như vậy, 
kinh hành như vậy, chúng hội như vậy, thần 
lực như vậy, biện tài như vậy, lại nghe các 
pháp môn không thể nghĩ bàn, mây pháp rộng 
lớn thấm nhuần thâm tâm, bèn suy nghĩ rằng: 
Tôi hãy đi nhiễu quanh về phía hữu vô lượng 
trăm ngàn vòng. 


Bấy giờ vị Tỳ kheo Ni liền phóng luồng ánh 
sáng lớn chiếu khắp các chúng hội trang 
nghiêm trong vườn. Thiện Tài Đồng tử liền 
thấy thân mình cùng hết thảy cây báu trong 
vườn rừng đều nhiễu quanh về phía hữu vị Tỳ 
kheo ni đến vô lượng trăm ngàn vạn vòng. 
Nhiễu quanh xong, Thiện Tài Đồng tử chắp 
tay đứng mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi 
trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác mà chưa biết Bồ tát phải làm thế 
nào để học hạnh Bồ tát? Phải làm thế nào để 
tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh có thể dạy 
cho. Nguyện xin vì tôi mà nói. 

Vị Tỳ kheo ni bảo rằng: Này người Thiện 
nam! Ta được môn Giải thoát tên là Thành 
Tựu Nhất thiết trí. 


Thiện Tài nói: Bạch Đức Thánh! Vì sao lại 
tên là Thành Tựu Nhất thiết trí? 


Vị Ty kheo nỉ nói: Này người Thiện naml 


- 106 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Trí quang mỉnh này, trong một niệm chiếu 
khắp hết thảy pháp ba đời. 


Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh! Cảnh giới 
của Trí quang minh này thế nào? 

Vị Ty kheo nỉ nói: Này người Thiện nam 
Ta nhập vào môn trí quang minh này thì được 
môn Tam muội sanh ra hết thảy pháp. Do Tam 
muội đó nên được ý sanh thân, đi đến hết thảy 
các thế giới mười phương, tại cung trời Đâu 
Suất nơi Bồ tát còn một đời chót là bổ xứ. 
Trước mỗi mỗi Bồ tát, ta hiện ra số thân nhiều 
như số vi trần của nhiều không thể nói cõi 
Phật, mỗi mỗi thân làm các việc cúng dường 
nhiều như số vi trần của nhiều không thể nói 
cõi Phật, như là: Hiện ra thân các vua trời cho 
đến thân các vua người, cầm mây hoa, cầm 
mây tràng man, hương đốt, hương xoa, và 
hương bột, y phục, chuỗi ngọc, cờ phan lọng 
báu, lưới báu, màn báu, kho báu, đèn báu, các 
đồ trang nghiêm hết thảy như vậy, ta đều đem 
đến cúng dường. Và như khi ở cung trời Đâu 
Suất, khi ở trong thai, ra khỏi thai, khi tại gia, 
khi xuất gia, khi đi đến đạo tràng, thành hàng 
Chánh giác, chuyển pháp luân chơn chánh, 
nhập vào Niết bàn, trong khoảng thời gian đó, 
hoặc ở cung trời, hoặc ở cung Rồng, cho đến 


- 1U7 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hoặc ở trong cung điện của loài người, nơi mỗi 
mỗi Đức Như Lai, ta đều cúng dường như vậy. 
Nếu có chúng sanh nào biết ta cúng dường 
Chư Phật như vậy, đều được không thối 
chuyển nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Nếu có chúng sanh nào đến chỗ của ta thì ta 
vì họ mà giảng nói Bát nhã Ba la mật. 

Này người Thiện nam! Ta vì có con mắt trí 
sáng thấy, nên thấy hết thảy chúng sanh mà 
không phân biệt tướng chúng sanh; vì tâm 
không chấp trước đâu, nên nghe hết thảy 
tiếng nói mà không phân biệt tướng chúng 
sanh; vì rõ thấy pháp thân nên thấy hết thảy 
Như Lai mà không phân biệt tướng Như Lai; vì 
ngộ tự tánh của pháp nên gìn giữ hết thảy 
pháp luân mà không phân biệt tướng pháp 
luân; vì biết pháp như huyễn, nên một niệm 
khắp biết hết thảy pháp mà không phân biệt 
tướng của các pháp. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có pháp 
môn Thành Tựu Nhất Thiết này thôi! Như các 
đại Bồ tát, tâm không phân biệt, khắp biết 
các pháp một thân ngồi yên mà cùng khắp cả 
pháp giới, ở trong thân mình hiện ra hết thảy 
cõi, một niệm có thể đi đến hết thảy chỗ các 
Đức Phật, ở thân mình hiện khắp hết thảy 


- 108- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thần lực Chư Phật, dùng một sợi lông chân đỡ 
các thế giới nhiều không thể nói hết, trong 
một lỗ chân lông nơi thân các Ngài hiện ra 
các thế giới thành hoại nhiều không thể nói, 
trong một niệm cùng với các chúng sanh 
nhiều không thể nói không thể nói đồng ở 
chung, nơi trong một niệm, nhập vào hết thảy 
các kiếp nhiều không thể nói không thể nói, 
thì ta làm sao biết được, nói được hạnh công 
đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía Nam đây có 
một cõi nước tên là Hiểm Nạn, trong đó có 
thành trì tên là Bảo Trang Nghiêm. Tại đó có 
vị nữ nhân tên là Bà Tu Mật Đa. Ngươi hãy 
đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát làm cách nào để 
học hạnh Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi 
từ tạ mà đi.° 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử, đại trí 
quang minh soi mở tâm, suy nghĩ quán sát, 
thấy tánh của các pháp, được môn Đà la ni rõ 
biết hết thảy các tiếng nói, được môn Đà la nỉ 
thọ trì hết thảy pháp luân, được sức đại bi làm 


(@ Hán bộ hết quyển 67. 


- 109- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chỗ nương tựa cho hết thảy chúng sanh, được 
môn quang minh quán sát nghĩa lý của hết 
thảy các pháp, được nguyện thanh tịnh tràn 
đầy pháp giới, được trí quang mỉnh chiếu 
khắp hết thảy pháp mười phương, được sức tự 
tại trang nghiêm khắp hết thảy các thế giới, 
được nguyện viên mãn khắp phát sanh hết 
thảy các nghiệp hạnh Bồ tát, rồi lần lần đi đến 
nước Hiểm Nạn, thành Bảo Trang Nghiêm, tìm 
kiếm Bà Tu Mật Đa khắp nơi. 

Trong thành ấy, có những người không 
biết, chẳng biết công đức trí huệ của cô gái 
ấy nên suy nghĩ rằng: Nay vị Đồng tử này các 
căn vắng lặng, trí huệ sáng thông, chẳng mê 
chẳng loạn, nhìn kỹ tám thước, không có hư 
mỏi, không chấp trước, mắt ngó chẳng nháy, 
tâm không tán động, sâu rộng như biển lớn. 
Người như vậy chẳng nên ở nơi chỗ Bà Tu 
Mật Nữ mà có tâm tham ái, tâm điên đảo, 
sanh tư tưởng thanh tịnh, sanh tư tưởng tham 
dục. Đồng tử chẳng nên bị nữ sắc nhiếp lấy. 
Đồng tử này chẳng làm hạnh ma, chẳng nhập 
cảnh giới ma, chẳng chết chìm nơi bùn ái dục, 
chẳng bị ma trói, có thể chẳng làm việc 
chẳng nên làm, thì có ý gì mà Đồng tử lại tìm 
cô gái này? 


- [10- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Trong thành ấy cũng có người trước đã biết 
cô gái này là người có trí huệ, liền bảo Thiện 
Tài rằng: Lành thay! Lành thay! Này người 
Thiện nam! Nay người lại có thể tìm cầu Bà Tu 
Mật Nữ, người sẽ được lợi lành rất lớn. 

Này người Thiện nam! Người phải quyết 
định cầu quả vị Phật, quyết định muốn vì hết 
thảy chúng sanh mà làm chỗ nương tựa, quyết 
định muốn nhổ mũi tên độc tham ái của hết 
thảy chúng sanh, quyết định phá hết thảy tư 
tưởng thanh tịnh đối với nữ sắc của tất cả 
chúng sanh! 

Này người Thiện nam! Ngài Bà Tu Mật hiện 
đang ở trong nhà, nơi chợ phía Bắc thành này. 

Thiện Tài Đồng tử hoan hỷ mừng vui, đi 
đến cửa nhà đó, thấy cửa nhà đó rộng lớn 
trang nghiêm tráng lệ, tường báu, cây báu và 
hào báu, mỗi mỗi bao quanh mười lớp. Trong 
các hào báu đầy tràn nước thơm, cát vàng trải 
đất, những hoa báu cõi trời, sen xanh, sen 
vàng, sen đỏ, sen trắng cùng khắp trên mặt 
nước. Cung điện lâu đài chia khắp nơi nơi. 
Cửa lớn cửa số đối nhau có hàng lối, đều treo 
lưới chuông lỉnh, trang trí cờ phan. Vô lượng 
đồ quý lạ đem trang điểm; đất bằng lưu ly xen 
lẫn những châu báu. Đốt lên trầm thuỷ, xoa 


-lII- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hương chiên đàn, treo những linh báu, gió 
động thành tiếng nhạc, rải những hoa trời 
khắp đầy mặt đất, đủ thứ trang nghiêm tráng 
lệ không thể tả hết. Những kho tàng châu báu, 
số nhiều có trăm ngàn. Mười vườn rừng lớn 
trang nghiêm. 


Thiện Tài thấy Ngài Bà Tu Mật dung nhan 
xinh đẹp, sắc tướng đây đủ, da màu vàng ròng, 
mắt và tóc xanh biếc, chẳng dài chẳng ngắn, 
chẳng thô chẳng thanh, người và trời cõi Dục 
giới không ai sánh kịp. Tiếng Ngài êm đẹp 
diệu mầu, hơn các trời Phạm Thế, biết hết 
thảy các tiếng nói khác nhau của hết thảy 
chúng sanh, hiểu đầy đủ hết, rõ nghĩa chữ sâu 
xa, luận đàm khéo giỏi, được trí như huyễn, 
nhập vào môn phương tiện. Các chuỗi ngọc 
anh lạc và các đồ vật trang nghiêm điểm tô 
thân. Ngọc Ma ni như ý gắn trên nón báu đội 
trên đầu. Lại có vô lượng quyến thuộc bao 
quanh, đều đồng căn lành, đồng một hạnh 
nguyện, kho phước đức lớn đầy đủ vô tận. 


Khi ấy Ngài Bà Tu Mật, từ thân phóng ra 
ánh sáng lớn, chiếu khắp trong nhà, cả thảy 
cung điện. Người được ánh sáng này chiếu đến 
thì thân được mát mẻ. 


Thiện Tài liền đến trước Ngài, đảnh lễ 


- 112- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chân Ngài, rồi chắp tay đứng mà thưa rằng: 
Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa biết 
Bồ tát phải làm cách nào để học hạnh Bồ tát? 
Phải làm cách nào để tu đạo Bồ tát? Tôi nghe 
Đức Thánh có thể dạy cho. Nguyện xin vì tôi 
mà nói. 

Ngài liền nói rằng: Này người Thiện nam! 
Ta được môn Giải thoát của Bồ tát tên là Tận 
Cùng Lìa Tham Dục, tuỳ theo sở thích của 
chúng sanh mà ta hiện thân. Nếu chư Thiên 
thấy ta thì ta là Thiên nữ, hình mạo sáng chói 
xinh đẹp tột bậc không ai bằng. Như vậy cho 
đến người và không phải người thảy thảy mà 
thấy ta, thì ta liền hiện thân cô gái loài người 
hoặc không phải người, tuỳ ai thích gì thì 
được thấy như vậy. Nếu có chúng sanh nào vì 
tâm dục trói buộc mà đến tìm ta, thì ta vì họ 
mà nói pháp. Họ nghe pháp rồi liền la tham 
dục, đắc được cảnh giới Tam muội không chấp 
đắm của Bồ tát. Nếu có chúng sanh nào tạm 
thấy ta thì la tham dục, đắc được Tam muội 
hoan hỷ của Bồ tát. Nếu có chúng sanh nào 
tạm cùng ta nói chuyện, thì liền la tham dục, 
đắc được Tam muội âm thanh vô ngại của Bồ 
tát. Nếu có chúng sanh nào tạm cầm tay ta thì 


- 113- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


liền la tham dục, đắc được Tam muội đi đến 
hết thảy cõi Phật của Bồ tát. Nếu có chúng 
sanh nào tạm lên toà ngồi của ta thì đều lìa 
tham dục, được Tam muội giải thoát quang 
minh của Bồ tát. Nếu có chúng sanh nào tạm 
nhìn ta, thì được ha tham dục, được Tam muội 
vắng lặng trang nghiêm của Bồ tát. Nếu có 
chúng sanh nào thấy Tần Thân của ta, thì 
được lìa tham dục, được Tam muội dẹp phục 
ngoại đạo của Bồ tát. Nếu có chúng sanh nào 
thấy mắt ta nháy, thì được lìa tham dục, đắc 
được Tam muội quang minh cảnh giới Phật 
của Bồ tát. Nếu có chúng sanh nào ôm ta, bồng 
ta thì được la tham dục, được Tam muội nhiếp 
hết thảy chúng sanh thường không lìa bỏ của 
Bồ tát. Nếu có chúng sanh nào đâu môi với ta, 
thì được la tham dục, được Tam muội Bồ tát 
thêm lớn hết thảy kho phước đức của tất cả 
chúng sanh. Phàm có chúng sanh nào gần gũi 
ta, thì thảy thảy đều được tận tột lìa tham dục, 
nhập vào môn Giải Thoát Vô Ngại Hiện Tiền 
Bậc Nhất Thiết Trí của Bồ tát. 

Thiện Tài thưa rằng: Bạch Đức Thánh! 
Ngài căn lành gì, tu phước nghiệp øì mà được 
thành tựu những tự tại như vậy? 


Đáp rằng: Này người Thiện nam! Ta nhớ 


- l114- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thuở quá khứ có Đức Phật hiệu là Cao Hạnh. 
Đô thành của vua nước ấy tên là Diệu Môn. 


Này người Thiện nam! Đức Cao Hạnh Như 
Lai đó thương mến chúng sanh đi vào thành, 
bước lên ngạch cổng thành. Khi ấy cả thành 
liền chấn động bỗng nhiên lớn rộng ra, nhiều 
châu báu trang nghiêm, vô lượng ánh sáng 
chiếu suốt lẫn nhau. Nhiều thứ hoa báu rải 
khắp mặt đất. Âm nhạc cõi trời đồng thời tấu 
lên. Hết thảy chư Thiên đầy ngập hư không. 

Này người Thiện nam! Thuở ấy ta là vợ một 
vị Trưởng giả, tên là Thiện Huệ. Thấy thần lực 
của Phật, tâm ta sanh giác ngộ, liền cùng 
chồng ta đi đến chỗ Phật, cúng dường lên 
Phật một đồng tiền báu. Khi ấy, Ngài Văn Thù 
Sư Lợi Đồng tử làm người theo hầu Phật, liền 
vì ta mà nói pháp, làm cho ta phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải Thoát Tận Cùng Lìa Tham Dục của Bồ tát 
này thôi. Như các đại Bồ tát, thành tựu vô 
biên trí phương tiện khéo giỏi, kho tạng các 
Ngài rộng lớn, cảnh giới không đâu sánh kịp 
thì ta làm sao mà biết được, nói được hạnh 
công đức của các Ngài? 


Này người Thiện nam! Phương Nam đây có 


- 115- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thành trì tên là Thiện Độ. Trong đó có vị Cư sĩ 
tên là Bệ Sắc Chi La. Ngài thường cúng dường 
tháp của Đức Phật Chiên Đàn Toà. Ngươi hãy 
đến hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào để 
học hạnh Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, 
rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử lần lần đi 
đến thành Thiện Độ, đến nhà vị Cư sĩ, đảnh lễ 
chân Ngài, rồi chắp tay đứng mà thưa rằng: 
Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa biết 
Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát? 
Phải làm thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi nghe 
Đức Thánh có thể dạy cho. Nguyện xin vì tôi 
mà nói. 

Vị Cư sĩ liền bảo rằng: Này người Thiện 
nam! Ta được môn Giải thoát của Bồ tát tên là 
Không Vào Tận Cùng Niết bàn. 

Này người Thiện nam! Ta chẳng sanh tâm 
nói rằng: Đức Như Lai đó đã nhập Niết bàn, 
Đức Như Lai đó hiện đang nhập Niết bàn, Đức 
Như Lai đó sẽ nhập Niết bàn. Ta biết các Đức 
Như Lai nơi hết thảy thế giới ở mười phương 
rốt ráo không có vị nào thật nhập Niết bàn, 


- l16- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chỉ trừ ra khi vì điều phục chúng sanh mà thị 
hiện ra nhập Niết bàn vậy thôi. 


Này người Thiện nam! Lúc ta mở tháp của 
Đức Chiên Đàn Toà Như Lai, ta liền được Tam 
muội tên là Hột Giống Phật Vô Tận. 

Này người Thiện nam! Trong mỗi mỗi niệm, 
ta nhập vào Tam muội này, thì mỗi mỗi niệm 
ta biết được hết thảy vô lượng việc cao cả. 

Thiện Tài nói: Cảnh giới của Tam muội này 
thế nào? 

Vị Cư sĩ đáp rằng: Này người Thiện nam! 
Ta nhập Tam muội này, thì tuy theo thứ lớp, ta 
thấy hết thảy Chư Phật ở thế giới này. Như là: 
Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật 
Câu Lưu Tôn, Phật Thi Khí, Phật Ty Bà Thị, 
Phật Đề Xá, Phật Phất Sa, Phật Vô Thượng 
Thắng, Phật Vô Thượng Liên Hoa. Các Đức 
Phật đó dẫn đầu. Trong khoảng một niệm, ta 
thấy được trăm Đức Phật, thấy được ngàn Đức 
Phật, thấy trăm ngàn Đức Phật, ức Đức Phật, 
ngàn ức Đức Phật, trăm ngàn ức Đức Phật, A 
du đa ức Đức Phật, Na do tha ức Đức Phật, 
cho đến thấy được các Đức Phật nhiều như số 
vi trần của không thể nói không thể nói thế 
giới, như vậy thảy thảy thứ lớp ta đều thấy. Ta 
cũng thấy Chư Phật đó, lúc ban sơ khi mới 


- 1I7- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


phát tâm gieo trồng căn lành, được thần thông 
lớn, thành tựu đại nguyện, tu hành hạnh mầu, 
đủ Ba la mật, nhập vào địa Bồ tát, được nhẫn 
thanh tịnh phá dẹp quân ma, thành hàng 
Chánh giác, cối nước thanh tịnh, chúng hội 
bao quanh phóng ánh sáng lớn, chuyển pháp 
luân mầu diệu, thần thông biến hiện đủ thứ 
khác nhau, ta đều thọ trì được, ta đều ghi nhớ 
được, quán sát, phân biệt hiển thị được hết 
thảy. 

Đời vị lai, Đức Phật Di Lặc, thảy thảy Chư 
Phật, ta đều thấy được. 

Đời hiện tại, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, thảy 
thảy Chư Phật cũng đều như vậy. 

Như tại thế giới này, hết thảy bao nhiêu 
Chư Phật ba đời của các thế giới ở mười 
phương, các Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, cũng 
đều như vậy. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ đắc được môn 
Giải thoát mà các Bồ tát đã đắc được này, là 
chẳng nhập vào tận cùng Niết bàn. Như các 
đại Bồ tát dùng một niệm trí mà biết khắp ba 
đời, một niệm nhập khắp vào hết thảy Tam 
muội, mặt trời trí Như Lai thường chiếu soi 
tâm các Ngài, đối với hết thảy pháp không có 
phân biệt, rõ biết hết thảy Phật đều là bình 


- 118 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đẳng, Như Lai cùng ta và hết thảy chúng sanh 
đều như nhau, không hai, biết hết thảy pháp 
tự tánh thanh tịnh, không lo nghĩ, không động 
chuyển, mà có thể nhập vào khắp hết thảy thế 
gian, lìa các phân biệt ở trong ấn của Phật 
pháp, có thể khai ngộ thảy chúng sanh trong 
pháp giới, thì ta làm sao biết được, nói được 
hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía Nam đây có 
quả núi tên là Bổ Đát Lặc Ca. Núi ấy có vị Bồ 
tát tên là Quán Tự Tại. Ngươi hãy đến đó hỏi 
Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh 
Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Rồi Ngài tiếp nói bài kệ rằng: 

- Trên biển có núi nhiều Thánh Hiền, 

Các báu xây thành tột sạch trong, 
Hoa, quả, cây, rừng đều đầy khắp, 
Suối sông ao mát thật đủ đầy. 


- Dõng mãnh trượng phu quán tự tại, 
Vì lợi chúng sanh, ở núi này, 
Ngươi nên đến hỏi các công đức, 
Ngài sẽ dạy cho phương tiện nhiều. 
Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu quanh vô lượng vòng xong, ân cần 
chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi. 


- 119- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử nhất tâm 
suy gẫm lời dạy của vị Cư sĩ đó, nhập vào kho 
tạng Bồ tát giải thoát của Ngài, đắc được sức 
hay tuỳ niệm của Bồ tát, nhớ môn Chư Phật 
thứ lớp xuất hiện của Ngài, niệm Chư Phật 
thứ lớp liên tiếp nhau đó, thọ trì danh hiệu 
Chư Phật thứ lớp đó, quán pháp mầu do Chư 
Phật đó đã thuyết, biết Chư Phật đó đầy đủ 
trang nghiêm, thấy Chư Phật đó thành hàng 
Chánh giác, rõ thông nghiệp hạnh không thể 
nghĩ bàn của Chư Phật đó. 

Thiện Tài lần lần đi đến ngọn núi ấy, tìm 
kiếm khắp nơi vị đại Bồ tát, thấy phía tây 
trong hang núi đá, suối chảy chói ánh rừng 
cây rậm rạp, cỏ thơm mềm mại, xoay về phía 
hữu, trải đầy mặt đất. 

Đức Quán Tự Tại Bồ tát ngồi kiết già trên 
tảng đá kim cương báu, có vô lượng Bồ tát bao 
quanh cung kính, đều ngồi trên đá báu. Ngài 
vì các Bồ tát mà tuyên nói pháp đại từ bị, 
khiến họ nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. 
Thiện Tài thấy rồi, vui mừng hớn hở, chắp tay 
quán sát, mắt không tạm nháy, mà suy nghĩ 
rằng: Đấng Thiện tri thức là Như Lai. Bậc 
Thiện tri thức là hết thảy mây pháp. Thiện tri 
thức là kho tạng các công đức. Bậc Thiện tri 


- 120- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thức là khó thể gặp được. Đấng Thiện tri thức 
là nhơn duyên quý báu sanh ra mười lực. Đấng 
Thiện tri thức là đuốc trí vô tận. Bậc Thiện tri 
thức là gốc mầm phước đức. Bậc Thiện tri 
thức là cửa Nhất thiết trí. Đấng Thiện tri thức 
là Đạo sư biển trí. Bậc Thiện tri thức là công 
cụ trợ đạo đến Nhất thiết trí. 

Thiện Tài liền đi đến chỗ vị đại Bồ tát. 

Khi ấy, Bồ tát Quán Tự Tại thấy Thiện Tài, 
liền nói: Người đến lành thay! Ngươi phát ý 
Đại thừa, khắp nhiếp chúng sanh, khởi tâm 
chánh trực, chuyên cầu Phật pháp, đại bi sâu 
nặng, cứu hộ hết thảy, diệu hạnh Phổ Hiền 
liên tiếp hiện tiền, đại nguyện thâm tâm viên 
mãn thanh tịnh siêng cầu Phật pháp, thảy đều 
lãnh thọ, chứa nhóm căn lành không hề chán 
đủ, thuận theo Thiện tri thức chẳng trái 
nghịch lời dạy, từ biển lớn công đức trí huệ 
của Văn Thù Sư Lợi mà sanh ra, tâm ngươi 
được thành thục, được sức mạnh của Phật, đã 
được Tam muội quang minh rộng lớn, chuyên 
ý mong cầu pháp mầu sâu rộng, thường thấy 
Chư Phật sanh đại hoan hỷ, trí huệ thanh tịnh 
như cõi hư không, tự mình được thông suốt, lại 
vì người mà nói, ở vào trong trí huệ quang 
minh của Như Lai. 


-121- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử đảnh lễ chân Bồ 
tát Quán Tự Tại, đi nhiễu vô số vòng, rồi đứng 
chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi 
trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác mà chưa biết Bồ tát phải làm thế 
nào để học hạnh Bồ tát? Phải làm thế nào để 
tu hạnh Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh có thể 
dạy cho. Nguyện xin vì tôi mà nói. 

Vị Bồ tát bảo rằng: Lành thay! Lành thay! 
Này người Thiện nam! Người đã có thể phát 
được tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác rồi. 

Này người Thiện nam! Ta đã thành tựu 
môn Giải thoát hạnh đại bi của Bồ tát. Này 
người Thiện nam! Ta dùng môn hạnh đại bỉ 
của Bồ tát này mà bình đẳng giáo hoá hết thảy 
chúng sanh, liên tiếp không dứt. 

Này người Thiện nam! Ta ở trong môn 
hạnh đại bi này, thường tại nơi hết thảy các 
Đức Như Lai, khắp hiện ra trước mắt hết thảy 
chúng sanh, hoặc dùng bố thí để nhiếp lấy 
chúng sanh, hoặc dùng ái ngữ, hoặc dùng lợi 
hành, hoặc dùng đồng sự mà nhiếp lấy chúng 
sanh, hoặc hiện ra sắc thân mà nhiếp lấy 
chúng sanh, hoặc hiện ra đủ thứ không thể 
nghĩ bàn lưới ánh sáng thanh tịnh để nhiếp 


- 122- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


lấy chúng sanh, hoặc dùng âm thanh, hoặc 
dùng oai nghỉ, hoặc vì họ mà nói pháp, hoặc 
hiện thần biến, khiến cho họ tâm ngộ mà được 
thành thục. Hoặc khi vì họ mà hoá hiện ra 
thân hình đồng loài với họ, ở chung với họ mà 
làm cho họ thành thục. 

Này người Thiện nam! Ta tu hành môn 
hạnh đại bỉ này, nguyện thường cứu hộ hết 
thảy chúng sanh, nguyện hết thảy chúng sanh 
la khỏi cái sợ đường hiểm, khỏi cái sợ nhiệt 
não, khỏi cái sợ mê lầm, khỏi cái sợ bị trói 
buộc, khỏi cái sợ sát hại, khỏi sợ nghèo cùng, 
khỏi sợ chẳng sống, khỏi sợ tiếng xấu, khỏi sợ 
cái chết, khỏi sợ ác thú, khỏi sợ đại chúng, 
khỏi sợ tăm tối, khỏi sợ dời đổi, khỏi sợ 
thương yêu mà bị ly biệt, khỏi sợ oán thù gặp 
nhau, khỏi sợ thân bị ép bức, khỏi sợ tâm bị ép 
bức, khỏi sợ lo buồn. 

Ta lại phát nguyện rằng: Nguyện các 
chúng sanh, nếu nhớ tưởng ta, nếu xưng danh 
hiệu ta, nếu thấy thân ta, thì đều xa rời khỏi 
hết thảy cái sợ. 

Này người Thiện nam! Ta dùng phương tiện 
này khiến cho các chúng sanh khỏi các kinh sợ 
rồi, lại dạy họ khiến phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, vĩnh viễn không thối chuyển. 


- 123- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ta chỉ đắc được môn 
hạnh đại bi của Bồ tát này thôi. Như các đại 
Bồ tát đã hoàn toàn hết thảy nguyện của Phổ 
Hiền, đã ở trong hết thảy hạnh Phổ Hiền, 
thường thực hành hết thảy các pháp lành, 
thường nhập vào hết thảy các Tam muội, 
thường ở trong hết thảy vô biên kiếp thường 
biết hết thảy pháp ba đời, thường đi đến hết 
thảy vô biên cõi, thường dứt hết thảy cái ác 
chúng sanh, thường nuôi lớn hết thảy điều 
lành của chúng sanh, thường diệt dòng sanh 
tử của chúng sanh thì ta làm sao biết được, nói 
được hạnh công đức của các Ngài ấy? 

Bấy giờ phương Đông, có một vị Bồ tát tên 
là Chánh Thú, từ trên hư không đến tại thế 
giới Ta Bà, trên đỉnh núi Luân Vi, lấy chân ấn 
xuống đất, thì thế giới Ta Bà liền rung động 
sáu cách, thảy thảy đều biến thành các báu 
trang nghiêm. Bồ tát Chánh Thú phóng ánh 
sáng từ thân ra, che chói hết thảy ánh mặt 
trời, mặt trăng và tỉnh tú. Thảy bao nhiêu ánh 
sáng của Trời, Rồng, Bát bộ, Đế thích, Phạm 
Thiên và Hộ thế Tứ Thiên Vương đều như 
đống mực. Ánh sáng của Bồ tát chiếu khắp hết 
thảy địa ngục, súc sanh, nga quỷ và cõi Diêm 
La vương, khiến cho các ác thú đều diệt được 


- 124- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


các khổ phiền não không khởi sanh, rời bỏ lo 
buồn. Lại khắp hết thảy cõi nước Chư Phật 
đều mưa hết thảy hoa hương và chuỗi ngọc 
anh lạc, y phục, cờ lọng, hết thảy đồ vật trang 
nghiêm như vậy để cúng dường lên Phật. Lại 
tuỳ tâm ưa thích của chúng sanh mà khắp 
hiện thân mình trong hết thảy các cung điện, 
khiến ai thấy được đều sanh tâm hoan hỷ. Sau 
đó Ngài mới đi đến Đức Quán Tự Tại. 

Khi ấy Ngài Quán Tự Tại bảo Thiện Tài 
rằng: Này người Thiện nam! Ngươi có thấy 
Ngài Bồ tát Chánh Thú đi đến hội này chăng? 

Thưa rằng: Dạ thấy rồi. 

Bảo rằng: Này người Thiện nam! Ngươi có 
thể đến hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào 
để học hạnh Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử cung kính 
vâng lời chỉ dạy, đi đến chỗ vị Bồ tát đó 
đảnh lễ chân Ngài, rồi chắp tay đứng mà 
thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
mà chưa biết Bồ tát phải làm cách nào để 
học hạnh Bồ tát? làm cách nào để tu đạo Bồ 
tát? Tôi nghe Đức Thánh có thể dạy cho. 
Nguyện xin vì tôi mà nói. 


- 125- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bồ tát Chánh Thú nói: Này người Thiện 
nam! Ta được môn Giải thoát của Bồ tát tên là 
Phổ Môn Tốc Tật Hành. 


Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh! Nơi 
Đức Phật nào Ngài được pháp môn này? Cối 
của Ngài cách cõi này bao xa? Từ đó đến 
đây bao lâu? 

Ngài bảo rằng: Này người Thiện nam! Việc 
này rất khó biết được. Hết thảy thế gian, Trời, 
Người, A tu la, Sa môn, Bà la môn, thảy đều 
không biết nổi. Chỉ trừ các chúng Bồ tát dõng 
mãnh, tỉnh tấn, không lùi, không khiếp, đã 
được hết thảy bạn lành nhiếp thọ, được Chư 
Phật hộ niệm, căn lành đầy đủ, chí nguyện 
thanh tịnh, được căn Bồ tát, có mắt trí huệ 
mới có thể nghe được, thọ trì được, hiểu được, 
nói được. 

Thiện Tài nói: Bạch Đức Thánh! Tôi nương 
thần lực của Phật, sức của Thiện tri thức có 
thể tin được, thọ được, nguyện xin vì tôi mà 
nói. 

Bồ tát Chánh Thú nói: Này người Thiện 
nam! Ta từ phương Đông, nơi thế giới Diệu 
Tạng, chỗ của Đức Phật Phổ Thắng Sanh mà 
đến cõi này. Ở nơi Đức Phật đó, ta được pháp 
môn này. Từ cõi ấy đến đây, phải trải số kiếp 


- 126 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nhiều như số vi trần của không thể nói không 
thể nói cõi Phật, trong mỗi mỗi niệm, phải 
bước số bước chân nhiều như số vi trần của 
nhiều không thể nói không thể nói cõi Phật, 
mỗi mỗi bước phải đi qua nhiều không thể nói 
không thể nói vi trần số cõi Phật, mỗi mỗi cõi 
Phật ta đều nhập vào khắp, đến chỗ Phật ở để 
cúng dường. Những đồ cúng dường này, đều 
do tâm vô thượng làm thành, do pháp vô tác 
ấn chứng nên, Chư Như Lai nhiếp nhẫn, Chư 
Bồ tát khen ngợi. 

Này người Thiện nam! Ta lại thấy khắp hết 
thảy chúng sanh trong các thế giới ấy, biết tất 
cả tâm của họ, biết tất cả căn của họ, tuỳ chỗ 
họ muốn và hiểu biết ta hiện thân nói pháp, 
hoặc phóng ánh sáng, hoặc bố thí của báu, đủ 
thứ phương tiện, giáo hoá điều phục, không có 
ngừng nghỉ. 

Như ở phương Đông, các phương Nam, Tây, 
Bắc, bốn phía trên dưới cũng đều như vậy. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ đắc được môn 
Giải thoát Phổ Môn Tốc Tật Hành của Bồ tát 
này thôi, có thể mau đến khắp cùng hết thảy 
nơi. Như các đại Bồ tát khắp mười phương 
không chỗ nào là không đến, cảnh giới trí huệ 
bình đẳng, không khác nhau, khéo trải thân 


- 127 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mình khắp cùng pháp giới, đến hết thảy đạo, 
vào hết thảy cõi, biết hết thảy pháp, đến hết 
thảy đời, bình đẳng diễn nói hết thảy pháp 
môn, đồng thời chiếu sáng hết thảy chúng 
sanh, đối với Chư Phật chẳng sanh phân biệt, 
đối với hết thảy nơi, không bị chướng ngại, thì 
ta làm sao biết được, nói được hạnh công đức 
của các Ngài ấy? 

Này người Thiện nam! Phía Nam đây, có 
một thành trì tên là Đoạ La Bát Để, trong đó 
có vị thần tên là Đại Thiên. Ngươi hãy đến đó 
hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào để học 
hạnh Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu quanh vô số vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử nhập vào 
hạnh rộng lớn của Bồ tát, cầu cảnh giới trí 
huệ của Bồ tát, thấy việc thần thông của Bồ 
tát, nhớ công đức cao cả của Bồ tát, sanh đại 
hoan hỷ của Bồ tát, khởi tỉnh tấn vững chắc 
của Bồ tát, nhập vào giải thoát tự tại không 
nghĩ bàn của Bồ tát, thật hành địa công đức 
của Bồ tát, quán địa Tam muội của Bồ tát, ở 
vào trong địa tổng trì của Bồ tát, nhập vào địa 
đại nguyện của Bồ tát, đắc được địa biện tài 


- 128 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


của Bồ tát, thành được địa vị các lực của Bồ 
tát, rồi lần lần đi đến thành trì đó, tìm hỏi vị 
thần Đại Thiên hiện nay ở đâu. 

Các người ở đó nói: Ngài ở trong thành này, 
hiện thân to lớn, vì chúng sanh mà nói pháp. 

Thiện Tài liền đi đến chỗ Ngài Đại Thiên, 
đảnh lễ chân Ngài, rồi đến trước chắp tay mà 
thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nhưng 
chưa biết Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh 
Bồ tát? Phải làm thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi 
nghe Đức Thánh có thể dạy cho. Nguyện xin vì 
tôi mà nói. 

Khi ấy, Thần Đại Thiên liền đưa bốn tay ra, 
hứng lấy nước của bốn biển mà rửa mặt, cầm 
các hoa vàng mà rải lên mình Thiện Tài mà 
bảo rằng: Này người Thiện nam! Hết thảy Bồ 
tát rất khó gặp được, rất khó nghe được, rất 
hiếm có ra đời, nơi trong chúng sanh, các Ngài 
là bậc đệ nhất tột cùng, các Ngài là hoa sen 
trắng trong loài người, là chỗ nương về của 
chúng sanh, là chỗ cứu hộ cho chúng sanh, 
làm chỗ an ổn cho thế gian, vì các thế gian mà 
làm ra ánh sáng lớn, chỉ bày cho kẻ mê lầm 
con đường an ổn chơn chánh, làm đấng đại 
đạo sư, dắt dẫn các chúng sanh nhập vào cửa 


- 129- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


pháp của Phật, là viên tướng đại pháp, khéo 
thủ hộ được thành trì Nhất thiết trí. 

Bồ tát như vậy rất khó gặp gỡ. Chỉ có 
người ba nghiệp thân khẩu ý không lỗi lầm, 
thì mới thấy được hình tượng của các Bồ tát, 
nghe được biện tài của các Ngài trong hết 
thảy thời gian, thường hiện ra trước mắt. 

Này người Thiện nam! Ta đã thành tựu được 
môn Giải thoát của Bồ tát tên là Vân Võng. 

Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh! Cảnh giới 
của môn Giải thoát Vân Võng thế nào? 

Lúc bấy giờ ở trước mặt Thiện Tài, liền 
hiện ra một đống vàng, một đống bạc, một 
đống lưu ly, một đống pha lê, một đống xa cừ, 
một đống mã não, một đống ngọc báu lửa rực 
rỡ, một đống kho tạng báu ly cấu, một đống 
ngọc báu đại quang minh, một đống ngọc báu 
khắp hiện mười phương, một đống nón báu, 
một đóng ấn báu, một đống chuỗi anh lạc báu, 
một đống ngọc bảo dương, một đống xuyến 
báu, một đống chìa khoá báu, một đống ngọc 
lưới báu, một đống ngọc báu Ma nỉ đủ thứ, một 
đống thảy thứ đồ vật trang nghiêm báu, một 
đống ngọc như ý Ma nỉ, thảy đều lớn như quả 
núi cao. 


- 130- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lại hiện ra hết thảy thứ hoa, hết thảy 
tràng man, hết thảy hương thơm, hết thảy 
hương đốt, hết thảy hương xoa, thảy y phục, 
thảy cờ phan, thảy âm nhạc, thảy đồ vui ngũ 
dục, mỗi mỗi đều chứa cao như núi. Lại hiện 
ra vô số trăm ngàn vạn ức các Đồng nữ. 

Rồi Ngài Đại Thiên bảo Thiện Tài rằng: 
Này người Thiện nam! Hãy đem những đồ vật 
này mà cúng dường Như Lai, tu các phước đức, 
và bố thí cho chúng sanh để nhiếp lấy họ, 
khiến cho họ tu học Bố thí Ba la mật, có thể 
xả được thứ khó xả bỏ. 


Này người Thiện nam! Như ta vì ngươi mà 
thị hiện những vật này để giáo hoá ngươi thực 
hành bố thí, thì vì hết thảy chúng sanh cũng 
đều như vậy, đều khiến dùng căn lành này để 
huân tập, cung kính cúng dường lên chỗ Tam 
Bảo, chỗ Thiện tri thức, thêm lớn pháp lành, 
phát ý vô thượng Bồ đề. 


Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
nào chấp đắm nơi ngũ dục, tự mình phóng dật 
buông lung thì ta vì họ mà thị hiện cảnh giới 
không sạch. Nếu có chúng sanh nào sân giận, 
kiêu mạn, nhiều việc cạnh tranh, thì ta vì họ 
mà thị hiện ra thân hình rất đáng sợ như quỷ 
La sát, uống máu nhai thịt, khiến họ thấy rồi, 


- 131- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


kinh hoàng sợ hãi, tâm ý điều nhu, xa lìa thù 
oán. Nếu có chúng sanh nào tối tăm lười biếng 
thì ta vì họ mà thị hiện ra những nạn về vua, 
nạn giặc, nạn nước, nạn lửa và nạn bệnh tật, 
làm cho họ lo sợ, biết khổ lo để họ tự cố gắng. 
Ta dùng những phương tiện như vậy khiến xả 
bỏ hết thảy những hạnh chẳng lành, tu hành 
pháp lành, khiến trừ hết thảy các ngăn ngại 
Ba la mật để đầy đủ Ba la mật, khiến vượt 
khỏi hết thảy các chướng ngại đường hiểm, 
đến được nơi không chướng ngại. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải thoát Vân Võng này thôi. Khi các đại Bồ 
tát như vua Đế Thích, đã dẹp được hết thảy 
quân A tu la phiền não. Như luồng nước lớn, 
có thể khắp tiêu diệt các lửa phiền não của 
hết thảy chúng sanh. Như đám lửa dữ, làm khô 
cạn được các nước ái dục của hết thảy chúng 
sanh. Như trận gió lớn, khắp thổi trốc được 
tràng kiến thủ của hết thảy chúng sanh. Như 
Kim cang, có thể phá vỡ hết các núi ngã kiến 
của hết thảy chúng sanh, thì ta làm sao biết 
được, nói được hạnh công đức của các Ngài ấy? 


Này người Thiện nam! Trong đạo tràng Bồ 
đề của nước Ma Kiệt Đề tại cõi Diêm Phù Đề 


này có vị chủ địa thần tên là An Trụ. Ngươi 


- 132- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế 
nào để học hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô số vòng rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử lần lần đi 
đến nước Ma Kiệt Đề, trong Bồ đề đạo tràng, 
chỗ của vị thần An Trụ, có trăm vạn địa thần 
đồng ở trong đó. Chư Thần đều bảo nhau: 
Đồng tử đến kia là kho tạng Phật, tất sẽ vì 
khắp hết thảy chúng sanh mà làm chỗ nương 
tựa, sẽ khắp phá vỡ vỏ vô minh của hết thảy 
chúng sanh. Người này đã sanh trong dòng 
giống Pháp Vương, sẽ dùng lụa pháp vô ngại 
ly cấu vấn lên đầu, sẽ mở kho tàng châu báu 
đại trí huệ, sẽ phá dẹp hết thảy tà luận dị đạo. 

Khi ấy thần An Trụ và trăm vạn địa thần 
liền phóng ánh sáng lớn chiếu khắp Tam thiên 
Đại thiên thế giới, khiến khắp cõi đất đồng 
thời chấn động gầm lên. Đủ thứ vật báu trang 
nghiêm khắp nơi, ánh sáng trong vắt phản 
chiếu các hình ảnh lẫn nhau. Hết thảy cây lá 
đồng thời sanh trưởng, hết thảy cây hoa đều 
nở ra, hết thảy cây quả đều chín muồi cả, hết 
thảy dòng sông đều chảy vào nhau, hết thảy 
ao đầm đều đầy nước. Trời mưa nước thơm 
tràn khắp mặt đất, gió thổi đến, hoa rụng đầy 


-133- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mặt đất. Vô số âm nhạc đồng thời tấu lên. Đồ 
vật trang nghiêm cõi trời đều phát ra tiếng 
hay đẹp. Những trâu chúa, voi chúa, sư tử 
chúa đều sanh hoan hỷ nhảy nhót rống gầm 
như các núi lớn chạm nhau phát tiếng; trăm 
ngàn kho tàng tự nhiên hiện lên. 

Lúc đó, vị địa thần An Trụ bảo Thiện Tài 
rằng: Vị Đồng tử đến, lành thay! Tại đất này, 
ngươi đã từng gieo trồng căn lành. Ta vì ngươi 
mà hiện ra. Ngươi muốn thấy chăng? 

Thiện Tài liền đảnh lễ chân Ngài địa thần, 
đi nhiễu quanh vô số vòng rồi chắp tay đứng 
mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi muốn 
được thấy. 


Bấy giờ thần An Trụ liền dùng chân ấn 
xuống đất, thì trăm ngàn ức vô số kho báu tự 
nhiên trồi lên, rồi bảo rằng: Này người Thiện 
nam! Những kho báu này theo ngươi luôn từ 
nay. Ấy là quả báo căn lành thuở xưa của 
ngươi. Ấy là phước lực của ngươi nhiếp thọ. 
Ngươi hãy tuỳ ý tự tại sử dụng. 

Này người Thiện nam! Ta được môn Giải 
thoát của Bồ tát tên là Kho tạng trí huệ không 
thể hư hoại. Ta thường dùng pháp này để 
thành tựu cho chúng sanh. Này người Thiện 
nam! Ta nhớ từ Phật Nhiên Đăng đến nay, 


- 134 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thường theo các Bồ tát cung kính thủ hộ, quán 
sát thảy bao nhiêu cảnh giới trí huệ tâm hành 
của Bồ tát, hết thảy thệ nguyện, những hạnh 
thanh tịnh, hết thảy Tam muội thần thông 
quảng đại, sức đại tự tại, những pháp không 
hư hoại, đi đến khắp hết thảy cõi nước Chư 
Phật, khắp được hết thảy chư Như Lai thọ ký, 
chuyển Pháp Luân của hết thảy Chư Phật, 
rộng nói hết thảy các môn khế kinh, ánh sáng 
đại pháp khắp chiếu diệu, giáo hoá điều phục 
hết thảy chúng sanh, thị hiện ra hết thảy thần 
biến của Chư Phật, thảy thảy đó ta đều lãnh 
thọ được, đều ghi nhớ được. 

Này người Thiện nam! Kể lại ngày xưa 
nhiều hơn số kiếp như số vi trần núi Tu Di, có 
một kiếp tên là Trang Nghiêm, thế giới tên là 
Nguyệt Tràng, Đức Phật hiệu là Diệu Nhãn. Ta 
ở chỗ Đức Phật đó được pháp môn này. 

Này người Thiện nam! Ta ở trong pháp 
môn này, hoặc nhập, hoặc xuất, tu tập tăng 
trưởng, thường thấy Chư Phật chưa từng bỏ 
rời. Từ khi mới được cho đến Hiền kiếp này, 
trong khoảng thời gian đó ta thường gặp được 
các Đức Như Lai Chánh đẳng Chánh giác 
nhiều như số vi trần của không thể nói không 
thể nói cõi Phật, ta thảy đều hầu hạ cung kính 


-135- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


cúng dường. Cũng thấy các Đức Phật đó đi 
đến toà Bồ đề, hiện ra thần lực lớn. Cũng thấy 
thảy bao nhiêu công đức căn lành của Chư 
Phật đó. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có pháp 
môn kho tạng trí huệ không thể hư hoại này 
thôi. Như các đại Bồ tát thường theo Chư Phật, 
có thể thọ trì hết thảy pháp Chư Phật đã nói 
ra, nhập vào hết thảy trí huệ sâu xa của Chư 
Phật, mỗi mỗi niệm đều cùng khắp hết thảy 
pháp giới, đồng với thân Như Lai, sanh tâm 
của Chư Phật đủ pháp Chư Phật, làm những 
việc Phật, thì ta làm sao biết được, nói được 
hạnh công đức của các Ngài ấy? 

Này người Thiện nam! Tại cõi Diêm Phù Đề 
này, trong nước Ma Kiệt Đề, nơi thành Ca Tỳ 
La Vệ có vị thần Chúa đêm tên là Bà San Bà 
Diễn Để. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ 
tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát, để tu 
đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân địa 
thần, nhiễu quanh vô số vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử nhất tâm 
suy nghĩ lời dạy của thần An Trụ, nhớ ghi môn 
Giải thoát kho tạng trí không thể hư hoại của 


- 136 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Bồ tát, tu Tam muội đó, học quy tắc đó, quán 
sát du hý thần thông đó, nhập vào vỉ diệu đó, 
đắc được trí huệ đó, đạt được bình đẳng đó, 
biết vô biên đó, đo lường cái sâu xa đó, rồi lần 
lần đi đến thành kia, vào cửa phía Đông, đứng 
đợi chẳng bao lâu, kế thấy mặt trời lặn. Thiện 
Tài tâm niệm tuỳ thuận lời dạy của các Bồ tát, 
khát ngưỡng muốn thấy vị thần Chúa đêm, đối 
với Thiện tri thức, sanh tư tưởng đó là Như Lai. 
Lại suy nghĩ rằng: Nhờ Thiện tri thức mà được 
con mắt thấy cùng khắp, có thể thấy hết cảnh 
giới mười phương, nhờ Thiện tri thức mà được 
cái hiểu biết sâu rộng, có thể khắp thấu rõ hết 
thảy sở duyên. Nhờ Thiện tri thức mà được 
con mắt Tam muội, khắp quán sát được hết 
thảy pháp môn. Nhờ Thiện tri thức mà được 
con mắt trí huệ, khắp chiếu sáng được biển 
cõi mười phương. 

Lúc suy nghĩ như vậy thì thấy vị Dạ thần ở 
trên hư không, ngồi trên toà sư tử kho tạng 
hoa sen trong lầu đài báu. Thân Ngài màu 
vàng ròng, mắt và tóc xanh biếc, hình mạo 
xinh đẹp, ai thấy cũng đều hoan hỷ. Ngài 
trang điểm những chuỗi ngọc anh lạc nhiều 
loại ngọc báu, thân mặc áo đỏ, đầu đội nón 
Trời Phạm Thiên, hết thảy tỉnh tú hiện rõ 


- 137- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


sáng rực trên thân thể. Mỗi mỗi lỗ chân lông 
trên thân Ngài đều hiện việc hoá độ vô lượng 
vô số chúng sanh đường ác, khiến cho họ thoát 
khỏi được hiện tượng hiểm nạn. Những chúng 
sanh này hoặc sanh lên cõi người, hoặc sanh 
lên cõi trời, hoặc có kẻ thú hướng nhị thừa Bồ 
đề, hoặc có kẻ tu hành đạo Nhất thiết trí. 


Lại trong mỗi mỗi lỗ chân lông, thị hiện ra 
nhiều thứ phương tiện giáo hoá, hoặc vì chúng 
sanh mà hiện thân, hoặc vì họ mà nói pháp, 
hoặc vì họ mà thị hiện đạo thừa Thanh văn, 
hoặc vì họ mà thị hiện đạo thừa Độc giác, 
hoặc vì họ mà thị hiện hạnh các Bồ tát, dõng 
mãnh của Bồ tát, Tam muội của Bồ tát, tự tại 
của Bồ tát, chỗ ở của Bồ tát, quán sát của Bồ 
tát, Sư tử Tần thân của Bồ tát, giải thoát du hý 
của Bồ tát, như vậy, thảy thảy thứ thành thục 
chúng sanh. 

Thiện Tài Đồng tử thấy và nghe những việc 
ấy rồi, thì tâm đại hoan hỷ, gieo mình sát đất, 
đảnh lễ chân Dạ thần, đi nhiễu vô số vòng, rồi 
đến trước chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức 
Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Tâm tôi mong mỏi 
nương tựa nơi Thiện tri thức, để được kho 
pháp công đức Như Lai. Kính xin Ngài dạy cho 


- 138- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tôi đạo Nhất thiết trí. Tôi đi trong đó đến địa 
vị mười lực. 


Khi ấy vị Dạ thần liền bảo Thiện Tài rằng: 
Lành thay! Lành thay! Này người Thiện nam! 
Ngươi có thể trong thâm tâm kính Thiện tri 
thức, thích nghe lời các Ngài, tu hành lời dạy 
các Ngài. Do đã tu hành nên quyết định sẽ đắc 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


Này người Thiện nam! Ta được pháp quang 
minh giải thoát của Bồ tát là phá hết thảy mê 
tối của chúng sanh. 

Này người Thiện nam! Ta đối với chúng 
sanh ác huệ, khởi sanh tâm đại từ; đối với 
chúng sanh nghiệp chẳng lành, ta khởi tâm 
đại bi; đối với chúng sanh làm nghiệp lành, ta 
khởi tâm vui mừng đại hỷ; đối với chúng sanh 
làm cả lành cả ác hai điều, ta khởi tâm không 
hai; đối với chúng sanh loạn nhiễm, ta khởi 
tâm làm cho họ thanh tịnh; đối với chúng sanh 
tà đạo, ta khởi tâm làm cho họ sanh ra chánh 
hạnh; đối với chúng sanh hiểu biết kém, ta 
khởi tâm làm cho họ hiểu biết rộng lớn; đối 
với chúng sanh thích sanh tứ, ta khởi tâm 
khiến cho họ la bỏ luân hồi; đối với chúng 
sanh ở trong đạo nhị thừa, ta khởi tâm làm 
cho họ ở vào Nhất thiết trí. 


-139- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ta vì được môn Giải 
thoát này, nên thường tương ứng với những 
tâm như vậy. 


Này người Thiện nam! Ta ở trong đêm tối 
lặng lẽ của cõi người, lúc quỷ, thần, trộm cướp, 
các chúng sanh ác đi qua, lúc mây kín sương 
dày, gió to, mưa lớn, mặt trời, mặt trăng, tỉnh 
tú đều tối tăm chẳng thấy màu sắc gì, thấy có 
chúng sanh hoặc đi vào biển lớn, hoặc đi trên 
đất liền, nơi núi rừng, đồng hoang, những chỗ 
hiểm nạn, hoặc gặp trộm cướp, hoặc thiếu 
lương thực, hoặc mê lầm phương hướng, hoặc 
lạc mất đường lối, kinh hãi lo buồn, không thể 
thoát được, ta liền dùng nhiều phương tiện để 
cứu giúp họ. Vì chúng sanh bị nạn nơi biển, ta 
hiện ra người lái thuyền, hiện làm cá chúa, 
ngựa chúa, rùa chúa, voi chúa, vua A tu la và 
thần biển, vì họ mà ngăn mưa gió dữ, dứt 
luồng sóng lớn, dẫn đường cho họ, chỉ cho họ 
cõi đất, bờ bến, làm cho họ khỏi sợ hãi, đều 
được an ổn. Ta lại suy nghĩ rằng: Dùng những 
căn lành này mà hồi hướng, bố thí cho chúng 
sanh, nguyện làm cho họ xa rời được hết thảy 
khổ. 


Vì các chúng sanh đi trên đất liền, trong 
lúc đêm tối, bị nạn hoảng sợ ta hiện ra mặt 


- 140 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


trời, mặt trăng, tỉnh tú, ráng hồng buổi sáng, 
điển chớp buổi chiều, đủ loại ánh sáng. Hoặc 
hiện ra nhà cửa, hoặc hiện ra nhơn chúng, làm 
cho họ được khỏi ách nạn kinh hoàng. Ta lại 
suy nghĩ rằng: Dùng những căn lành này, ta 
hồi hướng bố thí cho chúng sanh khiến cho họ 
đều trừ diệt các tối tăm phiền não. Những 
chúng sanh tiếc mạng sống, ham danh tiếng, 
tham của cải, trọng quyền tước, đắm nam nữ, 
luyến thê thiếp, mà chưa được toại ý sở cầu 
nên sanh nhiều lo sợ, thì ta đều cứu giúp cho 
họ lìa khỏi khổ. 

Vì những người đi trên núi mà bị hiểm nạn 
thì ta thị hiện làm vị thiện thần, hiện hình gần 
gũi, hoặc hiện làm chim đẹp, ca hát cho họ vui, 
hoặc hiện làm thuốc quý, phát ra ánh sáng 
chiếu diệu, chỉ cho họ cây trái, chỉ cho họ suối 
giếng, chỉ cho họ đường chánh, chỉ cho họ chỗ 
đất bằng, làm cho họ thoát khỏi thảy ưu sầu 
ách nạn. 


Vì những người đi qua đồng hoang, rừng 
rậm, đường hiểm, mây trên ngăn chặn, mây 
mù che ám mà sanh lo sợ, ta chỉ cho họ đường 
chánh, khiến cho họ ra khỏi. Ta suy nghĩ rằng: 
Nguyện hết thảy chúng sanh đốn hết rừng 
rậm kiến chấp, chặt lưới tham ái, thoát khỏi 


- 141- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đồng sanh tử, diệt tối phiền não, vào đường 
bằng phẳng Nhất thiết trí, đến nơi vô uý, rốt 
ráo an vui. 


Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
mến đắm cõi nước mà sanh sầu khổ, ta dùng 
phương tiện khiến họ sanh chán lìa, ta suy 
nghĩ rằng: Nguyện cho hết thảy chúng sanh 
chẳng đắm chấp nơi uẩn, trú trong hết thảy 
cảnh giới Nhất thiết trí của Phật. 

Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
ham thích nơi làng xóm, tham mến nhà cửa, 
thường ở trong đen tối chịu các khổ sở, ta vì 
họ mà thuyết pháp khiến họ sanh chán lìa, 
khiến họ đầy đủ pháp, khiến họ nương tựa nơi 
pháp mà đứng. Ta suy nghĩ rằng: Nguyện cho 
hết thảy chúng sanh đều chẳng ham thích sáu 
xứ làng xóm, mau được thoát ra khỏi cảnh giới 
sanh tử, rốt ráo ở yên trong thành trì Nhất 
thiết trí. 

Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
đi trong đêm tối, mê lầm mười phương, nơi đất 
bằng phẳng tưởng là hiểm nạn, nơi đường 
hiểm nạn tưởng là đất bằng, lầm cao làm thấp, 
lầm thấp làm cao, tâm họ mê lầm, sanh khổ 
não lớn. Ta dùng phương tiện phóng ánh sáng 
chiếu đến họ. Nếu là người muốn ra khỏi thì 


- 142- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


ta chỉ cửa nẻo, nếu là kẻ muốn đi thì ta chỉ 
đường lối, người muốn qua hào rảnh thì ta chỉ 
cầu cống, kẻ muốn đi sông biển thì ta cho 
thuyền bè, người thích xem phương hướng thì 
ta chỉ cho họ chỗ nào an hay nguy, hiểm hay 
dễ, kẻ muốn nghỉ ngơi thì ta chỉ cho họ chỗ 
thành ấp, cội cây. Ta suy nghĩ rằng: Như ta ở 
đây chiếu sáng trừ đêm tối, làm cho thế sự 
đều được rõ bày. Nguyện ta ở nơi hết thảy 
chúng sanh trong đêm dài sanh tử, nơi vô 
minh đen tối, dùng ánh sáng trí huệ khắp 
chiếu sáng thảy. Các chúng sanh đó không có 
con mắt trí, bị che đậy bởi tâm tưởng kiến 
chấp điên đảo, vô thường tưởng là thường, 
không vui tưởng là vui, vô ngã tưởng là ngã, 
không tịnh tưởng là tịnh, chấp chặt ngã, nhơn, 
chúng sanh, pháp uẩn, giới, xứ, mê lầm nhơn 
quả, chẳng biết thiện ác, sát hại chúng sanh, 
cho đến tà kiến, bất hiếu cha mẹ, chẳng kính 
Sa môn, với Bà la môn, chẳng biết người ác, 
chẳng hiểu người lành, tham chấp việc ác, ở 
trong pháp tà, chê bai Như Lai, phá hư chánh 
pháp, đối với các Bồ tát thì mắng nhiếc đả 
thương hại mạng, khinh đạo đại thừa, dứt tâm 
Bồ đề, đối với người có ơn thì phản phúc sát 
hại, đối với chỗ vô ơn thì kết oán thù, khinh 
dể Hiền Thánh, gần gũi bạn ác, trộm cắp đồ 


- 143 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


của chùa tháp, làm tội ngũ nghịch, chẳng bao 
lâu sẽ bị đoạ nơi ba đường ác. Nguyện ta mau 
dùng được ánh sáng đại trí phá vô minh đen 
tối của các chúng sanh đó khiến họ mau phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Khi 
họ phát tâm rồi, ta chỉ cho họ thừa Phổ Hiền, 
mở đạo mười lực, cũng chỉ cho họ cảnh giới 
của Như Lai Pháp Vương, cũng chỉ cho họ 
thành trì Nhất thiết trí của Chư Phật, chỗ sở 
hành của Chư Phật, tự tại của Chư Phật, việc 
thành tựu của Chư Phật, tổng trì của Chư 
Phật, hết thảy Chư Phật chung đồng một thân, 
hết thảy nơi bình đẳng của Chư Phật, làm cho 
họ được ở vào trong đó. 


Này người Thiện nam! Hết thảy chúng sanh 
hoặc bị bệnh buộc ràng, hoặc bị già xâm 
chiếm, hoặc bị khổ nghèo hèn, hoặc gặp hoạ 
nạn, hoặc phạm pháp vua, bị gia hình, không 
chỗ nương nhờ, sanh đại kinh sợ, ta đều cứu 
giúp cho họ được an ổn. Ta lại suy nghĩ rằng: 
Nguyện tôi dùng pháp để nhiếp khắp chúng 
sanh, khiến cho họ được giải thoát được khỏi 
hết thảy phiền não về sanh, già, bệnh, chết, ưu 
sầu, khổ nạn mà gần được Thiện tri thức, 
thường tu hành pháp bố thí, siêng làm nghiệp 
lành, mau được pháp thân thanh tịnh của Như 


- 144- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lai, ở vào nơi rốt ráo không đổi dời. 

Này người Thiện nam! Hết thảy chúng sanh 
nhập vào rừng tà kiến rậm rạp ở nơi đường tà, 
nơi các cảnh giới, khởi sanh phân biệt tà, 
thường làm những nghiệp thân ngữ ý chẳng 
lành, lâm tạo đủ thứ các khổ hạnh tà, đối với 
cái không phải Chánh giác, sanh ra tưởng lầm 
là Chánh giác, đối với chỗ Chánh giác, tưởng 
là không phải Chánh giác, bị ác trỉ thức nhiếp 
thọ, khởi sanh cái thấy ác, sẽ đoạ đường ác. Ta 
dùng nhiều môn phương tiện mà cứu hộ họ, 
làm cho họ ở vào Chánh giác, sanh vào trời 
người. Ta lại suy nghĩ rằng: Như tôi cứu độ 
những chúng sanh sắp đoạ đường ác này, 
nguyện tôi cứu độ hết thảy chúng sanh, khiến 
cho họ đều được giải thoát khỏi hết thảy khổ, 
mà ở vào trong Thánh đạo Ba la mật xuất thế, 
được không thối chuyển trong Nhất thiết trí, 
đủ nguyện Phổ Hiền gần Nhất thiết trí, mà 
không lìa bỏ các hạnh Bồ tát, thường siêng 
giáo hoá hết thảy chúng sanh. 

Khi ấy vị Thần chúa đêm Bà San Bà Diễn 
Để muốn tuyên lại nghĩa của môn Giải thoát 
này, liền nương thần lực của Phật, quán sát 
mười phương, vì Thiện Tài Đồng tử mà nói bài 
kệ rằng: 


- 145 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Môn giải thoát ta đây, 
Sanh tịnh pháp quang mỉnh, 
Phá được ngu sỉ tối, 
Chờ thời mà diễn nói. 

- Ta từ vô biên kiếp, 
Siêng hành từ rộng lớn, 
Che chở khắp thế gian, 
Phật tử nên tu học. 


- Biển đại bi vắng lặng, 
Sanh ra Phật ba đời, 
Hay diệt khổ chúng sanh, 
Ngươi nên nhập môn này. 


- Hay sanh vui thế gian, 
Cũng sanh vui xuất thế, 
Khiến lòng ta hoan hỷ, 
Ngươi nên nhập môn này. 


- Đã bỏ nạn hữu vi, 
Cũng xa quả Thanh văn, 
Thanh tịnh các lực Phật, 
Ngươi nên nhập môn này. 


- Mắt ta rất thanh tịnh, 
Thấy khắp cõi mười phương, 
Cũng thấy Phật trong đó, 
Ngồi dưới cây Bồ đề. 


- 146 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Tướng tốt trang nghiêm thân, 
Vô lượng chúng bao quanh, 
Trong mỗi lỗ chân lông, 
Nhiều ánh sáng phóng ra. 


- Thấy các loài chúng sanh, 
Chết đây rồi sanh kia, 
Luân hồi trong năm loài, 
Thường chịu vô lượng khổ. 


- Tai ta rất thanh tịnh, 
Nghe gì cũng rõ hết, 
Thảy biển tiếng nói nào, 
Đều nghe và nhớ được. 

- Chư Phật chuyển pháp luân, 
Tiếng Ngài mầu không sánh, 
Bao nhiêu những văn tự, 
Đều ghỉ nhớ được toàn. 


- Mũi ta rất thanh tịnh, 
Đối pháp không bị ngại, 
Hết thảy đều tự tại, 
Ngươi nên nhập môn này. 


- Lưỡi ta rất rộng dài, 
Sạch đẹp hay nói năng, 
Tuỳ cơ diễn nói pháp, 
Ngươi nên nhập môn này. 


-147- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Thân ta rất thanh tịnh, 
Ba đời đồng như như, 
Tuy tâm các chúng sanh, 
Thảy thảy đều hiện ra. 


- Tâm ta sạch vô ngại, 
Như không chứa muôn vật, 
Khắp nhớ các Như Lai, 
Mà cũng không phân biệt. 


- Biết rõ vô lượng cõi, 
Hết thảy các biển tâm, 
Các căn và ham muốn, 
Mà cũng chẳng phân biệt. 


Ta dùng đại thần thông, 
Chấn động vô lượng cõi, 
Thân mình đến khắp nơi, 
Điều phục kẻ khó điều. 


Phước ta rất rộng lớn, 
Như hư không vô tận, 
Cúng dường các Như Lai, 
Ích lợi thảy quần sanh. 


Trí ta rộng thanh tịnh, 


Biết rõ các biển pháp, 
Trừ diệt chúng sanh mê, 
Ngươi nên nhập môn này. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Ta biết Phật ba đời, 
Và biết hết thảy pháp, 
Cũng biết phương tiện kia, 
Môn này không đâu bằng. 


- Thấy trong thảy bụi trần, 
Hết thảy cõi ba đời, 
Cũng thấy Chư Phật đó, 
Đây là lực Phổ môn. 


- Trong trần cõi mười phương, 
Đều thấy Lô Xá Na, 
Ngồi dưới cây Bồ đề, 
Thành đạo diễn pháp mầu. 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử liền thưa với Dạ 
thần rằng: Ngài phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác đã bao lâu rồi? Được môn 
Giải thoát này khi nào mà có thể lợi ích chúng 
sanh như vậy? 

Vị thần ấy đáp: Này người Thiện nam! 
Thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như số vi 
trần của núi Tu Di, có một kiếp tên là Tịch 
Tịnh Quang, thế giới tên là Xuất Sanh Diệu 
Bảo, trong đó có năm ức Đức Phật xuất hiện 
ra đời. Trong thế giới ấy có bốn châu thiên hạ 
tên là Bảo Nguyệt Đăng Quang, có thành trì 
tên là Liên Hoa Quang. Vị vua ở đó tên là 


-149- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thiện Pháp Độ, dùng pháp thí để hoá độ, 
thành tựu được bảy báu, làm vua cả bốn châu 
thiên hạ. Nhà vua có Phu nhân tên là Pháp 
Huệ Nguyệt, giữa đêm đang ngủ. 

Lúc ấy ở phía Đông thành đó có một khu 
rừng lớn tên là Tịch Trụ. Trong rừng có một 
cây Bồ đề lớn tên là Nhất Thiết Quang Ma Ni 
Vương Trang Nghiêm Thân, sanh ra hết thảy 
ánh sáng của thần lực Phật. 

Bấy giờ có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết 
Pháp Lôi Âm Vương, thành Chánh giác dưới 
cây Bồ đề này, phóng ánh sáng lớn có vô lượng 
màu sắc, chiếu khắp thế giới Xuất Sanh Diệu 
Bảo. Trong thành Liên Hoa có vị Chủ Dạ thần 
tên là Tịnh Nguyệt, đi đến chỗ của Phu nhân 
Pháp Huệ Nguyệt, động vào chuỗi ngọc anh 
lạc để đánh thức Phu nhân mà bảo rằng: Phu 
nhân phải nên biết, Đức Như Lai Nhất Thiết 
Pháp Lôi Âm Vương, thành Chánh giác nơi 
rừng Tịch Trụ. 

Chủ Dạ thần lại vì Phu nhân mà rộng nói 
công đức và thần lực tự tại của Chư Phật, thảy 
bao nhiêu hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền, 
khiến cho Phu nhân phát ý Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, đi đến cúng dường Phật các 
Bồ tát, Thanh văn và Tăng chúng. 


- 150- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Phu nhân Pháp Huệ 
Nguyệt thuở đó là ai? Chính là tiền thân của 
ta. Ta ở nơi Đức Phật đó, phát tâm Bồ đề, gieo 
trồng căn lành, trải qua số kiếp nhiều như số 
vi trần của núi Tu Di, nên không sanh vào địa 
ngục, nơøa QqUỷ, SÚC sanh, trong các loài ác, 
cũng chẳng sanh nơi nhà hạ tiện, các căn đây 
đủ, không có các sự khổ, ở trong trời người, 
được phước đức cao cả hơn hết, chẳng sanh 
vào đời ác, thường chẳng rời Phật và các Bồ 
tát đại Thiện tri thức, thường ở nơi Phật, gieo 
trồng căn lành, trải qua số kiếp như số vi trần 
của tám mươi núi Tu Di, thường được an lạc, 
mà không đầy đủ các căn Bồ tát. Hết các kiếp 
ấy rồi, lại trải qua một vạn kiếp, trước hiền 
kiếp, thì có kiếp tên là Vô Ưu Biến Chiếu, thế 
giới tên là Ly Cấu Diệu Quang. Trong thế giới 
đó, tịnh uế xen lẫn, có năm trăm Đức Phật 
xuất hiện ra đời trong đó. Đức Phật thứ nhất 
hiệu là Tu Di Tràng Tịch Tịnh Diệu Nhãn Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Hồi ấy, ta là con 
gái của Trưởng giả Danh Xưng, tên là Diệu 
Huệ Quang Minh, đẹp đế mỹ lệ. Còn vị Dạ 
thần Tịnh Nguyệt, do sức bổn nguyện mà sanh 
trong vương thành Diệu Trang, nơi một châu 
tứ thiên hạ ở thế giới Ly Cấu, làm chủ Dạ thần, 
tên là Thanh Tịnh Nhãn. 


- 151- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Một đêm, ta đang nằm ngủ bên cha mẹ, thì 
vị Dạ thần Thanh Tịnh Nhãn đến làm chấn 
động nhà ta, phóng ánh sáng lớn, hiện thân ra 
ca ngợi công đức Phật và cho biết rằng Đức 
Diệu Nhãn Như Lai ngồi toà Bồ đề, mới thành 
Chánh giác. Dạ thân khuyên ta và cha mẹ 
cùng các quyến thuộc khiến mau đến gặp 
Phật. Rồi Dạ thần tự làm tiền đạo dẫn chúng 
ta đến chỗ Phật để cúng dường. 


Ta vừa thấy Phật, liền được Tam muội tên 
là Xuất Sanh Kiến Phật Điều Phục Chúng 
Sanh Tam Thế Trí Quang Minh Luân. Nhờ 
được Tam muội này nên ta có thể nhớ lại số 
kiếp nhiều như số vi trần núi Tu Di. Cũng 
thấy Chư Phật xuất hiện trong những kiếp đó. 
Ta ở chỗ Chư Phật đó, chăm nghe diệu pháp. 
Do nghe pháp nên được môn Giải thoát Pháp 
Quang Minh phá tối của hết thảy chúng sanh 
này. Được môn Giải thoát này, ta liền thấy 
thân mình đến khắp hết thảy các thế giới 
nhiều như số vi trần cõi Phật, cũng thấy thảy 
bao nhiêu Chư Phật trong các thế giới đó. Ta 
lại thấy thân ta tại chỗ Chư Phật đó, cũng 
thấy hết thảy chúng sanh nơi các thế giới đó, 
hiểu tiếng nói của họ, biết căn tánh của họ, 
biết họ đời xa xưa đã từng được bạn lành 


- 152- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nhiếp thọ. Tuỳ sở thích của họ, ta hiện thân 
cho họ sanh hoan hỷ. Lúc đó, ta nơi môn Giải 
thoát đã được, mỗi mỗi niệm ta được tăng 
trưởng, tâm không bị gián đoạn. Lại thấy thân 
ta đi đến các thế giới nhiều như số vỉ trần của 
trăm cõi Phật, tâm ấy cũng không gián đoạn. 
Lại thấy thân ta đi đến các thế giới nhiều như 
số vỉ trần của ngàn cõi Phật, tâm ấy cũng 
không gián đoạn. Lại thấy thân ta đi đến các 
thế giới nhiều như số vi trần của trăm ngàn 
cõi Phật, như vậy mỗi mỗi niệm cho đến các 
thế giới nhiều như số vi trần của không thể 
nói không thể nói cõi Phật. Cũng thấy hết 
thảy các Đức Như Lai trong các thế giới đó. 
Cũng thấy thân mình tại chỗ các Đức Phật đó 
chăm nghe pháp mầu, thọ trì nhớ tưởng, quán 
sát, hiểu biết quyết định. Cũng biết những 
biển bổn sự của Chư Phật đó, những biển bổn 
nguyện của Chư Phật đó. Chư Như Lai đó 
nghiêm tịnh cõi Phật, ta cũng nghiêm tịnh. Ta 
cũng thấy hết thảy chúng sanh trong những 
thế giới đó, tuỳ theo cơ nghỉ của họ mà ta hiện 
thân giáo hoá điều phục họ. Môn giải thoát đó 
cứ mỗi mỗi niệm tăng trưởng thêm lên, như 
vậy cho đến tràn đầy pháp giới. 


Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 


-153- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Giải thoát Pháp Quang Minh Phá Nhất Thiết 
Chúng Sanh Ám của Bồ tát này thôi. Như các 
đại Bồ tát thành tựu được vô biên hạnh 
nguyện của Phổ Hiền, khắp nhập vào hết thảy 
các biển pháp giới, được Tam muội tự tại Kim 
Cang Trí Tràng của Bồ tát, sanh ra đại nguyện, 
giữ gìn hột giống Phật, trong mỗi mỗi niệm, 
thành tựu tròn đầy hết thảy biển công đức lớn, 
nghiêm tịnh hết thảy thế giới rộng lớn, dùng 
trí tự tại mà giáo hoá thành thục hết thảy 
chúng sanh, dùng mặt trời trí huệ diệt trừ hết 
thảy tối tăm ngăn ngại thế gian, dùng trí dõng 
mãnh mà thức tỉnh thảy giấc ngủ của tất cả 
chúng sanh, dùng mặt trăng trí huệ mà hiểu 
biết quyết định hết thảy nghỉ lầm của chúng 
sanh, dùng tiếng thanh tịnh dứt trừ hết thảy 
chấp trước nơi các cõi, nơi trong mỗi mỗi hột 
bụi vi trần hết thảy pháp giới, thị hiện ra hết 
thảy thần lực tự tại, con mắt trí sáng sạch 
thấy khắp ba đời, thì ta làm sao có thể biết 
được diệu hạnh của các Ngài, nói được công 
đức các Ngài, nhập vào cảnh giới của các Ngài, 
thị hiện tự tại của các Ngài được? 

Này người Thiện nam! Trong đạo tràng Bồ 
đề của nước Ma Kiệt Đề nơi cõi Diêm Phù Đề 
này, có vị Chủ Dạ thần tên là Phổ Đức Tịnh 


- 154- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Quang. Ta vốn trước theo Ngài mà phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ngài 
thường dùng pháp mầu khai ngộ ta. Ngươi hãy 
đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào 
để học hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 
Khi ấy, Thiện Tài Đồng tử hướng về Thần 
Bà San Bà Diễn Để mà nói bài kệ rằng: 
- Thấy thân Ngài thanh tịnh, 
Tướng tốt hơn thế gian, 
Như Văn Thù Sư Lợi, 
Cũng như Vua Bảo Sơn, 


- Pháp thân Ngài thanh tịnh, 
Ba đời đều bình đẳng, 
Vào hết thảy thế giới, 
Thành hoại không ngăn ngại. 
- Tôi xem hết thảy loài, 
Đều thấy hình tượng Ngài, 
Trong mỗi mỗi lỗ lông, 
Trăng sao đều bày khắp. 


- Tâm Ngài tột rộng lớn, 
Như không khắp mười phương, 
Chư Phật nhập vào trong, 
Thanh tịnh không phân biệt. 


- Trong môi môi lỗ lông, 


-155- 


- 156 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đều phóng vô số quang, 
Chỗ Chư Phật mười phương, 
Khắp mưa đồ trang nghiêm. 


Trong mỗi mỗi lỗ lông, 
Đều hiện vô số thân, 

Các cõi nước mười phương, 
Phương tiện độ quần sanh. 


Trong mỗi mỗi lỗ lông, 
Thị hiện vô lượng cõi, 
Tuỳ sở thích chúng sanh, 
Cho họ được thanh tịnh. 


Nếu có các chúng sanh, 
Nghe danh hoặc thấy thân, 
Đều được lợi công đức, 
Thành tựu đạo Bồ đề. 
Nhiều kiếp ở loài ác, 

Mới được thấy nghe Ngài, 
Cũng nên hoan hỷ nhận, 
Vì để diệt phiền não. 

Số kiếp vi trần cõi, 

Khen đức sợi lông Ngài, 
Số kiếp còn thể hết, 

Công đức không hết được. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiện Tài Đồng tử nói bài kệ xong, đảnh lễ 
chân Ngài, đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần 
chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi.°® 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử rõ biết được 
Dạ thần Bà San Bà Diễn Để từ khi mới phát 
tâm Bồ đề phát sanh kho tạng Bồ tát, phát thệ 
nguyện Bồ tát, thanh tịnh các độ Bồ tát, nhập 
địa Bồ tát, tu hạnh Bồ tát, hành đạo thoát ly, 
biển ánh sáng Nhất thiết trí, tâm cứu khắp 
chúng sanh, giăng khắp mây đại bi, nơi hết 
thảy cõi Phật, tận cùng đời vị lai, thường sanh 
ra được hạnh nguyện Phổ Hiền, rồi lần lần đi, 
đến chỗ Dạ thần Phổ Đức Tịnh Quang, đảnh lễ 
chân Ngài, đi nhiễu vô số vòng, rồi đến trước 
chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi 
trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, nhưng tôi chưa biết Bồ tát phải 
làm thế nào để tu hành Địa Bồ tát? Phải làm 
thế nào để sanh ra Địa Bồ tát? Phải làm thế 
nào để thành tựu Địa Bồ tát? 

Dạ thần đáp rằng: Lành thay! Lành thay! 
Ngươi đã phát được tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác rồi! Nay lại hỏi việc tu hành, 
xuất sanh và thành tựu Địa Bồ tát. 


(@ Hán bộ hết quyển 68. 


- 157- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Bồ tát thành tựu 
mười pháp thì có thể viên mãn hạnh Bồ tát: 
Một là được Tam muội thanh tịnh thường thấy 
thảy Phật. Hai là được con mắt thanh tịnh 
thường quán tướng tốt trang nghiêm của hết 
thảy Phật. Ba là biết vô lượng vô biên biển lớn 
công đức của hết thảy Đức Như Lai. Bốn là 
biết vô lượng biển ánh sáng của Phật pháp 
khắp pháp giới. Năm là biết hết thảy Đức Như 
Lai, mỗi mỗi lỗ chân lông đều phóng ra biển 
ánh sáng nhiều như số chúng sanh, để làm lợi 
ích hết thảy chúng sanh. Sáu là thấy hết thảy 
Đức Như Lai, mỗi mỗi lỗ chân lông, phóng ra 
hết thảy biển lửa ánh sáng đủ màu sắc quý 
báu. Bảy là trong mỗi mỗi niệm xuất hiện hết 
thảy biển biến hoá của Phật tràn đầy pháp 
giới, rốt ráo hết thảy cảnh giới Chư Phật điều 
phục chúng sanh. Tám là được tiếng của Phật, 
đồng với biển tiếng nói của hết thảy chúng 
sanh, chuyển pháp luân của hết thảy Phật ba 
đời. Chín là biết vô biên biển danh hiệu của 
hết thảy Chư Phật. Mười là biết sức tự tại 
không nghĩ bàn điều phục chúng sanh của hết 
thảy Chư Phật. 


Này người Thiện nam! Ta được môn Giải 
thoát của Bồ tát tên là Tịch Tịnh Thiền Định 


- 158- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lạc Phổ Du Bộ°®, thấy khắp hết thảy Chư Phật 
ba đời, cũng thấy cõi nước thanh tịnh và 
chúng hội đạo tràng của Chư Phật đó, biết 
thần thông, danh hiệu, thuyết pháp, thọ mạng, 
tiếng nói, thân tướng đủ thứ khác nhau, thảy 
đều thấy rõ mà không chấp trước. Vì sao? Vì 
biết các Đức Như Lai chẳng phải đi, vì đã vĩnh 
viễn diệt thời gian và các loài; biết Đức Như 
Lai chẳng lại, vì thể tánh không sanh; biết 
chẳng phải sanh, vì pháp thân bình đẳng; biết 
chẳng phải diệt, vì không có tướng sanh; biết 
chẳng phải thật, vì ở trong pháp như huyễn; 
biết chẳng phải giả, vì lợi ích chúng sanh; biết 
Như Lai chẳng phải dời đổi, vì vượt khỏi sanh 
tử; biết Như Lai chẳng phải hư hoại, vì tánh 
thường chẳng biến đổi; biết Như Lai là một 
tướng, vì rời khỏi các tiếng nói; biết Như Lai 
là không có tướng, vì tánh tướng vốn là không. 

Này người Thiện nam! Lúc ta biết rõ hết 
thảy Như Lai như vậy, nơi môn Giải thoát Bồ 
tát Tịch Tịnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ, ta 
phân biệt rõ thấu, thành tựu tăng trưởng, suy 
nghĩ quán sát, kiên cố trang nghiêm, chẳng 
khởi sanh hết thảy tưởng lầm phân biệt, đại bi 


( Khắp bước đi trên cái vui thiền định vắng lặng. 


- 159- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


cứu hộ hết thảy chúng sanh, nhất tâm chẳng 
động, tu tập Sơ thiền, dứt hết thảy nghiệp ý, 
nhiếp hết thảy chúng sanh, trí lực dõng mãnh, 
tâm hỷ mừng vui. Tu đệ Nhị Thiền, suy nghĩ 
hết thảy tự tánh chúng sanh, chán lìa sanh tử. 
Tu đệ tam thiền, có thể dứt diệt những khổ 
nhiệt não của hết thảy chúng sanh. Tu đệ tứ 
thiền, tăng trưởng hoàn toàn nguyện Nhất 
thiết trí, sanh ra hết thảy các biển Tam muội. 
Nhập những biển môn Giải thoát của các Bồ 
tát, du hý trong hết thảy thần thông, thành 
tựu hết thảy biến hoá, dùng trí thanh tịnh mà 
khắp nhập vào pháp giới. 

Này người Thiện nam! Lúc ta tu môn Giải 
thoát này, thì dùng đủ thứ phương tiện để 
thành tựu chúng sanh, như là: Đối với người 
tại gia buông lung làm cho họ sanh tư tưởng 
bất tịnh, tư tưởng nên chán, tư tưởng mỏi 
mệt, tư tưởng dằn ép, tư tưởng ràng buộc, tư 
tưởng la sát, tư tưởng vô thường, tư tưởng 
khổ, tư tưởng vô ngã, tư tưởng không, tư 
tưởng vô sanh, tư tưởng chẳng tự tại, tư 
tưởng già, bệnh, chết, để cho họ ở nơi cảnh 
ngũ dục tự mình chẳng sanh mến chấp, cũng 
khuyên chúng sanh không đắm cái vui ngũ 
dục, chỉ ở yên nơi cái vui của pháp, thoát ly 


- 160- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


khỏi nhà hữu vỉ mà nhập vào nhà vô vi. 

Nếu có chúng sanh ở nơi chỗ không nhàn, 
thì ta vì họ mà ngăn dứt những âm thanh xấu 
ác. Lúc ban đêm thanh tịnh, ta vì họ mà nói 
pháp sâu xa, cho họ duyên tu hành thuận 
tiện, mở cửa xuất gia, chỉ bày đường chánh 
đạo, vì họ mà làm ánh sáng tiêu trừ ám 
chướng, diệt kinh sợ của họ, khen nghiệp 
xuất gia, ca ngợi Phật Pháp Tăng cùng Thiện 
trỉ thức, đủ các công đức, cũng khen hạnh 
gần gũi Thiện tri thức. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Lúc ta tu 
môn Giải thoát, làm cho các chúng sanh 
chẳng khởi lòng tham phi pháp, chẳng khởi 
sanh tà kiến phân biệt, chẳng làm các tội 
nghiệp, nếu ai đã làm ác thì đều khiến họ 
thôi dứt, nếu ai chưa sanh pháp lành, chưa tu 
hạnh Ba la mật, chưa cầu Nhất thiết trí, chưa 
khởi đại từ bỉ, chưa tạo nghiệp trời người thì 
đều làm cho họ sanh. Nếu ai đã sanh rồi thì 
làm cho họ lớn thêm lên. Ta cho họ nhơn 
duyên thuận đạo như vậy, cho đến làm cho 
họ thành Nhất thiết trí. 


Này người Thiện nam! Ta chỉ có được môn 
Giải thoát của Bồ tát Tịch Tịnh Thiền Định 
Lạc Phổ Du Bộ này thôi. Như các đại Bồ tát 


- lóI- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đầy đủ thảy bao nhiêu hạnh nguyện Phổ 
Hiền, rõ thấu hết thảy vô biên pháp giới, 
thường có thể tăng trưởng hết thảy căn lành, 
chiếu thấy hết thảy trí lực của Như Lai, ở vào 
trong hết thảy cảnh giới của hết thảy Như 
Lai, thường ở trong sanh tử tâm không 
chướng ngại, mau đầy đủ được nguyện Nhất 
thiết trí, khắp có thể đi đến hết thảy thế giới, 
có thể xem thấy hết thảy Chư Phật, khắp 
nghe được hết thảy Phật pháp, phá được hết 
thảy mê tối của chúng sanh, có thể nơi trong 
đêm lớn sanh tử sanh ra hết thảy ánh sáng 
trí huệ, thì ta làm sao biết được, nói được 
hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Đi khỏi đây không 
xa, phía bên phải của đạo tràng Bồ đề, có một 
vị Dạ thần tên là Hỷ Mục Quán Sát Chúng 
Sanh. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát 
phải làm cách nào để học hạnh Bồ tát, để tu 
đạo Bồ tát? 

Khi ấy vị Dạ thần Phổ Đức Tịnh Quang 
muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, vì Thiện 
Tài Đồng tử mà nói bài kệ rằng: 

- Nếu có lòng tin hiểu, 

Thấy hết Phật ba đời, 
Người này mắt thanh tịnh, 


- 162- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Vào được biển Chư Phật. 


- Ngươi xem thân Chư Phật, 
Tướng thanh tịnh trang nghiêm, 
Một niệm sức thần thông, 
Pháp giới đều ngập đầy. 

- Lô Xá Na Như Lai, 

Đạo tràng thành Chánh giác, 
Trong hết thảy pháp giới, 
Chuyển pháp luân thanh tịnh. 

- Như Lai biết pháp tánh, 

Vắng lặng không có hai, 
Tướng thanh tịnh nghiêm thân, 
Hiện khắp các thế gian. 


- Thân Phật không nghĩ bàn, 
Pháp giới đều đây khắp, 
Hiện khắp nơi thảy cõi, 

Hết thảy đều thấy rõ. 

- Thân Phật thường sáng chói, 
Hết thảy vi trần cõi, 

Nhiều màu sắc thanh tịnh, 
Niệm niệm khắp pháp giới. 

- Một lỗ lông Như Lai, 

Phóng sáng không nghĩ bàn, 


- 163- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Chiếu khắp các quần sanh, 
Khiến cho phiền não diệt. 


- Một lỗ lông Như Lai, 
Sanh biến hoá vô tận, 
Đầy khắp cả pháp giới, 
Trừ diệt khổ chúng sanh. 

- Phật diễn một tiếng mầu, 
Tuỳ loài khiến hiểu được, 
Khắp mưa pháp rộng lớn, 
Khiến phát ý Bồ đề. 

- Xưa Phật tu các hạnh, 

Đã từng nhiếp thọ ta, 
Nên được thấy Như Lai, 
Hiện khắp hết thảy cõi. 

- Chư Phật hiện ra đời, 
Nhiều bằng số chúng sanh, 
Nhiều cảnh giới giải thoát, 
Chẳng phải ta biết được. 

- Hết thảy các Bồ tát, 

Vào một lỗ lông Phật, 
Giải thoát mầu như vậy, 
Chẳng phải ta biết được. 


- Gần đây có Dạ thần, 


- 164 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tên Hỷ Mục Quán Sát, 
Ngươi nên đến đó hỏi, 
Tu học hạnh Bồ tát. 

Thiện Tài liền đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu 
vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà 
lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử kính trọng 
lời dạy của Thiện tri thức, thực hành theo lời 
Thiện tri thức, suy nghĩ rằng: Thiện tri thức là 
khó thấy khó gặp. Thấy Thiện tri thức thì tâm 
không tán loạn. Thấy Thiện tri thức thì phá 
núi chướng ngại. Thấy Thiện tri thức thì nhập 
vào biển đại bỉ cứu hộ chúng sanh. Thấy 
Thiện tri thức thì đắc được ánh sáng trí huệ 
khắp chiếu pháp giới. Thấy Thiện tri thức thì 
có thể tu hành đạo Nhất thiết trí. Thấy Thiện 
tri thức thì khắp có thể thấy được biển Phật 
mười phương. Thấy Thiện tri thức thì thấy 
được Chư Phật chuyển pháp luân, nhớ tưởng 
không quên. Suy nghĩ như vậy rồi thì phát ý 
muốn đến chỗ Dạ thần Hỷ Mục Quán Sát 
Chúng Sanh. 

Khi ấy Thần Hỷ Mục liền tiếp sức khiến 
cho Thiện Tài Đồng tử biết gần gũi Thiện tri 
thức thì có thể sanh ra căn lành, tăng trưởng 
thành thục, như là: Làm cho biết rằng gần gũi 


-165- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thiện tri thức thì có thể tự đầy đủ trợ đạo. 
Khiến cho biết rằng gần gũi Thiện tri thức thì 
có thể khởi sanh tâm dõng mãnh. Khiến cho 
biết rằng gần gũi Thiện tri thức thì có thể tạo 
công nghiệp không hư hoại. Khiến cho biết 
rằng gần gũi Thiện tri thức thì có thể được 
sức khó bị khuất phục. Khiến cho biết rằng 
gần gũi Thiện tri thức thì có thể nhập vào vô 
biên phương. Khiến cho biết rằng gần gũi 
Thiện tri thức thì có thể tu hành lâu xa. Khiến 
cho biết rằng gần gũi Thiện tri thức thì có thể 
làm xong vô biên nghiệp hạnh. Khiến cho biết 
rằng gần gũi Thiện tri thức thì có thể thực 
hành vô lượng đạo. Khiến cho biết rằng gần 
gũi Thiện tri thức thì có thể được sức mau gấp 
đến khắp các cõi. Khiến cho biết rằng gần gũi 
Thiện tri thức thì có thể chẳng rời bổn xứ mà 
đến khắp mười phương. 

Lúc đó, Thiện Tài Đồng tử liền phát suy 
nghĩ rằng: Do gần gũi Thiện tri thức mà ta có 
thể dõng mãnh siêng tu đạo Nhất thiết trí. Do 
gần gũi Thiện tri thức mà ta có thể mau sanh 
ra các biển đại nguyện. Do gần gũi Thiện tri 
thức mà ta có thể vì hết thảy chúng sanh, tận 
kiếp vị lai, chịu vô biên khổ. Do gần gũi Thiện 
tri thức mà ta có thể mặc áo giáp đại tỉnh tấn, 


- 1ó6 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nơi trong một vỉ trần, tiếng thuyết pháp cùng 
khắp pháp giới. Do gần gũi Thiện tri thức mà 
ta có thể mau đi đến hết thảy biển mười 
phương. Do gần gũi Thiện tri thức mà trong 
đường một lỗ chân lông, tận kiếp vị lai, tu 
hạnh Bồ tát. Do gần gũi Thiện tri thức mà 
trong mỗi mỗi niệm hành hạnh Bồ tát, rốt ráo 
ở vào trong địa vị Nhất thiết trí. Do gần gũi 
Thiện tri thức mà ta có thể nhập vào các 
đường trang nghiêm thần lực tự tại của hết 
thảy Chư Phật ba đời. Do gần gũi Thiện tri 
thức mà ta khắp nhập vào các môn khắp pháp 
giới. Do gần gũi Thiện tri thức mà ta thường 
duyên pháp giới chưa từng động xuất mà có 
thể đến khắp cõi nước mười phương. 

Thiện Tài Đồng tử suy nghĩ như vậy rồi, 
liền đi đến chỗ vị Dạ thần Hỷ Mục Quán Sát 
Chúng Sanh, thấy vị Dạ thần này ở trong 
chúng hội đạo tràng của Đức Như Lai, ngồi 
trên toà sư tử tạng hoa sen, nhập vào môn 
Giải thoát Đại Thế Lực Phổ Hỷ Tràng, nơi mỗi 
mỗi lỗ chân lông trên thân Ngài phóng ra vô 
lượng thứ mây biến hoá, tuỳ chỗ thích đáng 
dùng tiếng mầu diệu mà vì chúng sanh nói 
pháp, khắp nhiếp vô lượng hết thảy chúng 
sanh, khiến họ đều hoan hỷ mà được lợi ích, 


- lÓ7 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


như là: Phóng ra vô lượng mây hoá thân, tràn 
đầy hết thảy thế giới mười phương, nói các 
hạnh Bồ tát bố thí Ba la mật, đối với hết thảy 
việc đều không luyến đắm, nơi hết thảy chúng 
sanh đều khắp bố thí cho, tâm Ngài bình đẳng 
không có khinh mạn, trong ngoài đều bố thí, 
có thể xả được các thứ khó xả. 


Phóng ra vô lượng mây hoá thân số nhiều 
bằng chúng sanh, tràn đầy pháp giới, khắp 
hiện ra trước thảy chúng sanh, nói giữ giới 
thanh tịnh không có khuyết phạm, tu các khổ 
hạnh thảy đều đầy đủ, đối với các thế gian 
không nương tựa đâu, đối với các cảnh giới 
không mến đắm đâu, nói trong sanh tử luân 
hồi đi lại, nói hàng trời người thạnh suy khổ 
vui, nói các cảnh giới đều là chẳng sạch, nói 
hết thảy pháp đều là vô thường, nói hết thảy 
hành đều là khổ, không mùi vị, khiến cho các 
thế gian đều lìa bỏ điên đảo, ở trong cảnh 
giới Chư Phật, giữ giới Như Lai. Diễn nói 
những giới hạnh như vậy, hương thơm của 
giới xông khắp làm cho các chúng sanh đều 
được thành thục. 


Lại phóng ra đủ thứ mây thân, số nhiều 
như số chúng sanh, nói nhẫn chịu được hết 
thảy các khổ, như là: Bị cắt, chém, đánh, đập, 


- l68- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


mắng nhiếc, sỉ nhục mà tâm vẫn tự nhiên, 
không động, không loạn, đối với hết thảy hạnh 
chẳng thấy thấp cao, đối với các chúng sanh 
không khởi ngã mạn, đối với tánh các pháp thì 
nhẫn chịu ở vào trong, nói tâm Bồ đề vô cùng 
vô tận, vì tâm vô tận nên trí cũng vô tận, khắp 
dứt hết thảy phiền não chúng sanh, diễn nói 
thân chúng sanh là thấp hèn, là xấu xí, là 
chẳng đầy đủ, làm cho họ nhàm lìa. Khen ngợi 
thân vô thượng, màu sắc mầu diệu thanh tịnh 
của Như Lai, khiến họ sanh ham mến. Dùng 
những phương tiện như vậy để thành thục 
chúng sanh. 


Lại phóng ra nhiều thứ mây thân bằng số 
chúng sanh, tuỳ tâm ưa thích của các chúng 
sanh mà nói pháp trợ đạo dõng mãnh tỉnh tấn 
tu Nhất thiết trí, dõng mãnh tỉnh tấn dẹp phục 
ma oán, dõng mãnh tỉnh tấn phát tâm Bồ đề 
không động, không thối lui, dõng mãnh tỉnh 
tấn độ hết thảy chúng sanh ra khỏi biển sanh 
tử, dõng mãnh tỉnh tấn trừ diệt hết thảy các 
nạn đường ác, đõng mãnh tỉnh tấn phá hư núi 
vô trí, dõng mãnh tỉnh tấn cúng dường hết 
thảy Như Lai, không sanh lười chán, dõng 
mãnh tỉnh tấn thọ trì hết thảy pháp luân Chư 
Phật, dõng mãnh tỉnh tấn phá tan hết thảy các 


- 169- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


núi ngăn ngại, dõng mãnh tỉnh tấn giáo hoá 
thành thục hết thảy chúng sanh, dõng mãnh 
tỉnh tấn nghiêm tịnh hết thảy các cõi nước 
Chư Phật. Các phương tiện như vậy để thành 
thục cho chúng sanh. 


Lại phóng ra đủ thứ vô lượng mây thân, 
dùng nhiều thứ phương tiện, khiến các chúng 
sanh tâm sanh hoan hỷ, xả lìa ác ý, chán hết 
thảy các ham muốn, vì các chúng sanh mà nói 
hổ thẹn, khiến cho họ che chở các căn, vì họ 
mà nói Phạm hạnh vô thượng, vì họ mà nói 
Dục giới là cảnh giới ma, khiến họ sanh kinh 
sợ, vì họ mà thị hiện ra chẳng thích cái vui 
của thế gian, ở vào trong cái vui pháp, tuỳ 
theo thứ lớp mà nhập vào các thiền định, các 
cái vui của Tam muội, khiến cho họ suy nghĩ, 
quán sát trừ diệt hết thảy bao nhiêu phiền 
não. Lại vì chúng sanh mà diễn nói các biển 
Tam muội của hết thảy Bồ tát, thần lực biến 
hiện, tự tại du hý của Bồ tát, khiến các chúng 
sanh hoan hỷ thích thú lìa các lo sợ, tâm họ 
thanh tịnh, các căn dõng mãnh nhanh lẹ, mến 
trọng chánh pháp, tu tập tăng trưởng. 


Lại hiện ra vô lượng mây thân, nhiều bằng 
chúng sanh giới, vì chúng sanh mà diễn nói 
việc đi đến cõi nước mười phương để cúng 


- [70- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


dường Chư Phật và Sư trưởng, chơn Thiện tri 
thức, thọ trì hết thảy pháp luân Chư Phật, 
siêng năng chẳng lười bỏ. Lại vì chúng sanh 
mà diễn nói việc ca ngợi hết thảy biển các 
Như Lai, quán sát hết thảy các biển pháp môn, 
hiển thị hết thảy các tánh tướng của pháp, 
khai xiển hết thảy các môn Tam muội, mở ra 
cảnh giới trí huệ, làm khô cạn biển nghỉ lầm 
của hết thảy chúng sanh, chỉ bày trí huệ kim 
cang, phá hư hết thảy núi kiến chấp của 
chúng sanh, mọc mặt trời trí huệ, phá hết thảy 
mê tối của chúng sanh, làm cho họ đều hoan 
hỷ, thành Nhất thiết trí. 


Lại phóng ra vô lượng thứ mây thân, nhiều 
bằng số chúng sanh, khắp đi đến trước mặt 
hết thảy chúng sanh, tuỳ theo cơ thích đáng, 
dùng nhiều thứ tiếng nói mà vì họ nói pháp. 
Hoặc nói phước lực thần thông của thế gian. 
Hoặc nói tam giới đều đáng sợ, làm cho họ 
chẳng gây tạo nghiệp hạnh thế gian để lìa cõi 
tam giới, khỏi rừng kiến chấp rậm rạp. Hoặc 
vì chúng sanh mà khen ngợi đạo Nhất thiết trí, 
khiến cho siêu việt khỏi địa vị Nhị thừa. Hoặc 
vì chúng sanh mà hiển nói chẳng ở trong sanh 
tử, chẳng ở trong Niết bàn, khiến cho họ 
chẳng chấp đắm nơi hữu vi và vô vi. Hoặc vì 


-171- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chúng sanh mà ở trên cung trời, cho đến đạo 
tràng, khiến cho họ vui thích phát ý Bồ đề. 
Phương tiện như vậy để giáo hoá chúng sanh 
khiến cho họ đều rốt ráo được Nhất thiết trí. 


Lại phóng ra hết thảy mây thân, nhiều như 
số vi trần của tất cả thế giới, khắp đi đến 
trước mặt hết thảy chúng sanh, trong mỗi mỗi 
niệm chỉ bày hết thảy hạnh nguyện của Bồ tát 
Phổ Hiền, trong mỗi mỗi niệm chỉ bày đại 
nguyện thanh tịnh tràn đầy pháp giới, trong 
mỗi mỗi niệm chỉ bày nghiêm tịnh hết thảy 
biển thế giới, trong mỗi mỗi niệm chỉ bày sự 
cúng dường hết thảy biển Như Lai, trong mỗi 
mỗi niệm chỉ bày sự nhập vào hết thảy biển 
pháp môn, trong mỗi mỗi niệm chỉ bày sự 
nhập vào biển thế giới nhiều như số vi trần 
của hết thảy biển thế giới, trong mỗi mỗi niệm 
chỉ bày nơi hết thảy cõi, tận kiếp vị lai, thanh 
tịnh tu hành đạo Nhất thiết trí, trong mỗi mỗi 
niệm chỉ bày sự nhập vào lực của Như Lai, 
trong mỗi mỗi niệm chỉ bày sự nhập vào hết 
thảy biển phương tiện ba đời, trong mỗi mỗi 
niệm chỉ bày sự ở vào trong hết thảy cõi hiện 
ra đủ thứ thần thông biến hoá, trong mỗi mỗi 
niệm chỉ bày hết thảy hạnh nguyện của các Bồ 
tát khiến cho hết thảy chúng sanh ở trong 


- J72- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Nhất thiết trí. Những việc làm như vậy, mãi 
mãi không ngừng nghỉ. 


Lại phóng ra số mây thân nhiều bằng số 
tâm của hết thảy chúng sanh, đi đến khắp 
trước mặt hết thảy chúng sanh, nói các Bồ tát 
gồm nhóm pháp trợ đạo Nhất thiết trí, sức tận 
cùng vô biên, sức cầu Nhất thiết trí không hư 
hoại, sức vô cùng tận, sức tu hạnh vô thượng 
không thối chuyển, sức không gián đoạn, sức 
không nhiễm trước nơi pháp sanh tử, sức phá 
được hết thảy chúng ma, sức xa lìa hết thảy uế 
phiền não, sức có thể phá được hết thảy núi 
nghiệp ngăn chướng, sức ở trong hết thảy kiếp 
tu hạnh đại bi không chán mỏi, sức chấn động 
hết thảy cõi nước Chư Phật khiến cho hết thảy 
chúng sanh sanh hoan hỷ, sức phá được hết 
thảy các ngoại đạo, sức chuyển pháp luân 
khắp nơi hết thảy thế gian. Dùng những 
phương tiện thành thục như vậy, làm cho các 
chúng sanh đến nơi Nhất thiết trí. 

Lại phóng ra vô lượng mây sắc thân biến 
hoá, bằng số tâm của hết thảy chúng sanh, đi 
đến khắp vô lượng thế giới mười phương. Tuỳ 
tâm chúng sanh diễn nói hết thảy trí hạnh của 
Bồ tát, như là: Nói biển trí nhập vào hết thảy 
chúng sanh giới, nói biển trí nhập vào tâm hết 


- 173 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thảy chúng sanh, nói biển trí nhập vào căn 
tánh của hết thảy chúng sanh, nói biển trí 
nhập vào hạnh của hết thảy chúng sanh, nói 
trí độ hết thảy chúng sanh chưa từng lỗi thời, 
nói trí phát ra hết thảy âm thanh pháp giới, 
nói trí mỗi mỗi niệm khắp hết thảy biển pháp 
giới, nói trí mỗi mỗi niệm biết hết thảy biển 
thế giới hư hoại, nói trí mỗi mỗi niệm biết hết 
thảy thế giới thành trụ trang nghiêm khác 
nhau, nói trí mỗi mỗi niệm tự tại gần gũi cúng 
dường hết thảy Đức Như Lai, chăm nghe pháp 
luân. Thị hiện trí Ba la mật như vậy, khiến 
cho các chúng sanh đều hoan hỷ lớn, vui thích 
nhẹ nhàng, tâm họ thanh tịnh, sanh trí hiểu 
biết quyết định, cầu Nhất thiết trí không thối 
chuyển. 


Như nói các môn Ba la mật của Bồ tát 
thành thục chúng sanh, thì tuyên nói thảy thứ 
hành pháp của Bồ tát làm lợi ích cho chúng 
sanh cũng như vậy. 

Lại ở trong mỗi mỗi các lỗ chân lông, 
phóng ra vô lượng thứ mây thân chúng sanh, 
như là: Phóng ra mây thân giống như chư 
Thiên trời Sắc Cứu Cánh, trời Thiện Hiện, trời 
Thiện Kiến, trời Vô Nhiệt, trời Vô Phiên. 
Phóng ra mây thân giống như chư Thiên trời 


- 174- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiểu Quảng, trời Quảng Quả, trời Phước 
Sanh, trời Vô Vân. Phóng ra mây thân giống 
như chư Thiên trời Biến Tịnh, trời Vô Lượng 
Tịnh, trời Thiểu Tịnh. Phóng ra mây thân 
giống như chư Thiên trời Quang Âm, trời Vô 
Lượng Quang, trời Thiểu Quang. Phóng ra mây 
thân giống như chư Thiên trời Đại Phạm, trời 
Phạm Phụ, trời Phạm Chúng. Phóng ra mây 
thân giống như chư Thiên trời Tự Tại, trời Hoá 
Lạc, trời Đâu Suất Đà, trời Tu Dạ Ma, trời Đao 
Lợi và các Thiên nữ, đại chúng Thiên tử. 
Phóng ra mây thân giống như Vua Càn thát bà 
Đề Đầu Lại Tra, con trai, con gái Càn thát bà. 
Phóng ra mây thân giống như Vua Cưu Bàn 
Trà Tỳ Lầu Lạc Xoa và con trai, con gái Cưu 
Bàn Trà. Phóng ra mây thân giống như Vua 
Rồng Tỳ Lầu Bát Xoa và con trai, con gái Rồng. 
Phóng ra mây thân giống như Vua Dạ xoa Tỳ 
5a Môn và con trai con gái Dạ xoa. Phóng ra 
mây thân giống như vua Khẩn na la Đại Thọ, 
vua Ma hầu la già Thiện Huệ, vua Ca lầu la 
Đại Tốc Tật Đa, vua A tu la La Hầu, vua Diêm 
la Pháp Vương cùng các con trai con gái của 
họ. Phóng ra mây thân giống như Vua người 
và các vương tử, vương nữ của họ. Phóng ra 
mây thân giống như đại chúng Thanh văn, Độc 
giác và Chư Phật. Phóng ra mây thân giống 


- 175 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


như Thần Đất, Thần Nước, Thần Lửa, Thần 
Gió, Thần Sông, Thần Biển, Thân Núi, Thần 
Cây cho đến các Thần Ngày, Thần Đêm, Thần 
Phương Hướng. Phóng ra vô lượng thân cùng 
khắp mười phương tràn đầy pháp giới. 


Ở trước mặt hết thảy các chúng sanh đó, 
hiện ra nhiều thứ tiếng, như là: Tiếng gió, 
tiếng nước, tiếng lửa, tiếng hải triều, tiếng địa 
chấn, tiếng núi lớn chạm nhau, tiếng thành trì 
cõi trời chấn động, tiếng ngọc Ma ni khua 
nhau, tiếng Thiên Vương, tiếng vua Rồng, 
tiếng vua Dạ xoa, tiếng vua Càn thát bà, tiếng 
vua A tu la, tiếng vua Ca lầu la, tiếng vua 
Khẩn na la, tiếng vua Ma hầu la già, tiếng vua 
người, tiếng vua Trời Phạm, tiếng Thiên nữ ca 
ngâm, tiếng âm nhạc chư Thiên, tiếng ngọc 
báu Ma ni. Dùng những âm thanh như vậy để 
diễn nói. Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sanh Dạ 
thần, từ khi mới phát tâm đã nhóm công đức, 
như là: Hầu hạ hết thảy các Thiện tri thức, 
gần gũi Chư Phật, tu hành pháp lành, thực 
hành Bố thí Ba la mật, xả bỏ được cái khó xả, 
thực hành Trì giới Ba la mật, xả bỏ ngôi vua, 
cung điện, quyến thuộc, xuất gia học đạo. 
Thực hành nhẫn nhục Ba la mật, nhẫn được 
hết thảy việc khổ của thế gian và các khổ 


- L76 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hạnh của Bồ tát đã tu, như là: Nắm giữ chánh 
pháp, thảy đều vững chắc, tâm họ không động, 
cũng nhẫn chịu được hết thảy việc ác, lời nói 
ác của hết thảy chúng sanh gia vào thân mình, 
tâm mình, nhẫn chịu được hết thảy nghiệp, 
không để hư mất, nhẫn hết thảy pháp sanh trí 
hiểu biết quyết định, nhẫn các tánh pháp, có 
thể suy gẫm chín chắn. Thực hành tỉnh tấn Ba 
la mật, khởi sanh hạnh Nhất thiết trí, thành 
tựu hết thảy Phật pháp. Thực hành thiền định 
Ba la mật, thảy bao nhiêu đồ vật, của cải của 
thiền Ba la mật, thảy bao nhiêu tu tập, bao 
nhiêu thành tựu, bao nhiêu thanh tịnh, bao 
nhiêu sự khởi sanh thần thông Tam muội, thảy 
bao nhiêu sự nhập biển môn Tam muội đều 
hiển thị ra cả, hành Bát nhã Ba la mật, thảy 
bao nhiêu đồ vật, của cải của Bát nhã Ba la 
mật, thảy bao nhiêu thanh tịnh, mặt trời đại 
trí huệ, mây đại trí huệ, kho tạng đại trí huệ, 
môn đại trí huệ, thảy đều hiển thị cả, thực 
hành phương tiện Ba la mật, thảy bao nhiêu 
đồ vật, của cải của phương tiện Ba la mật, 
thảy bao nhiêu sự tu hành, bao nhiêu thể tánh, 
bao nhiêu lý thú, bao nhiêu thanh tịnh, bao 
nhiêu việc tương ứng, thảy đều hiển thị ra cả. 
Thực hành nguyện Ba la mật, thảy bao nhiêu 
thể tánh của nguyện Ba la mật đó, thảy bao 


- 77 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhiêu thành tựu, bao nhiêu tu tập, bao nhiêu 
việc tương ứng đều hiện rõ ra cả. Thực hành 
lực Ba la mật, thảy bao nhiêu đồ vật, của cải 
lực Ba la mật đó, thảy bao nhiêu nhơn duyên, 
bao nhiêu lý thú, bao nhiêu diễn thuyết, bao 
nhiêu việc tương ứng thảy đều hiện rõ ra cả. 
Thực hành trí Ba la mật, thảy bao nhiêu đồ 
vật, của cải của trí Ba la mật đó, thảy bao 
nhiêu thể tánh, bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu thanh tịnh, bao nhiêu xứ sở, bao nhiêu 
tăng trưởng, bao nhiêu thâm nhập, bao nhiêu 
quang minh, bao nhiêu hiển thị, bao nhiêu lý 
thú, bao nhiêu việc tương ứng, bao nhiêu chọn 
lọc, bao nhiêu hành tướng, bao nhiêu pháp 
tương ứng, bao nhiêu pháp đã nhiếp, pháp đã 
biết, nghiệp đã biết, cõi đã biết, kiếp đã biết, 
thời đã biết, việc Phật xuất hiện ra đời đã biết, 
các Đức Phật đã biết, các Bồ tát đã biết, các 
tâm Bồ tát đã biết, ngôi vị Bồ tát, đồ vật, của 
cải của Bồ tát, sự phát thú của Bồ tát, hồi 
hướng của Bồ tát, đại nguyện của Bồ tát, pháp 
luân của Bồ tát, pháp chọn lựa phân biệt của 
Bồ tát, biển pháp của Bồ tát, biển pháp môn 
của Bồ tát, dòng nước pháp của Bồ tát, pháp 
lý thú của Bồ tát. Hết thảy cảnh giới tương 
ứng với trí Ba la mật như vậy đều hiển bày để 
thành thục cho chúng sanh. 


- 178 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lại diễn nói việc của Dạ thần Hỷ Mục từ 
lúc mới phát tâm chứa nhóm công đức thứ lớp 
tiếp nối nhau, đã tu vô lượng các Ba la mật 
thứ lớp nối tiếp nhau, chết đây sanh kia và 
các danh hiệu thứ lớp nối tiếp nhau, gần gũi 
bạn lành, hầu hạ Chư Phật, thọ trì chánh pháp, 
tu hạnh Bồ tát, nhập vào các Tam muội dùng 
sức Tam muội mà thấy khắp Chư Phật, thấy 
khắp các cõi, khắp biết các kiếp, thâm nhập 
pháp giới, quán sát chúng sanh, nhập vào biển 
pháp giới, biết các chúng sanh chết chỗ này 
sanh chỗ kia, đắc được lỗ tai Thiên nhĩ thanh 
tịnh, nghe hết thảy tiếng, đắc được con mắt 
Thiên nhãn thanh tịnh, thấy hết thảy màu sắc, 
đắc được trí tha tâm thông, biết tâm chúng 
sanh, đắc được trí biết kiếp trước, biết những 
việc tận tột trước, được trí thần túc thông 
không nương đâu, không tạo làm, dạo đi tự tại, 
khắp cõi mười phương. Như vậy, thảy bao 
nhiêu thứ lớp nối tiếp nhau, đắc được giải 
thoát của Bồ tát, nhập vào biển giải thoát của 
Bồ tát, đắc được tự tại của Bồ tát, đắc được 
dõng mãnh của Bồ tát, đắc được bước dạo đi 
của Bồ tát, ở trong tư tưởng của Bồ tát, nhập 
vào đạo Bồ tát. Như vậy hết thảy bao nhiêu 
công đức thứ lớp nối tiếp nhau đều diễn nói 
hết, phân biệt hiển bày để thành thục chúng 


- ]J79- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


sanh. 

Lúc diễn nói như vậy, trong mỗi mỗi niệm, 
đều nghiêm tịnh được các cõi nước Chư Phật 
nhiều không thể nói không thể nói ở mười 
phương, độ thoát vô lượng loài chúng sanh ác, 
làm cho vô lượng chúng sanh sanh vào trong 
cối trời, người, giàu sang tự tại, làm cho vô 
lượng chúng sanh ra khỏi biển sanh tử, làm 
cho vô lượng chúng sanh ở yên vào trong địa 
vị Thanh văn và Bích Chỉ Phật, làm cho vô 


lượng chúng sanh sanh vào địa vị Như Lai. 


Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử thấy nghe hết 
thảy việc hiếm đã hiển hiện ra như vậy, liền 
quán sát, suy nghĩ hiểu rõ và thâm nhập ở 
yên vào trong đó, nương sức oai thần của 
Phật và sức giải thoát nên được sức mạnh lớn 
không thể nghĩ bàn của Bồ tát, được sức giải 
thoát Tự Tại Phổ Hỷ Tràng. Vì sao? Vì Thiện 
Tài cùng Hỷ Mục Dạ thần từ thuở xưa đồng tu 
hành cùng nhau, vì thần lực Như Lai gia hộ 
cho, vì căn lành không thể nghĩ bàn trợ giúp, 
vì được căn Bồ tát, vì sanh trong dòng giống 
Như Lai, vì được sức bạn lành nhiếp thọ, vì 
được Chư Phật hộ niệm, vì đã từng được sự 
giáo hoá của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, vì 
phần căn lành của họ đã thành thục, vì có thể 


- 180- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tu tập hạnh của Bồ tát Phổ Hiền. 

Thiện Tài được môn Giải thoát này rồi, tâm 
sanh hoan hỷ, chắp tay hướng về phía Dạ thân 
Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sanh mà nói bài kệ 
rằng: 


- Vô lượng vô số kiếp, 
Học pháp Phật sâu xa, 
Tuỳ chỗ nên hoá độ, 
Hiện rõ sắc thân mầu. 


- Biết rõ các chúng sanh, 
Trầm mê mắc vọng tưởng, 
Đều hiện nhiều thân hình, 


Tuỳ nghỉ điều phục hết. 


- Pháp thân thường vắng lặng, 
Thanh tịnh không hai tưởng, 
Vì giáo hoá chúng sanh, 

Thị hiện những thân hình. 

- Nơi các uẩn xứ giới, 

Chưa từng có chấp trước, 
Công hạnh và sắc thân, 
Điều phục thảy chúng sanh. 


- Chẳng chấp pháp trong ngoài, 
Đã qua biển sanh tử, 
Mà hiện nhiều thân hình, 


- 181- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ở các cõi hữu lậu. 

- Xa lìa các phân biệt, 
Hý luận không động được, 
Vì người chấp vọng tưởng, 
Hoằng tuyên pháp mười lực. 


- Nhất tâm ở Tam muội, 
Vô lượng kiếp chẳng động, 
Lỗ lông phóng mây hoá, 
Cúng dường Phật mười phương. 


- Được sức phương tiện Phật, 
Mỗi niệm tột vô biên, 
Thị hiện đủ thứ thân, 
Khắp nhiếp các quần sanh. 
- Biết rõ biển hữu lậu, 
Nhiều nghiệp hạnh trang nghiêm, 
Vì nói pháp vô ngại, 
Khiến họ đều thanh tịnh. 
- Sắc thân mầu vô tỉ, 
Thanh tịnh như Phổ Hiền, 
Tuy tâm các chúng sanh, 
Thị hiện tướng thế gian. 
Thiện Tài Đồng tử nói kệ xong liền thưa 
rằng: Bạch Thiên thần! Ngài đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác hồi nào? Được 


- 182- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


môn Giải thoát này bao lâu rồi? 
Hỷ Mục Dạ thần liền dùng kệ đáp rằng: 


- Ta nhớ đời quá khứ, 
Qua khỏi vi trần kiếp, 
Cõi tên Ma Ni Quang, 
Kiếp tên Tịch Tịnh Âm. 


- Trăm vạn Na do tha, 
Câu chỉ Tứ Thiên hạ, 
Các vua cũng nhiều vậy, 
Mỗi vua trị mỗi châu. 


- Trong có một kinh đô, 
Tên là Hương Tràng Bảo, 
Trang nghiêm mầu đẹp nhất, 
Ai thấy cũng mừng vui. 


- Trong có vua Chuyển Luân, 
Thân vua rất mầu đẹp, 
Ba mươi hai tướng tốt, 
Tướng phụ trang nghiêm Ngài. 
- Trong hoa sen sanh ra, 
Thân sáng màu vàng ròng, 
Bay cao chiếu xa gần, 


Khắp đến châu Diêm Phù. 


- Vua có ngàn người con, 


- 183- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thân dõng mãnh đoan nghiêm, 
Các quan đủ một ức, 
Trí huệ khéo phương tiện. 


- Cung tần mười ức người, 
Dung nhan như Thiên nữ, 
Lòng điều nhu lợi ích, 
Thương mến hầu hạ vua. 


- Vua dùng pháp trị dân, 
Khắp bốn châu Thiên hạ, 
Trong khắp cõi đất lớn, 
Thảy thảy đều giàu mạnh. 


- Hồi ấy ta con gái, 

Tiếng Phạm âm đầy đủ, 
Thân phóng ánh màu vàng, 
Chiếu đến ngàn do tuần. 

- Một đêm trời mới tối, 
Tiếng âm nhạc đã ngừng, 
Vua cha và quan hầu, 

Hết thảy đều ngủ yên. 

- Khi ấy Phật Đức Hải, 

Hiện ra trên thế gian, 
Hiện ra sức thần thông, 
Tràn đầy cõi mười phương. 


- 184- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Phóng biển ánh sáng lớn, 
Chiếu khắp cõi vi trần, 
Nhiều thứ thân tự tại, 

Đầy khắp cả mười phương. 


- Đất động sanh tiếng mầu, 
Ca ngợi Phật ra đời, 
Trời Người Rồng Thần thảy, 
Đều vui mừng hoan hỷ. 


- Trong mỗi mỗi lỗ lông, 
Hiện biển hoá thân Phật, 
Mười phương đều đây khắp, 
Tuỳ cơ nói pháp mầu. 


- Lúc đó ta chiêm bao, 
Thấy thần biến của Phật, 
Cũng nghe pháp mầu diệu, 
Tâm sanh rất mừng vui. 


- Một vạn chủ Dạ thần, 
Cùng ở trên hư không, 
Khen ngợi Phật ra đời, 
Đồng thời đánh thức ta. 


- Hiền Huệ! Nàng mau dậy, 
Phật đã hiện nước Người, 
Nhiều kiếp khó gặp gỡ, 
Ai thấy được thanh tịnh. 


-185- 


- 186 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Khi ấy ta thức dậy, 

Thấy ánh sáng thanh tịnh, 
Xem coi từ đâu đến, 

Thấy Phật dưới cây ngồi. 


Thân trang nghiêm tướng tốt, 
Dường như núi Bảo Sơn, 
Trong thảy lỗ chân lông, 
Phóng biển ánh sáng lớn. 


Thấy rồi rất vui mừng, 
Lòng ta tự nghĩ rằng, 
Nguyện ta được như Phật, 
Sức thần thông rộng lớn. 


Lúc đó ta đánh thức, 

Đại vương và quyến thuộc, 
Cho thấy ánh sáng Phật, 
Hết thảy đều mừng rỡ. 


Thời ta và Đại vương, 
Tháp tùng ngàn vạn ức, 
Chúng sanh cũng vô lượng, 
Đồng đi đến chỗ Phật. 


Ta suốt hai vạn năm, 

Cúng dường Đức Phật này, 
Bảy báu Tứ Thiên hạ, 

Hết thảy đều dâng cúng. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Bấy giờ Phật nói pháp, 

Kinh Công Đức Phổ Vân, 

Ứng khắp tâm quần sanh, 
Trang nghiêm các biển nguyện. 


Dạ thần giác ngộ ta, 
Cho ta được lợi ích, 
Ta nguyện làm Dạ thần, 
Giác ngộ kẻ buông lung. 


Ta từ đó bắt đầu, 

Phát nguyện đại Bồ đề, 
Qua lại trong các cõi, 
Tâm ta không quên mất. 


Sau đó ta cúng dường, 

Mười ức na do Phật, 

Thường hưởng vui trời người, 
Lợi ích cho quần sanh. 


Phật đầu Công Đức Hải, 

Thứ nhì Công Đức Đăng, 

Thứ ba Diệu Bảo Tràng, 

Thứ tư Hư Không Trí. 

Thứ năm Liên Hoa Tạng, 
Thứ sáu Vô Ngại Huệ, 

Thứ bảy Pháp Nguyệt Vương, 
Thứ tám Trí Đăng Luân. 


- lÑ7- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Đấng Túc Tôn thứ chín, 
Bảo Diệu Sơn Đăng Vương, 
Đấng Điều Ngự thứ mười, 
Tam thế Hoa Quang Âm. 


- Thảy Chư Phật như vậy, 
Ta đều cúng dường thảy, 
Nhưng chưa được mắt huệ, 
Nhập vào biển giải thoát. 

- Sau đó lần lượt có, 

Cõi Nhất Thiết Bảo Quang, 
Kiếp đó tên Thiên Thắng, 
Năm trăm Phật ra đời. 


- Phật đầu Nguyệt Quang Luân, 
Thứ nhì Phật Nhật Đăng, 
Thứ ba Phật Quang Tràng, 
Thứ tư Bảo Tu Di. 


- Thứ năm Phật Hoa Diệm, 
Thứ sáu hiệu Đăng Hải, 
Thứ bảy Phật Xí Nhiên, 
Thứ tám Phật Thiên Tạng. 

- Chín Quang Minh Vương Tràng, 
Mười Phổ Trí Quang Vương, 
Hết thảy Chư Phật ấy, 

Ta đều từng cúng đường. 


- 188- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Ta vẫn trong các pháp, 
Không mà cho là có, 
Sau đó lại có kiếp, 
Tên là Phạm Quang Minh. 


- Cõi tên Liên Hoa Đăng, 
Trang nghiêm rất đẹp lạ, 
Có vô lượng Đức Phật, 
Mỗi Phật vô lượng chúng. 


- Ta đều từng cúng dường, 
Tôn trọng chăm nghe pháp, 
Nhất Nhật Bảo Tu Di, 

Nhì Phật Công Đức Hải. 


- Ba Phật Pháp Giới Âm, 
Bốn Phật Pháp Chấn Lôi, 
Năm là Phật Pháp Tràng, 
Phật sáu Phật Địa Quang. 


- Thứ bảy Pháp Lực Quang, 
Thứ tám Hư Không Giác, 
Thứ chín Tu Di Quang, 
Thứ mười Công Đức Vân. 

- Các Như Lai như vậy, 

Ta đều từng cúng dường, 
Vẫn chưa sáng được pháp, 
Để nhập biển Chư Phật. 


- 189- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Sau đó lại có kiếp, 
Tên là Công Đức Nguyệt, 
Thời ấy có thế giới, 
Tên là Công Đức Tràng. 
- Trong đó có Chư Phật, 
Tám mươi Na do tha, 
Ta đều đem lễ phẩm, 
Thân tâm kính cúng dường. 


- Một Càn Thát Bà Vương, 
Hai Phật Đại Thọ Vương, 
Ba Công Đức Tu Di, 

Thứ bốn Phật Bảo Nhãn. 


- Thứ năm Lô Xá Na, 

Thứ sáu Quang Trang Nghiêm, 
Thứ bảy Phật Pháp Hải, 
Thứ tám Phật Quang Thắng. 

- Thứ chín Phật Hiền Thắng, 
Thứ mười Phật Pháp Vương, 
Thảy Chư Phật như vậy, 

Ta đều từng cúng đường. 


- Nhưng chưa được trí sâu, 
Nhập vào biển các pháp, 
Sau đó lại có kiếp, 

Tên là Tịch Tịnh Huệ. 


- 190- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Kiếp tên Kim Cang Bảo, 
Rất trang nghiêm đẹp lạ, 
Trong đó có ngàn Phật, 
Lần lượt hiện ra đời. 


Chúng sanh ít phiền não, 
Chúng hội đều thanh tịnh, 
Một Phật Kim Cang Tề, 

Hai Phật Vô Ngại Lực. 

Ba là Pháp Giới Ảnh, 

Bốn hiệu Thập Phương Đăng, 
Thứ năm Phật Bi Quang, 

Sáu là Phật Giới Hải. 

Thứ bảy Nhẫn Đăng Luân, 
Thứ tám Pháp Luân Quang, 
Chín là Quang Trang Nghiêm, 
Thứ mười Tịch Tịnh Quang. 


Thảy Chư Phật như vậy, 

Ta đều từng cúng dường, 
Còn chưa ngộ thâm sâu, 
Pháp như không thanh tịnh. 


Dạo đi hết thảy cõi, 
Nơi đó tu các hạnh, 
Lần lượt lại có kiếp, 
Tên là Thiện Xuất Hiện. 


- 19]- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Cõi tên Hương Đăng Vân, 
Sạch uế chung nhau thành, 
Ức Phật hiện trong đó, 
Trang nghiêm cõi và kiếp. 


- Nói ra nhiều thứ pháp, 
Ta đều ghỉ nhớ được, 
Thứ nhất Phật Quảng Xưng, 
Kế đến Phật Pháp Hải. 


- Thứ ba Tự Tại Vương, 
Bốn Phật Công Đức Vân, 
Thứ năm Phật Pháp Thắng, 
Thứ sáu Phật Thiên Quan. 


- Thứ bảy Phật Trí Diệm, 
Thứ tám Hư Không Âm, 
Đấng Thế Tôn thứ chín, 
Hiệu Phổ Sanh Thù Thắng. 


- Vô Thượng Sĩ thứ mười, 
Mi Gian Thắng Quang Minh, 
Hết thảy Phật như vậy, 
Ta đều từng cúng đường. 


- Nhưng còn chưa sạch được, 
Đạo xa ha chướng ngại, 
Lần lượt lại có kiếp, 

Tên Tập Kiên Cố Vương. 


- 192- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Cõi tên Bảo Tràng Vương, 
Thảy đều khéo phân bày, 
Có năm trăm Đức Phật, 
Ra đời ở trong đó. 


- La cung kính cúng dường, 
Cầu vô ngại giải thoát, 
Trước Phật Công Đức Luân, 
Rồi đến Tịch Tịnh Âm. 


- Tiếp Phật Công Đức Hải, 
Rồi đến Nhật Quang Vương, 
Thứ năm Công Đức Vương, 
Thứ sáu Tu Di Tướng. 


- Rồi Phật Pháp Tự Tại, 
Tiếp Phật Công Đức Vương, 
Thứ chín Phước Tu Di, 
Mười Phật Quang Minh Vương. 


- Các Chư Phật như vậy, 
Ta đều từng cúng đường, 
Thảy bao đạo thanh tịnh, 
Ta đều nhập không sót. 


- Nhưng nơi môn đã nhập, 
Chưa thành tựu được nhẫn, 
Tiếp đó lại có kiếp, 

Tên là Diệu Thắng Chủ. 


-193- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Cõi tên Tịch Tịnh Âm, 
Chúng sanh phiền não nhẹ, 
Trong đó có Phật hiệu, 
Tám mươi Na do tha. 


- Ta đều từng cúng dường, 
Tu hành đạo cao cả, 
Thứ nhất Phật Hoa Tụ, 
Tiếp đó Phật Hải Tạng. 


- Đến Phật Công Đức Sanh, 
Rồi Phật Thiên Vương Kế, 
Thứ năm Ma Ni Tạng, 
Thứ sáu Chơn Kim Sơn. 


- Thứ bảy Bảo Tụ Tôn, 
Thứ tám Pháp Tràng Phật, 
Thứ chín Phật Thắng Tài, 
Thứ mười Phật Trí Huệ. 


- Mười vị này dẫn đầu, 
Ta cúng dường đầy đủ, 
Rồi tiếp lại có kiếp, 
Tên là Thiên Công Đức. 
- Thời ấy có thế giới, 
Tên Thiện Hoa Tràng Đăng, 
Sáu mươi ức na do, 
Chư Phật hiện ra đời. 


- 194 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Trước nhất Tịch Tịnh Tràng, 
Đến Phật Xa Ma Tha, 
Thứ ba Bách Đăng Vương, 
Bốn Phật Tịch Tịnh Quang. 


- Thứ năm Vân Mật Ấm, 
Thứ sáu Nhật Đại Minh, 
Bảy Phật Pháp Đăng Quang, 
Thứ tám Thù Thắng Diệm. 


- Chín Phật Thiên Thắng Tạng, 
Thứ mười Đại Hống Âm, 
Chư Phật Như Lai đó, 
Ta đều từng cúng dường. 


- Chưa được nhẫn thanh tịnh, 
Thâm nhập các biển pháp, 
Tiếp đó lại có kiếp, 

Tên Vô Trước Trang Nghiêm. 

- Khi ấy có thế giới, 

Tên là Vô Biên Quang, 
Trong có ba mươi sáu, 
Na do tha Phật hiện. 


- Một Công Đức Tu Di, 
Hai Phật Hư Không Tâm, 
Thứ ba Tụ Trang Nghiêm, 
Thứ tư Pháp Lôi Âm. 


- 195- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Năm Phật Pháp Giới Thanh, 
Thứ sáu Diệu Âm Vân, 
Thứ bảy Chiếu Thập Phương, 
Thứ tám Pháp Hải Âm. 

- Thứ chín Công Đức Hải, 
Thứ mười Công Đức Tràng, 
Thảy Chư Phật như vậy, 
Ta đều từng cúng đường. 


Tiếp có Phật hiện ra, 

Hiệu là Công Đức Tràng, 
Ta làm Nguyệt Diệu Thiên, 
Cúng dường Đức Thế Tôn. 


- Phật vì ta diễn nói, 
Pháp vô y mầu diệu, 
Ta nghe chuyên nhớ nghĩ, 
Sanh ra các biển nguyện. 


- Ta được mắt thanh tịnh, 
Định tổng trì vắng lặng, 
Có thể trong mỗi niệm, 
Đều thấy biển Chư Phật. 


- La được kho đại bị, 
Mắt phương tiện sáng khắp, 
Tăng trưởng Tâm Bồ đề, 
Thành tựu lực Như Lai. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Thấy chúng sanh điên đảo, 
Chấp thường lạc ngã tịnh, 
Tối ngu sỉ che lấp, 

Vọng tưởng khởi phiền não. 


- Đi trong rừng kiến chấp, 
Qua lại biển tham dục, 
Nhóm trong các loài ác, 
Vô lượng các thứ nghiệp. 


- Trong hết thảy các loài, 
Theo nghiệp mà chịu thân, 
Các hoạ sanh già chết, 

Vô lượng khổ bức bách. 


- Vì những chúng sanh đó, 
Ta phát tâm vô thượng, 
Nguyện được như mười phương, 
Hết thảy đấng mười lực. 


- Duyên Phật và chúng sanh, 
Khởi sanh mây đại nguyện, 
Từ đó tu công đức, 

Nhập về đạo phương tiện. 


- Mây nguyện che phủ khắp, 
Khắp nhập vào thảy đường, 
Đầy đủ Ba la mật, 

Tràn đầy nơi pháp giới. 


- 197 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Mau nhập vào các địa, 
Biển phương tiện ba đời, 
Một niệm tu hết thảy, 
Hạnh vô ngại của Phật. 


- Phật tử! Ta lúc đó, 

Được nhập đạo Phổ Hiền, 
Biết rõ mười pháp giới, 
Thảy thảy môn khác nhau. 

Này người Thiện nam! Ý ngươi nghĩ sao? 
Thuở ấy Vị Chuyển Luân Thánh Vương tên là 
Thập Phương Chủ, có thể nối thạnh dòng Phật 
là ai? Chính là Đức Văn Thù Sư Lợi Đồng tử. 
Còn vị Dạ thần giác ngộ ta chính là hoá thân 
của Đức Bồ tát Phổ Hiền. Thuở ấy ta làm Công 
chúa con vua, nhờ Dạ thần đó giác ngộ ta, 
khiến cho ta thấy Phật, phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Từ đó về sau, trải 
qua số kiếp nhiều như số vi trần cõi Phật, ta 
chẳng đoạ đường ác, thường sanh trên cõi trời 
người, nơi nơi đều thường thấy Chư Phật, cho 
đến ở nơi Đức Phật Diệu Đăng Công Đức 
Tràng, ta được môn Giải thoát Đại Thế Lực 
Phổ Hỷ Tràng này của Bồ tát. Dùng giải thoát 
này ta làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh 
như vậy. 


- 198- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Ta chỉ được có môn 
Giải thoát Đại Thế Lực Phổ Hỷ Tràng này thôi. 
Như các đại Bồ tát, trong mỗi mỗi niệm, khắp 
đi đến hết thảy các Đức Như Lai, mau nhập 
vào được biển Nhất thiết trí, trong mỗi mỗi 
niệm dùng môn phát sanh thú nhập vào hết 
thảy các biển đại nguyện, trong mỗi mỗi niệm, 
dùng môn biển nguyện, tận kiếp vị lai, mỗi 
mỗi niệm sanh ra hết thảy các hạnh, trong 
mỗi mỗi hạnh sanh ra số thân nhiều như số vỉ 
trần hết thảy cõi, mỗi mỗi thân khắp nhập vào 
hết thảy môn pháp giới, mỗi mỗi môn pháp 
giới, trong hết thảy cõi Phật, tuỳ tâm chúng 
sanh mà nói các hạnh mầu. Trong mỗi mỗi vi 
trần của hết thảy cõi, đều thấy vô biên biển 
Như Lai. Nơi mỗi mỗi Đức Như Lai đều thấy 
các thần thông của Chư Phật khắp pháp giới. 
Nơi mỗi mỗi Đức Như Lai, đều thấy đời trước 
tu hạnh Bồ tát. Ở nơi mỗi Đức Như Lai, thọ trì, 
thủ hộ thảy bao nhiêu pháp luân. Nơi mỗi mỗi 
Đức Như Lai, đều thấy các biển thần biến của 
hết thảy Như Lai ba đời, thì ta làm sao biết 
được, nói được hạnh công đức của các Ngài ấy? 


Này người Thiện nam! Trong chúng hội này 
có một vị Dạ thân tên Phổ Cứu Chúng Sanh 
Diệu Đức. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ 


- 199- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


tát phải làm thế nào nhập hạnh Bồ tát, thanh 
tịnh đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử đảnh lễ chân Ngài, đi 
nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ 
tạ mà lui đi°. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử, ở nơi vị Dạ 
thần Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sanh, được 
nghe môn Giải thoát Phổ Hỷ Tràng, thì tin 
hiểu nhập về, rõ thông tuỳ thuận, suy nghĩ tu 
tập, nhớ lời dạy dỗ của Thiện tri thức, tâm 
không tạm bỏ, các căn không tán loạn, nhất 
tâm nguyện được thấy Thiện tri thức, khắp 
nơi mười phương, siêng tìm câu chẳng lười trễ, 
nguyện thường gần gũi, sanh ra các công đức, 
cùng với Thiện tri thức đồng một căn lành, 
đắc được hạnh phương tiện khéo của Thiện tri 
thức, nương nơi Thiện tri thức, nhập vào biển 
tỉnh tấn, trải vô lượng kiếp thường chẳng xa 
ha. 

Phát nguyện như vậy rồi, Thiện Tài liền 
đến chỗ vị Dạ thân Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu 
Đức. Vị Dạ thần này liền vì Thiện Tài Đồng tử 
mà thị hiện môn thần lực điều phục chúng 
sanh của Bồ tát, dùng các tướng tốt để trang 


(@ Hán bộ hết quyển 69. 


- 200 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nghiêm thân, giữa hai chặn mày phóng ánh 
sáng lớn tên là Trí Đăng Phổ Chiếu Thanh 
Tịnh Tràng, có vô lượng ánh sáng làm quyến 
thuộc. Ánh sáng ấy chiếu khắp hết thảy thế 
gian, chiếu thế gian rồi, nhập vào đảnh của 
Thiện Tài, tràn ngập thân thể. 


Bấy giờ Thiện Tài liền được môn Tam muội 
Cứu Cánh Thanh Tịnh Luân. Được Tam muội 
này rồi, Thiện Tài liền thấy khoảng giữa hai vị 
Dạ thần có hết thảy vi trần chất đất, nước và 
lửa, vi trần chất báu Kim Cang Ma Ni, hoa 
hương anh lạc, các đồ vật trang nghiêm, như 
vậy hết thảy bao nhiêu vi trần, trong mỗi mỗi 
vi trần đều thấy các thế giới thành hoại nhiều 
như số vỉ trần của cõi Phật, cũng thấy những 
khối lớn chứa nhóm của chất đất, nước, gió, 
lửa, cũng thấy hết thảy thế giới liên tiếp nhau, 
đều dùng chất đất gìn giữ mà đứng vững, cũng 
thấy thảy thảy núi, biển, sông, suối, cây, rừng, 
cung điện, như là: Cung điện Trời, cung điện 
Rồng, cung điện Dạ xoa, cho đến cung điện Ma 
hầu la già, người, không phải người, thảy nhà 
cửa Địa ngục, Súc sanh cõi Diêm La Vương, 
thảy các chỗ ở, các loài luân chuyển sanh tử 
tới, lui theo nghiệp thọ báo, các việc khác 
nhau đều thấy cả. 


- 201- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Lại thấy hết thảy thế giới khác nhau, như 
là hoặc có thế giới loạn uế, hoặc có thế giới 
thanh tịnh, hoặc có thế giới hướng về loạn uế, 
hoặc có thế giới hướng về thanh tịnh, hoặc có 
thế giới cả loạn uế thanh tịnh, hoặc có thế giới 
hình trạng bằng thẳng, hoặc đứng úp, hoặc 
đứng ngửa. 

Trong hết thảy thế giới, hết thảy loài 
chúng sanh như vậy, đều thấy vị Dạ thần Phổ 
Cứu Chúng Sanh, nơi hết thảy thời, hết thảy 
xứ, tuỳ các chúng sanh hình mạo, tiếng nói, 
hiểu biết khác nhau, dùng sức phương tiện 
khắp hiện ra trước mắt, tuỳ cơ nghỉ mà hoá độ, 
khiến cho chúng sanh nơi Địa ngục được thoát 
khỏi các khổ độc, khiến cho các loài súc sanh 
chẳng ăn nuốt lẫn nhau, khiến cho các chúng 
sanh ngạ quỷ hết đói khát, khiến cho các loài 
rồng lìa hết thảy lo sợ, khiến cho chúng sanh 
cõi Dục giới lìa khỏi cái khổ Dục giới, khiến 
cho loài người lìa khỏi sự sợ đêm tối, sợ mắng 
nhiếc, sợ tiếng xấu, sợ đại chúng, sợ chẳng 
sống, sợ chết, sợ đường ác, sợ mất căn lành, sợ 
thối chuyển tâm Bồ đề, sợ gặp ác tri thức, sợ 
rời khỏi Thiện tri thức, sợ rớt vào địa vị Nhị 
thừa, sợ nhiều thứ sanh tử, sợ cùng ở với 
chúng sanh khác loài, sợ thọ sanh vào thời kỳ 


- 202- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


ác, sợ thọ sanh vào dòng họ ác, sợ gây tạo 
nghiệp ác, sợ nghiệp chướng phiển não 
chướng, sợ vọng tưởng chấp trước ràng buộc. 
Hết thảy những thứ lo sợ như vậy đều làm cho 
chúng sanh được xa lìa. 


Lại thấy trong hết thảy loài chúng sanh 
sanh trứng, sanh thai, thấp sanh, hoá sanh, 
có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, 
chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, 
đều có vị Dạ thần này hiện ra, thường siêng 
năng cứu hộ. 


Vì thành tựu sức đại nguyện của Bồ tát, vì 
thâm nhập sức Tam muội của Bồ tát, vì kiên 
cố sức thần thông của Bồ tát, vì sanh ra sức 
hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì làm lớn thêm 
biển đại bỉ của Bồ tát, vì thành tựu đại từ vô 
ngại khắp che chở chúng sanh, vì thành tựu 
hỷ lạc vô lượng ban cho chúng sanh, vì đắc 
được trí huệ phương tiện nhiếp khắp hết thảy 
chúng sanh, vì đắc được thần thông tự tại giải 
thoát rộng lớn của Bồ tát, vì nghiêm tịnh hết 
thảy cõi Phật, vì giác ngộ rõ thông hết thảy 
các pháp, vì cúng dường hết thảy Chư Phật, vì 
thọ trì hết thảy giáo lý của Phật, vì chứa 
nhóm hết thảy căn lành, tu hết thảy hạnh lành, 
vì nhập vào biển tâm của hết thảy chúng sanh 


- 203 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mà không bị chướng ngại, vì biết hết thảy các 
căn của chúng sanh để giáo hoá thành thục, vì 
làm thanh tịnh sự tin hiểu của hết thảy chúng 
sanh để trừ ác chướng cho họ, vì phá màn tối 
vô trỉ của hết thảy chúng sanh, vì làm cho 
chúng sanh đắc được ánh sáng thanh tịnh 
Nhất thiết trí. 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử thấy vị Dạ thần 
này có các thần lực như vậy, có cảnh giới rất 
sâu xa không thể nghĩ bàn như vậy, thấy môn 
Giải Thoát Khắp Hiện Điều Phục Hết Thảy 
Chúng Sanh của Bồ tát rồi, thì hoan hỷ vô 
lượng, cúi đầu đảnh lễ nhất tâm chiêm ngưỡng. 

Khi ấy vị Dạ thần liền xả bỏ tướng trang 
nghiêm của Bồ tát, trở lại thân hình như cũ, 
mà chẳng bỏ thần lực tự tại. 

Thiện Tài Đông tử cung kính chắp tay, 
đứng về một phía mà nói bài kệ rằng: 

- Tôi Thiện Tài được thấy, 

Thần lực lớn như vậy, 
Lòng tôi sanh hoan hỷ, 
Nói kệ để ngợi khen. 


- Tôi thấy thân mầu diệu, 
Đủ tướng tốt trang nghiêm, 
Như sao sáng giữa trời, 


- 204 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Hết thảy đều nghiêm tịnh. 


- Phóng ánh sáng cao cả, 
Vô lượng cõi vi trần, 
Nhiều màu sắc vi diệu, 
Chiếu khắp cả mười phương. 
- Mỗi lỗ lông phóng ra, 
Ánh sáng nhiều như tâm, 
Ánh sáng mỗi đầu lông, 
Đều hiện hoa sen báu. 


- Trong hoa hiện Hoá thân, 
Diệt được khổ chúng sanh, 
Ánh sáng phóng hương mầu, 
Xông khắp các quần sanh. 


- Lại mưa nhiều thứ hoa, 
Cúng dường hết thảy Phật, 
Giữa mày phóng ánh mầu, 
Lớn như núi Tu Di. 


- Chiếu đụng cả muôn loài, 
Khiến diệt tối ngu sỉ, 
Miệng phóng ánh thanh tịnh, 
Như vô lượng mặt trời. 


- Chiếu khắp cảnh rộng lớn, 
Của Tỳ Lô Giá Na, 


- 205- 


- 206 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Mắt phóng ánh thanh tịnh, 
Như vô lượng mặt trăng. 


Chiếu khắp cõi mười phương, 
Dứt mê mù thế gian, 

Hoá hiện nhiều loại thân, 
Tướng trạng đồng chúng sanh. 


Tràn đầy cõi mười phương, 
Độ thoát biển ba cõi, 

Thân mầu khắp mười phương, 
Hiện khắp trước chúng sanh. 


Diệt trừ giặc nước, lửa, 

Nạn vua thảy lo sợ, 

Tôi vâng lời Hỷ Mục, 

Nay được đến chỗ Ngài. 
Thấy tướng giữa mày Ngài, 
Phóng ánh sáng thanh tịnh, 
Chiếu khắp biển mười phương, 
Diệt trừ hết thảy tội. 

Hiển hiện sức thần thông, 
Mà đến nhập thân tôi, 

Tôi gặp ánh đầy tròn, 

Lòng sanh hoan hỷ lớn. 


Được tổng trì Tam muội, 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Khắp thấy Phật mười phương, 
Từ chỗ tôi đi qua, 

Đều thấy các vi trần. 

Trong mỗi mỗi vi trần, 

Đều thấy trần số cõi, 

Hoặc có vô lượng cõi, 

Hết thảy đều dơ uế. 


Chúng sanh chịu các khổ, 
Thường buồn than kêu khóc, 
Hoặc có cõi uế sạch, 

Vui ít, nhiều khổ đau. 


Thị hiện tướng ba thừa, 
Qua đó mà hoá đọ, 

Hoặc có cõi sạch uế, 

Chúng sanh đều thích thấy. 


Bồ tát thường tràn đầy, 
Giữ gìn các chánh pháp, 
Trong mỗi mỗi vi trần, 
Vô lượng biển cõi sạch. 
Do Tỳ Lô Giá Na, 

Kiếp xưa đã nghiêm tịnh, 
Phật nơi trong thảy cõi, 
Đều ngồi cây Bồ đề. 


- 207 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Thành đạo chuyển pháp luân, 
Độ thoát các quần sanh, 
Tôi thấy Trời Phổ Cứu, 
Nơi vô lượng cõi Ngài. 

- Chỗ hết thảy Chư Phật, 

Đều khắp đến cúng dường. 

Thiện Tài Đồng tử nói kệ xong, liền thưa 
với Dạ thần Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức 
rằng: Bạch Thiên Thần! Môn giải thoát sâu xa 
hi hữu này tên là gì? Ngài được môn này đã 
được bao lâu? Tu hạnh gì mà được thành tựu 
hoàn toàn? 

Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Chỗ 
này rất khó biết. Hàng chư Thiên và loài người 
cùng thảy Nhị Thừa không thể lường được. Vì 
sao? Vì đây là cảnh giới của bậc ở trong hạnh 
của Bồ tát Phổ Hiền, là cảnh giới của bậc ở 
trong kho tạng đại bỉ, là cảnh giới của bậc cứu 
hộ hết thảy chúng sanh, là cảnh giới của bậc 
có thể sạch được ba đường ác và tám nạn, là 
cảnh giới của bậc ở trong hết thảy cõi Phật 
nối thạnh giống Phật chẳng dứt, là cảnh giới 
của bậc có thể giữ gìn được hết thảy Phật 
pháp, là cảnh giới của bậc có thể tu được hạnh 
Bồ tát trong hết thảy kiếp, thành tựu tròn đầy 
đại nguyện, là cảnh giới của bậc có thể nơi hết 


- 208 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy biển pháp giới, dùng ánh trí thanh tịnh 
để diệt vô minh ngăn tối, là cảnh giới của bậc 
có thể dùng ánh sáng trí huệ một niệm mà 
chiếu khắp hết thảy biển phương tiện ba đời. 
Nay ta nương sức oai thần của Phật, vì ngươi 
mà nói. 

Này người Thiện nam! Trở lại thời xưa, 
trải số nhiều hơn số vỉ trần cõi Phật, bấy giờ 
có một kiếp tên là Viên Mãn Thanh Tịnh, thế 
giới tên là Ty Lô Giá Na Đại Oai Đức, có các 
Đức Như Lai nhiều như số vi trần núi Tu Di 
xuất hiện ra đời ở trong đó. Thế giới Phật đó 
có thể chất bằng ngọc Ma ni báu, hết thảy 
hương thơm, trang nghiêm bằng các thứ báu, 
đứng trên biển Vô Cấu Quang Minh Ma Ni 
Vương. Thế giới này hình thật tròn, cả sạch 
lẫn uế hợp thành. Hết thảy mây màn trướng 
đồ vật trang nghiêm che phủ ở trên. Hết thảy 
núi trang nghiêm Ma ni luân bao quanh ngàn 
vòng. Thế giới này có mười vạn ức Na do tha 
bốn châu thiên hạ, thảy đều trang nghiêm 
mầu diệu. Có châu toàn chúng sanh nghiệp 
ác ở trong đó, có châu toàn chúng sanh loạn 
nghiệp ở trong đó, có châu toàn chúng sanh 
căn lành ở trong đó, có châu toàn các đại Bồ 
tát một hướng thanh tịnh ở trong đó. Cạnh 


- 209 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


núi Luân Vi, tột phía Đông của thế giới này, 
có một châu Tứ thiên hạ tên là Bảo Đăng 
Hoa Tràng, cõi nước thanh tịnh, ăn mặc sung 
túc, chẳng cân canh tác mà lúa bắp tự mọc, 
cung điện lầu đài thảy đều kỳ diệu. Những 
cây như ý thành hàng khắp nơi, nhiều cây 
hương thơm thường phóng ra mây hương, 
nhiều thứ cây man thường phóng ra mây 
tràng hoa, nhiều thứ cây hoa thường mưa 
xuống hoa mầu diệu, nhiều thứ cây báu 
phóng ra các vật báu kỳ lạ, vô lượng ánh 
sáng màu sắc chiếu sáng bao quanh, các cây 
âm nhạc phát ra các âm nhạc tuỳ gió thổi 
động, diễn ra tiếng mầu diệu. Ánh sáng mầu 
diệu. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngọc Ma 
ni báu chiếu khắp hết thảy nơi nơi, ngày đêm 
hưởng vui nhàn không khi nào gián đoạn. 
Trong châu tứ Thiên hạ này có trăm vạn ức 
Na do tha cõi nước của các Vua. Mỗi mỗi cõi 
nước, có ngàn sông lớn bao quanh, mỗi sông 
đều có nhiều hoa mầu diệu đua nở trên mặt 
nước, lay động theo dòng nước, phát ra tiếng 
âm nhạc cõi trời. Hết thảy cây báu trồng hàng 
bên bờ. Nhiều thứ trân kỳ dùng để trang điểm. 
Ghe thuyền qua lại, vui chơi thoả tình. Khoảng 
giữa mỗi sông, có trăm vạn ức thành trì. Mỗi 


- 210- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


mỗi thành trì có trăm vạn ức Na do tha làng 
xóm. Hết thảy thành ấp làng xóm như vậy đều 
có trăm ngàn ức Na do tha cung điện, vườn 
rừng bao quanh. 


Trong bốn châu Thiên hạ này, ở cõi Diêm 
Phù Đề, có một cõi nước tên là Bảo Hoa Đăng, 
an ổn thịnh vượng vui vẻ, nhân dân đông đúc. 
Chúng sanh trong đó đều thực hành thập 
thiện. Trong nước có vị Chuyển Luân Vương 
ra đời hiệu là Tỳ Lô Giá Na Diệu Bảo Liên Hoa 
Kế, ở trong hoa sen bỗng nhiên hoá sanh ra. 
Ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm tốt đẹp, 
bảy báu đầy đủ, cai trị tứ thiên hạ, thường 
dùng chánh pháp để dạy dỗ dẫn dắt quần 
sanh. Nhà vua có ngàn người con, oai đẹp 
mạnh khoẻ, dẹp phục được oán địch. Trăm 
vạn ức Na do tha cung nhơn, thể nữ đều cùng 
nhà vua đồng gieo căn lành, đồng tu các hạnh, 
đồng thời đản sanh, đoan chánh đẹp mầu như 
thiên nữ, thân màu vàng ròng thường phóng 
ánh sáng, các lỗ chân lông thường phóng ra 
hương thơm mầu diệu. Quan hiền tướng mạnh 
đầy đủ mười ức. 

Nhà vua có chánh phi tên là Viên Mãn 
Diệu, là vị bảo nữ đoan chánh đẹp lạ, da 
màu vàng ròng, mắt tóc xanh biếc, tiếng nói 


-211- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


như Phạm âm, thân có mùi thơm cõi trời, 
thường phóng ánh sáng, chiếu ngàn do tuần. 
Có một vương nữ tên là Phổ Trí Diệm Diệu 
Đức Nhãn, thân hình đoan nghiêm, sắc tướng 
xinh đẹp. Chúng sanh ai thấy thì tâm tình 
không chán đủ. 

Thuở đó loài người sống lâu vô lượng. Cũng 
có kẻ bất định, chết yểu giữa đường. Nhiều 
hình sắc, nhiều âm thanh, nhiều tên tuổi, 
nhiều dòng họ, ngu, trí, mạnh, yếu, nghèo, 
giàu, khổ, vui, vô lượng phẩm loại, thảy đều 
không đồng. 

Bấy giờ, hoặc có người nói với người khác 
rằng: Thân tôi xinh đẹp, thân các người xấu 
xa. Nói như vậy rồi thì huỷ nhục lẫn nhau, 
gây nghiệp chẳng lành. Do các nghiệp đó, 
nên thọ mạng và sắc lực, hết thảy cái vui đều 
bị tổn giảm. 

Hồi ấy, phía Bắc của thành, có cây Bồ đề 
tên là Phổ Quang Pháp Vân Âm Tràng, cứ mỗi 
mỗi niệm hoá hiện ra hết thảy ngọc Ma ni đạo 
tràng Như Lai kiên cố trang nghiêm ở dưới 
gốc cây, thân cây bằng hết thảy ngọc Ma ni, lá 
cây bằng các ngọc báu đủ màu, phân bày thứ 
lớp, đều tương xứng nhau. Bốn phía trên dưới 
tròn đầy trang nghiêm, phóng ánh sáng báu, 


- 212- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


phát ra âm thanh mầu diệu, nói hết thảy cảnh 
giới sâu xa của Như Lai. Trước cây đó có một 
ao nước thơm tên là: Bảo Hoa Quang Minh 
Diễn Pháp Lôi Âm, bờ ao bằng ngọc báu mầu, 
có trăm vạn ức Na do tha cây báu bao quanh, 
mỗi mỗi cây thân hình giống như cây Bồ đề, 
những chuỗi ngọc anh lạc rủ thòng bốn phía. 
Vô lượng lầu đài cùng khắp đạo tràng, thảy 
bằng chất báu trang sức. 

Trong ao nước thơm, mọc ra hoa sen lớn 
tên là Phổ Hiện Tam Thế Nhất Thiết Như Lai 
Trang Nghiêm Cảnh Giới Vân. Có các Đức 
Phật nhiều như số vi trần núi Tu Di xuất hiện 
trong đó. Đức Phật thứ nhất hiệu là Phổ Trí 
Bảo Diệm Diệu Đức Tràng, ở trên hoa sen này, 
thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
trước nhất, trải vô lượng ngàn năm diễn nói 
chánh pháp thành thục chúng sanh. 

Lúc Đức Như Lai đó chưa thành Phật, 
trước đó mười ngàn năm, thì hoa sen lớn đó 
phóng ánh sáng lớn tên là Hiện Chư Thần 
Thông Thành Thục Chúng Sanh. Nếu có chúng 
sanh nào gặp ánh sáng này thì tâm tự nhiên 
khai ngộ, không gì là không rõ thông, biết sau 
đây mười ngàn năm, sẽ có Phật ra đời. 


Chín ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa 


-213- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


sen này lại phóng ra ánh sáng thanh tịnh tên 
là Nhất Thiết Chúng Sanh Ly Cấu Đăng. Nếu 
có chúng sanh nào gặp ánh sáng này thì được 
con mắt thanh tịnh thấy hết thảy màu sắc, 
biết sau đây chín ngàn năm sẽ có Phật ra đời. 

Tám ngàn năm trước khi Phật thị hiện, hoa 
sen này phóng ánh sáng lớn tên là Nhất Thiết 
Chúng Sanh Nghiệp Quả Âm. Nếu có chúng 
sanh nào gặp được ánh sáng này thì đều tự 
biết quả báo các nghiệp mình, biết sau đây 
tám ngàn năm sẽ có Phật ra đời. 

Bảy ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa sen 
này phóng ra ánh sáng lớn tên là Sanh Nhất 
Thiết Thiện Căn Âm. Nếu có chúng sanh nào 
gặp ánh sáng này thì hết thảy các căn đều 
được tròn đầy, biết sau đây bảy ngàn năm sẽ 
có Phật ra đời. 

Sáu ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa sen 
này phóng ra ánh sáng lớn tên là Phật Bất Tư 
Nghị Cảnh Giới Âm. Nếu có chúng sanh nào 
gặp ánh sáng này thì tâm họ thành rộng lớn, 
khắp được tự tại biết sau đây sáu ngàn năm sẽ 
có Phật ra đời. 

Năm ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa 
sen này phóng ra ánh sáng lớn tên là Nghiêm 
Tịnh Nhất Thiết Phật Sát Âm. Nếu có chúng 


- 214- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


sanh nào gặp ánh sáng này thì đều thấy được 
cõi Phật thanh tịnh, biết sau đây năm ngàn 
năm sẽ có Phật ra đời. 

Bốn ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa sen 
ấy phóng ánh sáng lớn lên là Nhất Thiết Như 
Lai Cảnh Giới Vô Sai Biệt Đăng. Nếu có chúng 
sanh nào gặp được ánh sáng này thì đều có 
thể đến yết kiến hết thảy Chư Phật, biết sau 
đây bốn ngàn năm sẽ có Phật ra đời. 

Ba ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa sen 
ấy phóng ánh sáng lớn tên là Tam Thế Minh 
Đăng. Nếu có chúng sanh nào gặp được ánh 
sáng này thì đều có thể hiện tại thấy các biển 
bổn sự của các Đức Như Lai, biết sau đây ba 
ngàn năm sẽ có Phật ra đời. 

Hai ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa sen 
ấy phóng ra ánh sáng lớn tên là Như Lai Ly Ế 
Trí Huệ Đăng. Nếu có chúng sanh nào gặp ánh 
sáng này thì đều được con mắt cùng khắp, 
thấy hết thảy thần biến của Như Lai, hết thảy 
cõi nước Chư Phật, hết thảy chúng sanh thế 
giới, biết sau đây hai ngàn ngàn năm sẽ có 
Phật ra đời. 

Một ngàn năm trước khi Phật hiện, hoa sen 
ấy phóng ra ánh sáng lớn tên là Linh Nhất 
Thiết Chúng Sanh Kiến Phật Tập Chư Thiện 


- 215- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Căn. Nếu có chúng sanh nào gặp ánh sáng này 
thì đều được thành tựu Tam muội thấy Phật, 
biết sau đây một ngàn năm sẽ có Phật ra đời. 


Bảy ngày trước khi Phật hiện, hoa sen này 
phóng ánh sáng lớn tên là Nhất Thiết Chúng 
Sanh Hoan Hỷ Âm. Nếu có chúng sanh nào 
gặp ánh sáng này thì được thấy khắp Chư 
Phật, sanh hoan hỷ lớn, biết sau đây bảy ngày 
sẽ có Phật ra đời. Hết bảy ngày rồi thì hết 
thảy thế giới đều chấn động, toàn sạch không 
còn nhiễm uế. Mỗi mỗi niệm đều hiện khắp 
mười phương hết thảy cõi Phật thanh tịnh, 
cũng hiện ra những sự trang nghiêm của 
những cõi đó. Nếu có chúng sanh nào căn tánh 
thuần thục, đáng được thấy Phật thì đều đến 
đạo tràng. 

Bấy giờ trong thế giới đó, hết thảy núi 
Luân Vi, hết thảy núi Tu Di, thảy các núi, thảy 
biển lớn, thảy đất, thảy thành, thảy tường rào, 
thảy cung điện, thảy âm nhạc, thảy tiếng nói 
đều phát ra âm thanh, khen nói hết thảy cảnh 
giới thần lực của Chư Phật Như Lai. Lại phóng 
ra hết thảy mây hương thơm, hết thảy mây 
hương đốt, hết thảy mây hương bột, hết thảy 
mây ngọc Ma ni hương thơm hình tượng, hết 
thảy mây ánh lửa ngọc báu, hết thảy mây kho 


- 2l6- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


lửa rực rỡ, hết thảy mây áo Ma ni, hết thảy 
mây anh lạc, hết thảy mây hoa mầu, hết thảy 
mây ánh sáng Như Lai, hết thảy mây ánh sáng 
tròn đầy của Như Lai, hết thảy mây âm nhạc, 
hết thảy mây tiếng nguyện của Như Lai, hết 
thảy mây biển tiếng nói của Như Lai, hết thảy 
mây tướng tốt của Như Lai, hiển bày tướng 
không nghĩ bàn của Đức Như Lai xuất hiện 
thế gian. 


Này người Thiện nam! Hoa sen chúa lớn Phổ 
Chiếu Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Trang 
Nghiêm Cảnh Giới này, có các hoa sen nhiều như 
số vi trần của mười cõi Phật bao quanh, trong 
các hoa sen ấy đều có toà sư tử kho tạng Ma nỉ, 
trên mỗi mỗi toà đều có Bồ tát ngồi kiết già. 

Này người Thiện nam! Lúc Đức Phổ Trí 
Bảo Chánh Diệm Diệu Đức Tràng Vương Như 
Lai ấy thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác trên hoa sen này, thì đồng thời cũng hiện 
ra thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
nơi hết thảy thế giới mười phương, tuỳ tâm 
chúng sanh mà hiện ra ở trước họ để chuyển 
pháp luân, nơi mỗi mỗi thế giới, khiến cho vô 
lượng chúng sanh lìa khỏi khổ đường ác, khiến 
cho vô lượng chúng sanh được sanh lên cõi 
trời, khiến cho vô lượng chúng sanh ở vào 


- 217- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trong địa vị Thanh văn và Bích Chi Phật, 
khiến cho vô lượng chúng sanh thành tựu 
hạnh Bồ đề giải thoát, khiến cho vô lượng 
chúng sanh thành tựu hạnh Bồ đề dõng mãnh 
tràng, khiến cho vô lượng chúng sanh thành 
tựu hạnh Bồ đề pháp quang minh làm cho vô 
lượng chúng sanh thành tựu hạnh Bồ đề thanh 
tịnh căn, khiến cho vô lượng chúng sanh 
thành tựu hạnh Bồ đề sức bình đẳng, khiến 
cho vô lượng chúng sanh thành tựu hạnh Bồ 
đề nhập vào thành pháp, khiến cho vô lượng 
chúng sanh thành tựu hạnh Bồ đề sức thần 
thông không hư hoại đến khắp hết thảy nơi, 
khiến cho vô lượng chúng sanh nhập vào hạnh 
Bồ đề đạo phổ môn phương tiện, khiến cho vô 
lượng chúng sanh ở vào trong hạnh Bồ đề môn 
Tam muội, khiến cho vô lượng chúng sanh 
thành tựu hạnh Bồ đề duyên hết thảy cảnh 
giới thanh tịnh, khiến cho vô lượng chúng 
sanh phát tâm Bồ đề, khiến cho vô lượng 
chúng sanh ở vào trong đạo tràng Bồ tát, làm 
cho vô lượng chúng sanh ở yên vào trong đạo 
Ba la mật thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng 
sanh ở vào trong Sơ địa của Bồ tát, làm cho vô 
lượng chúng sanh ở vào trong Nhị địa Bồ tát 
cho đến Thập địa, làm cho vô lượng chúng 
sanh nhập vào hạnh nguyện cao cả của Bồ tát, 


- 218- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


làm cho vô lượng chúng sanh ở yên vào trong 
hạnh thanh tịnh của Phổ Hiền. 


Này người Thiện nam! Đức Phổ Trí Bảo 
Diệm Diệu Đức Tràng Như Lai ấy, lúc hiện ra 
thân lực chuyển pháp luân tự tại không chỗ 
nghĩ bàn như vậy, ở trong mỗi mỗi thế giới đó 
tuỳ theo chỗ cơ nghỉ, mỗi mỗi niệm điều phục 
vô lượng chúng sanh. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Phổ Hiền biết các chúng 
sanh trong thành của Bảo Hoa Đăng Vương, đã 
tự ỷ thị nhan sắc và cảnh giới mà sanh kiêu 
mạn, khinh miệt kẻ khác, nên Bồ tát liền hoá 
hiện ra thân mầu diệu, đoan chánh đẹp lạ, đi 
đến thành đó, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 
hết thảy, làm cho ánh sáng của Thánh Vương ở 
đó, của các ngọc báu mầu diệu, của mặt trời, 
mặt trăng, tỉnh tú và của thân chúng sanh, thảy 
thảy ánh sáng đều không hiện ra được, như mặt 
trời khi mọc ra chói sáng khắp nơi, cũng như 
đống mực đối với vàng Diêm phù đàn. Các 
chúng sanh đồng bảo nhau rằng: Đây là ai? Là 
chư Thiên hay là Phạm Vương phóng ánh sáng 
này khiến cho thảy ánh sáng của thân chúng ta 
đều không hiện ra được? 


Suy nghĩ nhiều cách, không ai có thể hiểu 
biết được. 


-219- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Khi ấy Bồ tát Phổ Hiền ở trên hư không 
ngay trên cung điện của vị Luân Vương mà 
nói rằng: Đại vương phải biết! Nay trong nước 
của Ngài có Phật ra đời, tại cây Bồ đề Phổ 
Quang Minh Pháp Vân Âm Tràng. 


Bấy giờ Công chúa con gái của vua là Phổ 
Trí Diệu Nhãn thấy sắc thân và ánh sáng tự 
tại của Bồ tát Phổ Hiền, lại nghe các đồ vật 
trang nghiêm trên Ngài phát ra âm thanh mầu 
diệu, lòng sanh hoan hỷ lớn, suy nghĩ rằng: 
Nguyện hết thảy căn lành của tôi hiện có, đều 
hồi hướng để được thân như vậy, được trang 
nghiêm như vậy, được tướng tốt như vậy, được 
oai nghi như vậy, tự tại như vậy. Nay vị đại 
Thánh này có thể ở trong chỗ sanh tử tối tăm 
của chúng sanh mà phóng ánh sáng lớn, chỉ 
bày cho biết Đức Như Lai xuất hiện ra đời. 
Nguyện tôi cũng được như vậy, vì các chúng 
sanh mà làm ánh sáng trí huệ, phá thảy bao 
nhiêu vô tri đen tối của họ. Nguyện tôi thọ 
sanh nơi chốn nào cũng đều chẳng rời khỏi vị 
Thiện tri thức này. 

Này người Thiện nam! Khi ấy vua chuyển 
Luân Vương cùng với con gái quý và một ngàn 
người con trai, quyến thuộc, đại thần phụ tá, 
bốn chúng binh chủng và vô lượng nhân dân 


- 220- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


trong thành, trước sau bao quanh, nhờ thần 
lực của nhà vua, đều bay lên hư không cao 
một do tuần, phóng ra ánh sáng lớn chiếu 
khắp bốn châu thiên hạ, khiến khắp mọi người 
đều được chiêm ngưỡng. Muốn cho thảy chúng 
sanh đều đến thấy Phật nên vua dùng kệ ca 
ngợi rằng: 


- Như Lai xuất thế gian, 
Cứu khắp các quần sanh, 
Các người hãy mau dậy, 
Đi đến chỗ Đạo sư. 


- Vô lượng vô số kiếp, 
Mới có Phật ra đời, 
Diễn nói Pháp thâm diệu, 
Ích lợi thảy quần sanh. 

- Phật thấy các thế gian, 
Điên đảo thường mê lầm, 
Luân hồi sanh tử khổ, 
Nên khởi tâm đại bi. 

- Vô số ức ngàn kiếp, 

Tu tập hạnh Bồ đề, 
Vì muốn độ chúng sanh, 
Đây do sức đại bị. 


- Đầu, mắt, tay, chân thảy, 


-221- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tất cả đều bỏ được, 
Vì cầu đạo Bồ đề, 


Vô lượng kiếp thí vậy. 


- Vô lượng ức ngàn kiếp, 
Khó gặp được Đạo sư, 
Thấy nghe hoặc hầu hạ, 
Đều thảy không uống công. 


- Nay ta cùng các ngươi, 
Đến xem Đấng Điều Ngự, 
Ngồi trên toà Như Lai, 
Dẹp ma thành Chánh giác. 


- Chiêm ngưỡng thân Như Lai, 
Phóng ra vô lượng quang, 
Nhiều màu sắc vi diệu, 

Diệt trừ hết thảy tối. 

- Trong mỗi mỗi lỗ lông, 
Phóng sáng không nghĩ bàn, 
Chiếu khắp các quần sanh, 
Điều khiến rất vui mừng. 


- Các người đều nên phát, 
Tâm tỉnh tấn rộng lớn, 
Đến chỗ Đức Như Lai, 
Cung kính cúng dường Phật. 


- 222- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Vua Chuyển Luân Thánh Vương nói kệ 
khen Phật, khai ngộ chúng sanh rồi, do căn 
lành của Luân Vương phóng ra mười ngàn thứ 
mây cúng dường hướng đến đạo tràng của 
Như Lai, như là: Mây hết thảy lọng báu, mây 
hết thảy màu hoa, mây hết thảy áo quý, mây 
hết thảy lưới chuông linh báu, mây hết thảy 
biển hương thơm, mây hết thảy toà báu, mây 
hết thảy tràng cờ báu, mây hết thảy cung điện, 
mây hết thảy hoa mầu diệu, mây hết thảy các 
đồ vật trang nghiêm, ở trên hư không nghiêm 
sức tràn đầy. 


Đến nơi rồi, nhà vua đảnh lễ nơi chân Đức 
Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng Vương Như 
Lai, đi nhiễu quanh vô lượng trăm nghìn vòng, 
rồi ngồi lên toà Phổ Chiếu Thập Phương Bảo 
Liên Hoa trước Đức Phật. 

Con gái của Thánh vương là Công chúa 
Phổ Trí Diệu Đức Nhãn liền cởi đồ trang sức 
trên thân, đem rải lên cúng dường Phật. 
Những đồ trang nghiêm ấy ở trên không trung, 
biến thành cây lọng báu, có lưới báu thòng 
xuống, có vua rồng cầm giữ, có những cung 
điện xen bày trong đó, có mười thứ lọng báu 
bao quanh, hình dạng như lầu đài, trong ngoài 
đều thanh tịnh, có các cây chuỗi ngọc anh lạc 


- 223- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


và các cây báu, biển ngọc Ma ni hương thơm 
trang nghiêm, trong lọng báu đó, có cây bồ đề 
cành lá sum sê, che khắp pháp giới, mỗi mỗi 
niệm, thị hiện vô lượng trang nghiêm. Đức Ty 
Lô Giá Na Như Lai ngồi dưới cây này, có các 
Bồ tát bao quanh sau trước nhiều như số vi 
trần của không thể nói cõi Phật, đều từ hạnh 
nguyện của Phổ Hiền sanh ra, ở trong vô sai 
biệt trụ của Bồ tát. 


Cũng thấy có hết thảy các Chủ Thế gian, 
cũng thấy thần lực tự tại của Như Lai. Lại 
thấy những kiếp thứ lớp có thế giới thành hoại. 
Lại cũng thấy các thế giới đó, thảy Chư Phật 
xuất hiện thứ lớp. Lại cũng thấy trong thảy 
thế giới đó, mỗi mỗi đều có Bồ tát Phổ Hiền 
cúng dường Phật điều phục chúng sanh. Lại 
cũng thấy hết thảy Bồ tát đó đều ở trong thân 
Phổ Hiền. Cũng thấy thân mình ở trong thân 
đó. Cũng thấy thân mình ở trước chỗ hết thảy 
Như Lai, hết thảy Phổ Hiền, trước thảy Bồ tát, 
trước thảy chúng sanh. Lại cũng thấy hết thảy 
các thế giới đó, mỗi mỗi đều có các thế giới 
nhiều như số vi trần cõi Phật, những ranh giới, 
những nhiệm trì, những hình trạng, những thể 
tánh, những an bày, những trang nghiêm, 
những thanh tịnh, những mây trang nghiêm 


- 224- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


che phủ trên đó, những tên kiếp, những Đức 
Phật giáng thế, những ba đời, những phương 
xứ, những ở pháp giới, những nhập pháp giới, 
những ở hư không, những đạo tràng Bồ đề của 
Như Lai, những sức thần thông của Như Lai, 
những toà sư tử của Như Lai, những biển đại 
chúng của Như Lai, những đại chúng khác 
nhau của Như Lai, những phương tiện khéo 
của Như Lai, những Như Lai chuyển pháp luân, 
những âm thanh mầu diệu của Như Lai, những 
biển tiếng nói của Như Lai, những mây Khế 
kinh của Như Lai. Thấy như vậy rồi, tâm của 
Công chúa thanh tịnh, sanh vui mừng lớn. 

Đức Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng 
Vương Như Lai liền vì Công chúa mà nói Tu đa 
la khế kinh tên là Nhất Thiết Như Lai Chuyển 
Pháp Luân, có các Tu đa la quyến thuộc nhiều 
như số vi trần của mười cõi Phật. Công chúa 
nghe kinh này xong, thì liền được thành tựu 
mười ngàn môn Tam muội. Tâm Công chúa 
mềm dịu, không có cứng thô, như mới thọ thai, 
như mới sanh ra, như cây Ta La khi mới mọc 
mầm. Tâm Tam muội đó cũng như vậy, như là: 
Tam muội hiện tại thấy hết thảy Chư Phật, 
Tam muội chiếu khắp hết cả các cõi, Tam 
muội nhập vào hết thảy ba đời, Tam muội nói 


- 225- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hết thảy pháp luân Phật, Tam muội biết hết 
thảy biển nguyện của Phật, Tam muội khai 
ngộ hết thảy chúng sanh khiến cho họ ra khỏi 
khổ sanh tử, Tam muội thường nguyện phá hết 
thảy tối tăm của chúng sanh, Tam muội 
thường nguyện diệt hết thảy khổ của chúng 
sanh, Tam muội thường nguyện sanh hết thảy 
cái vui của chúng sanh, Tam muội giáo hoá 
hết thảy chúng sanh chẳng sanh chán lười, 
Tam muội hết thảy tràng vô chướng ngại của 
Bồ tát, Tam muội khắp đi đến hết thảy các cõi 
Phật thanh tịnh. Đắc được mười ngàn Tam 
muội như vậy rồi, lại được tâm định mầu diệu, 
tâm bất động, tâm hoan hỷ, tâm an ủi, tâm 
rộng lớn, tâm thuận theo Thiện tri thức, tâm 
duyên theo Nhất thiết trí sâu xa, tâm ở trong 
biển phương tiện rộng lớn, tâm rời bỏ hết 
chấp trước, tâm chẳng ở vào trong hết thảy 
cảnh giới thế gian, tâm nhập vào cảnh giới của 
Như Lai, tâm khắp chiếu vào hết thảy biển sắc, 
tâm không não hại, tâm không ở trên cao, tâm 
không lười biếng, tâm không thối chuyển, tâm 
không chán nản, tâm suy nghĩ tự tánh của các 
pháp, tâm ở vào trong hết thảy biển pháp môn, 
tâm quán sát hết thảy biển pháp môn, tâm rõ 
biết hết thảy biển chúng sanh, tâm cứu hộ hết 
thảy biển chúng sanh, tâm chiếu khắp hết 


- 226 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy biển nguyện của Phật, tâm phá hết thảy 
núi chướng ngại, tâm chứa nhóm phước đức 
trợ đạo, tâm hiện tại thấy mười lực của Chư 
Phật, tâm khắp chiếu cảnh giới của Bồ tát, 
tâm tăng trưởng trợ đạo của Bồ tát, tâm duyên 
khắp hết thảy biển mười phương, nhất tâm 
suy nghĩ đại nguyện của Phổ Hiền. 

Công chúa lại phát biển đại nguyện nhiều 
như số vỉ trần của mười cõi Phật. Nguyện 
nghiêm tịnh hết thảy cõi nước Phật, nguyện 
điều phục hết thảy chúng sanh, nguyện biết 
khắp hết thảy pháp giới, nguyện vào khắp hết 
thảy biển pháp giới, nguyện ở nơi hết thảy cõi 
Phật, tận cùng kiếp vị lai, tu hạnh Bồ tát, 
nguyện tận cùng kiếp vị lai chẳng bỏ hết thảy 
hạnh Bồ tát, nguyện được gần gũi hết thảy 
Như Lai, nguyện được hầu hạ hết thảy bạn 
lành, nguyện được cúng dường hết thảy Chư 
Phật, nguyện trong mỗi mỗi niệm tu hạnh Bồ 
tát, làm lớn Nhất thiết trí, không có gián đoạn. 
Phát biển nguyện nhiều như số vi trần của 
mười cõi Phật như vậy để thành tựu thảy bao 
nhiêu đại nguyện của Phồ Hiền. 

Bấy giờ Đức Như Lai đó lại vì Công chúa 
mà khai thị diễn nói những căn lành đã chứa 
nhóm từ khi mới phát tâm đến nay, những 


- 227- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hạnh mầu đã tu, những quả lớn đã được, khiến 
cho được khai ngộ, thành tựu thảy bao nhiêu 
biển nguyện của Như Lai, nhất tâm hướng về 
địa vị Nhất thiết trí. 

Này người Thiện nam! Lại trước đây mười 
đại kiếp, có thế giới tên là Nhật Luân Quang 
Ma Ni, Đức Phật hiệu là Nhơn Đà Ma Tràng 
Diệu Tướng. Đồng nữ Diệu Đức Nhãn đó, ở 
trong pháp để lại của Đức Như Lai này, Đức 
Bồ tát Phổ Hiền khuyên Đồng nữ tu bổ tượng 
Phật đã cũ hư ở trên toà hoa sen. Đồng nữ 
Diệu Đức Nhãn đã tu bổ xong lại sơn vẽ. Sơn 
vẽ xong lại trang nghiêm châu báu, rồi phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Này người Thiện nam! Ta nhớ đời quá khứ 
do nhờ Phổ Hiền Bồ tát Thiện tri thức, mà 
Công chúa gieo căn lành này, từ đó trở đi, 
chẳng đoaạ đường ác thú, thường sanh vào 
trong dòng họ của các vua trời, vua người xinh 
đẹp, đáng mến, các tướng tròn đầy, khiến cho 
người ta thích thấy thường gặp Phật, thường 
được gần gũi Bồ tát Phổ Hiền, được Bồ tát chỉ 
dạy, khai ngộ, thành thục cho đến ngày nay. 

Này người Thiện nam! Ý ngươi nghĩ sao? 
Ngài Chuyển Luân Thánh Vương Tỳ Lô Giá Na 
Tạng Diệu Bảo Liên Hoa Kế lúc bấy giờ là ai? 


- 228- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Nay chính là Đức Di Lặc Bồ tát. Vương phi 
Viên Mãn Diện là Dạ thần Tịch Tịnh Âm Hải 
đang ở gần đây. Đồng nữ Diệu Đức Nhãn 
chính là thân ta. 


Hồi ấy ta làm Đồng nữ, Đức Phổ Hiền Bồ 
tát khuyên ta tu bổ tượng trên toà hoa sen, 
dùng đó làm nhân duyên vô thượng Bồ đề, làm 
cho ta phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Đó là lúc ta bắt đầu phát tâm. 

Tiếp đó, Ngài Phổ Hiền lại dẫn đạo khiến 
cho ta được thấy Đức Phật Diệu Đức Tràng, ta 
cởi chuỗi ngọc đeo trên thân, rải lên cúng 
dường Phật, thấy thần lực của Phật, nghe 
Phật nói Pháp, liền đắc được môn Giải thoát 
Phổ Hiện Nhất Thiết Thế Gian Điều Phục 
Chúng Sanh, trong mỗi mỗi niệm thấy được số 
Đức Phật nhiều như số vi trần núi Tu Di, cũng 
thấy chúng hội đạo tràng và cõi nước thanh 
tịnh của Đức Phật đó. Ta đều tôn trọng cung 
kính cúng dường chăm nghe thuyết pháp, theo 
lời dạy mà tu hành. 

Này người Thiện nam! Qua khỏi kiếp 
Thanh Tịnh Viên Mãn của thế giới Tỳ Lô Giá 
Na Đại Oai Đức này, tiếp lại có thế giới tên là 
Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại 
Quang, có năm trăm Đức Phật ra đời trong đó. 


- 229- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ta đều hầu hạ cung kính cúng dường. Đức 
Phật trước hết hiệu là Đại Bi Tràng, lúc mới 
xuất gia, ta làm Dạ thần cung kính cúng 
dường. Kế đó có Đức Phật ra đời hiệu là Kim 
Cang Na La Diên Tràng, ta làm Chuyển Luân 
Vương cung kính cúng dường. Đức Phật đó vì 
ta mà nói khế kinh tên là Nhất Thiết Phật 
Xuất Hiện, có các khế kinh làm quyến thuộc 
nhiều như số vi trần của mười cõi Phật. 

Tiếp lại có Đức Phật ra đời hiệu là Kim 
Cang Vô Ngại Đức. Hồi ấy ta làm vua Chuyển 
Luân Vương cung kính cúng dường. Đức Phật 
đó vì ta mà nói kinh tên là Phổ Chiếu Nhất 
Thiết Chúng Sanh Căn, có các kinh làm quyến 
thuộc nhiều như số vi trần núi Tu Di. Ta đều 
thọ trì cả. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Hoả 
Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm. Ta hồi đó làm 
con gái một vị Trưởng giả, Đức Phật đó vì ta 
mà nói kinh tên là Phổ Chiếu Tam Thế Tạng, 
có các kinh làm quyến thuộc nhiều như số vi 
trần cõi Diêm Phù Đề. Ta đều chăm nghe thọ 
trì đúng pháp. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất 
Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương. Thuở ấy ta 
làm vua AÁ tu la cung kính cúng dường. Đức 


- 230- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Phật đó vì ta mà nói kinh tên là Phân Biệt 
Nhất Thiết Pháp Giới, có năm trăm kinh làm 
quyến thuộc. Ta đều chăm nghe, thọ trì đúng 
pháp. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Hải 
Nhạc Pháp Quang Minh. Khi ấy ta là con gái 
của vua Rồng, mưa các mây ngọc Ma ni như ý 
để cúng dường. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh 
tên là: Tăng Trưởng Hoan Hỷ Hải, có trăm vạn 
ức kinh làm quyến thuộc. Ta đều chăm nghe 
thọ trì đúng pháp. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo 
Diệm Sơn Đăng. Thuở đó ta làm Thần biển, 
mưa các mây hoa sen báu cung kính cúng 
dường. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh tên là 
Pháp Giới Phương Tiện Hải Quang Minh, có 
các kinh làm quyến thuộc nhiều như số vi trần 
cõi Phật. Ta đều chăm nghe thọ trì đúng pháp. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Công 
Đức Hải Quang Minh Luân. Ta khi đó làm vị 
Tiên ngũ thông, hiện ra thần thông lớn, có sáu 
vạn chư tiên bao quanh trước sau. Ta mưa các 
mây hương hoa để cúng dường. Đức Phật đó vì 
ta mà nói kinh tên là Vô Trước Pháp Đăng, có 
sáu vạn kinh làm quyến thuộc. Ta đều chăm 
nghe, thọ trì đúng pháp. 


- 231- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ 
Lô Giá Na Công Đức Tạng. Hồi ấy ta làm chủ 
Địa Thần tên là Xuất Sanh Bình Đẳng Nghĩa 
cùng với vô lượng Địa thần cùng nhau mưa 
xuống hết thảy cây báu, hết thảy kho ngọc Ma 
ni, hết thảy mây chuỗi ngọc anh lạc để cúng 
dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh tên 
là Xuất Sanh Nhất Thiết Như Lai Trí Tạng, có 
vô lượng kinh làm quyến thuộc. Ta đều chăm 
nghe và thọ trì không quên. 


Này người Thiện nam! Lần lượt như vậy, 
đến Đức Phật sau cùng hiệu là Sung Mãn Hư 
Không Pháp Giới Diệu Đức Đăng. Hồi đó ta là 
kỹ nữ tên là Mỹ Nhan. Khi thấy Phật đi vào 
thành, ta liền ca múa để cúng dường, nương 
thần lực của Phật, ta bay vọt lên không trung 
dùng ngàn bài kệ ca tụng khen ngợi Phật. Đức 
Phật vì ta mà phóng ánh sáng giữa chặn mày 
tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Đại Quang 
Minh, khắp chạm vào thân ta. Khi được ánh 
sáng của Phật rồi, ta liền được môn Giải thoát 
tên là Pháp Giới Phương Tiện Bất Thối Tạng. 

Này người Thiện nam! Trong thế giới này 
có số kiếp nhiều như số vi trần cõi Phật như 
vậy, hết thảy Như Lai xuất hiện trong đó, ta 
đều hầu hạ cung kính cúng dường tất cả. Chư 


- 232- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Phật đó nói bao nhiêu chánh pháp ta đều ghỉ 
nhớ, cho đến không quên một câu một chữ. Ở 
nơi mỗi mỗi những Đức Phật đó, ta tán dương 
ca ngợi hết thảy Phật pháp, vì vô lượng chúng 
sanh mà rộng làm lợi ích. Ở nơi mỗi mỗi các 
Đức Như Lai đó, ta đắc được ánh sáng Nhất 
thiết trí, hiện ra biển pháp giới ba đời, nhập 
vào hết thảy hạnh Phổ Hiền. 

Này người Thiện nam! Vì ta nương tựa vào 
ánh sáng Nhất thiết trí, nên ở trong mỗi mỗi 
niệm, thấy vô lượng Phật. Đã thấy Phật rồi, 
thì trước chưa đắc được, chưa thấy được các 
hạnh Phổ Hiền, nay được thành tựu tròn đầy. 
Vì sao? Vì đã được ánh sáng Nhất thiết trí vậy. 

Khi ấy Dạ thần Phổ Cứu Chúng Sanh, 
muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, nương 
thần lực của Phật, vì Thiện Tài Đồng tử mà 
nói bài kệ rằng: 

- Thiện Tài nghe ta nói, 

Pháp sâu xa khó thấy, 
Chiếu khắp cả ba đời, 
Hết thảy môn khác nhau. 


- Như ta mới phát tâm, 
Chuyên cần công đức Phật, 
Các giải thoát đã được, 


- 233- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ngươi nay hãy lóng nghe. 
- Ta nhớ thuở quá khứ, 


Hơn số kiếp vi trần, 

Trước đó có một kiếp, 

Tên Viên Mãn Thanh Tịnh. 
- Thuở đó có thế giới, 

Tên là Biến Chiếu Đăng, 

Tu Di trần số Phật, 

Ra đời ở trong đó. 


- Phật nhất hiệu Trí Diệm, 
Tiếp đến Phật Pháp Tràng, 
Thứ ba Pháp Tu Di, 

Thứ tư Đức Sư Tử. 


- Thứ năm Tịch Tịnh Vương, 
Thứ sáu Diệt Chư Kiến, 

Thứ bảy Cao Danh Xưng, 
Thứ tám Đại Công Đức. 

- Thứ chín hiệu Thắng Nhật, 
Thứ mười Phật Nguyệt Diện, 
Nơi mười Đức Phật này, 

Ta ngộ pháp lần đầu. 

- Tiếp sau đó lần lượt, 

Lại có mười Phật giáng, 


- 234 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Phật đầu Hư Không Xứ, 
Thứ nhì hiệu Phổ Quang. 


- Thứ ba Trụ Chư Phương, 
Thứ tư Chánh Niệm Hải, 
Thứ năm Cao Thắng Quang, 
Thứ sáu Tu Di Vân. 


- Thứ bảy Phật Pháp Diệm, 
Thứ tám Phật Sơn Thắng, 
Thứ chín Đại Bi Hoa, 

Thứ mười Pháp Giới Hoa. 

- Lúc mười Phật ấy ra, 

Ta ngộ pháp lần nhì, 
Tiếp sau đó lần lượt, 
Lại có mười Phật ra. 


- Thứ nhất Phật Quang Tràng, 
Thứ hai Phật Trí Huệ, 

Thứ ba Phật Tâm Nghĩa, 
Thứ tư Phật Đức Chủ. 

- Thứ năm Phật Thiên Huệ, 
Thứ sáu Phật Huệ Vương, 
Thứ bảy Phật Thắng Trí, 
Thứ tám Phật Quang Vương. 


- Thứ chín Phật Dõng Mãnh, 


- 235- 


- 236 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thứ mười Phật Liên Hoa, 
Nơi mười Đức Phật đó, 

Ta ngộ pháp lần ba. 

Tiếp sau đó lần lượt, 

Lại có mười Phật ra, 

Thứ nhất Bảo Diệm Sơn, 
Thứ nhì Công Đức Hải. 
Thứ ba Pháp Quang Minh, 
Thứ tư Liên Hoa Tạng, 
Thứ năm Chúng Sanh Nhãn, 
Thứ sáu Hương Quang Bảo. 


Bảy Tu Di Công Đức, 
Tám Càn thát bà Vương, 
Thứ chín Ma Ni Tạng, 
Thứ mười Tịch Tịnh Sắc. 


Lần lượt kế sau đó, 

Lại có mười Phật ra, 

Phật đầu Quảng Đại Trí, 
Tiếp Phật Bảo Quang Minh. 


Thứ ba Hư Không Vân, 
Thứ tư Thù Thắng Tướng, 
Thứ năm Viên Mãn Giới, 
Thứ sáu Na La Diên. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Thứ bảy Tu Di Đức, 
Thứ tám Công Đức Luân, 
Thứ chín Vô Thắng Tràng, 
Thứ mười Đại Thọ Sơn. 


- Lần lượt tiếp sau đó, 
Lại có mười Phật ra, 
Nhất Phật Ta La Tạng, 
Nhì Phật Thế Chủ Thân. 


- Thứ ba Cao Hiển Quang, 
Thứ tư Kim Cang Chiếu, 
Thứ năm Địa Oai Đức, 

Thứ sáu Thậm Thâm Pháp. 


- Thứ bảy Pháp Huệ Âm, 
Thứ tám Tu Di Tràng, 
Thứ chín Thắng Quang Minh, 
Thứ mười Diệu Bảo Quang. 


- Lần lượt tiếp sau đó, 
Lại có mười Phật ra, 
Thứ nhất Phạm Quang Minh, 
Thứ nhì Hư Không Âm. 

- Thứ ba Pháp Giới Thân, 
Thứ tư Quang Minh Luân, 
Thứ năm Trí Huệ Tràng, 
Thứ sáu Hư Không Đăng. 


- 237- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Thứ bảy Vi Diệu Đức, 

Thứ tám Biến Chiếu Quang, 
Thứ chín Thắng Phước Quang, 
Thứ mười Đại Bi Vân. 

- Lần lượt kế sau đó, 

Có mười Phật ra đời, 
Thứ nhất Lực Quang Huệ, 
Thứ nhì Phổ Hiện Tiền. 

- Thứ ba Cao Hiển Quang, 
Thứ tư Quang Minh Thân, 
Thứ năm Pháp Khởi Phật, 
Thứ sáu Bảo Tướng Phật. 


- Thứ bảy Tốc Tật Phong, 
Thứ tám Dõng Mãnh Tràng, 
Thứ chín Diệu Bảo Cái, 
Thứ mười Chiếu Tam Thế. 

- Lần lượt tiếp sau đó, 
Lại có mười Phật ra, 
Thứ nhất Nguyện Hải Quang, 
Thứ nhì Kim Cang Thân. 


- Thứ ba Tu Di Đức, 
Thứ tư Niệm Tràng Vương, 
Thứ năm Công Đức Huệ, 
Thứ sáu Trí Huệ Đăng. 


- 238- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Thứ bảy Quang Minh Tràng, 
Thứ tám Quảng Đại Trí, 
Thứ chín Pháp Giới Trí, 
Thứ mười Pháp Hải Trí. 

- Tiếp sau đó lần lượt, 

Lại có mười Phật ra, 
Phật đầu Bố Thí Pháp, 
Rồi Phật Công Đức Luân. 


- Thứ ba Thắng Diệu Vân, 
Bốn Phật Nhẫn Trí Đăng, 
Thứ năm Tịch Tịnh Âm, 
Thứ sáu Tịch Tịnh Tràng. 


- Thứ bảy Thế Gian Đăng, 
Thứ tám Thâm Đại Nguyện, 
Thứ chín Vô Thắng Tràng, 
Phật mười Trí Diệm Hải. 

- Lần lượt tiếp sau đó, 

Lại có mười Phật ra, 
Trước Phật Pháp Tự Tại, 
Tiếp Phật Vô Ngại Huệ. 

- Thứ ba Ý Hải Huệ, 

Thứ tư Chúng Diệu Âm, 
Thứ năm Tự Tại Thí, 
Thứ sáu Phổ Hiện Tiền. 


- 239- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Bảy Phật Tuỳ Lạc Thân, 
Tám Phật Trụ Thắng Đức, 
Thứ chín Phật Bổn Tánh, 
Thứ mười Phật Hiền Đức. 

- Kiếp trần số Tu Di, 

Thảy bao Phật trong đó, 
Khắp làm đèn thế gian, 
Ta đều từng cúng đường. 

- Kiếp vi trần cõi Phật, 
Bao nhiêu Phật ra đời, 
Ta đều từng cúng dường, 
Nhập môn giải thoát này. 

- Ta trải vô lượng kiếp, 

Tu hành đắc đạo này, 
Ngươi nếu tu hành được, 
Không lâu cũng sẽ đắc. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải thoát Phổ Hiện Nhất Thiết Thế Gian Điều 
Phục Chúng Sanh này thôi?°. Như các Đại Bồ 
tát chứa nhóm vô biên hạnh, sanh ra đủ thứ 
hiểu biết, hiện đủ thứ thân, đủ nhiều thứ căn, 
tròn đầy đủ thứ nguyện, nhập đủ thứ Tam 


@ Môn giải thoát khắp hiện ra nơi hết thảy thế gian để điều phục 
chúng sanh. 


- 240 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


muội, khởi ra đủ thứ thần biến, có thể quán 
sát đủ thứ pháp, nhập vào đủ thứ môn trí huệ, 
đắc được đủ các thứ pháp quang minh, thì ta 
làm sao biết được, nói được hạnh công đức của 
các Ngài ấy? 

Này người Thiện nam! Đi khỏi đây không 
xa, có vị chủ Dạ thần tên là Tịch Tịnh Âm Hải, 
ngồi trên toà hoa sen Ma Ni Quang Tràng 
trang nghiêm có trăm vạn vô số chủ Dạ thần 
bao quanh sau trước. Ngươi hãy đến đó hỏi 
Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh 
Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi 
từ tại mà lui đi°. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử ở nơi chỗ 
Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức, nghe được 
Pháp môn Giải thoát của Bồ tát là Phổ Hiện 
Nhất Thiết Thế Gian Điều Phục Chúng Sanh 
rõ thông, tin, hiểu, tự tại ở yên trong đó, rồi 
đến chỗ vị Dạ thần Tịch Tịnh Âm Hải, đảnh lễ 
chân Ngài, đi nhiễu vô số vòng rồi đến trước 
chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi 
trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 


(@ Hán bộ hết quyển 70. 


- 241 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Chánh giác rồi, tôi muốn nương tựa nơi Thiện 
tri thức để học hạnh Bồ tát, nhập hạnh Bồ tát, 
tu hạnh Bồ tát, ở trong hạnh Bồ tát. Nguyện 
xin Ngài thương xót vì tôi mà tuyên nói Bồ tát 
phải làm cách nào để học hạnh Bồ tát, làm thế 
nào để tu đạo Bồ tát? 

Dạ thần liền bảo Thiện Tài rằng: Lành thay! 
Lành thay! Này người Thiện nam! Ngươi có thể 
nương theo Thiện tri thức để cầu hạnh Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Ta được môn Giải 
thoát của Bồ tát là mỗi mỗi niệm sanh ra đại 
hỷ rộng lớn trang nghiêm. 

Thiện Tài nói: Bạch Đại Thánh! Môn giải 
thoát này sự nghiệp thế nào? Hành cảnh giới 
nào? Khởi phương tiện nào? Quán sát thế nào? 

Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Ta phát 
khởi tâm thích muốn thanh tịnh bình đẳng. Ta 
phát khởi tâm ưa muốn thanh tịnh kiên cố 
trang nghiêm không thể phá hư, lìa hết thảy 
trần cấu của thế gian. Ta phát khởi tâm duyên 
theo không thối chuyển, ngôi vị vĩnh viễn 
không thối chuyển. Ta phát khởi tâm bất động 
trang nghiêm công đức bảo sơn. Ta phát khởi 
tâm không ở chỗ đâu. Ta phát khởi tâm hiện 
ra khắp trước mắt hết thảy chúng sanh để cứu 
hộ. Ta phát khởi tâm thấy hết thảy biển Phật 


- 242- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


không chán đủ. Ta phát khởi tâm cầu hết thảy 
nguyện lực thanh tịnh của Bồ tát. Ta phát 
khởi tâm ở vào trong biển đại trí quang mỉnh. 
Ta phát khởi tâm làm cho hết thảy chúng sanh 
vượt ra khỏi đồng hoang lo phiền. Ta phát 
khởi tâm làm cho hết thảy chúng sanh rời bỏ 
sầu buồn khổ não. Ta phát khởi tâm làm cho 
hết thảy chúng sanh rời bỏ sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp chẳng vừa ý. Ta phát khởi tâm 
làm cho hết thảy chúng sanh lìa bỏ cái khổ 
thương yêu mà bị biệt ly, cái khổ oán ghét 
nhau mà lại gặp nhau. Ta phát khởi tâm làm 
cho hết thảy chúng sanh lìa bỏ các khổ ác 
duyên ngu sỉ. Ta phát khởi tâm làm chỗ nương 
tựa cho hết thảy chúng sanh hiểm nạn. Ta 
phát khởi tâm làm cho hết thảy chúng sanh ra 
khỏi chỗ khổ sanh tử. Ta phát khởi tâm làm 
cho hết thảy chúng sanh rời bỏ các cái khổ 
sanh lão bệnh tử. Ta phát khởi tâm làm cho 
hết thảy chúng sanh thành tựu pháp vui vô 
thượng của Như Lai. Ta phát khởi tâm làm cho 
hết thảy chúng sanh đều nhận được sự mừng 
vui. Phát những tâm như vậy rồi. Ta lại vì 
chúng sanh mà nói pháp, làm cho họ lần lần 
đến bậc Nhất thiết trí. 


Như là: Nếu thấy chúng sanh nào đắm 


- 243 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thích nơi nhà cửa cung điện của họ ở thì ta vì 
họ mà nói pháp khiến cho họ rõ thấu được tự 
tánh của các pháp, lìa các chấp trước. 


Nếu thấy chúng sanh mến luyến cha mẹ 
anh em chị em, thì ta vì họ mà nói pháp khiến 
cho họ được dự vào chúng hội thanh tịnh các 
Chư Phật Bồ tát. 


Nếu thấy chúng sanh nào luyến đắm vợ 
con thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ lìa 
bỏ sanh tử ái nhiễm, khởi tâm đại bi với hết 
thảy chúng sanh bình đẳng không hai. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở trong Vương 
cung, có thể nữ hầu hạ thì ta vì họ mà nói 
pháp khiến cho họ được hội họp với chúng 
Thánh, nhập vào giáo pháp của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào nhiễm say trong 
cảnh giới thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho 
họ được nhập vào cảnh giới của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào nhiều lòng sân 
giận thì ta vì họ mà nói pháp, khiến cho họ ở 
vào trong nhẫn nhục Ba la mật của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào tâm lười chán thì 
ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ được thanh 
tịnh tỉnh tấn Ba la mật. 


Nếu thấy chúng sanh nào tâm tán loạn thì 


- 244 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ đắc được 
thiền định Ba la mật của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào nhập vào rừng 
rậm tà kiến, vô minh che tối, thì ta vì họ mà 
nói pháp, khiến cho họ ra khỏi rừng rậm 
đen tối. 


Nếu thấy chúng sanh nào không có trí huệ 
thì ta vì họ mà nói pháp, khiến cho họ đắc 
được Bát nhã Ba la mật. 

Nếu thấy chúng sanh nào nhiễm đắm nơi 
tam giới thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ 
ra khỏi vòng sanh tử. 

Nếu thấy chúng sanh nào ý chí thấp hèn 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ tròn đầy 
nguyện Bồ đề của Phật. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở vào trong hạnh 
tự lợi, ích kỷ thì ta vì họ mà nói pháp khiến 
cho họ phát khởi nguyện làm lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh. 

Nếu thấy chúng sanh nào chí lực kém yếu 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ được lực 
Ba la mật của Bồ tát. 

Nếu thấy chúng sanh nào tâm ngu sỉ đen 
tối thì ta vì họ mà nói pháp, khiến cho họ đắc 
được trí Ba la mật của Bồ tát. 


- 245 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Nếu thấy chúng sanh nào sắc tướng không 
đầy đủ thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ 
được sắc thân thanh tịnh của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào hình dung xấu xí 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ được 
pháp thân thanh tịnh vô thượng. 

Nếu thấy chúng sanh nào sắc tướng thô ác 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ đắc 
được sắc thân vi diệu của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào tâm tình nhiều 
sầu muộn thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho 
họ đắc được rốt ráo an vui của Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào bị khổ vì nghèo 
cùng thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ 
được kho công đức báu của Bồ tát. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở trong thú điền 
viên rừng núi thì ta vì họ mà nói pháp khiến 
cho họ siêng cầu nhân duyên Phật pháp. 

Nếu thấy chúng sanh nào đi trên đường cái 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ đi về 
hướng đường Nhất thiết trí. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở trong làng xóm 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ ra khỏi 
ba cõi. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở lại trong cõi 


- 246 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


người thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ 
vượt hơn đạo Nhị thừa, ở vào địa vị Như Lai. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở trong thành trì 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ được ở 
vào trong thành trì của Pháp Vương. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở nơi bốn hướng 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ đắc 
được trí huệ bình đẳng của ba đời. 

Nếu thấy chúng sanh nào ở trong các 
phương thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ 
được trí huệ thấy hết thảy pháp. 

Nếu thấy chúng sanh nào nhiều tánh tham 
thì ta vì họ mà nói môn bất tịnh quán khiến 
cho họ rời bỏ mến chấp, sanh tử. 

Nếu thấy chúng sanh nào tánh sân nhiều 
thì ta vì họ mà nói môn Đại từ quán khiến cho 
họ được nhập vào chỗ siêng năng tu tập. 

Nếu thấy chúng sanh nào nhiều tánh sỉ mê 
thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ đắc 
được trí sáng quán các biển pháp. 

Nếu thấy chúng sanh nào có nhiều tánh 
bằng nhau thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho 
họ được nhập vào biển nguyện của các thừa. 

Nếu thấy chúng sanh nào thích cái vui 
sanh tử thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ 
phải chán la. 


- 241 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Nếu thấy chúng sanh nào chán cái khổ của 
sanh tử, đáng được chỗ hoá độ của Như Lai thì 
ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ có thể 
phương tiện thị hiện thọ sanh. 


Nếu thấy chúng sanh nào mến chấp ngũ 
ấm thì ta vì họ mà nói pháp khiến cho họ được 
ở vào cảnh giới không nương đâu. 

Nếu thấy chúng sanh nào tâm hèn kém thì 
ta vì họ mà chỉ bày đạo trang nghiêm cao cả. 

Nếu thấy chúng sanh nào tâm sanh kiêu 
mạn thì ta vì họ mà nói pháp nhẫn bình đẳng. 

Nếu thấy chúng sanh nào tâm địa quanh co 
thì ta vì họ mà nói tâm ngay thẳng của Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Ta dùng vô lượng 
pháp thí như vậy để nhiếp độ các chúng sanh, 
dùng nhiều thứ phương tiện để giáo hoá điều 
phục làm cho họ lìa xa đường ác, hưởng vui 
nơi trời người, thoát khỏi trói buộc của ba cõi, 
ở vào trong Nhất thiết trí. Lúc ấy ta liền được 
hoan hỷ lớn, biển pháp quang minh, tâm ta vui 
vẻ an ổn mừng rỡ. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Ta thường 
quán sát hết thảy chúng hội đạo tràng của Bồ 
tát, tu đủ thứ nguyện hạnh, hiện ra đủ thứ 
thân thanh tịnh, có nhiều thứ ánh sáng thường 


5452 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


còn, phóng nhiều thứ ánh sáng, dùng nhiều 
thứ phương tiện, nhập vào môn Nhất thiết trí, 
nhập vào nhiều thứ Tam muội, hoá hiện nhiều 
thứ thần biến, phát ra nhiều thứ biển âm 
thanh đủ nhiều thứ thân trang nghiêm, nhập 
vào nhiều pháp môn của Như Lai, đi đến 
nhiều thứ biển cõi nước, thấy nhiều biển Chư 
Phật đắc được nhiều biển biện tài, chiếu soi 
nhiều cảnh giới giải thoát, đắc được nhiều 
biển ánh sáng trí, nhập vào nhiều thứ biển 
Tam muội, du hý trong nhiều môn Giải thoát, 
dùng nhiều thứ pháp môn mà hướng về Nhất 
thiết trí, nhiều thứ trang nghiêm pháp giới hư 
không, dùng đủ thứ mây trang nghiêm giăng 
phủ khắp hư không, quán sát nhiều thứ chúng 
hội đạo tràng, nhóm họp nhiều thế giới, nhập 
vào nhiều cõi Phật, đi đến nhiều biển phương, 
nhận nhiều sứ mạng của Như Lai, theo nhiều 
Đức Như Lai cùng với nhiều Bồ tát câu hội, 
mưa xuống nhiều thứ mây trang nghiêm, nhập 
vào nhiều thứ phương tiện của Như Lai, quán 
xem nhiều biển pháp của Như Lai, nhập vào 
nhiều thứ biển trí huệ, ngồi trên nhiều toà 
trang nghiêm. 


Này người Thiện nam! Ta quán xem đạo 
tràng chúng hội này, biết thần lực của Phật là 


- 249 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vô lượng vô biên, ta sanh đại hoan hỷ. 


Này người Thiện nam! Ta quán xem Đức Ty 
Lô Giá Na Như Lai, mỗi mỗi niệm xuất hiện ra 
nhiều không thể nghĩ bàn, sắc thân thanh tịnh, 
thấy như vậy rồi, ta sanh vui mừng lớn. Lại 
thấy Đức Như Lai trong mỗi mỗi niệm phóng 
ánh sáng lớn, tràn đầy pháp giới, thấy như vậy 
rồi ta sanh vui mừng lớn. Lại thấy mỗi mỗi lỗ 
chân lông của Đức Như Lai mỗi mỗi niệm 
phóng ra vô lượng biển ánh sáng, nhiều như 
số vi trần cõi Phật, mỗi mỗi ánh sáng có nhiều 
ánh sáng làm quyến thuộc nhiều như số vi 
trần vô lượng cõi Phật, mỗi mỗi đều cùng 
khắp hết thảy pháp giới, tiêu diệt hết thảy các 
khổ chúng sanh, thấy như vậy rồi ta sanh vui 
mừng lớn. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Ta quán 
xem đảnh đầu và hai vai của Đức Như Lai, mỗi 
mỗi niệm phóng ra những mây núi lửa báu 
nhiều như số vỉ trần của hết thảy cõi Phật, 
tràn đầy hết thảy pháp giới mười phương, thấy 
như vậy rồi, ta sanh vui mừng lớn. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Ta quán xem 
mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, trong mỗi 
mỗi niệm, phóng ra các mây ánh sáng thơm 
nhiều như số vi trần của hết thảy cõi Phật, 


- 250- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tràn ngập hết thảy cõi Phật mười phương, thấy 
như vậy rồi, ta sanh vui mừng lớn. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Ta quán 
xem mỗi mỗi tướng của Như Lai, mỗi mỗi niệm 
phóng ra những mây thân của Như Lai đủ các 
tướng trang nghiêm nhiều như số vỉ trần của 
hết thảy cõi Phật, đến khắp hết thảy thế giới 
mười phương. Thấy như vậy rồi, ta sanh đại 
hoan hỷ. 


Lại nữa, này người Thiện nam Ta quán xem 
mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai trong mỗi 
mỗi niệm, phóng ra những mây biến hoá Phật 
nhiều như số vi trần của không thể nói cõi 
Phật, thị hiện Như Lai từ khi mới phát tâm tu 
Ba la mật đủ đạo trang nghiêm, nhập vào địa 
vị Bồ tát, thấy như vậy rồi ta sanh đại hoan hỷ. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Ta quán 
xem mỗi mỗi lỗ chân lông của Đức Như Lai, 
mỗi mỗi niệm phóng ra những mây thân Thiên 
Vương nhiều như số vi trần của không thể nói 
không thể nói cõi Phật, và thần biến tự tại của 
các Thiên Vương đầy khắp hết thảy các pháp 
giới mười phương, người đáng do thân Thiên 
Vương mà được độ thì hiện ra trước mắt họ 
mà thuyết pháp, thấy như vậy rồi, ta sanh đại 
hoan hỷ. 


-251- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Như mây thân Thiên Vương, những mây 
thân vua Rồng, vua Dạ xoa, vua Càn thát bà, 
vua A tu la, vua Ca lầu la, vua Khẩn na la, vua 
Ma hầu la già, vua Người, vua Phạm Vương, 
thảy đều trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Như 
Lai đều xuất hiện ra như vậy, thuyết pháp 
như vậy. Ta thấy như vậy rồi, trong mỗi mỗi 
niệm sanh đại hoan hỷ, sanh tin thích lớn, lớn 
bằng pháp giới Nhất thiết trí, chỗ xưa chưa 
được mà nay mới được, chỗ xưa chưa ấn chứng 
được mà nay mới ấn chứng, chỗ xưa chưa 
nhập được mà nay mới nhập, chỗ xưa chưa 
tròn đầy được mà nay mới tròn đầy, chỗ xưa 
chưa thấy được mà nay mới thấy, chỗ xưa 
chưa nghe được mà nay mới nghe. Vì sao? Vì 
có thể biết rõ tướng pháp giới, vì biết hết thảy 
các pháp chỉ là một tướng, vì có thể bình đẳng 
nhập đạo ba đời, vì có thể nói vô biên pháp. 

Này người Thiện nam! Ta nhập vào biển 
ánh sáng môn Giải thoát trang nghiêm. Mỗi 
mỗi niệm sanh ra hoan hỷ lớn của Bồ tát này. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Môn giải 
thoát này vô biên vì vào hết thảy môn pháp 
giới. Môn giải thoát này vô tận, vì khắp phát 
tâm về tánh Nhất thiết trí. Môn giải thoát này 
vô cùng không bờ mé, vì nhập vào tâm tưởng 


- 252- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


của hết thảy chúng sanh không giới hạn. Môn 
giải thoát này rất sâu xa, vì là cảnh sở tri của 
trí huệ vắng lặng. Môn giải thoát này to lớn, vì 
tròn đầy khắp hết thảy cảnh giới của Như Lai. 
Môn giải thoát này không hư hoại, vì là cảnh 
hiểu biết của con mắt trí Bồ tát. Môn giải 
thoát này không đáy, vì tận nguồn đáy nơi 
pháp giới. Môn giải thoát này là phổ môn, vì 
trong một việc thấy khắp hết thảy thần biến. 
Môn giải thoát này trọn chẳng thể lấy, vì hết 
thảy pháp thân bình đẳng không hai. Môn giải 
thoát này cuối cùng không có sanh, vì có thể 
biết được pháp như huyễn. Môn giải thoát này 
dường như cảnh tượng, vì do ánh sáng bổn 
nguyện Nhất thiết trí sanh ra. Môn giải thoát 
này như biến hoá, vì hoá sanh ra các hạnh cao 
cả của Bồ tát. Môn giải thoát này như cõi đất, 
vì làm chỗ nương ở cho hết thảy chúng sanh. 
Môn giải thoát này dường như nước lớn, vì hay 
dùng được đại bỉ làm thấm nhuần hết thảy. 
Môn giải thoát này như hoá lớn, vì làm khô 
cạn nước tham ái của chúng sanh. Môn giải 
thoát này như trận gió lớn, vì làm cho các 
chúng sanh mau gấp hướng về Nhất thiết trí. 
Môn giải thoát này như biển lớn, vì nhiều thứ 
công đức trang nghiêm hết thảy các chúng 
sanh. Môn giải thoát này như núi Tu Di, vì 


- 253- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


xuất hiện ra biển pháp báu Nhất thiết trí. Môn 
giải thoát này như thành trì lớn, vì hết thảy 
pháp mầu trang nghiêm. Môn giải thoát này 
như hư không, vì khắp chứa được thần lực của 
Phật ba đời. Môn giải thoát này như vừng mây 
lớn, vì khắp chúng sanh mà tuôn trận mưa 
pháp. Môn giải thoát này như mặt trời sáng, vì 
khắp phá cái tối tăm vô tri của chúng sanh. 
Môn giải thoát này như mặt trăng tròn, vì tròn 
đầy biển phước đức rộng lớn. Môn giải thoát 
này như chơn như, vì có thể cùng khắp hết 
thảy nơi. Môn giải thoát này như hình ảnh của 
mình, vì do nghiệp lành của mình hoá xuất ra. 
Môn giải thoát này như tiếng dội của tiếng la, 
tuỳ cơ nghỉ thích đáng mà vì họ nói pháp. Môn 
giải thoát này như ảnh tượng, vì tuỳ tâm 
chúng sanh mà chiếu hiện. Môn giải thoát này 
như cây Đại thọ vương, vì nở hết thảy hoa 
thần thông. Môn giải thoát này như Kim Cang, 
vì từ xưa đến nay không thể hư hoại. Môn giải 
thoát này như ngọc Như Ý, vì sanh ra vô lượng 
sức tự tại. Môn giải thoát này như ngọc Ma nỉ 
báu ly cấu tạng, vì thị hiện ra hết thảy thần 
lực của chư Như Lai ba đời. Môn giải thoát 
này như ngọc báu Ma ni hỷ tràng, vì có thể 
bình đẳng phát ra tiếng pháp luân của hết 
thảy Chư Phật. 


- 254 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Nay ta vì ngươi mà 
nói những ví dụ đó. Ngươi nên suy nghĩ, tuỳ 
thuận mà ngộ nhập. 


Thiện Tài Đồng tử bạch với Dạ thần Tịch 
Tịnh Âm Hải rằng: Bạch Đức Thánh! Làm sao 
tu hành để được môn Giải thoát này? 

Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Bồ tát 
tu hành mười kho pháp lớn thì được môn Giải 
thoát này. Một là tu kho pháp bố thí rộng lớn, 
tuỳ tâm chúng sanh khiến đều đầy đủ hết. Hai 
là tu kho pháp tịnh giới rộng lớn, khắp nhập 
vào hết thảy biển công đức của Phật. Ba là tu 
kho pháp nhẫn nhục rộng lớn, có thể khắp suy 
nghĩ hết thảy pháp tánh. Bốn là tu kho pháp 
tỉnh tấn rộng lớn, hướng về Nhất thiết trí, 
thường không thối chuyển. Năm là tu kho 
pháp thiền định rộng lớn, có thể diệt hết các 
nhiệt não của hết thảy chúng sanh. Sáu là tu 
kho pháp Bát nhã rộng lớn, có thể khắp rõ 
biết hết thảy biển pháp. Bảy là tu kho pháp 
phương tiện rộng lớn, có thể khắp thành thục 
các biển chúng sanh. Tám là tu kho pháp các 
nguyện rộng lớn, khắp hết thảy biển chúng 
sanh nơi thảy cõi Phật, tận cùng kiếp vị lai tu 
hạnh Bồ tát. Chín là tu kho pháp các lực rộng 
lớn, mỗi mỗi niệm hiện ra nơi hết thảy biển 


- 255- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


pháp giới, hết thảy cõi nước mà thành hàng 
Chánh giác thường không ngừng nghỉ. Mười là 
tu kho pháp tịnh trí rộng lớn, được trí Như Lai, 
khắp biết hết thảy các pháp ba đời không bị 
ngăn ngại. 

Này người Thiện nam! Nếu các Bồ tát ở vào 
trong mười kho pháp lớn như vậy, thì có thể 
thâu được các pháp môn Giải thoát như vậy, 
thanh tịnh tăng trưởng, chứa nhóm vững chắc, 
ở yên hoàn toàn. 

Thiện Tài Đồng tử thưa: Bạch Đức Thánh! 
Ngài phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác đã bao lâu? 

Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Phía 
Đông của biển Hoa Tạng Trang Nghiêm thế 
giới này, qua khỏi mười biển thế giới, có biển 
thế giới tên là Nhất Thiết Tịnh Quang Bảo. 
Trong biển thế giới này, có nhóm thế giới tên 
là Nhất Thiết Như Lai Nguyện Quang Minh 
Âm, trong đó có một thế giới tên là Thanh 
Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, thể chất bằng 
hết thảy ngọc Ma Ni Vương Hương Kim Cang, 
hình thể như lầu đài, các mây báu mầu diệu 
làm biên giới, ở trên biển Nhất Thiết Bảo Anh 
Lạc, mây cung điện mầu diệu che phủ ở trên, 
cả sạch cả uế lẫn lộn nhau. 


- 256- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Trong thế giới đó, về đời xa xưa, có kiếp 
tên là Phổ Quang Tràng, cõi nước tên là Phổ 
Mãn Diệu Tạng, đạo tràng tên là Nhất Thiết 
Bảo Tạng Diệu Nguyệt Quang Minh, có Đức 
Phật hiệu là Bất Thối Chuyển Pháp Giới Ấm 
thành hàng Chánh đẳng Chánh giác vô thượng 
nơi đó. 

Thuở ấy ta làm vị thần cây Bồ đề tên là Cụ 
Túc Phước Đức Đăng Quang Minh Tràng, thủ 
hộ đạo tràng ấy. Ta thấy Đức Phật đó thành 
hàng Chánh giác thị hiện thần lực, ta liền 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
và được ngay môn Tam muội tên là Phổ Chiếu 
Như Lai Công Đức Hải. 

Trong đạo tràng ấy, tiếp đến lại có Đức 
Như Lai khác xuất hiện ra đời hiệu là Pháp 
Thọ Oai Đức Sơn, bấy giờ ta chết và sanh trở 
lại làm Chủ Dạ thần đạo tràng trong đó có tên 
là Thù Diệu Phước Trí Quang. Ta thấy Đức 
Như Lai này chuyển chánh pháp luân hiện 
thần thông lớn, ta liền được Tam muội tên là 
Phổ Chiếu Nhất Thiết Ly Tham Cảnh Giới. 

Tiếp đến lại có Đức Như Lai xuất hiện ra 
đời hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Âm Thanh 
Vương. Ta lúc ấy ta làm Dạ thần, nhơn vì được 
thấy Phật hầu hạ cúng dường liền được Tam 


- 257- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


muội tên là Sanh Trưởng Nhất Thiết Thiện 
Pháp Địa. 

Tiếp đến lại có Đức Như Lai xuất hiện ra 
đời hiệu là Bảo Quang Minh Đăng Tràng 
Vương. Bấy giờ ta làm Dạ thần, nhơn được 
thấy Phật hầu hạ cúng dường, liền được Tam 
muội tên là Phổ Hiện Thần Thông Quang Minh 
Vân. 

Tiếp đến lại có Đức Như Lai xuất hiện ra 
đời hiệu là Công Đức Tu Di Quang. Lúc ấy ta 
làm Dạ thần do nhơn được thấy Phật, hầu hạ 
cúng dường, liền được Tam muội tên là Phổ 
Chiếu Chư Phật Hải. 

Tiếp đến lại có Đức Như Lai xuất hiện ra 
đời hiệu là Pháp Vân Âm Thanh Vương. Bấy 
giờ ta làm Dạ thần, nhơn được thấy Phật, hầu 
hạ cúng dường, liền được Tam muội tên là 
Nhất Thiết Pháp Hải Đăng. 

Tiếp đến lại có Đức Như Lai xuất hiện ra 
đời hiệu là Trí Diệu Chiếu Diệm Vương. Khi ấy 
ta làm Dạ thần, nhơn được thấy Phật, hầu hạ 
cúng dường, liền được Tam muội tên là Diệt 
Nhất Thiết Chúng Sanh Khổ Thanh Tịnh 
Quang Minh Đăng. 

Tiếp đến lại có Đức Như Lai xuất hiện ra 


- 258- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đời hiệu là Pháp Dõng Diệu Đức Tràng. Khi ấy 
ta làm Dạ thần nhơn được thấy Phật, hầu hạ 
cúng dường, liền được Tam muội tên là Tam 
Thế Như Lai Quang Minh Tạng. 


Tiếp đến lại có Đức Như Lai xuất hiện ra 
đời hiệu là Sư Tử Dõng Mãnh Pháp Trí Đăng. 
Ta thuở ấy làm Dạ thần, nhơn được thấy Phật, 
hầu hạ cúng dường, liền được Tam muội tên là 
Nhất Thiết Thế Gian Vô Chướng Ngại Trí Huệ 
Luân. 


Tiếp đến lại có Đức Phật xuất hiện ra đời 
hiệu là Trí Lực Sơn Vương. Bấy giờ ta làm Dạ 
thần, nhơn được thấy Phật hầu hạ cúng dường, 
liền được Tam muội tên là Phổ Chiếu Tam Thế 
Chúng Sanh Chư Căn Hạnh. 

Này người Thiện nam! Trong thế giới 
Thanh Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, về kiếp 
Phổ Quang Minh Tràng có các Đức Phật Như 
Lai xuất hiện ra đời nhiều như số vi trần cõi 
Phật như vậy. Trong thời gian đó, ta hoặc làm 
Thiên Vương, hoặc làm vua Rồng, hoặc làm 
vua Dạ xoa, vua Càn thát bà, vua A tu la, vua 
Ca lầu la, vua Khẩn na la, vua Ma hầu la già, 
vua Người, vua Phạm Vương, hoặc thân trời 
hoặc thân người, hoặc thân nam tử, thân nữ 
nhân, hoặc thân Đồng nam, thân Đồng nữ, ta 


- 259- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thảy đều đem đủ lễ vật mà cúng dường lên hết 
thảy các Đức Như Lai đó, cũng nghe Chư Phật 
đó thuyết thảy bao nhiêu pháp. Khi mạng 
chung, ta sanh trở lại trong thế giới đó, trải 
qua số kiếp nhiều như số vỉ trần của hai cõi 
Phật, ta tu hạnh Bồ tát. Sau đó, khi mạng 
chung ta sanh vào trong biển thế giới Hoa 
Tạng Trang Nghiêm nơi Ta Bà thế giới này 
gặp Đức Ca La Cưu Tôn Đà Như Lai, hầu hạ 
cúng dường Ngài, ta được Tam muội tên là Ly 
Nhất Thiết Trần Cấu Quang Minh. 

Tiếp đó lại gặp Đức Câu Na Hàm Mâu Ni, 
ta hầu hạ cúng dường được Tam muội tên là 
Phổ Hiện Nhất Thiết Chư Sát Hải. 

Tiếp đó lại gặp Đức Phật Ca Diếp Như Lai, 
ta hầu hạ cúng dường được Tam muội tên là 
Diễn Nhất Thiết Chúng Sanh Ngôn Âm Hải. 

Tiếp đó lại gặp Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, 
ở tại đạo tràng này thành hàng Chánh giác, 
mỗi mỗi niệm thị hiện ra sức thần thông lớn. 
Khi ấy ta được thấy, liền được môn Giải thoát 
Niệm Niệm Xuất Sanh Quảng Đại Hỷ Trang 
Nghiêm. Được môn Giải thoát này rồi, ta có 
thể nhập vào biển pháp giới an lập nhiều như 
số vi trần của nhiều không thể nói, không thể 
nói cối Phật. 


- 260 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Ta thấy trong hết thảy các thế giới an lập 
đó, thảy bao nhiêu vỉ trần của tất cả các cõi 
Phật, trong mỗi mỗi vi trần, có các cõi nước 
Phật nhiều như số vi trần của mười không thể 
nói không thể nói cõi Phật, mỗi mỗi cõi nước 
Phật đều có Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngồi 
đạo tràng, trong mỗi mỗi niệm thành hàng 
Chánh giác hiện ra các thần biến. Những thần 
biến đã hiện, mỗi mỗi đều cùng khắp hết thảy 
các biển pháp giới. 

Ta lại thấy tự thân ta ở tại hết thảy các 
Đức Như Lai đó, cũng nghe thảy bao pháp 
mầu của các Ngài đã nói, lại cũng thấy nơi mỗi 
mỗi lỗ chân lông của mỗi Đức Phật đó phóng 
ra các biển biến hoá, hiện ra sức thần thông, 
nơi hết thảy biển pháp giới, hết thảy biển thế 
giới, hết thảy nhóm thế giới, trong thảy thảy 
thế giới tuỳ tâm chúng sanh mà chuyển chánh 
pháp luân. 

Ta đắc được Đà La Ni Tốc Tật Lực, thọ trì, 
suy nghĩ hết thảy văn nghĩa, dùng trí mỉnh 
liễu mà nhập khắp vào hết thảy kho pháp 
thanh tịnh, dùng trí tự tại khắp dạo đi trên 
hết thảy biển pháp sâu xa, dùng trí cùng 
khắp mà khắp biết các nghĩa rộng lớn của ba 
đời, dùng trí bình đẳng mà khắp đạt các 


- 261- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


pháp không khác nhau của Chư Phật. 


Ta hiểu rõ hết thảy các pháp môn như vậy, 
trong mỗi mỗi pháp môn hiểu rõ hết thảy các 
mây kinh kệ, trong mỗi mỗi mây khế kinh, ngộ 
hiểu hết thảy biển pháp, trong mỗi mỗi biển 
pháp, ngộ hiểu hết thảy phẩm pháp, trong mỗi 
mỗi phẩm pháp, ngộ hiểu hết thảy mây pháp, 
trong mỗi mỗi mây pháp, ngộ hiểu hết thảy 
dòng nước pháp, trong mỗi mỗi dòng nước 
pháp, sanh ra hết thảy biển đại hỷ, trong mỗi 
mỗi biển đại hỷ, sanh ra hết thảy địa vị, mỗi 
mỗi địa vị, sanh ra hết thảy biển Tam muội, 
mỗi mỗi biển Tam muội, được hết thảy biển 
thấy Phật, mỗi mỗi biển thấy Phật, đắc được 
hết thảy biển ánh sáng trí, mỗi mỗi biển ánh 
sáng trí, khắp chiếu ba đời, khắp nhập mười 
phương, biết các biển hạnh xa xưa của vô 
lượng Đức Như Lai, biết thảy bao nhiêu bổn sự 
của vô lượng Như Lai, biết được biển bố thí 
được những thứ khó xả bỏ của vô lượng Như 
Lai, biết biển giới luật thanh tịnh của vô lượng 
Như Lai, biết biển nhẫn nhục thanh tịnh của 
vô lượng Như Lai, biết biển tỉnh tấn rộng lớn 
của vô lượng Như Lai, biết biển thiền định sâu 
xa của vô lượng Như Lai, biết biển Bát nhã Ba 
la mật của vô lượng Như Lai, biết biển phương 


- 262- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tiện Ba la mật của vô lượng Như Lai, biết biển 
nguyện Ba la mật của vô lượng Như Lai, biết 
biển lực Ba la mật của vô lượng Như Lai, biết 
biển trí Ba la mật của vô lượng Như Lai, biết 
vô lượng Đức Như Lai thuở xưa vượt khỏi địa 
vị Bồ tát, biết vô lượng Đức Như Lai thuở xưa 
ở trong địa vị Bồ tát, trải vô lượng biển kiếp, 
hiện sức thần thông, biết vô lượng Đức Như 
Lai thuở xưa nhập vào bậc Bồ tát, biết vô 
lượng Đức Như Lai thuở xưa tu bậc Bồ tát, biết 
vô lượng Đức Như Lai thuở xưa luyện bậc Bồ 
tát, biết vô lượng Đức Như Lai thuở xưa quán 
sát bậc Bồ tát, biết vô lượng Đức Như Lai thuở 
xưa lúc làm Bồ tát thường thấy Chư Phật, biết 
vô lượng Đức Như Lai thuở xưa khi làm Bồ tát, 
thấy hết biển Chư Phật, biển kiếp, đồng ở một 
chỗ, biết vô lượng Đức Như Lai thuở xưa lúc 
làm Bồ tát, dùng vô lượng thân sanh vào khắp 
các biển cõi, biết vô lượng Đức Như Lai thuở 
xưa khi làm Bồ tát tu hạnh rộng lớn cùng 
khắp pháp giới, biết vô lượng Đức Như Lai 
thuở xưa khi làm Bồ tát thị hiện ra nhiều thứ 
môn phương tiện, điều phục thành thục hết 
thảy chúng sanh, biết vô lượng Đức Như Lai 
phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương 
hết thảy biển cõi, biết vô lượng Đức Như Lai 
hiện ra thần lực lớn, khắp hiện ra trước mắt 


- 263 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hết thảy các chúng sanh, biết vô lượng Đức 
Như Lai địa vị trí rộng lớn, biết vô lượng Đức 
Như Lai chuyển chánh pháp luân, biết vô 
lượng Đức Như Lai thị hiện ra biển tướng, biết 
vô lượng Đức Như Lai thị hiện ra biển thân, 
biết vô lượng Đức Như Lai biển lực rộng lớn. 
Các Đức Như Lai đó, từ khi mới phát tâm cho 
đến khi phát diệt, trong mỗi mỗi niệm ta đều 
biết, đều thấy được cả. 


Này người Thiện nam! Ngươi hỏi ta rằng, 
Ngài phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác đã bao lâu rồi. 

Này người Thiện nam! Ta thuở xa xưa qua 
khỏi số kiếp nhiều như số vi trần của hai cõi 
Phật như trên đã nói, trong thế giới Thanh 
Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, ta làm vị thần 
cây Bồ đề, nghe Đức Như Lai Bất Thối Chuyển 
Pháp Giới Âm nói pháp, ta phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, trải số kiếp 
nhiều như số vi trần của hai cõi Phật, ta tu 
hạnh Bồ tát, sau đó cho đến sanh vào trong 
hiển kiếp của thế giới Ta Bà này, từ đời Đức 
Phật Ca La Cưu Tôn Đà đến đời Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni và hết thảy bao nhiêu Đức 
Phật vị lai trong kiếp này, ta đều gần gũi cúng 
dường như vậy. Và như ở tại thế giới này trong 


- 264 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hiền kiếp, ta cúng dường hết thảy các Đức 
Phật đời vị lai, thì nơi hết thảy thế giới trong 
hết thảy kiếp, có thảy bao nhiêu Chư Phật vị 
lai ta cũng đều gần gũi cúng dường như vậy cả. 

Này người Thiện nam! Thế giới Thanh Tịnh 
Quang Kim Trang Nghiêm hiện nay vẫn còn. 
Chư Phật xuất hiện ra đời nối tiếp nhau 
không dứt. Ngươi nên nhất tâm tu môn Đại 
Dõng Mãnh của Bồ tát này. 

Khi ấy Chủ Dạ thần Tịch Tịnh Âm Hải 
muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, vì Thiện 
Tài Đồng tử mà nói bài kệ rằng: 

- Thiện Tài nghe ta nói, 

Môn giải thoát thanh tịnh, 
Nghe rồi sanh vui mừng, 
Siêng tu cho rốt ráo. 


- Ta trải biển kiếp xưa, 
Sanh tâm tin thích lớn, 
Thanh tịnh như hư không, 
Thường quán Nhất thiết trí. 


- Ta nơi Phật ba đời, 
Đều sanh lòng tin mến, 
Cùng chúng hội đạo tràng, 
Đều nguyện thường gần gũi. 


- 265 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Ta xưa từng thấy Phật, 
Vì chúng sanh cúng dường, 
Được nghe pháp thanh tịnh, 
Tâm sanh đại hoan hỷ. 


- Thường tôn trọng cha mẹ, 
Cung kính mà cúng dường, 
Như vậy không ngừng bỏ, 
Nhập môn giải thoát này. 

- Người già, bệnh, nghèo cùng, 
Các căn không đầy đủ, 

Đều thương, cứu hết thảy, 
Khiến họ thảy an vui. 


- Nước, lửa, vua, giặc cướp, 
Những lo sợ giữa biển, 
Xưa ta tu các hạnh, 

Vì cứu chúng sanh kia. 


- Phiền não thường lẫy lừng, 
Nghiệp chướng trói phủ đầy, 
Sa vào các đường hiểm, 

Ta cứu các chúng đó. 


- Hết thảy các loài ác, 
Vô lượng gai độc khổ, 
Sanh, già, bệnh, chết thảy, 
Ta đều trừ diệt hết. 


- 266 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Nguyện cùng kiếp vị lai, 
Vì khắp các quần sanh, 
Diệt trừ khổ sanh tử, 
Được vui rốt ráo Phật. 
Này người Thiện nam! Ta chỉ biết được có 
môn Giải thoát trang nghiêm mỗi mỗi niệm 
sanh vui mừng lớn này thôi. Như các Đại Bồ 
tát thâm nhập vào hết thảy biển pháp giới, 
biết tất cả những kiếp số, thấy khắp hết thảy 
cõi thành hoại thì ta làm sao thấy được, biết 
được hạnh công đức của các Ngài? 
Này người Thiện nam! Trong hội Bồ Đề 
Đạo Tràng của Đức Như Lai đây, có vị Chủ Dạ 
thần tên là Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng 
Trưởng Oai Lực. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài 
xem Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ 
tát, để tu đạo Bồ tát? 
Thiện Tài Đồng tử liền nhất tâm quán sát 
thân của vị Chủ Dạ thần Tịch Tịnh Âm Hải mà 
nói bài kệ rằng: 
- Tôi nhờ bạn lành dạy, 
Đến chỗ Chủ Dạ thần, 
Thấy Thần ngồi toà báu, 
Thân lớn tận vô biên. 

- Những người chấp sắc tướng, 


- 267 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Chấp các pháp là có, 
Người trí kém hiểu cạn, 
Chẳng biết cảnh giới thần. 
- Trời và người thế gian, 
Quán sát vô lượng kiếp, 
Cũng chẳng đo lường được, 
Vì sắc tướng vô biên. 
- Xa lìa nơi năm uẩnn, 
Cũng chẳng ở nơi xứ, 
Dứt hắn nghỉ thế gian, 
Hiển hiện sức tự tại. 


- Chẳng chấp pháp trong ngoài, 
Không động không ngăn ngại, 
Mắt trí huệ thanh tịnh, 

Thấy sức thần thông Phật. 


- Thân là kho chánh pháp, 
Tâm là trí vô ngại, 
Đã được ánh trí soi, 
Lại chiếu soi quần sanh. 


- Tâm nhóm vô biên nghiệp, 
Trang nghiêm các thế gian, 
Biết thế gian là tâm, 

Hiện thân bằng chúng sanh. 


- 268- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Biết đời như chiêm bao, 
Hết thảy Phật như ảnh, 
Các pháp như tiếng dội, 
Khiến chúng sanh hết chấp. 


- Vì chúng sanh ba đời, 
Mỗi niệm thị hiện thân, 
Mà tâm không ở đâu, 
Mười phương khắp nói pháp. 

- Vô biên các biển cõi, 

Biển Phật, biển chúng sanh, 
Đều trong một bụi trần, 
Là giải thoát của thần. 

Thiện Tài Đồng tử nói kệ xong, đảnh lễ 
chân Ngài, đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần 
chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử, tuỳ thuận 
theo lời dạy của Dạ thần Tịch Tịnh Âm Hải, 
suy nghĩ quán sát thảy bao nhiêu pháp môn 
Ngài đã nói, mỗi mỗi câu chữ đều không quên 
mất, nơi vô lượng thân tâm, vô lượng pháp 
tánh, hết thảy phương tiện, thần thông trí huệ, 
nhớ tưởng suy nghĩ, chọn lựa, tiếp nối không 
dứt. Tâm Thiện Tài rộng lớn, chứng nhập, an 
ổn đi thẳng đến vị Dạ thân Thủ Hộ Nhất Thiết 
Thành, thấy vị Dạ thần này ngồi trên toà sư tử 


- 269 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Nhất Thiết Bảo Quang Minh Ma Ni Vương, có 
vô số Dạ thần bao quanh, hiện ra thân nhất 
thiết chúng sanh sắc tướng, hiện ra thân đối 
trước khắp hết thảy chúng sanh, hiện ra thân 
chẳng nhiễm thảy thế gian, hiện ra thân nhiều 
bằng số thân của hết thảy chúng sanh, hiện ra 
thân vượt hơn hết thảy thế gian, hiện thân 
thành thục hết thảy chúng sanh, hiện thân 
mau đến mười phương, hiện thân khắp nhiếp 
hết thảy mười phương, hiện thân rốt ráo thể 
tánh Như Lai, hiện thân rốt ráo điều phục 
chúng sanh. 

Thiện Tài thấy như vậy rồi, mừng vui nhảy 
nhót, đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu vô lượng 
vòng, rồi đến trước chắp tay mà thưa rằng: 
Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác rồi, nhưng 
chưa biết Bồ tát khi tu hạnh Bồ tát, làm thế 
nào để lợi ích chúng sanh? Làm thế nào dùng 
pháp nhiếp vô thượng để nhiếp lấy chúng 
sanh? Làm thế nào để thuận theo các lời dạy 
của Chư Phật? Làm thế nào để gần ngôi vị 
Pháp Vương? Kính xin thương xót vì tôi mà 
nói cho. 

Bấy giờ vị Dạ thân bảo Thiện Tài rằng: Này 
người Thiện nam! Ngươi vì cứu hộ hết thảy 


- 270- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chúng sanh, ngươi vì nghiêm tịnh hết thảy cõi 
Phật, ngươi vì cúng dường hết thảy Đức Như 
Lai, ngươi vì muốn ở trong hết thảy kiếp để 
cứu chúng sanh, ngươi vì muốn thủ hộ hết 
thảy giống tánh của Chư Phật, ngươi vì muốn 
nhập khắp vào mười phương để tu các hạnh, 
ngươi vì muốn nhập khắp vào hết thảy biển 
pháp môn, ngươi vì muốn dùng tâm bình đẳng 
khắp hết thảy, ngươi vì muốn khắp lãnh thọ 
hết thảy pháp luân Phật, ngươi vì muốn khắp 
tuỳ tâm của hết thảy chúng sanh ưa thích gì 
mà tuôn mưa pháp, cho nên hỏi pháp môn của 
các Bồ tát mà tu hành. 

Này người Thiện nam! Ta đắc được môn 
Giải thoát của Bồ tát tiếng mầu diệu tự tại sâu 
xa, làm đại pháp sư không chỗ quái ngại, vì 
khéo có thể khai thị kho pháp Chư Phật. Đủ 
đại thệ nguyện, sức đại từ bi, vì là cho hết 
thảy chúng sanh ở trong tâm Bồ đề, có thể làm 
hết thảy sự lợi ích cho chúng sanh, vì chứa 
nhóm căn lành không có ngừng nghỉ. Làm 
Đấng Điều Ngự sư cho hết thảy chúng sanh, vì 
khiến cho hết thảy chúng sanh ở trong đạo 
Nhất thiết trí. Làm mặt trời trong sáng cho 
hết thảy thế gian, vì chiếu khắp thế gian, 
khiến cho chúng sanh căn lành. Tâm bình 


-27]- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đẳng với hết thảy thế gian, vì khắp khiến cho 
chúng sanh tăng trưởng pháp lành. Đối với các 
cảnh giới tâm thanh tịnh, vì trừ diệt hết thảy 
các nghiệp chẳng lành. Thệ nguyện lợi ích hết 
thảy chúng sanh, vì thân thường hiện khắp 
hết thảy cõi nước. Thị hiện ra hết thảy bổn sự 
nhân duyên, vì làm cho các chúng sanh ở yên 
trong hạnh lành. Thường hầu hạ hết thảy 
Thiện tri thức, vì khiến cho hết thảy chúng 
sanh ở yên trong Phật pháp. 

Này Phật tử! Ta dùng các pháp thí này mà 
cho chúng sanh khiến họ sanh bạch pháp, cầu 
Nhất thiết trí, tâm được kiên cố như Kim Cang 
Na La Diên Tạng, hay quán sát được Phật lực, 
ma lực, thường được gần gũi các Thiện tri 
thức, phá dẹp hết thảy núi nghiệp lầm ngăn 
ngại, chứa nhóm pháp trợ đạo Nhất thiết trí, 
tâm thường chẳng bỏ địa Nhất thiết trí. 

Này người Thiện nam! Ta dùng tịnh pháp 
quang minh như vậy để lợi ích hết thảy chúng 
sanh. Lúc nhóm pháp căn lành trợ đạo, khởi 
ra mười thứ quán sát pháp giới. Ấy là: Ta biết 
pháp giới vô lượng vì đắc được trí quang minh 
rộng lớn. Ta biết pháp giới vô biên, vì thấy chỗ 
thấy biết của hết thảy Chư Phật. Ta biết pháp 
giới vô hạn, vì khắp vào hết thảy cõi Phật, 


- 272- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


cung kính cúng dường chư Như Lai. Ta biết 
pháp giới không bờ mé, vì thị hiện tu hành 
hạnh Bồ tát khắp trong hết thảy biển pháp 
giới. Ta biết pháp giới không dứt, vì nhập vào 
trí không đứt đoạn. Ta biết pháp giới là một 
tánh, vì Như Lai một âm thanh, hết thảy 
chúng sanh điều rõ biết. Ta biết pháp giới 
tánh tịnh, vì rõ biết nguyện của Như Lai độ 
khắp hết thảy chúng sanh. Ta biết pháp giới 
khắp chúng sanh, vì diệu hạnh Phổ Hiền đều 
cùng khắp. Ta biết pháp giới một trang 
nghiêm, vì diệu hạnh Phổ Hiền khéo trang 
nghiêm. Ta biết pháp giới chẳng thể hư hoại, 
vì căn lành Nhất thiết trí tràn đầy pháp giới 
chẳng thể hư hoại. 

Này người Thiện nam! Ta khởi mười thứ 
quán sát pháp giới trên đây để nhóm họp 
những căn lành, hoàn tất pháp trợ đạo, biết rõ 
oai đức rộng lớn của Chư Phật, thâm nhập vào 
cảnh giới khó nghĩ bàn của Như Lai. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Ta suy nghĩ 
chánh niệm như vậy, đắc được mười môn Đà la 
ni đại oai đức của Như Lai. Ấy là: Môn Đà la nỉ 
nhập vào khắp hết thảy các pháp. Môn Đà la 
nỉ trì nắm khắp hết thảy các pháp. Môn Đà la 
nỉ nói khắp hết thảy các pháp. Môn Đà la ni 


- 273- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


khắp niệm hết thảy Phật mười phương. Môn 
Đà la ni khắp nói hết thảy danh hiệu Phật. 
Môn Đà la ni khắp nhập vào các biển nguyện 
của Phật trong ba đời. Môn Đà la ni khắp 
nhập vào hết thảy biển các thừa. Môn Đà la ni 
khắp nhập vào hết thảy biển nghiệp của 
chúng sanh. Môn Đà la ni mau chuyển hết 
thảy nghiệp. Môn Đà la ni mau sanh Nhất 
thiết trí. 

Này người Thiện nam! Mười môn Đà la nỉ 
này dùng mười ngàn môn Đà la ni khác làm 
quyến thuộc, thường vì chúng sanh rộng nói 
pháp mầu. 


Này người Thiện nam! Ta hoặc vì chúng 
sanh mà nói pháp trí huệ nghe, hoặc vì chúng 
sanh mà nói pháp trí huệ suy nghĩ, hoặc vì 
chúng sanh mà nói pháp trí huệ tu tập, hoặc 
vì chúng sanh mà nói pháp có một, hoặc vì 
chúng sanh mà nói pháp hết thảy đều có, hoặc 
vì chúng sanh mà nói pháp biển danh hiệu 
của một Đức Như Lai, hoặc vì chúng sanh mà 
nói pháp biển danh hiệu của hết thảy Như Lai, 
hoặc vì chúng sanh mà nói pháp một biển thế 
giới, hoặc vì chúng sanh mà nói pháp biển hết 
thảy thế giới, hoặc vì họ mà nói pháp biển thọ 
ký của một Đức Phật, hoặc vì họ mà nói pháp 


- 274 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


biển thọ ký của hết thảy Phật, hoặc vì họ mà 
nói pháp biển chúng hội đạo tràng của một 
Đức Như Lai, hoặc vì họ mà nói pháp biển 
chúng hội đạo tràng của hết thảy Như Lai, 
hoặc vì họ mà nói pháp biển pháp luân của 
một Đức Như Lai, hoặc vì chúng sanh mà nói 
pháp biển pháp luân của hết thảy Đức Như 
Lai, hoặc vì họ mà nói pháp khế kinh của một 
Đức Như Lai, hoặc vì họ mà nói pháp khế kinh 
của hết thảy Đức Như Lai, hoặc vì họ mà nói 
pháp nhóm hội của một Đức Như Lai, hoặc vì 
họ mà nói pháp nhóm hội của hết thảy Đức 
Như Lai, hoặc vì họ mà nói pháp biển tâm của 
một Nhất thiết trí, hoặc vì họ mà nói pháp 
biển tâm của hết thảy Nhất thiết trí, hoặc vì 
họ mà nói pháp thoát ly của nhất thừa, hoặc vì 
họ mà nói pháp thoát ly của hết thảy các thừa. 

Này người Thiện nam! Ta dùng nhiều 
không thể nói pháp môn như vậy vì chúng 
sanh nói pháp. 

Này người Thiện nam! Ta nhập vào biển 
pháp giới môn không khác nhau của Như Lai, 
nói pháp vô thượng nhiếp khắp chúng sanh, 
tận cùng kiếp vị lai, ở trong hạnh Phổ Hiền. 

Này người Thiện nam! Ta thành tựu môn 
Giải Thoát Tiếng Mầu Diệu Tự Tại Sâu Xa này, 


- 275- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trong mỗi mỗi niệm làm lớn thêm hết thảy 
những môn Giải thoát, mỗi mỗi niệm tràn đầy 
hết thảy pháp giới. 

Thiện Tài Đồng tử liền bạch với Dạ thần 
rằng: Lạ thay! Bạch Đức Thánh. Môn giải 
thoát này hiếm có như vậy! Bạch Đức Thánh! 
Ngài chứng đắc được môn này bao lâu rồi? 


Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Trở về 
xa xưa, trải qua khỏi số kiếp nhiều như số vi 
trần của thế giới chuyển, có một kiếp tên là 
Ly Cấu Quang Minh, có thế giới tên là Pháp 
Giới Công Đức Vân, thể chất bằng biển ngọc 
Ma ni hiện ra hết thảy nghiệp chúng sanh, 
hình như hoa sen, đứng trong lưới núi Tu Di 
ngọc Ma ni nhiều như số vỉ trần của bốn châu 
thiên hạ, trang nghiêm bằng các hoa sen phát 
ra tiếng bổn nguyện của hết thảy Đức Như Lai, 
có các hoa sen làm quyến thuộc nhiều như số 
vi trần của núi Tu Di, có các ngọc Ma ni hương 
thơm xen lẫn, nhiều như số vi trần của núi Tu 
Di, có các châu tứ thiên hạ nhiều như số vi 
trần núi Tu Di, mỗi mỗi châu tứ thiên hạ có 
trăm nghìn ức Na do tha không thể nói không 
thể nói thành trì. 

Này người Thiện nam! Trong thế giới đó có 
một châu tứ thiên hạ tên là Diệu Tràng, trong 


- 276 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đó có kinh đô vua, tên là Phổ Bảo Hoa Quang. 
Cách đó không xa có đạo tràng Bồ Đề tên là 
Phổ Hiển Hiện Pháp Vương Cung Điện, có các 
Đức Như Lai nhiều như số vỉ trần núi Tu Di 
xuất hiện ra đời ở trong đó. Đức Phật trước 
nhất hiệu là Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh 
Vương. Lúc Đức Phật đó xuất thế, có vua 
Chuyển Luân Vương tên là Thanh Tịnh Nhật 
Quang Minh Diện, ở nơi Đức Phật đó, thọ trì 
hết thảy biển pháp khế kinh của Phật. Sau khi 
Phật nhập Niết bàn, vị vua này xuất gia, hộ trì 
chánh pháp. Lúc pháp sắp diệt, có ngàn phái 
khác nhau, ngàn cách thuyết pháp. Gần lúc 
mạt kiếp, nghiệp lầm chướng nặng, các Tỳ 
kheo ác có nhiều sự tranh đấu nhau, thích 
chấp cảnh giới, chẳng cầu công đức, ưa nói 
vương luận, tặc luận, nữ luận, quốc luận, hải 
luận, cho đến hết thảy thế gian luận. 

Lúc ấy, Đức Vua Tỳ kheo liền bảo họ rằng: 
Lạ thay! Khổ thay! Đức Phật trải vô lượng biển 
đại kiếp, nhóm ngọn đuốc pháp này, tại sao 
nay các ngươi lại cùng nhau huỷ diệt? 

Nói xong, Vua bay lên không trung, cao 
bảy cây Đa la, thân phóng ra vô lượng mây lửa 
đủ màu, phóng ra nhiều thứ lưới ánh sáng lớn 
đủ màu, làm cho vô lượng chúng sanh trừ hết 


- 277T- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


lửa nóng phiền não, khiến cho vô lượng chúng 
sanh phát tâm Bồ đề, nhờ nhân duyên đó nên 
giáo pháp của Đức Như Lai lại được hưng 
thạnh thêm sáu vạn năm ngàn năm nữa. 

Bấy giờ có vị Tỳ kheo nỉ tên là Pháp Luân 
Hoá Quang, vốn là con gái của nhà vua, có 
trăm ngàn Tỳ kheo nỉ làm quyến thuộc, nghe 
lời nói của Vua cha và thấy thần lực liền phát 
tâm Bồ đề không còn thối chuyển nữa, được 
Tam muội tên là Nhất Thiết Phật Giáo Đăng, 
lại được môn Giải Thoát Thậm Thâm Tự Tại 
Diệu Âm này, thân tâm mềm dịu, liền được 
thấy hiện tiền hết thảy thần lực của Đức Phật 
Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh Vương Như Lai. 

Này người Thiện nam! Ý Ngươi nghĩ sao? Vua 
Chuyển Luân Thánh Vương hồi đó, theo Đức 
Như Lai mà chuyển chánh pháp luân, sau khi 
Phật vào Niết bàn, Ngài chấn hưng mạt pháp, đó 
là ai? Chính là Bồ tát Phổ Hiền. Vị Tỳ kheo nỉ 
Pháp Luân Hoá Quang tức là thân ta. Thuở ấy, 
ta thủ hộ Phật pháp làm cho mười vạn Tỳ kheo 
nỉ được không thối chuyển nơi Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, lại khiến cho họ được Đà la nỉ 
Kim Cang Quang Minh Nhất Thiết Phật Pháp, 
lại khiến cho họ được nhập khắp vào hết thảy 
biển pháp môn trí huệ Ba la mật. 


- 278- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tiếp đó có Phật ra đời hiệu là Ly Cấu Pháp 
Quang Minh 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Luân Quang Minh Kế 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Nhật Công Đức Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Hải 
Diệu Âm Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Nhật Trí Huệ Đăng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Hoa 
Tràng Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Diệm Sơn Tràng Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Thậm 
Thâm Pháp Công Đức Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Trí 
Phổ Quang Tạng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Khai Thị 
Phổ Trí Tạng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Tạng Sơn Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Môn 
Tu Di Hiền 


- 279- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Nhất 
Thiết Pháp Tỉnh Tấn Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Bảo 
Hoa Công Đức Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Tịch Tịnh 
Quang Minh Kế 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Quang Minh Từ Bi Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Diệm Hải 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Trí Nhật 
Phổ Quang Minh 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Hiền 
Viên Mãn Trí 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Thần 
Thông Trí Quang Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phước 
Đức Hoa Quang Đăng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Trí Sư Tử 
Tràng Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Nhật 
Quang Phổ Chiếu Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Tu Di 
Bảo Trang Nghiêm Tướng 


- 280- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Nhật 
Quang Phổ Chiếu 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Vương Công Đức Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Khai Phu 
Liên Hoa Diệu Âm Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Nhật 
Quang Minh Tướng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 
Quang Minh Diệu Pháp Âm 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Sư Tử 
Kim Cang Na La Diên Vô Uý 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Trí 
Dõng Mãnh Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Khai 
Pháp Liên Hoa Thân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Diệu Hoa Hải 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Đạo 
Tràng Công Đức Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Cự 
Xí Nhiên Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 
Quang Minh Kế 


- 281- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Tràng Đăng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Kim Cang 
Hải Tràng Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Danh 
Xưng Sơn Công Đức Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Chiên 
Đàn Diệu Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Diệu 
Quang Minh Hoa 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Chiếu 
Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Liên Hoa Tạng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Hương 
Diệm Quang Minh Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Ba Đầu 
Ma Hoa Nhơn 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Chúng 
Tướng Sơn Phổ Quang Minh 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 
Danh Xưng Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Tu Di 
Phổ Môn Quang 


- 282- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Pháp Thành Quang 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Đại Thọ 
Sơn Quang Minh 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Đức 
Quang Minh Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Kiết Tường Tướng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Dõng 
Mãnh Pháp Lực Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Luân Quang Minh Âm 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Sơn Trí Huệ Quang 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Vô 
Thượng Diệu Pháp Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Liên Hoa Tịnh Quang Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Bảo Liên 
Hoa Quang Minh Tạng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Quang 
Diệm Vân Sơn Đăng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 


Giác Hoa 


- 283- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Chủng 
Chủng Công Đức Diệm Tu Di Tạng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Viên Mãn 
Quang Sơn Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phước 
Đức Vân Trang Nghiêm 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Sơn 
Vân Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Sơn Quang Minh 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Nhật Vân Đăng Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Vân 
Danh Xưng Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Luân Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Khai Ngộ 
Bồ Đề Trí Quang Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 
Chiếu Pháp Luân Nguyệt 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Bảo Sơn 
Oai Đức Hiền 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Hiền Đức 
Quảng Đại Quang 


- 284 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Trí 
Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Lực 
Công Đức Sơn 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Công Đức 
Hương Diệm Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Kim Sắc 
Ma Ni Sơn Diệu Âm Thanh 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Đảnh Kế 
Xuất Nhất Thiết Pháp Quang Minh Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Luân Xí Thạnh Quang 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Vô 
Thượng Công Đức Sơn 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Tỉnh Tấn 
Cự Quang Minh Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Tam 
Muội Ấn Quảng Đại Quang Minh Quang 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Bảo 
Quang Minh Công Đức Vương 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Cự 
Bảo Cái Âm 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 
Chiếu Hư Không Giới Vô Uý Pháp Quang Minh 


- 285- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Nguyệt 
Tướng Trang Nghiêm Tràng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Quang 
Minh Diệm Sơn Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Chiếu Vô 
Chướng Ngại Pháp Hư Không 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Khai 
Hiển Trí Quang Thân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Thế Chủ 
Đức Quang Minh Âm 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Nhất 
Thiết Pháp Tam muội Quang Minh Âm 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp Âm 
Công Đức Tạng 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Xí Nhiên 
Diệm Pháp Hải Vân 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 
Chiếu Tam Thế Tướng Đại Quang Minh 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ 
Chiếu Pháp Luân Sơn 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Pháp 
Giới Sư Tử Quang 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Tu Di 
Hoa Quang Minh 


- 286 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Nhất 
Thiết Tam Muội Hải Sư Tử Diệm 

Tiếp đó lại có Phật ra đời hiệu là Phổ Trí 
Quang Minh Đăng. 

Này người Thiện nam! Có các Đức Như Lai 
nhiều như số vi trần núi Tu Di như thế. Đức 
Phật sau cùng hiệu là Pháp Giới Thành Trí 
Huệ Đăng, cũng ra đời trong kiếp Ly Cấu 
Quang Minh. Ta đều tôn trọng, gần gũi cúng 
dường, chăm nghe, thọ trì pháp mầu của các 
Ngài đã nói. Ta lại ở nơi hết thảy các Đức Như 
Lai đó, xuất gia học đạo, hộ trì giáo pháp, 
nhập vào môn Giải thoát của Bồ tát Diệu Âm 
Tự Tại sâu xa này, dùng đủ thứ phương tiện 
giáo hoá thành thục vô lượng chúng sanh. 

Từ đó đến nay, trải số kiếp nhiều như số vi 
trần cõi Phật, có thảy bao nhiêu Chư Phật 
xuất hiện ra đời, ta đều cúng dường tu hành 
pháp của Phật đó. 

Này người Thiện nam! Ta từ đó đến nay, 
ta ở trong chúng sanh vô minh tăm tối mà 
riêng mình vẫn giác ngộ, khiến cho chúng 
sanh thủ hộ thành trì của tâm, bỏ thành trì 
tam giới mà ở yên nơi thành trì pháp Nhất 
thiết trí vô thượng. 


- 287- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ta chỉ biết môn Giải 
Thoát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm này, khiến 
cho các thế gian rời khỏi lời hý luận, không 
nói hai lời, thường nói lời chơn thật. Như các 
đại Bồ tát có thể biết tự tánh của hết thảy lời 
nói, trong mỗi mỗi niệm, tự tại khai ngộ hết 
thảy chúng sanh, nhập vào hết thảy biển tiếng 
nói của hết thảy chúng sanh, đối với hết thảy 
tiếng nói đều hiểu rõ hết, thấy rõ hết thảy 
biển các pháp môn, đối với môn Đà la ni phổ 
nhiếp nhất thiết pháp, đã được tự tại, tuỳ tâm 
nghỉ của chúng sanh mà vì họ thuyết pháp, rốt 
ráo điều phục hết thảy chúng sanh, có thể 
khắp nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, khéo tu 
những nghiệp vô thượng của Bồ tát, thâm 
nhập những trí vi tế của Bồ tát, có thể khéo 
quán sát kho tạng Bồ tát, có thể tự tại diễn 
nói những pháp Bồ tát. Vì sao? Vì đã được 
thành tựu hết thảy pháp luân Đà la ni, thì ta 
làm sao biết được, nói được hạnh công đức của 
các Ngài ấy? 

Này người Thiện nam! Trong hội Đức Phật 
đây có vị Chủ Dạ thần tên là Khai Phu Nhất 
Thiết Thọ Hoa. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài 
xem Bồ tát phải làm thế nào để học Nhất thiết 
trí? Làm thế nào an lập hết thảy chúng sanh ở 


- 288- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


vào trong Nhất thiết trí? 

Khi ấy vị Chủ Dạ thần Thủ Hộ Nhất Thiết 
Thành, muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, vì 
Thiện Tài Đồng tử mà nói bài kệ rằng: 

- Giải thoát Bồ tát rất khó thấy, 

Như như bình đẳng tướng hư không, 
Khắp thấy vô biên trong pháp giới, 
Hết thảy Như Lai cả ba đời. 


- Sanh ra vô lượng công đức cao, 
Nhập chơn tánh pháp khó nghĩ bàn, 
Tăng trưởng hết thảy trí tự tại, 
Khai thông giải thoát đạo ba đời. 


- Nhiều hơn kiếp cõi vi trần chuyển, 
Bấy giờ có kiếp tên Tịnh Quang, 
Thế giới tên là Pháp Diệm Vân, 

Có thành hiệu là Bảo Hoa Quang. 

- Trong đó Chư Phật hiện ra đời, 
Nhiều bằng trần số núi Tu Di, 

Có Phật hiệu là Pháp Hải Âm, 
Ở trong kiếp này hiện đầu tiên. 

- Cho đến Đức Phật sau cùng hết, 
Hiệu là Pháp Giới Diệm Đăng Vương, 
Như vậy hết thảy các Như Lai, 

Ta đều cúng dường nghe thọ pháp. 


- 289- 


- 290- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ta thấy Pháp Hải Lôi Âm Phật, 

Thân Ngài chói rực màu vàng ròng, 
Các tướng trang nghiêm như núi báu, 
Phát tâm nguyện được thành Như Lai. 


Khi ta mới thấy Đức Phật này, 

Liền phát Bồ đề quảng đại tâm, 

Thệ nguyện siêng cầu Nhất thiết trí, 
Tánh cùng pháp giới đồng hư không. 


Do đây thấy khắp Phật ba đời, 

Và cùng hết thảy chúng Bồ tát, 

Cũng thấy chúng sanh biển cõi nước, 
Mà khắp duyên theo khởi đại bi. 


Tuỳ tâm ưa thích của chúng sanh, 

Thị hiện đủ thứ vô lượng thân, 

Cùng khắp mười phương các cõi nước, 
Động địa phóng quang ngộ muôn loài. 
Thấy Phật thứ nhì liền gần gũi, 

Cũng thấy biển cõi Phật mười phương, 
Cho đến Đức Phật sau cùng xuất, 
Trần số Tu Di như vậy ra. 


Trải kiếp vỉ trần cõi chuyển qua, 
Bao nhiêu Chư Phật đèn soi đời, 

Ta đều gần gũi, hầu chiêm ngưỡng, 
Khiến giải thoát này được hoàn toàn. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử được nhập môn 
Giải Thoát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm này, 
nên nhập vào vô biên biển Tam muội, nhập 
vào biển tổng trì rộng lớn, đắc được đại thần 
thông của Bồ tát, thân được đại biện tài của 
Bồ tát, tâm đại hoan hỷ, quán sát Dạ thần Thủ 
Hộ Nhất Thiết Thần, dùng kệ ca ngợi rằng: 

- Đã đi trên biển diệu huệ lớn, 

Đã qua vô biên biển hữu vi, 
Thân kho trí sống lâu không nạn, 
Oai đức quang mỉnh ở chúng này. 


- Rõ thông tánh pháp như hư không, 
Vào khắp ba đời chẳng ngại gì, 

Từng niệm duyên theo thảy cảnh giới, 
Từng tâm phân biệt tận dứt trừ. 

- Rõ tận chúng sanh không có tánh, 
Nên với chúng sanh khởi đại bị, 
Thâm nhập giải thoát môn của Phật, 
Rộng độ quần mê chúng vô biên. 

- Quán xem suy nghĩ thảy pháp môn, 
Rõ thông chứng nhập pháp tánh nào, 
Như vậy tu hành trí huệ Phật, 

Khắp độ quần sanh khiến thoát ra. 


- Trời Điều Ngự sư của chúng sanh, 


- 29]- 


- 292- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Mở đường trí huệ của Như Lai, 
Khắp vì pháp giới muôn loài thảy, 
Nói hạnh xa lìa sợ thế gian. 

Đã ở trong đường nguyện Như Lai, 
Đã thọ giáo lý lớn Bồ đề, 

Đã tu hết thảy biến hành lực, 

Đã thấy tự tại Phật mười phương. 


Thiên thần tâm tịnh như hư không, 
Khắp lìa hết thảy những não phiền, 
Biết rõ ba đời vô lượng cõi, 

Chư Phật Bồ tát và chúng sanh. 

Thiên thần một niệm thảy rõ thông, 
Ngày đêm năm tháng biển kiếp nhiều, 
Cũng biết muôn loài chúng sanh thảy, 
Nhiều tướng nhiều tên thảy khác nhau. 


Sanh tử chúng sanh ở mười phương, 
Có sắc, không sắc, tưởng, không tưởng, 
Tuỳ thuận thế tục đều biết rõ, 

Dẫn dắt khiến vào đường Bồ đề. 


Đã sanh thệ nguyện nhà Như Lai, 
Đã nhập công đức biển Như Lai, 
Pháp thân thanh tịnh tâm vô ngại, 
Tuỳ thích chúng sanh hiện sắc thân. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiện Tài Đồng tử nói kệ này rồi, đảnh lễ 
chân Dạ thần, đi nhiễu vô số vòng, ân cần 
chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi.°® 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử nhập vào 
môn Giải Thoát Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm 
của Bồ tát, tu hành tăng tấn, rồi đi đến chỗ Dạ 
thần Khai Phu Nhất Thiết Thọ Hoa, thấy Ngài 
ở trong lầu đài Chúng Bảo Hương Lầu Các, do 
ngọc báu mầu diệu kết thành, ngồi trên toà sư 
tử, có trăm vạn Dạ thần bao quanh. 

Thiện Tài liên đảnh lễ chân Ngài, đến 
trước chắp tay mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! 
Tôi trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác nhưng chưa biết Bồ tát phải làm 
thế nào để học hạnh Bồ tát? Phải làm thế nào 
để được Nhất thiết trí? Xin Ngài từ mẫn, vì tôi 
mà nói cho. 

Vị Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Ta ở 
nơi thế giới Ta Bà này, lúc mặt trời lặn, hoa 
sen khép cánh, người người đều ngừng đi du 
ngoạn, ta thấy thảy thảy những chúng sanh, 
hoặc trên núi, hoặc dưới nước, hoặc ở thành 
thị, hoặc ở đồng bằng, phát tâm muốn về chỗ 
họ ở, ta đều bí mật hộ trì cho họ đi đúng 


(@ Hán bộ hết quyển 71. 


- 293- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đường, đến nơi đến chốn, ban đêm an vui. 


Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
tuổi trẻ háo sắc, kiêu mạn buông lung, năm 
dục vui say, ta vì họ mà thị hiện ra tướng già, 
bệnh, chết, khiến họ kinh sợ, lìa bỏ các ác. Lại 
vì họ mà ca ngợi đủ thứ căn lành, khiến họ tu 
tập. Vì người bỏn xẻn, ta khen ngợi bố thí. Vì 
người phá giới ta khen ngợi tịnh giới. Với 
người sân hận ta dạy họ ở vào trong đại từ. 
Với người hay làm hại, ta khiến họ hành nhẫn 
nhục. Nếu người lười chán, ta khiến họ khởi 
tỉnh tấn. Nếu người loạn tâm, ta khiến họ tu 
thiền định. Người ở trong ác huệ, ta làm cho 
họ học Bát nhã. Với người thích Tiểu Thừa, ta 
làm cho họ ở vào Đại Thừa. Người chấp đắm 
trong các loài ở tam giới, ta khiến cho họ ở 
vào trong nguyện Ba la mật của Bồ tát. Nếu có 
chúng sanh nào phước trí kém hèn, bị các kiết 
nghiệp trói ép, bị nhiều ngăn ngại, thì ta làm 
cho họ ở vào trong lực Ba la mật của Bồ tát. 
Nếu có chúng sanh nào, tâm trí tối tăm, không 
có trí huệ, ta làm cho họ ở vào trí Ba la mật 
của Bồ tát 

Này người Thiện nam! Ta đã thành tựu 
môn Giải Thoát Quang Minh Xuất Sanh Quảng 
Đại Hỷ của Bồ tát. 


- 294 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiện Tài nói: Bạch Đức Thánh! Môn giải 
thoát này cảnh giới thế nào? 

Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Nhập 
vào môn Giải thoát này, có thể biết trí phương 
tiện khéo giỏi khắp nhiếp chúng sanh của Như 
Lai. Khắp nhiếp như thế nào? 


Này người Thiện nam! Hết thảy chúng 
sanh đã thọ được các cái vui đều là do sức 
oai đức của Như Lai cả, vì thuận theo lời dạy 
của Như Lai, vì làm theo lời của Như Lai, vì 
học hạnh Như Lai, vì được sức hộ trì của Như 
Lai, vì tu tập đạo của Như Lai truyền tâm ấn 
cho, vì gieo điều lành của Như Lai làm, vì 
nương theo giáo pháp của Như Lai đã thuyết, 
vì được ánh mặt trời trí huệ của Như Lai 
chiếu đến, vì được sức tịnh nghiệp của tánh 
Như Lai nhiếp thọ. 

Tại sao biết như vậy? Này người Thiện nam! 
Ta nhập vào môn Giải Thoát Xuất Sanh Quảng 
Đại Hỷ Quang Minh này, nhớ tưởng Đức Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai Chánh đẳng Chánh giác. Thuở 
xưa đã tu biển hạnh Bồ tát, ta đều thấy rõ. 

Này người Thiện nam! Đức Thế Tôn thuở 
xưa, khi làm Bồ tát, thấy hết thảy chúng sanh 
chấp ta, của ta, ở vào trong nhà vô minh đen 
tối nhập vào rừng kiến chấp rậm rạp, bị 


- 295- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


tham ái buộc ràng, giận dữ làm hư, ngu sỉ làm 
loạn, bỏn xén ganh ghét buộc trói, sanh tử 
luân hồi, bần cùng khốn khổ, chẳng được gặp 
Chư Phật Bồ tát. Thấy như vậy rồi, ta khởi 
tâm đại bỉ lợi ích chúng sanh, như là: Khởi 
tâm nguyện được hết thảy đồ dùng quý báu 
mầu diệu để nhiếp tâm chúng sanh, nguyện 
cho hết thảy chúng sanh đều đầy đủ đồ vật 
cần dùng, không sanh tâm thiếu thốn; đối với 
hết thảy các việc, lìa khỏi tâm chấp trước; nơi 
hết thảy cảnh giới, không tâm tham nhiễm; 
đối với hết thảy của cải, không có tâm tiếc 
luyến; đối với hết thảy quả báo, không có tâm 
hy vọng; đối với hết thảy cái đẹp tốt, không 
có tâm khen chuộng; đối với hết thảy nhơn 
duyên, không có tâm mê lầm. 

Ta khởi tâm quán sát pháp tánh chơn thật, 
khởi tâm cứu hộ hết thảy chúng sanh, khởi 
tâm thâm nhập vào hết thảy pháp tuyền phục, 
khởi tâm ở vào trong đại từ bình đẳng đối với 
hết thảy chúng sanh, khởi tâm hành phương 
tiện đại bi đối với hết thảy chúng sanh, khởi 
tâm làm cây lọng lớn khắp che chúng sanh, 
khởi tâm dùng chày Kim Cang đại trí phá tan 
hết thảy núi phiền não ngăn ngại của hết thảy 
chúng sanh, khởi tâm làm cho hết thảy chúng 


- 296 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


sanh thêm lớn lòng vui mừng, khởi tâm 
nguyện cho hết thảy chúng sanh rốt ráo an 
vui, khởi tâm tuỳ theo sự ưa muốn của chúng 
sanh mà tuôn mưa xuống hết thảy của cải quý 
báu, khởi tâm dùng phương tiện bình đẳng mà 
thành thục hết thảy chúng sanh, khởi tâm làm 
cho hết thảy chúng sanh đầy đủ Thánh tài, 
khởi tâm nguyện cho hết thảy chúng sanh rốt 
ráo đều được quả trí mười lực. 


Ta khởi tâm như vậy rồi, đắc được lực của 
Bồ tát, hiện ra đại thần biến cùng khắp pháp 
giới cả cõi hư không, đối trước mắt hết thảy 
chúng sanh, khắp mưa xuống hết thảy đồ vật 
cần dùng, tuỳ theo chỗ ưa muốn, thảy đều 
được mãn nguyện vừa ý, khiến đều hoan hỷ, 
chẳng hối chẳng tiếc, chẳng bị đứt đoạn. Dùng 
các phương tiện đó mà khắp nhiếp chúng sanh, 
giáo hoá thành thục, khiến cho họ được ra 
khỏi khổ nạn sanh tử, chẳng câu báo đáp, rửa 
sạch tâm báu của hết thảy chúng sanh, làm 
cho họ sanh khởi đồng một căn lành với hết 
thảy Chư Phật, thêm lớn biển phước đức Nhất 
thiết trí. 

Bồ tát mỗi mỗi niệm, thành thục hết thảy 
chúng sanh như vậy, mỗi mỗi niệm nghiêm 
tịnh hết thảy cõi Phật, mỗi mỗi niệm vào khắp 


- 297 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hết thảy pháp giới, mỗi mỗi niệm đều cùng 
khắp hư không giới, mỗi mỗi niệm khắp nhập 
vào hết thảy ba đời, mỗi mỗi niệm thành tựu 
trí điều phục hết thảy chúng sanh, mỗi mỗi 
niệm thường chuyển hết thảy pháp luân, mỗi 
mỗi niệm thường dùng đạo Nhất thiết trí để 
lợi ích chúng sanh, mỗi mỗi niệm khắp nơi hết 
thảy thế giới, ở trước hết thảy muôn loài 
chúng sanh khác nhau, tận cùng kiếp vị lai, 
hiện ra hết thảy Phật thành hàng Chánh giác, 
mỗi mỗi niệm khắp nơi hết thảy các kiếp, tu 
hạnh Bồ tát không sanh nhị tưởng, như là: 
Nhập vào khắp hết thảy biển thế giới rộng lớn, 
trong hết thảy nhóm thế giới những ranh giới 
các thế giới, những sự trang nghiêm các thế 
giới, những thể tánh của các thế giới, những 
hình trạng các thế giới, những phân bày các 
thế giới. Hoặc có thế giới uế mà kiêm sạch, 
hoặc có thế giới sạch mà kiêm uế, hoặc có thế 
giới một chiều tạp uế, hoặc có thế giới một 
chiều thanh tịnh, hoặc nhỏ, hoặc lớn, hoặc thô, 
hoặc thanh, hoặc thẳng, hoặc nghiêng, hoặc 
úp, hoặc ngửa. Trong hết thảy các thế giới như 
vậy, mỗi mỗi niệm tu hành những hạnh Bồ tát, 
nhập vào địa vị Bồ tát, hiện ra lực của Bồ tát, 
cũng hiện ra hết thảy thân Phật ba đời, tuỳ 
tâm chúng sanh, khiến thấy biết khắp cả. 


- 298- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Đức Ty Lô Giá Na 
Như Lai, ở đời quá khứ, lúc tu hành hạnh Bồ 
tát như vậy, thấy các chúng sanh không tu 
công đức, chẳng có trí huệ, chấp ta và của ta, 
vô minh che mù, chẳng suy nghĩ chánh, nhập 
vào các tà kiến, chẳng biết nhơn quả, thuận 
theo nghiệp phiền não, sa vào hầm sâu hiểm 
nạn sanh tử, chịu đủ thứ vô lượng khổ, khởi 
tâm đại bỉ, tu đủ hết thảy hạnh Ba la mật, vì 
các chúng sanh mà tán dương ca ngợi căn lành 
kiên cố, khiến cho họ ở yên, xa lìa cái khổ bần 
cùng sanh tử, siêng tu phước trí pháp trợ đạo, 
vì chúng sanh mà nói đủ thứ môn nhơn quả, vì 
chúng sanh mà nói nghiệp báo chẳng trái 
nghịch nhau, vì họ mà nói chỗ chứng nhập của 
pháp, vì họ mà nói sự ưa thích và hiểu biết 
của hết thảy chúng sanh, và nói hết thảy cõi 
nước thọ sanh, khiến cho họ chẳng dứt hết 
thảy giống Phật, khiến cho họ thủ hộ hết thảy 
Phật giáo, khiến cho họ xả lìa hết thảy điều ác, 
lại vì họ mà khen ngợi pháp trợ đạo hướng về 
Nhất thiết trí, làm cho các chúng sanh tâm 
sanh hoan hỷ, làm cho họ thật hành pháp thí 
nhiếp khắp hết thảy, khiến cho họ phát khởi 
hạnh Nhất thiết trí, khiến cho họ tu học đạo 
Ba la mật của các đại Bồ tát, khiến cho họ 
thêm lớn các biển căn lành thành Nhất thiết 


- 299- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trí, khiến cho họ đầy đủ hết thảy Thánh tài, 
khiến cho họ được nhập vào môn tự tại của 
Phật, khiến cho họ nhiếp lấy vô lượng phương 
tiện, khiến cho họ quán thấy oai đức của Như 
Lai, khiến cho họ ở yên vào trí huệ Bồ tát. 

Thiện Tài Đồng tử thưa: Bạch Đức Thánh! 
Ngài phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác đã bao lâu rồi? 

Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Chỗ 
này khó tin, khó biết, khó hiểu, khó nhập, khó 
nói. Hết thảy thế gian và nhị thừa đều chẳng 
thể biết được, chỉ trừ thần lực của Phật gia hộ 
cho, của bạn lành nhiếp thọ, chứa nhóm công 
đức cao cả, chí nguyện thanh tịnh, không có 
tâm hèn kém, không có tâm tạp nhiễm, không 
tâm quanh co, được tâm trí quang minh khắp 
soi sáng, phát tâm làm lợi ích cho hết thảy 
chúng sanh, tâm hết thảy phiền não và chúng 
ma không thể phá hư được, khởi tâm đều 
thành tựu Nhất thiết trí, tâm chẳng thích hết 
thảy cái vui sanh tử, có thể cầu hết thảy cái 
vui mầu diệu của Chư Phật, có thể diệt hết 
thảy khổ não của chúng sanh, tu được hết 
thảy biển công đức của Phật, có thể quán 
được hết thảy thật tánh của các pháp, có thể 
đây đủ hết thảy tin hiểu thanh tịnh, có thể 


- 300 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


vượt hơn hết thảy dòng nước mạnh sanh tử, 
nhập được vào hết thảy biển trí của Như Lai, 
có thể quyết định đi đến thành trì vô thượng 
pháp, có thể dõng mãnh nhập vào cảnh giới 
Như Lai, có thể mau đi đến địa vị Chư Phật, có 
thể thành tựu ngay sức Nhất thiết trí, có thể 
đã được rốt ráo nơi mười lực, người như vậy, ở 
nơi đây, có thể trì, có thể nhập, có thể rõ 
thông được. Vì sao? 

Vì đây là cảnh giới trí huệ của Như Lai, hết 
thảy Bồ tát còn chưa thể biết được, huống là 
các chúng sanh khác. Nhưng nay ta nhờ oai 
lực của Phật, muốn khiến cho các chúng sanh 
đáng được hoá độ, được điều thuận, ý họ mau 
thanh tịnh, muốn làm cho chúng sanh tu tập 
căn lành, tâm được tự tại, nên tuỳ theo chỗ hỏi 
của ngươi mà ta tuyên nói. 

Bấy giờ Dạ thần Khai Phu Nhất Thiết Thọ 
Hoa, muốn khai sáng lại nghĩa này, liền 
quán sát cảnh giới Như Lai ba đời mà nói bài 
kệ rằng: 

- Phật tứ! Ngươi đã hỏi, 

Cảnh giới sâu của Phật, 
Kiếp trần cõi không bàn, 
Nói đó chẳng thể hết. 


- 301 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Chẳng phải tham sân si, 
Kiêu mạn mê lầm che, 
Những chúng sanh như vậy, 
Biết pháp mầu của Phật. 


Chẳng phải bỏn xẻn ganh, 

Dua đối những ý dơ, 

Nghiệp phiền não che đậy, 

Mà biết được cảnh Phật. 
Chẳng chấp uẩn giới xứ, 

Và chấp thân hữu vi, 

Người thấy ngược tưởng ngược, 
Biết chỗ giác ngộ Phật. 


Cảnh giới Phật vắng lặng, 
Tánh tịnh rời phân biệt, 
Chẳng phải chấp các cõi, 


Mà biết tánh pháp này. 


Sanh vào nhà Chư Phật, 
Được Chư Phật thủ hộ, 
Người giữ kho pháp Phật, 
Cảnh của bậc mắt trí. 

Gần gũi Thiện tri thức, 
Mến thích pháp bạch tịnh, 
Siêng cầu lực Chư Phật, 
Nghe pháp này mừng vui. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Lâm tịnh không phân biệt, 
Giống như thái hư không, 
Đèn trí huệ phá tối, 

Là cảnh giới người này. 

- Dùng ý đại từ bị, 

Che khắp các thế gian, 
Hết thảy đều bình đẳng, 
Là cảnh giới người này. 

- Hoan hỷ tâm không chấp, 
Hết thảy xả bỏ được, 

Bình đẳng thí chúng sanh, 
Là cảnh giới người này. 

- Tâm tịnh ha các ác, 

Rốt ráo không hối hận, 
Thuận hành các Phật giáo, 
Là cảnh giới người này. 

- Biết rõ tự tánh pháp, 

Và biết các thứ nghiệp, 
Tâm họ không động loạn, 
Là cảnh giới người này. 

- Dõng mãnh siêng tỉnh tấn, 
Ở trong tâm bất thối, 
Siêng tu Nhất thiết trí, 

Là cảnh giới người này. 


- 303- 


- 304 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tâm họ vắng lặng ở Tam muội, 

Rốt ráo mát lành không nhiệt não, 
Đã tu biển nhơn Nhất thiết trí, 

Ấy môn giải thoát người chứng ngộ. 


Khéo biết hết thảy tướng chơn thật, 
Thâm nhập vô biên môn pháp giới, 
Độ khắp quần sanh không thừa sót, 
Ấy môn giải thoát bậc đàn huệ. 


Rõ tánh chơn thật của chúng sanh, 
Chẳng chấp hết thảy biển hữu vi, 
Như bóng hiện khắp trong nước tâm, 
Ấy môn giải thoát người chánh đạo. 


Từ nay hết thảy Phật ba đời, 

Giống nguyện phương tiện mà sanh ra, 
Tận cùng cõi kiếp siêng tu hạnh, 

Ấy môn giải thoát bậc Phổ Hiền. 

Vào khắp hết thảy môn pháp giới, 
Thấy khắp biển cõi ở mười phương, 
Cũng thấy trong đó kiếp thành hoại, 
Mà tâm rốt ráo không phân biệt. 


Trong thảy vi trần của pháp giới, 
Đều thấy Phật ngồi cây đạo tràng, 
Thành tựu Bồ đề độ quần chúng, 
Ấy môn giải thoát mắt vô ngại. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Ngươi trải vô lượng biển đại kiếp, 
Gần gũi cúng dường Thiện tri thức, 
Vì lợi quần sanh cầu chánh pháp, 
Nghe rồi ghi nhớ, chẳng xót quên. 


- Ty Lô Giá Na cảnh rộng lớn, 
Vô lượng vô biên chẳng nghĩ bàn, 
Ta nhờ lực Phật, vì ngươi nói, 
Khiến ngươi thanh tịnh được thâm tâm. 
Này người Thiện nam! Trở về thời xưa, qua 
khỏi số kiếp nhiều như số vi trần thế giới, có 
một biển thế giới tên là Phổ Quang Minh Chơn 
Kim Ma Ni Sơn. Trong biển thế giới đó, có Đức 
Phật xuất hiện ra đời hiệu là Phổ Chiếu Pháp 
Giới Trí Huệ Sơn Tịch Tịnh Oai Đức Vương. 
Này người Thiện nam! Lúc Đức Phật đó tu 
hạnh Bồ tát nghiêm tịnh biển thế giới, trong 
biển thế giới đó, có các nhóm thế giới nhiều 
như số vỉ trần thế giới, mỗi mỗi nhóm thế giới, 
có các thế giới nhiều như số vi trần thế giới, 
mỗi mỗi thế giới đều có Như Lai xuất hiện ra 
đời, mỗi mỗi Đức Như Lai nói các Kinh nhiều 
như số vi trần thế giới, mỗi mỗi khế Kinh, thọ 
ký các Bồ tát nhiều như số vi trần cõi Phật, 
hiện ra đủ thứ thần lực, nói nhiều thứ pháp 
môn độ vô lượng chúng sanh. 


- 305- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Trong biển thế giới 
Phổ Quang Minh Chơn Kim Ma Ni Sơn, có 
nhóm thế giới tên là Phổ Trang Nghiêm 
Tràng, trong nhóm thế giới ấy có thế giới tên 
là Nhất Thiết Bảo Sắc Phổ Quang Minh, thể 
chất bằng ngọc Ma ni hiện hết thảy hình ảnh 
hoá Phật, hình dạng như thành trì cối trời, 
chân đứng bằng ngọc Ma ni hiện ra ảnh 
tượng đạo tràng của hết thảy Như Lai, ở trên 
mặt biển hết thảy hoa báu, sạch và uế hoà 
lẫn nhau. Trong thế giới này có các châu 
thiên hạ nhiều như số vi trần núi Tu Di. Có 
một châu Tứ thiên hạ ở chính giữa tên là 
Nhất Thiết Bảo Sơn Tràng. Châu Tứ thiên hạ 
ấy, mỗi mỗi châu ngang dọc đều có mười vạn 
do tuần, mỗi mỗi đều có một vạn đại thành. 
Trong Diêm Phù Đề đó có một vương đô tên 
là Kiên Cố Diệu Bảo Trang Nghiêm Vân Đăng, 
có một vạn đại thành bao quanh. 

Thuở ấy, người Diêm Phù Đề sống lâu một 
vạn tuổi, có vị vua tên là Nhất Thiết Pháp Âm 
Viên Mãn Cái, có năm trăm đại thần, sáu vạn 
thể nữ, bảy trăm người con, thảy đều xinh đẹp 
mạnh khoẻ, có oai lực lớn. Đức vua ấy có oai 
đức cùng khắp rưới nhuần trong cõi Diêm Phù 
Đề, không có kẻ oán địch nào. 


- 306 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thế giới ấy, lúc kiếp sắp hết, có năm thứ 
uế trược khởi sanh. Hết thảy loài người thọ 
mạng ngắn lại, của cải thiếu thốn, hình sắc 
xấu xí, khổ nhiều vui ít, chẳng tu mười điều 
lành, chuyên làm nghiệp ác, thường tranh 
chấp nhau, huỷ nhục lẫn nhau, làm xa lìa 
quyến thuộc của người, ganh ghét sự tốt đẹp 
của người, kiến chấp tà vậy, tham cầu phi 
pháp. Do nhân duyên đó nên mưa gió bất 
thường, lúa mạ chẳng tốt, vườn rừng cây cỏ 
thảy đều khô cằn, nhơn dân đói kém, nhiều 
bệnh ôn dịch, tản cư bốn phương không biết 
chạy vào đâu, nên đồng đến ở quanh thành 
nhà Vua, đông đến trăm ngàn vạn ức, bao 
quanh bốn mặt, to tiếng kêu gào, hoặc giơ tay, 
hoặc chắp tay, hoặc đập đầu xuống đất, hoặc 
lấy tay đấm ngực, hoặc quỳ gối la khóc, hoặc 
nhảy nhót hét la, đầu tóc rối bùi, áo quần rách 
nát, da dẻ nhăn nứt, mặt mắt mất thần, đồng 
hướng về nhà vua mà nói rằng: 

Đại vương! Đại vương! Chúng tôi nay nghèo 
cùng đói rách, bệnh tật thảm thương, khổ sở 
dằn nén, mạng sống không còn lâu, không biết 
nương tựa đâu, không ai cứu hộ cho, không 
biết kêu ai. Chúng tôi nay về đến Đại vương. 
Chúng tôi thấy Đại vương nhơn từ trí huệ. Ở 


- 307 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chỗ Đại vương chúng tôi sanh tư tưởng an lạc, 
tưởng được thương xót, tưởng được sống, 
tưởng được nhiếp thọ, tưởng được kho báu, 
tưởng gặp bến đò, cầu cống, tưởng tìm được 
đường sá, tưởng gặp được thuyền bè, tưởng 
thấy được cõi đất châu báu, tưởng thâu được 
tài lợi, tưởng lên được cung trời. 

Nhà vua nghe lời ấy rồi liền đắc được trăm 
vạn vô số môn đại bỉ, nhất tâm suy nghĩ, phát 
ra mười thứ tiếng đại bị, là: 

Thương thay! Chúng sanh đoạ vào hầm 
lớn sanh tử không đáy, ta phải làm sao để 
cứu họ gấp, khiến cho họ được ở vào bậc 
Nhất thiết trí? 

Thương thay! Chúng sanh bị các phiền não 
bức ngặt, ta phải làm sao để cứu hộ, khiến cho 
họ ở vào hết thảy nghiệp lành? 

Thương thay! Chúng sanh bị khủng bố bởi 
sanh già bịnh chết, ta phải làm chỗ cho họ về 
nương tựa, cho họ vĩnh viễn được thân tâm 
an ổn. 

Thương thay! Chúng sanh thường bị thế 
gian khủng bố bức bách, ta phải làm thế nào 
để hộ trợ họ, khiến cho họ được ở vào đạo 
Nhất thiết trí? 


- 308 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thương thay! Chúng sanh không có con 
mắt trí, thường bị thân kiến nghỉ lầm che đậy, 
ta phải dùng phương tiện gì để họ được xé tan 
màn nghỉ lầm tà kiến. 

Thương thay! Chúng sanh thường bị sỉ tối 
làm mê lầm, ta phải làm thế nào để làm đuốc 
sáng cho họ soi thấy thành trì Nhất thiết trí? 

Thương thay! Chúng sanh thường bị bỏn 
xẻn dua dối làm dơ đục, ta phải làm thế nào 
để khai hiểu cho họ, làm cho họ được pháp 
thân thanh tịnh? 

Thương thay! Chúng sanh mãi mãi trôi 
chìm trong biển sanh tử, ta phải làm thế nào 
để vớt đưa họ lên bờ Bồ đề bên kia? 

Thương thay! Chúng sanh các căn cứng cỏi 
khó thể điều phục, ta làm thế nào để điều 
phục họ, làm cho họ được đầy đủ thần lực của 
Phật? 

Thương thay! Chúng sanh như kẻ mù loà 
chẳng thấy đường sá, ta phải dẫn dắt họ thế 
nào cho họ được nhập vào cửa Nhất thiết trí. 

Nói như vậy rồi, Vua truyền đánh trống ra 
lệnh rằng: Ta nay bố thí khắp hết thảy chúng 
sanh, tuỳ ai cần gì đều cho đầy đủ cả. 


Vua liền hạ lệnh cho các thành lớn nhỏ tại 


- 309 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Diêm Phù Đề và các làng xóm đều mở hết thảy 
kho tạng ra, xuất hết các đồ vật đem để tại 
các ngã tư đường, như vàng, bạc, lưu Ìy, ngọc 
Ma nỉ, y phục, đồ ăn uống, hoa, hương, chuỗi 
ngọc anh lạc, cung điện, nhà cửa, giường nằm, 
ghế ngồi, dựng lên cờ ngọc báu Ma ni ánh 
sáng lớn, ánh ấy đụng vào thân ai đều khiến 
cho an vui. Vua lại bố thí thuốc men chữa hết 
thảy bệnh duyên, đủ thứ đồ đựng quý báu, 
chứa nhiều loại quý báu, trong bình kim 
cương đựng nhiều thứ hương thơm, trong hộp 
trầm hương chứa đầy áo quý, liễn đối, xe cộ, 
cờ, phan, lọng dù, như vậy, thảy thảy đồ vật 
của cải, đều mở kho tàng mà đem chu cấp bố 
thí. Lại cũng bố thí hết thảy thành ấp, núi 
đầm, rừng rú, vợ, con, quyến thuộc, cùng cả 
ngôi vua, cả đầu, mắt, tai, mũi, môi, lưỡi, răng, 
hàm, tay, chân, da, thịt, tỉm, cật, gan, phổi, của 
cải trong ngoài thảy đều xả thí được. 

Phía Đông thành đô Kiên Cố Diệu Bảo 
Trang Nghiêm Vân Đăng, có cổng tên là Ma Ni 
Sơn Quang Minh. Ngoài cổng trường ấy có hội 
trường bố thí. Đất ở đó rộng rãi, bằng phẳng, 
thanh tịnh, không có các hầm hố, gai gốc, cát 
đá, hết thảy đều do báu mầu xây thành, rải 
các hoa báu, xông các hương mầu, thắp nhiều 


-310- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đèn quý, hết thảy mây thơm tràn ngập hư 
không, vô lượng cây báu sắp hàng thứ lớp, vô 
lượng lưới hoa, vô lượng lưới hương thơm 
giăng phủ ở trên. Vô lượng trăm ngàn ức Na 
do tha các đồ âm nhạc thường phát ra tiếng 
mầu. Thảy thảy như vậy đều trang nghiêm 
bằng ngọc báu mâu, đều do quả báu nghiệp 
thanh tịnh của Bồ tát làm ra cả. 


Trong hội này, để toà sư tử, đất bằng mười 
thứ báu, lan can bằng mười thứ báu, có mười 
loại cây báu bao quanh, dưới là ngọc báu kim 
cương. Có tượng Long Thần bằng thảy ngọc 
báu cùng nhau nâng đỡ toà ấy. Có đủ thứ báu 
nghiêm sức, cờ phan xen kẽ có hàng lối, nhiều 
lưới giăng phủ ở trên, vô lượng hương báu 
thường phóng ra mây hương thơm, đủ thứ áo 
báu trải bày nơi nơi. Trăm ngàn thứ nhạc 
thường trổi lên tiếng hay. Lại ở trên, có nhiều 
lọng báu giăng che, thường phóng ra vô lượng 
ánh sáng lửa báu, rực rỡ thanh tịnh như ánh 
vàng Diêm phù đàn, có lưới báu giăng che, 
treo các chuỗi ngọc, đai ngọc Ma nỉ xen hàng 
giáp vòng. Đủ thứ chuông linh báu thường 
phát ra tiếng mầu, khuyên các chúng sanh tu 
hành nghiệp lành. 


Khi ấy, Đức Vua ngự lên toà sư tử thân 


-311- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hình tươi đẹp, tướng tốt đầy đủ, đội nón nạm 
ngọc báu mầu diệu sáng rực, thân thể Ngài là 
Na La Diên không hư hoại, mỗi mỗi chân tay 
thảy đều tròn đầy, sanh trong dòng giống Phổ 
Hiền Thiện Vương, nơi tài và pháp, hai thứ 
đều tự tại, biện tài vô ngại, trí huệ tận cùng 
sáng, dùng chánh pháp trị nước, không ai dám 
trái mạng lệnh. 

Bấy giờ có vô lượng vô số trăm ngàn ức Ña 
do tha chúng sanh trong Diêm Phù Đề, trong 
nhiều cõi nước, nhiều dòng loại, nhiều hình 
mạo, nhiều y phục, nhiều tiếng nói, nhiều 
thích muốn, đều đi đến hội này quán sát đức 
Vua, và đồng nói rằng: Đức Vua đây thật là 
bậc đại trí, là núi phước Tu Di, là mặt trăng 
công đức, ở trong bổn nguyện Bồ tát, thật 
hành bố thí rộng lớn. 

Nhà vua thấy những người đến xin, liền 
sanh tâm thương xót, sanh tâm hoan hýỷ, sanh 
tâm tôn trọng, sanh tâm bạn lành, sanh tâm 
rộng lớn, sanh tâm liên tiếp, tâm tỉnh tấn, tâm 
bất thối, tâm xả thí, tâm cùng khắp. 

Này người Thiện nam! Đức Vua thấy 
những người đến xin, tâm sanh đại hoan hỷ 
trong khoảng giây lát mà rất tuyệt diệu, ví 
như các sự khoái lạc đã hưởng của Vua Trời 


-312- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đao Lợi, Vua trời Dạ Ma, Vua trời Đâu Suất, 
trải trăm ngàn ức Na do tha kiếp cũng không 
bì kịp. Vua trời Thiện Hoá, trải vô số kiếp đã 
hưởng bao nhiêu khoái lạc, Vua Trời Tự Tại 
trải vô lượng kiếp đã hưởng bao nhiêu khoái 
lạc, Vua Trời Đại Phạm trải vô biên kiếp đã 
hưởng cái vui cõi Phạm, vua Trời Quan Âm 
trải số kiếp khó nghĩ bàn đã hưởng bao nhiêu 
cái vui cõi trời, Vua Trời Biến Tịnh trải vô tận 
kiếp đã hưởng thảy bao nhiêu cái vui cõi trời, 
Vua Trời Tịnh Cư trải kiếp không thể nói ở 
trong cái vui vắng lặng, thảy thảy đều không 
bì kịp được. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
nhơn từ hiếu hữu, gặp lúc loạn lạc, cha mẹ, vợ 
con, anh em, chị em, đều thất lạc, bỗng nhiên 
giữa đồng hoang, giữa đường sá, lại được gặp 
nhau thì sự vui mừng không gì sánh được, tình 
thương không chán đủ. Đức vua này thấy có 
người đến xin, tâm sanh hoan hỷ cũng như vậy. 

Này người Thiện nam! Nhà Vua ấy nhờ 
Thiện tri thức nên được tăng trưởng sự hiểu 
biết và chí nguyện Bồ đề của Phật, các căn 
thành tựu, đức tin hoàn toàn, hoan hỷ viên 
mãn. Vì sao? 


Vì vị Bồ tát này siêng tu các hạnh, câu 


-313- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Nhất thiết trí, nguyện được lợi ích hết thảy 
chúng sanh, nguyện được Bồ đề vô lượng diệu 
lạc, xả lìa hết thảy tâm chẳng lành, thường 
thích chứa nhóm hết thảy căn lành, thường 
nguyện cứu hộ hết thảy chúng sanh, thường 
thích quán sát đạo Nhất thiết trí, thường thích 
tu hành pháp nhất thiết, làm thoả mãn hết 
thảy bổn nguyện của tất cả chúng sanh, nhập 
vào biển lớn công đức của hết thảy Phật, phá 
tan núi nghiệp mê lầm ngăn ngại của hết thảy 
chúng ma, tuỳ thuận giáo hạnh của hết thảy 
Như Lai, hành đạo Nhất thiết trí vô chướng 
ngại, đã thâm nhập được vào dòng Nhất thiết 
trí, hết thảy dòng pháp thường hiện tiền, đại 
nguyện vô tận, làm đại trượng phu, ở trong 
pháp đại nhân, chứa nhóm hết thảy kho tạng 
lành Phổ Môn, lìa hết thảy chấp, chẳng nhiễm 
hết thảy cảnh giới thế gian, biết các pháp tánh 
dường như hư không, đối với những người đến 
xin, xem như con một, xem như cha mẹ, xem 
như là phước điền, xem là rất khó gặp, xem là 
ân nhân lợi ích, xem là chỗ bền chắc, xem đó 
là thây, là Phật, chẳng chọn lựa dòng họ, 
phương xứ nào, loài giống nào, chẳng chấp lấy 
hình mạo, tuỳ ai đã đến xin, thì tuỳ theo họ 
thích muốn gì, dùng đại từ tâm bình đẳng vô 
ngại mà bố thí khắp hết thảy, khiến đều đầy 


-314- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đủ. Người cầu ăn uống thì cho thức ăn uống, 
người xin áo quần thì cho y phục, người xin 
hương hoa thì bố thí hương hoa, người muốn 
tràng lọng thì cho tràng lọng, cờ, phan, chuỗi 
ngọc, cung điện, ruộng vườn, voi, ngựa, xe cộ, 
giường nằm, chăn niệm, vàng, bạc, Ma nỉ, các 
vật quý báu, hết thảy kho tàng cùng các quyến 
thuộc, thành ấp, làng xóm, thảy thảy như vậy 
đều khắp bố thí cho chúng sanh. 

Lúc bấy giờ, trong hội đó có người con gái 
của vị Trưởng giả tên là Bảo Quang Minh cùng 
nhóm sáu mươi Đồng nữ, xinh đẹp diệu mầu, 
ai cũng ưa nhìn, da màu vàng ròng, mắt và tóc 
xanh biếc, thân toả ra mùi thơm mầu diệu, 
miệng phát ra tiếng Phạm Âm, áo báu thượng 
diệu trang điểm, thường có lòng hổ thẹn, 
chánh niệm chẳng loạn, đầy đủ oai nghỉ, cung 
kính sư trưởng, thường nhớ thuận hành theo 
hạnh mầu diệu sâu xa, những pháp đã nghe 
thì ghi nhớ chẳng quên, căn lành đời trước 
chảy nhuần nơi tâm, thanh tịnh rộng lớn giống 
như hư không, khắp làm an ổn chúng sanh, 
thường thấy Chư Phật, cầu Nhất thiết trí. 


Bấy giờ, Đồng nữ Bảo Quang Minh cách 
vua không xa, chắp tay đảnh lễ, suy nghĩ rằng: 
Tôi được lợi lành! Tôi được lợi lành! Nay tôi 


-315- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


được thấy bậc Đại Thiện tri thức. 


Đồng nữ đối với nhà Vua, sanh tư tưởng đó 
là Bậc Đại Sư, là Thiện tri thức, đại từ bị, có 
thể nhiếp thọ. Tâm Đồng nữ chánh trực, sanh 
đại hoan hỷ, liền cởi chuỗi ngọc Anh Lạc dâng 
lên Vua mà thưa rằng: Nay Đại vương làm chỗ 
nương tựa cho vô lượng vô biên chúng sanh vô 
mình. Nguyện trong đời vị lai, tôi cũng như 
vậy, như Đại vương, những pháp đã biết, 
những thừa đã theo, những đạo đã tu, những 
sắc tướng đã đủ, những tài sản đã có, chúng 
hội đã nhiếp, vô biên vô tận, khó hơn, khó hư 
hoại. Nguyện trong đời vị lai, tôi cũng đều 
được như vậy, tuỳ đức Vua sanh ở đâu tôi đều 
theo sanh nơi đó. 

Đức vua biết Đồng nữ phát tâm như vậy, 
liền bảo rằng: Này Đồng nữ! Tuỳ ý người muốn 
ta đều cấp cho. Hết thảy của cải ta nay đều xả 
bỏ cả, khiến cho các chúng sanh đều khắp 
được đầy đủ. 

Đồng nữ Bảo Quang Minh, lòng tin thanh 
tịnh sanh đại hoan hỷ, liền dùng bài kệ mà ca 
ngợi đức vua rằng: 


- Thuở xưa thành ấp này, 
Lúc Đại vương chưa ra, 


-316- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thảy đều không chút vui, 
Giống như xứ ngạ quỷ. 


- Chúng sanh sát hại nhau, 
Trộm cướp và dâm dật, 
Lưỡng thiệt nói không thật, 
Lời thô ác vô nghĩa. 

- Tham lam tài vật người, 
Sân giận lòng độc ác, 

Tà kiến tánh chẳng lành, 
Khi chết đoaạ đường ác. 


- Bởi những chúng sanh này, 
BỊ ngu sỉ che đậy, 
Ở trong thấy điên đảo, 
Trời nắng hạn không mưa. 


- Vì không mưa đúng mùa, 
Trăm giống lúa không sanh, 
Cỏ cây đều khô héo, 

Suối sông cũng khô cạn. 
- Khi Vua chưa ra đời, 
Ao hồ đều khô nước, 
Vườn tược nhiều thây chết, 
Coi giống như đồng hoang. 


- Đại vương lên ngôi báu, 


-317- 


- 318- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Rộng cứu các quần sanh, 
Mây mát đầy tám phương, 
Khắp mưa cho đầy đủ. 


Đại vương ngự lâm đến, 
Dứt hết các bạo ngược, 
Hình ngục đều dẹp bỏ, 
Kẻ mồ côi được an. 


Ngày trước các chúng sanh, 
Thường tàn sát lẫn nhau, 
Uống máu và ăn thịt, 

Nay đều sanh lòng từ. 


Ngày trước các chúng sanh, 
Nghèo cùng thiếu y phục, 
Dùng cỏ tự che thân, 

Gầy xấu như nga quỷ. 


Khi Đại vương ra đời, 
Lúa gạo tự nhiên sanh, 
Trong cây sanh áo mầu, 
Nam nữ đều xinh đẹp. 


Ngày trước tranh lợi lộc, 
Phi pháp, lấn đoạt nhau, 
Ngày nay đều giàu đủ, 

Như dạo vườn Đế Thích. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Ngày trước người làm ác, 
Dâm dật sanh tham nhiễm, 
Vợ người cùng Đồng nữ, 
Cùng xâm bức lẫn nhau. 


Nay thấy vợ con người, 
Xinh đẹp trang sức khéo, 
Mà tâm không nhiễm trước, 
Giống như trời Tri Túc. 


Ngày trước các chúng sanh, 
Nói dối chẳng chơn thật, 
Phi pháp không lợi ích, 
Nịnh hót lấy lòng người. 


Nay hết thảy mọi người, 
Đều bỏ lời nói ác, 

Tâm họ đã dịu mềm, 

Lời nói cũng điều thuận. 
Ngày trước các chúng sanh, 
Làm nhiều thứ tà hạnh, 
Chắp tay cung kính lạy, 
Loài trâu bò, heo, dê. 
Nay nghe pháp nhà Vua, 
Ngộ hiểu trừ tà kiến, 
Biết quả báu khổ vui, 


Đều từ nhơn duyên khởi. 


-319- 


- 320- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đại vương diễn tiếng mầu, 
Người nghe đều vui mừng, 
Thảy tiếng của Phạm Thích, 
Thảy không ai bằng được. 


Lọng báu của Đại vương, 
Giăng ở trên hư không, 
Cán bằng ngọc Lưu ly, 
Giăng phú lưới Ma ni. 

Linh vàng tự nhiên phát, 
Tiếng hoà nhã Như Lai, 
Tuyên dương pháp mầu diệu, 
Diệt mê lầm chúng sanh. 
Tiếp lại rộng diễn nói, 

Các cõi Phật mười phương, 
Trong hết thảy những kiếp, 
Như Lai và quyến thuộc. 


Lại lần lượt diễn nói, 

Cõi quá khứ mười phương, 
Và trong cõi nước đó, 

Hết thảy các Như Lai. 


Lại phát ra tiếng mầu, 

Cùng khắp Diêm Phù Đề, 
Rộng nói về trời người, 
Nhiều thứ nghiệp khác nhau. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Chúng sanh nghe tiếng này, 
Biết các nghiệp của mình, 
Rời ác siêng tu hành, 

Hồi hướng Bồ đề Phật. 

- Vua cha: Tịnh Quang Minh, 
Mẫu Hậu: Liên Hoa Quang, 
Xuất hiện lúc ngũ trược, 
Lên ngôi trị thiên hạ. 


- Bấy giờ có vườn rộng, 
Trong có năm trăm ao, 
Quanh mỗi ao ngàn cây, 
Cây nào cũng đầy hoa. 


- Ở trên bờ ao ấy, 
Xây dựng nhà ngàn cột, 
Hàng rào thảy trang nghiêm, 
Không øì là không đủ. 


- Lúc mạt thế ác pháp, 
Nhiều năm chẳng có mưa, 
Ao suối đều khô cạn, 

Cây cỏ đều khô héo. 


- Bảy ngày trước vua sanh, 
Trước hiện tướng điềm linh, 
Ai thấy đều nghĩ rằng, 
Đấng cứu thế sẽ hiện. 


-321- 


-322- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bấy giờ vào nửa đêm, 
Cõi đất động sáu cách, 
Có một ao hoa báu, 
Sáng như mặt trời mọc. 


Trong thảy năm trăm ao, 
Nước công đức đầy tràn, 
Cây khô đâm chồi lộc, 
Hoa lá đều tươi tốt. 


Nước ao đầy tràn rồi, 
Chảy khắp thảy nơi nơi, 
Cùng cả cõi Diêm Phù, 
Đâu cũng nhuần thấm ước. 
Cỏ thuốc và cây cối, 

Trăm thứ hột lúa má, 
Nhánh lá hoa quả hột, 
Hết thảy đều sum suê. 
Hào hố cùng gò đồi, 

Thảy những nơi cao thấp, 
Hết thảy đất như vậy, 
Đều thành bằng phẳng cả. 


Gai gốc cùng cát đá, 

Bao nhiêu những tạp uế, 
Đều ở trong một niệm, 

Biến thành những ngọc báu. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Chúng sanh thấy vậy rồi, 
Hoan hỷ mà ca ngợi, 

Đều nói được lợi lành, 
Như khát uống nước ngọt. 


Bấy giờ Vua Quang Minh, 
Cùng vô lượng quyến thuộc, 
Nghiễm nhiên ngự xa giá, 
Dạo xem khắp trong vườn. 


Trong số năm trăm ao, 
Có ao tên Khánh Hỷ, 
Trên ao có pháp đường, 
Vua cha ngồi trên đó. 


Tiên vương bảo Phu nhân, 
Ta nhớ bảy ngày trước, 
Nửa đêm đất rung động, 
Trong đây phát ánh sáng. 


Bấy giờ trong ao đó, 

Mọc hoa sen ngàn cánh, 
Sáng như ngàn mặt trời, 
Chói trên đỉnh Tu Di. 
Thân hoa bằng Kim cương, 
Đài hoa vàng Diêm Phù, 
Cánh hoa bằng các báu, 


Tua nhuy bằng hương mầu. 


-323- 


- 324 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đức Vua sanh trên hoa, 

Ngồi kiết già đoan trang, 
Tướng tốt trang nghiêm Ngài, 
Thiên thần đều cung kính. 


Tiên vương rất hoan hỷ, 
Tự vào ao ấm lên, 

Đem trao Phu nhân nói, 
Ngài nên mừng được con. 


Kho báu liền nổi lên, 

Cây báu sanh áo mầu, 

Nhạc trời vang tiếng đẹp, 
Tràn ngập trong không gian. 


Hết thảy các chúng sanh, 
Đều sanh lòng hoan hỷ, 
Chắp tay khen hiếm có, 
Lành thay Đấng Cứu Đời. 


Thân Vua phóng ánh sáng, 
Chiếu khắp thảy nơi nơi, 
Làm cho tứ thiên hạ, 

Hết tối trừ bệnh tật. 

Dạ xoa, Tỳ Xá Xà, 

Độc trùng, các ác thú, 
Thảy thứ làm hại người, 
Thảy đều ẩn trốn cả. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Tiếng xấu mất lợi lành, 
Tai hoạ và bệnh tật, 
Hết thảy khổ đều diệt, 
Mọi người đều hoan hỷ. 


- Hễ là loài chúng sanh, 
Xem nhau như cha mẹ, 
Bỏ ác sanh lòng từ, 
Chuyên cầu Nhất thiết trí. 


- Đóng cửa các ác thú, 
Mở đường cõi trời người, 
Tuyên dương Nhất thiết trí, 
Độ thoát các quần sanh. 


- Chúng tôi thấy Đại vương, 
Được khắp lợi lành lớn, 
Kẻ không ai dẫn đạo, 
Thảy đều được an vui. 

Lúc bấy giờ Đồng nữ Bảo Quang Minh nói 
kệ ca ngợi vua Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn 
Cái rồi, đi nhiễu vô lượng vòng, chắp tay đảnh 
lễ, cúi mình cung kính rồi lui ngồi một phía. 

Nhà vua liền bảo Đồng nữ rằng: Lành thay! 
Đồng nữ! Ngươi có thể tin biết công đức của 
người khác, sự này rất hiếm có! 


Này Đồng nữ! Hết thảy chúng sanh không 


-325- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thể tin biết được công đức của người khác! 
Này Đồng nữ hết thảy chúng sanh chẳng biết 
báo ân, chẳng có trí huệ. Tâm họ trược loạn, 
tánh không sáng suốt, vốn không chí lực, lại 
thối thất sự tu hành. Những người như vậy 
chẳng tin chẳng biết thảy bao nhiêu công đức 
thần thông trí huệ của Bồ tát và Như Lai. 

Này Đồng nữ! Nay ngươi quyết định cầu 
đến Bồ đề, biết được công đức của Bồ tát như 
vầy. Ngươi sanh trong Diêm Phù Đề này, phát 
tâm dõng mãnh, nhiếp khắp chúng sanh, công 
của ngươi không uống mất. Ngươi sẽ được 
công đức như vậy. 

Đức vua khen Đồng nữ xong, tự tay cầm áo 
quý vô giá trao cho Đồng nữ Bảo Quang, và 
quyến thuộc của Đồng nữ mà bảo từng người 
rằng: Ngươi mặc áo này. 

Các Đồng nữ liền quỳ gối, hai tay lãnh áo, 
để lên đảnh đầu rồi sau đó mới bận áo vào. 
Bận áo vào rồi, đi nhiễu về phía hữu Đức Vua. 
Trong các áo báu đó đều phóng ra hết thảy 
ánh sáng các tỉnh tú. Mọi người thấy thế đều 
nói rằng: Các người con gái này đều xinh đẹp 
như sao sáng giữa đêm trời trong trẻo. 

Này người Thiện nam! Lúc bấy giờ Đức Vua 
Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái là ai? 


- 326- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Chính là Đức Ty Lô Giá Na Như Lai ngày nay 
đó. Còn Vua Quang Minh thuở đó, nay là Vua 
Tịnh Phạn. Liên Hoa Quang Phu nhân, nay là 
Ma Da Phu nhân. Còn Đồng nữ Bảo Quang 
Minh chính là thân ta đây. Những chúng sanh 
hồi đó được đức vua dùng pháp tứ nhiếp để 
nhiếp thọ thì nay đều là những Bồ tát trong 
hội này, đều được không thối chuyển nơi Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, hoặc ở bậc 
địa nhất, cho đến bậc địa mười, đủ các thứ đại 
nguyện, nhóm nhiều thứ trợ đạo, tu nhiều thứ 
diệu hạnh, có đủ thứ trang nghiêm, được đủ 
món thần thông, ở trong các môn giải thoát, 
tại trong hội này ở trong các cung điện Diệu 
Pháp. 

Khi ấy Chủ Dạ thần Khai Phu Nhất Thiết 
Thọ Hoa, vì Thiện Tài Đồng tử, muốn tuyên lại 
nghĩa giải thoát này, liền nói bài kệ rằng: 

- Ta có mắt rộng lớn, 

Thấy khắp cả mười phương, 
Trong hết thảy biển cõi, 
Thảy năm thú luân hồi. 
- Cũng thấy Chư Phật đó, 
Ngồi dưới gốc Bồ đề, 
Thần thông khắp mười phương, 


- 327- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thuyết pháp độ quần sanh. 


- La có tai thanh tịnh, 
Nghe khắp thảy âm thanh, 
Cũng nghe Phật nói pháp, 
Hoan hỷ tin thọ liền. 


- Ta có tha tâm trí, 
Không hai, không chướng ngại, 
Có thể trong một niệm, 
Biết rõ hết thảy tâm. 


- La được túc mạng trí, 
Biết được hết thảy kiếp, 
Thân mình và thân người, 
Phân biệt biết rõ ràng. 

- Trong một niệm ta biết, 
Số kiếp vỉ trần cõi, 

Chư Phật và Bồ tát, 
Chúng sanh cả năm đường. 

- Nhớ biết Chư Phật đó, 
Khi mới nguyện Bồ đề, 
Cho đến tu các hạnh, 

Mỗi mỗi đều viên mãn. 

- Cũng biết Chư Phật đó, 

Thành tựu đạo Bồ đề, 


- 328- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Dùng đủ thứ phương tiện, 
Vì chúng chuyển pháp luân. 


- Cũng biết Chư Phật đó, 
Có thảy bao nhiêu thừa, 
Chánh pháp ở lâu mau, 
Độ chúng sanh nhiều ít. 


- Ta trải vô lượng kiếp, 
Tu tập pháp môn này, 
Nay ta vì ngươi nói, 
Phật tử! Ngươi hãy học. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải Thoát Xuất Sanh Quảng Đại Hỷ Quang 
Minh này thôi. Như các đại Bồ tát gần gũi 
cúng dường hết thảy Chư Phật, nhập vào biển 
đại nguyện Nhất thiết trí, viên mãn các biển 
nguyện của hết thảy Phật, được trí dõng mãnh, 
nơi một địa Bồ tát nhập khắp vào hết thảy 
biển địa vị Bồ tát, được nguyện thanh tịnh, nơi 
một hạnh Bồ tát, nhập vào khắp hết thảy biển 
hạnh của Bồ tát, được sức tự tại, nơi một môn 
giải thoát của Bồ tát, khắp nhập vào hết thảy 
biển giải thoát của Bồ tát, thì ta làm sao biết 
được, nói được hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Trong đạo tràng đây 
có một vị Dạ thần tên là Đại Nguyện Tỉnh Tấn 


- 329- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sanh. Ngươi 
đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào 
để giáo hoá chúng sanh, làm cho họ trở về Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác? Làm thế nào 
nghiêm tịnh được hết thảy cõi Phật? Làm thế 
nào hầu hạ hết thảy Như Lai? Làm thế nào tu 
hành hết thảy Phật Pháp? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi 
từ tạ mà lui đi.° 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử đi đến Ngài 
Dạ thần Đại Nguyện Tỉnh Tấn Lực Cứu Hộ 
Nhất Thiết Chúng Sanh, thấy Dạ thần này ở 
trong đại chúng, ngồi toà sư tử phổ hiệu Nhất 
Thiết Cung Điện Ma Ni Vương Tạng, có lưới 
ngọc Ma ni khắp hiện cõi nước pháp giới giăng 
phủ ở trên. Vị Dạ thần này hiện ra thân ảnh 
tượng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, 
hiện ra thân tuỳ tâm chúng sanh khiến khắp 
được thấy, hiện ra thân hình tướng đồng với 
hết thảy chúng sanh, hiện ra thân biển sắc 
tướng rộng lớn vô biên, hiện ra thân khắp hoá 
ra hết thảy oai nghỉ, hiện ra thân thị hiện 
khắp mười phương, hiện ra thân điều phục 
khắp hết thảy chúng sanh, hiện ra thân thần 


(@ Hán bộ hết quyển 72. 


- 330- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thông rộng lớn bay đi rất mau, hiện ra thân lợi 
ích chúng sanh chẳng dứt, hiện ra thân lợi ích 
thường dạo đi trên hư không, hiện ra thân đến 
đảnh lễ nơi hết thảy Chư Phật, hiện ra thân tu 
tập hết thảy căn lành, hiện ra thân thọ trì 
Phật pháp không quên mất, hiện ra thân 
thành tựu viên mãn đại nguyện Bồ tát, hiện ra 
thân ánh sáng tròn đầy mười phương, hiện ra 
thân cây đèn pháp khắp diệt các tối tăm trên 
đời, hiện ra thân trí thanh tịnh biết pháp như 
huyễn, hiện ra thân pháp tánh xa lìa đen tối 
của cõi trần, hiện ra thân trí rõ thông chiếu 
khắp các pháp, hiện ra thân rốt ráo không 
khổ nạn, không nóng nảy, hiện ra thân kiên cố 
không ai phá hư được, hiện ra thân thần lực 
của Phật không ở vào đâu, hiện ra thân la 
nhiễm uế, không phân biệt, hiện ra thân pháp 
tánh gốc thanh tịnh. 

Thiện Tài Đồng tử thấy các thân khác nhau 
nhiều như số vỉ trần cõi Phật như vậy, liền 
nhất tâm đảnh lễ, thân mình sát đất, giây lâu 
mới đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng, đối với 
Thiện tri thức, sanh ra mười thứ tâm, như là: 
Đối với Thiện tri thức, sanh tâm đồng với 
mình, vì làm cho mình siêng năng làm xong 
pháp trợ đạo Nhất thiết trí. Đối với Thiện tri 


-331- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thức, sanh tâm thanh tịnh nghiệp quả mình, vì 
gần gũi cúng dường sanh ra căn lành. Đối với 
Thiện tri thức, sanh tâm trang nghiêm hạnh 
Bồ tát, vì khiến cho ta mau trang nghiêm được 
hết thảy hạnh Bồ tát. Đối với Thiện tri thức, 
sanh tâm thành tựu hết thảy Phật pháp, vì dạy 
dỗ cho ta tu hành đạo hạnh. Đối với Thiện tri 
thức, sanh tâm hay sanh được, vì có thể sanh 
pháp vô thượng cho ta. Đối với Thiện tri thức, 
sanh tâm thoát ly, vì làm cho ta tu hành thảy 
bao nhiêu hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền 
để giải thoát. Đối với Thiện tri thức, sanh tâm 
tròn đủ hết thảy biển phước trí, vì làm cho ta 
chứa nhóm các phép lành. Đối với Thiện tri 
thức, sanh tâm tăng trưởng, vì làm cho ta 
thêm lớn Nhất thiết trí. Đối với thiện trí thức, 
sanh tâm đầy đủ hết thảy căn lành, vì làm cho 
chí nguyện ta được viên mãn. Đối với thiện trí 
thức, sanh tâm có thể làm thành tựu xong lợi 
ích lớn, vì làm cho ta tự tại ở yên trong hết 
thảy pháp Bồ tát, được thành đạo Nhất thiết 
trí, được hết thảy Phật Pháp. Ấy là mười. 

Thiện Tài phát mười tâm này rồi thì được 
các hạnh đồng với Dạ thần cùng các Bồ tát 
nhiều như số vi trần cõi Phật. Ấy là: 


Đồng niệm, vì tâm thường nhớ tưởng hết 


- 332- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy Chư Phật mười phương ba đời. Đồng huệ, 
vì phân biệt quyết định biết rõ pháp môn khác 
nhau của hết thảy pháp. Đồng hướng về, vì có 
thể chuyển hết thảy pháp luân mầu diệu của 
Chư Phật Như Lai. Đồng giác ngộ, vì dùng trí 
bằng cõi hư không mà khắp nhập vào hết thảy 
thế gian ba đời. Đồng căn, vì thành tựu trí huệ 
Quang Minh thanh tịnh của Bồ tát. Đồng tâm, 
vì khéo tu tập được công đức vô ngại trang 
nghiêm hết thảy đạo Bồ tát. Đồng cảnh, vì 
khắp chiếu vào cảnh sở hành của Chư Phật. 
Đồng ấn chứng quả, vì được ánh sáng thanh 
tịnh Nhất thiết trí chiếu biển thật tướng. Đồng 
nghĩa, vì có thể dùng trí huệ rõ biết tánh chơn 
thật của hết thảy pháp. Đồng dõng mãnh, vì có 
thể phá tan hết thảy núi chướng ngại. Đồng 
sắc thân, vì tuỳ theo tâm của chúng sanh mà 
thị hiện ra thân. Đồng lực, vì cầu Nhất thiết 
trí không thối chuyển. Đồng vô uý, vì tâm 
được thanh tịnh như hư không. Đồng tỉnh tấn, 
vì trong vô lượng kiếp thực hành hạnh Bồ tát 
không có chán lười. Đồng biện tài, vì được trí 
quang minh pháp vô ngại. Đồng vô đẳng, vì 
thân tướng thanh tịnh hơn các thế gian. Đồng 
ái ngữ, vì làm cho hết thảy chúng sanh đều 
được hoan hỷ. Đồng tiếng mầu diệu, vì khắp 
diễn nói hết thảy biển pháp môn. Đồng tiếng 


-333- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


tròn khắp, vì hết thảy chúng sanh tuỳ loài đều 
hiểu. Đồng công đức thanh tịnh, vì tu tập công 
đức thanh tịnh của Như Lai. Đồng bậc trí, vì 
nơi hết thảy Phật, đều thọ trì pháp luân. Đồng 
phạm hạnh, vì an trụ trong hết thảy cảnh giới 
của Phật. Đồng đại từ, vì mỗi mỗi niệm khắp 
trùm hết thảy biển cõi chúng sanh. Đồng đại 
bi, vì khắp tuôn mưa pháp khắp nhuần thấm 
hết thảy các chúng sanh. Đồng nghiệp thân, vì 
dùng hạnh phương tiện mà giáo hoá hết thảy 
các chúng sanh. Đồng nghiệp ngữ, vì dùng 
tiếng tuỳ theo loài mà diễn nói hết thảy các 
pháp môn. Đồng nghiệp ý, vì khắp nhiếp 
chúng sanh để vào trong cảnh giới Nhất thiết 
trí Đồng trang nghiêm, vì nghiêm tịnh hết 
thảy các cõi Phật. Đồng gần gũi, vì có Đức 
Phật nào ra đời, đều đến gần gũi. Đồng 
khuyến thỉnh, vì thỉnh hết thảy Phật chuyển 
pháp luân. Đồng cúng dường, vì thường thích 
cúng dường hết thảy Phật. Đồng giáo hoá, vì 
điều phục hết thảy các chúng sanh. Đồng ánh 
sáng, vì chiếu biết hết thảy các pháp môn. 
Đồng Tam muội, vì biết khắp hết thảy tâm 
chúng sanh. Đồng cùng khắp vì dùng sức tự 
tại mà tu các hạnh tràn đầy hết thảy biển cõi 
Chư Phật. Đồng chỗ ở, vì ở trong đại thần 
thông của các Bồ tát. Đồng quyến thuộc, vì hết 


s. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy Bồ tát đồng ở chung. Đồng nhập xứ, vì 
khắp nhập vào nơi nhỏ nhất trong thế giới. 
Đồng tâm suy tính, vì khắp biết hết thảy các 
cõi Phật. Đồng đi đến, vì khắp nhập vào hết 
thảy các biển cõi Phật. Đồng phương tiện, vì 
đều hiện vào hết thảy cõi Chư Phật. Đồng siêu 
thắng, vì nơi các cõi Phật đều không sánh 
được. Đồng bất thối, vì nhập khắp vào vô 
chướng ngại ở mười phương. Đồng phá tối tăm, 
vì đắc được ánh sáng lớn thành tựu trí Bồ đề 
của Phật. Đồng vô sanh nhẫn, vì nhập vào 
biển chúng hội của hết thảy Phật. Đồng cùng 
khắp lưới cõi hết thảy Chư Phật, vì cung kính 
cúng dường các Đức Như Lai trong các cõi 
nhiều không thể nói. Đồng trí chứng, vì rõ 
thông thảy thảy biển pháp môn. Đồng tu hành, 
vì thuận hành hết thảy các pháp môn. Đồng 
hy cầu, vì đối với pháp thanh tịnh đều ham 
thích sâu xa. Đồng thanh tịnh, vì nhóm họp 
công Đức Phật mà dùng để trang nghiêm thân, 
khẩu, ý. Đồng ý mầu diệu, vì nơi hết thảy 
pháp, trí hiểu biết sáng suốt. Đồng tỉnh tấn, vì 
khắp chứa nhóm hết thảy các căn lành. Đồng 
hạnh thanh tịnh, vì thành tựu viên mãn hết 
thảy hạnh Bồ tát. Đồng vô ngại, vì biết rõ hết 
thảy pháp đều vô tướng. Đồng khéo giỏi, vì 
trong các pháp, trí được tự tại. Đồng tuỳ thích, 


-335- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vì tuỳ tâm chúng sanh hiện ra cảnh giới. Đồng 
phương tiện, vì khéo tu tập hết thảy đều nên 
tập. Đồng hộ niệm, vì được hết thảy Phật đồng 
hộ niệm. Đồng nhập vào địa vị, vì được nhập 
vào hết thảy địa Bồ tát. Đồng chỗ trụ, vì đứng 
vào trong hết thảy bậc Bồ tát. Đồng riêng thọ 
ký, vì hết thảy Chư Phật thọ ký cho. Đồng 
Tam muội, vì trong một sát na, nhập khắp vào 
hết thảy môn Tam muội. Đồng kiến lập, vì thị 
hiện những Phật sự. Đồng chánh niệm, vì 
chánh niệm hết thảy môn cảnh giới. Đồng tu 
hành, vì tận kiếp vị lai tu hành hết thảy hạnh 
Bồ tát. Đồng đức tin thanh tịnh, vì rất mến 
thích vô lượng trí huệ của Như Lai. Đồng xả 
la, vì diệt trừ hết thảy những chướng ngại. 
Đồng trí bất thối, vì đồng trí huệ với các Đức 
Như Lai. Đồng thọ sanh, vì ứng hiện ra để làm 
thành thục các chúng sanh. Đồng chỗ ở, vì ở 
trong môn phương tiện Nhất thiết trí. Đồng 
cảnh giới, vì được tự tại nơi cảnh giới pháp 
giới. Đồng không nương tựa đâu, vì vĩnh viễn 
dứt hết thảy tâm nương tựa. Đồng nói pháp, vì 
đã nhập vào trí bình đẳng của các pháp. Đồng 
siêng tu, vì thường được Chư Phật hộ niệm 
cho. Đồng thần thông, vì khai ngộ chúng sanh 
khiến họ tu hết thảy hạnh Bồ tát. Đồng thần 
lực, vì có thể nhập được vào biển thế giới 


- 336 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


mười phương. Đồng Đà la nỉ, vì khắp chiếu hết 
thảy biển tổng trì. Đồng pháp bí mật, vì biết 
rõ pháp môn mầu diệu trong hết thảy khế 
kinh. Đồng pháp sâu xa, vì hiểu biết hết thảy 
pháp như hư không. Đồng ánh sáng, vì chiếu 
khắp hết thảy khắp các thế giới. Đồng vui 
thích, vì tuỳ tâm chúng sanh mà vì họ khai thị 
làm cho họ hoan hỷ. Đồng chấn động, vì các 
chúng sanh mà hiện sức thần thông, động 
khắp hết thảy cõi nước mười phương. Đồng 
chẳng uống mất, vì thấy nghe nhớ tưởng, đều 
làm cho tâm được điều phục. Đồng xuất ly, vì 
đây đủ hết thảy biển đại nguyện, thành tựu trí 
mười lực của Như Lai. 

Khi ấy Thiện Tài Đồng tử quán sát Dạ thần 
Đại Nguyện Tỉnh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết 
Chúng Sanh mà phát khởi ra mười tâm thanh 
tịnh, được những đồng hạnh Bồ tát nhiều như 
số vi trần cõi Phật như vậy, tâm càng thanh 
tịnh hơn, trịch vai áo bên phải ra, đảnh lễ 
chân Ngài, nhất tâm chắp tay, dùng kệ khen 
ngợi rằng: 

- Tôi phát ý kiên cố, 

Chí cầu Vô Thượng Giác, 
Nay nơi Thiện tri thức, 
Khởi tâm là chính mình. 


- 337- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Do thấy Thiện tri thức, 
Nhóm vô tận phép lành, 
Diệt trừ những tội dơ, 
Thành tựu quả Bồ đề. 


- Tôi thấy Thiện tri thức, 
Tâm công đức trang nghiêm, 
Tận kiếp cõi vị lai, 

Siêng tu đạo thật hành. 

- Tôi nhớ Thiện tri thức, 

Nhiếp thọ lợi ích tôi, 
Vì tôi mà thị hiện, 
Pháp chánh giáo chơn thật. 

- Đóng bít cửa ác thú, 

Mở bày đường trời người, 
Cũng chỉ đường Chư Phật, 
Thành đạo Nhất thiết trí. 


- Lôi nghe Thiện tri thức, 
Là kho công đức Phật, 
Mỗi niệm hay sanh ra, 
Biển hư không công đức. 


- Cho tôi Ba la mật, 
Thêm tôi phước không bàn, 
Nuôi lớn công đức tôi, 
Khiến tôi đội mũ Phật. 


- 338- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Lôi nghĩ Thiện tri thức, 
Viên mãn đạo trí Phật, 
Thệ nguyện thường nương tựa, 
Viên mãn các pháp lành. 


- Tôi do những việc này, 
Công đức đều đầy đủ, 
Khắp vì các chúng sanh, 
Nói đạo Nhất thiết trí. 


- Đức Thánh là thầy tôi, 
Cho tôi pháp vô thượng, 
Vô lượng vô số kiếp, 
Chẳng báo được ân Ngài. 

Nói kệ xong, Thiện Tài Đồng tử liền thưa 
rằng: Bạch Đại Thánh! Xin vì tôi mà nói môn 
Giải thoát này tên gì? Từ khi Ngài phát tâm 
đến giờ đã được bao lâu? Bao giờ Ngài sẽ được 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác? 

Dạ thần nói: Này người Thiện nam! Môn 
Giải thoát này tên là Giáo Hoá Chúng Sanh 
Linh Sanh Thiện Căn. Vì ta thành tựu môn 
Giải thoát này, nên ngộ hết thảy pháp tự tánh 
bình đẳng, nhập vào tánh chơn thật của các 
pháp, ấn chứng được pháp không nương tựa 
đâu, la bỏ thế gian, biết thảy sắc tướng khác 
nhau của các pháp, cũng có thể biết rõ các 


-339- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


màu xanh, vàng, đỏ, trắng, tánh nó đều không 
thật, không có khác nhau mà thường thị hiện 
ra vô lượng sắc thân, như là: Nhiều loại sắc 
thân, chẳng phải một sắc thân, vô biên sắc 
thân, sắc thân thanh tịnh, sắc thân thảy đều 
trang nghiêm, sắc thân thấy khắp, sắc thân 
đồng hết thảy chúng sanh, sắc thân khắp hiện 
ra trước thảy chúng sanh, sắc thân ánh sáng 
chiếu khắp, sắc thân thấy không chán đủ, sắc 
thân tướng tốt thanh tịnh, sắc thân chói sáng, 
la các sự ác, sắc thân thị hiện đại dõng mãnh, 
sắc thân rất khó được, sắc thân hết thảy thế 
gian không thể che chói được, sắc thân hết 
thảy thế gian đồng khen ngợi vô tận, sắc thân 
mỗi mỗi niệm thường quán sát, sắc thân thị 
hiện ra nhiều thứ mây, sắc thân nhiều loại 
hình tướng màu sắc, sắc thân hiện ra vô lượng 
lực tự tại, sắc thân ánh sáng mầu diệu, sắc 
thân hết thảy tịnh diệu trang nghiêm, sắc 
thân tuỳ thuận thành thục cho hết thảy chúng 
sanh, sắc thân tuỳ theo tâm thích mà hiện ra 
trước mắt để điều phục, sắc thân vô chướng 
ngại sáng khắp nơi, sắc thân thanh tịnh không 
dơ uế, sắc thân đầy đủ trang nghiêm không hư 
hoại được, sắc thân pháp phương tiện quang 
minh không nghĩ bàn, sắc thân không gì che 
khuất được, sắc thân không đen tối phá được 


- 340 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hết thảy các đen tối, sắc thân nhóm họp hết 
thảy pháp lành, sắc thân biển công đức mạnh 
mẽ lớn, sắc thân do nhân hạnh cung kính thuở 
quá khứ sanh ra, sắc thân do tâm thanh tịnh 
như hư không sinh ra, sắc thân to lớn cao cả 
tột, sắc thân vô tận không dứt, sắc thân biển 
ánh sáng, sắc thân bình đẳng không nương 
vào hết thảy thế gian nào, sắc thân khắp mười 
phương không bị ngăn ngại đâu, sắc thân mỗi 
mỗi niệm hiện ra những biển sắc tướng, sắc 
thân tăng trưởng tâm hoan hỷ của hết thảy 
chúng sanh, sắc thân nhiếp lấy hết thảy biển 
chúng sanh, sắc thân trong mỗi mỗi lỗ chân 
lông, nói hết thảy biển công Đức Phật, sắc 
thân làm thanh tịnh biển ưa muốn và hiểu 
biết của hết thảy chúng sanh, sắc thân quyết 
định hiểu biết hết thảy nghĩa pháp, sắc thân 
chiếu sáng khắp không chướng ngại, sắc thân 
ánh sáng sạch bằng hư không, sắc thân phóng 
ánh sáng thanh tịnh lớn, sắc thân chiếu hiện 
pháp không dơ uế, sắc thân không gì sánh kịp, 
sắc thân trang nghiêm khác nhau, sắc thân 
chiếu khắp mười phương, sắc thân tuỳ thời thị 
hiện ứng hợp theo chúng sanh, sắc thân vắng 
lặng, sắc thân diệt hết thảy phiền não, sắc 
thân phước điền của hết thảy chúng sanh, sắc 
thân hết thảy chúng sanh thấy không uống 


-341 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mất công, sắc thân sức dõng mãnh đại trí huệ, 
sắc thân không chướng ngại khắp châu biến, 
sắc thân mây thân mầu diệu chiếu khắp thế 
gian làm cho đều được ích lợi, sắc thân đầy đủ 
biển đại từ, sắc thân đại phước đức Bảo Sơn 
Vương, sắc thân phóng ánh sáng chiếu hết 
thảy muôn loài khắp thế gian, sắc thân đại trí 
huệ thanh tịnh, sắc thân sanh tâm chánh niệm 
của chúng sanh, sắc thân hết thảy ánh sáng 
báu, sắc thân kho ánh sáng cùng khắp, sắc 
thân hiện ra nhiều tướng thanh tịnh ở thế 
gian, sắc thân cầu nơi Nhất thiết trí, sắc thân 
thị hiện mỉm cười khiến cho chúng sanh sanh 
tin tưởng hoàn toàn, sắc thân hết thảy ánh 
sáng báu trang nghiêm, sắc thân chẳng lấy 
chẳng bỏ hết thảy chúng sanh, sắc thân không 
quyết định không rốt ráo, sắc thân hiện ra sức 
gia trì tự tại, sắc thân hiện ra hết thảy thần 
thông biến hoá, sắc thân sanh vào nhà Như 
Lai, sắc thân xa lìa những ác khắp biển pháp 
giới, sắc thân khắp hiện ra nơi hết thảy đạo 
tràng chúng hội của các Đức Như Lai, sắc thân 
đủ các thứ biển màu sắc, sắc thân từ hạnh 
lành chảy ra, sắc thân tuỳ theo chỗ ứng hoá 
mà thị hiện ra, sắc thân hết thảy thế gian thấy 
không chán, sắc thân nhiều thứ ánh sáng 
thanh tịnh, sắc thân hiện ra hết thảy biển ba 


“i34 2s 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đời, sắc thân phóng ra hết thảy biển ánh sáng, 
sắc thân hiện ra vô lượng biển ánh sáng khác 
nhau, sắc thân hết thảy ánh sáng hương thơm 
hơn hết thảy các thế gian, sắc thân hiện ra 
nhiều không thể nói mây mặt trời, sắc thân 
hiện ra mây mặt trăng rộng lớn, sắc thân 
phóng ra vô lượng núi Tu Di mây hoa mầu 
diệu, sắc thân xuất ra đủ thứ mây tràng hoa, 
sắc thân hiện ra hết thảy hoa sen báu, sắc 
thân phóng ra hết thảy mây hương đốt cùng 
khắp pháp giới, sắc thân rải hết thảy kho mây 
hương bột, sắc thân hiện ra hết thảy thân đại 
nguyện của Như Lai, sắc thân hiện ra hết thảy 
tiếng nói âm thanh diễn nói biển pháp, sắc 
thân hiện ra tượng của Bồ tát Phổ Hiền. 

Trong mỗi mỗi niệm hiện ra những sắc 
tướng thân như vậy, tràn ngập mười phương, 
làm cho các chúng sanh hoặc thấy, hoặc niệm, 
hoặc nghe nói pháp, hoặc nhơn gần gõi, hoặc 
được khai ngộ, hoặc thấy thần thông, hoặc 
thấy biến hoá, đều tuỳ theo tâm sở thích, liền 
được điều phục, bỏ nghiệp chẳng lành, ở vào 
trong hạnh lành. 

Này người Thiện nam! Phải biết đó là do 
sức đại nguyện, do sức Nhất thiết trí, do sức 
giải thoát của Bồ tát, do sức đại bi, do sức 


Đ  Ú 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đại từ, mà làm những việc như vậy. 

Này người Thiện nam! Ta nhập vào môn 
Giải thoát này, rõ biết tánh pháp không có 
khác nhau mà có thể thị hiện ra vô lượng sắc 
thân, mỗi mỗi thân hiện ra vô lượng biển sắc 
tướng, mỗi mỗi tướng phóng ra vô lượng mây 
ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng hiện ra vô lượng 
cõi nước Phật, mỗi mỗi cõi nước hiện ra vô 
lượng Đức Phật xuất hiện ra đời, mỗi mỗi Đức 
Phật, hiện ra vô lượng sức thần thông, khai 
phát căn lành đời trước của chúng sanh, ai 
chưa gieo trồng thì khiến họ gieo trồng, ai đã 
gieo trồng rồi thì làm cho họ thêm lớn, ai đã 
thêm lớn rồi thì khiến cho họ thành thục, 
trong mỗi mỗi niệm, làm cho vô lượng chúng 
sanh được không thối chuyển nơi Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Này người Thiện nam! Như ngươi hỏi ta từ 
thời nào đến nay đã phát tâm Bồ đề, tu hạnh 
Bồ tát. Ta nương thần lực của Phật, sẽ vì 
ngươi mà nói những nghĩa như vậy. 

Này người Thiện nam! Trí của Bồ tát, xa lìa 
hết thảy cảnh giới phân biệt. Chẳng nên đem 
những kiếp dài, ngắn, uế, sạch, rộng, hẹp, 
nhiều, ít trong sanh tử mà phân biệt giải bày. 
Vì sao? Vì trí luân của Bồ tát tánh vốn thanh 


- 344 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tịnh, lìa hết thảy lưới phân biệt, vượt hơn hết 
thảy núi chướng ngại, tuỳ chỗ ứng hoá ra mà 
chiếu sáng khắp. 


Này người Thiện nam! Ví như mặt trời 
không có ngày đêm, chỉ khi mọc ra thì gọi là 
ngày, khi lặn xuống thì gọi là đêm. Trí luân 
của Bồ tát cũng như vậy, không có phân biệt, 
cũng không có ba đời, chỉ tuy theo tâm, hiện 
ra giáo hoá chúng sanh mà nói là ở vào trong 
kiếp trước, kiếp sau. 


-° 


Này người Thiện nam! Ví như mặt trời ở 
trên không trung cõi Diêm Phù Đề. Hình bóng 
nó hiện ra nơi hết thảy vật báu, và dưới nước 
trong các sông biển. Hết thảy chúng sanh ai 
cũng thấy được mà thật ra mặt trời sáng kia 
không đi đến các nơi đó. 

Trí luân của Bồ tát cũng như vậy, ra khỏi 
biển các cõi hữu vi, ở trên hư không vắng lặng, 
trong pháp chơn thật của Phật, không nương 
chỗ đâu, vì muốn hoá độ các chúng sanh, mà 
tuỳ theo loài thọ sanh vào các thú, ky thật 
không có nhiễm trước nơi sanh tử, không có 
các tư tưởng phân biệt nơi các kiếp dài ngắn. 
Vì sao? 

Vì Bồ tát rốt ráo rời khỏi cái thấy tâm 
tưởng, khỏi hết thảy điên đảo, được cái thấy 


Độc hic 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chơn thật, thấy thật tánh của pháp, biết hết 
thảy thế gian như mộng, như huyễn, không 
có chúng sanh, chỉ do sức đại bi đại nguyện 
mà hiện ra trước chúng sanh để giáo hoá 
điều phục. 

Này Phật tử! Ví như người thuyền trưởng, 
thường dùng thuyền lớn ở trong dòng sông, 
chẳng nương bờ bên này, chẳng chấp bờ bên 
kia, chẳng dừng ở giữa dòng mà đưa chúng 
sanh không bao giờ ngừng nghỉ. Đại Bồ tát 
cũng như vậy, dùng thuyền Ba la mật, trong 
dòng sanh tử, chẳng nương tựa bờ bên này, 
chẳng chấp đắm bờ bên kia, chẳng dừng ở 
giữa dòng, mà độ chúng sanh không có dừng 
nghĩ. Tuy trải vô lượng kiếp tu hạnh Bồ tát, 
mà chưa từng phân biệt kiếp số ngắn dài. 

Này Phật tử! Ví như thái hư không, hết 
thảy thế giới thành rồi hoại, trong đó mà vẫn 
không phân biệt, bổn tánh thanh tịnh không 
nhiễm không loạn, vô ngại, không chán lười, 
chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, tận kiếp vị 
lai, giữ gìn hết thảy cõi. Đại Bồ tát cũng vậy, 
dùng thân tâm rộng lớn bằng cõi hư không mà 
khởi sanh ra ngọn gió đại nguyện mà nhiếp 
lấy chúng sanh khiến cho họ rời khỏi đường 
ác, sanh vào các loài lành, làm cho đều ở yên 


- 346 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


` ^ ~Z e AZ z ^^ ~“ z - z;e® 
vào bậc Nhất thiết trí, diệt hết các khố trói 
^ kả . kè ~ ` v z ^ ^ ° 
buộc của phiên não, mà chắng có tâm sâu, vui, 
nhàm chán. 


Này người Thiện nam! Như người huyễn 
hoá, tuy đầy đủ chân tay mà không có thở ra, 
hít vào, lạnh, nóng, đói, khát, lo, mừng, sanh, 
tử, đủ mười việc ấy. Đại Bồ tát cũng vậy, dùng 
trí như huyễn pháp thân bình đẳng mà hiện ra 
các sắc tướng, nơi các loài hữu vi, ở vô lượng 
kiếp để giáo hoá chúng sanh, nơi hết thảy 
cảnh giới trong sanh tử, không mừng, không 
chán, không thương, không giận, không khổ, 
không vui, không lấy, không bỏ, không yên ổn, 
không lo sợ. 

Này Phật tử! Trí huệ của Bồ tát sâu xa khó 
lường như vậy, nhưng ta sẽ nương sức oai thần 
của Phật, vì ngươi mà giải nói khiến cho hàng 
Bồ tát đời vị lai được đầy đủ đại nguyện mà 
thành tựu các lực. 

Này Phật tử! Trở về xa xưa, trải qua số 
kiếp nhiều hơn số vi trần của biển thế giới, có 
một kiếp tên là Thiện Quang, thế giới tên là 
Bảo Quang. Trong kiếp đó có một vạn Đức 
Phật xuất hiện ra đời. Đức Phật trước hết hiệu 
là Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương, Như 
Lai Chánh đẳng Chánh giác, mười hiệu đầy đủ. 


- 347 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Trong Diêm Phù Đề đó có một vương đô tên là 
Bảo Trang Nghiêm. Phía đông của thành ấy, 
cách đó không xa, có một khu rừng lớn tên là 
Diệu Quang. Trong đó có một đạo tràng tên là 
Bảo Hoa. Trong đạo tràng đó có toà sư tử kho 
tạng hoa sen ngọc Ma ni ánh sáng chiếu khắp. 
Đức Như Lai đó thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác trên toà này. Phật ngồi đạo tràng 
trọn một trăm năm, vì các Bồ tát và các trời, 
người trên thế gian cùng các người đã thành 
thục căn lành ở cõi Diêm Phù Đề mà diễn nói 
chánh pháp. 

Bấy giờ Quốc Vương hiệu là Thắng Quang. 
Thuở ấy người dân trong nước sống đến một 
vạn tuổi, trong đó phần đông phạm nghiệp ác 
sát sanh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, nói 
thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, tham, sân, 
tà kiến, bất hiếu cha mẹ, chẳng kính Sa Môn 
và Bà la môn. Nhà vua vì muốn sửa trị họ 
nên tạo lập nhà ngục, nhà giam, gông cùm 
giam cầm, vô lượng chúng sanh chịu khổ 
trong đó. Đức vua có người con, là Thái tử 
Thiện Phục, khôi ngô đặc sắc, ai cũng ưa 
nhìn, đủ hai mươi tám tướng tốt của bậc đại 
nhân. Thái tử ở trong cung điện, vắng nghe 
tiếng kêu khóc ở chốn ngục tù lòng sanh 


2/82 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thương xót, liền ra khỏi cung điện, đi vào lao 
ngục, thấy các tội nhơn bị gông cùm xiêng 
khoá, trói buộc lẫn nhau, để trong chỗ tối 
tăm, hoặc bị đốt lửa, hoặc bị xông khói, hoặc 
bị đánh đập, hoặc bị xẻo cắt, tóc rối loã lồ, 
đói khát, ốm gầy, thịt đứt lòi xương, kêu gào 
rên rỉ thật khổ hết sức. Thái tử thấy rồi, lòng 
sanh thương xót, dùng tiếng vô uý mà an ủi 
họ rằng: Các người chớ có lo sầu kinh sợ. Ta 
sẽ làm cho các ngươi đều được giải thoát. 

Thái tử liền đến chỗ vua cha mà thưa rằng: 
Các tội nhơn trong ngục khổ đau không chỗ 
nào hơn. Xin rộng khoan dung mà bố thí cho 
họ sự vô uý. 

Nhà Vua liền hội năm trăm đại thần lại mà 
hỏi rằng: Việc này thế nào? 

Các quan đáp rằng: Các tội nhân này ăn 
trộm đồ vật của các quan, mưu đoạt ngôi Vua, 
đột nhập vào cung cấm, tội đáng hành hình. 
Có ai thương cứu cũng bị tử hình. 

Thái tử buồn thương thống thiết, bảo các 
quan rằng: Như Ngài đã nói đó, hãy thả 
những người này đi, rồi tuỳ theo hình phạt, 
hãy trị tội tôi. Tôi vì họ mà chịu được hết 
thảy những việc khổ, dầu nát thân mất mạng, 
tôi cũng không tiếc, miễn là các tội nhân kia 


- 349 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đều được khỏi khổ. Vì sao? Vì nếu tôi không 
cứu những chúng sanh này, thì làm sao cứu 
được các chúng sanh khổ sở trong lao ngục 
tam giới? Hết thảy chúng sanh trong tam giới 
bị tham ái buộc ràng, ngu sỉ che lấp, nghèo 
thiếu công đức, đoạ vào đường ác thú, thân 
hình xấu xí, các căn buông lung, tâm họ mê 
lâm, chẳng cầu đạo thoát ly, mất ánh sáng trí 
huệ, đắm say ba cõi, tiêu các phước đức, diệt 
các trí huệ, đủ thứ phiền não làm uế loạn 
tâm họ, ở trong ngục khổ, vào lưới rọ của ma, 
bị sanh, già, bệnh, chết, lo buồn phá hoại, các 
khổ như vậy bức bách họ mãi. Tôi phải làm 
thế nào cho họ giải thoát? Phải xả bỏ thân 
mạng để mà cứu họ. 

Khi ấy các đại thần liền đến chỗ Vua, đồng 
đưa tay lên mà hô lớn rằng: Đại vương nên 
biết, theo ý Thái tử là huỷ hoại pháp Vua, hoạ 
đến vạn dân. Nếu Vua thương mến, không trị 
Thái tử thì ngôi báu của Vua cũng không bền 
lâu được. 

Vua nghe các quan tâu như vậy rồi, liền 
nổi cơn thịnh nộ, truyền giết Thái tử và các tội 
nhân. Vương hậu nghe tin, kinh hãi gào khóc, 
huỷ phá nhan sắc, bận đồ tang phục, rồi cùng 
với ngàn thể nữ chạy đến chỗ Vua, gieo mình 


- 350- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


sát đất, đảnh lễ chân Vua và đồng thưa rằng: 
Xin Đại vương tha mạng cho Thái tử. 

Vua liền ngó Thái tử mà bảo rằng: Ngươi 
chớ cứu các tội nhân. Nếu cứu các tội nhân, ta 
sẽ giết ngươi. 

Bấy giờ Thái tử vì muốn chuyên cầu Nhất 
thiết trí, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng 
sanh, vì muốn dùng đại bi mà cứu nhiếp khắp, 
nên tâm kiên cố không có thối khiếp, lại tâu 
Vua rằng: Xin tha tội nhơn, con xin chịu chết. 

Nhà Vua bảo: Tuỳ ý. 

Vương hậu tâu rằng: Tâu Đại vương! Xin 
cho Thái tử nửa tháng làm việc bố thí để tu 
phước, sau đó sẽ trị tội. 

Nhà Vua liền cho phép. 

Bấy giờ Phía Bắc của thành đô có một khu 
vườn lớn tên là Nhật Quang, là hội trường bố 
thí thuở xưa. Thái tử đến đó mở ra đại hội bố 
thí. Thảy đồ ăn uống, y phục, hoa man, chuỗi 
ngọc anh lạc, hương xoa, hương bột, cờ, phan, 
lọng báu, các đồ trang nghiêm, tuỳ ai muốn gì, 
đều đem chu cấp đủ cả. Qua nửa tháng rồi, 
ngày cuối cùng, Vua cùng các quan, các 
trưởng giả, cư sĩ, nhơn dân trong thành ấp, và 
các ngoại đạo đều đến hội họp. 


-351- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Lúc bấy giờ Đức Pháp Luân Âm Hư Không 
Đăng Vương Như Lai, biết các chúng sanh đã 
đến lúc điều phục, nên cùng với đại chúng câu 
hội, có các Thiên Vương bao quanh, Vua Rồng 
cúng dường, Vua Dạ xoa Thủ Hộ, Vua Càn thát 
bà khen ngợi, Vua A tu la cúi mình đảnh lễ, 
Vua Ca lầu la dùng tâm thanh tịnh mà rải các 
hoa báu, các Vua Khẩn na la hoan hỷ khuyên 
mời, các Vua Ma hầu la già nhất tâm chiêm 
ngưỡng, đồng đi đến nhập vào trong hội này. 


Thái tử và các đại chúng thấy Phật đến, 
đoan nghiêm lạ thường, các căn vắng lặng như 
voi hiền hoà, tâm không vết uế, như ao trong 
lặng, hiện ra đại thần thông, bày đại tự tại, 
hiển đại oai đức, đủ thứ tướng tốt trang 
nghiêm thân Ngài, phóng ánh sáng lớn, chiếu 
khắp thế giới, hết thảy các lỗ chân lông phóng 
ra mây lửa thơm, chấn động vô lượng cõi Phật 
ở mười phương, tuỳ chỗ Phật đã đến, đều mưa 
xuống hết thảy những đồ vật trang nghiêm. Do 
oai nghỉ của Phật, do công đức Phật mà chúng 
sanh ai thấy thì tâm thanh tịnh hoan hỷ, phiền 
não tiêu diệt. 

Khi ấy Thái tử và các đại chúng gieo mình 
sát đất, đảnh lễ chân Phật, bày dọn sàng toà, 
rồi chắp tay bạch Phật rằng: Lành thay! Đấng 


- 352- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thế Tôn đã lại. Lành thay! Đấng Thiện Thệ đã 
lại. Kính xin thương xót nhiếp lấy con mà ngự 
trị trên toà này. 


Do thần lực Phật nên trời Tịnh Cư Thiên 
liền biến hoá toà này thành toà hoa sen 
ngọc hương Ma Ni. Đức Phật ngồi lên, các 
chúng Bồ tát cũng ngồi tế tựu xung quanh. 
Bấy giờ trong hội này, nhơn thấy được Như 
Lai nên khổ diệt, chướng trừ, có thể lãnh 
thọ Thánh pháp. 


Đức Như Lai biết họ đáng được hoá độ nên 
dùng tiếng tròn đầy mà nói khế kinh tên là 
Phổ Chiếu Nhơn Luân, khiến cho các chúng 
sanh tuỳ theo loài mình, đều hiểu hết. Lúc đó 
trong hội có tám mươi Na do tha chúng sanh, 
la xa trần cấu, được con mắt pháp thanh tịnh, 
có vô lượng Na do tha chúng sanh được địa vị 
hết học, có mười ngàn chúng sanh ở trong đạo 
đại thừa, nhập vào hạnh Phổ Hiền, thành viên 
mãn đại nguyện. Đồng thời lúc ấy, mười 
phương đều có chúng sanh nhiều như số vi 
trần của trăm cõi Phật, ở trong đại thừa, tâm 
được điều phục. Hết thảy chúng sanh trong vô 
lượng thế giới được thoát khỏi lốt ác thú, sanh 
lên cõi trời. Thái tử Thiện Phục, trong lúc đó, 
liền được môn Giải thoát của Bồ tát là Giáo 


- 353- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Hoá Chúng Sanh Linh Sanh Thiện Căn. 

Này người Thiện nam! Thái tử hồi ấy là ai? 
Chính là thân ta. Vì thuở xưa ta phát tâm đại 
bi, xả bỏ thân mạng, cứu khổ chúng sanh, mở 
cửa đại bố thí, cúng dường Đức Phật nên được 
môn Giải thoát này. 

Này Phật tử! Phải biết ta thuở ấy, chỉ vì lợi 
ích hết thảy chúng sanh nên chẳng đắm say 
nơi ba cõi, chẳng câu quả báo, chẳng tham 
danh tiếng, chẳng muốn tự khen mà khinh 
nhục người khác, đối với các cảnh giới không 
có tham nhiễm, không có kinh sợ, chỉ trang 
nghiêm đạo đại thừa xuất yếu, thường thích 
quán sát môn Nhất thiết trí, tu hành khổ hạnh, 
nên được môn Giải thoát này. 

Này Phật tử! Ý ngươi nghĩ sao? Hồi ấy năm 
trăm Đại Thần muốn hại ta là những ai? Chính 
nay là các đồ đảng của Đề Bà Đạt Đa. Những 
người này được Phật giáo hoá, đều sẽ đắc 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, trong 
đời vị lai, khỏi số kiếp nhiều như số vi trần 
núi Tu Di, sẽ có một kiếp tên là Thiện Quang, 
thế giới tên là Bảo Quang, họ sẽ thành Phật 
trong đó. 

Năm trăm Đức Phật đó lần lượt ra đời. Đức 
Phật trước hết hiệu là Đại Bi, đấng thứ nhì 


- 354 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hiệu là Nhiêu Ích Thế Gian, đấng thứ ba hiệu 
là Đại Bi Sư Tứ, thứ tư hiệu là Cứu Hộ Chúng 
Sanh, cho đến đấng sau cùng hiệu là Y Vương. 
Tuy Chư Phật đó đại bi bình đẳng, nhưng cõi 
nước, dòng họ, cha mẹ, thọ sanh, đản sanh, 
xuất gia, học đạo, đến đạo tràng, chuyển 
chánh pháp luân, nói kinh, tiếng nói, âm 
thanh, ánh sáng, chúng hội, mạng sống, pháp 
ở đời và các danh hiệu của Chư Phật đó đều 
khác nhau. 


Này Phật tử! Các tội nhơn được ta cứu cho 
đó, nay là Đức Câu Lưu Tôn Như Lai và ngàn 
Đức Phật trong hiền kiếp này. Cùng trăm 
vạn vô số các đại Bồ tát phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác nơi chỗ Đức Phật Vô 
Lượng Tinh Tấn Lực Danh Xưng Công Đức 
Huệ Như Lai, nay ở nơi các cõi nước mười 
phương, hành đạo Bồ tát, tu tập tăng trưởng. 
Các Bồ tát đó giáo hoá chúng sanh khiến 
sanh được căn lành giải thoát vậy. Còn Vua 
Thắng Quang thuở ấy, nay là Đại Luận Sư 
Tát Già Ni Kiền Tử, người trong hoàng cung 
và quyến thuộc thuở xưa ấy, nay là sáu vạn 
đệ tử của Ni Kiên, theo thầy đồng đến dựng 
cờ đại luận để luận nghị với Phật, bị Đức 
Phật hàng phục và thọ ký Vô thượng Chánh 


-355- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đẳng Chánh giác cho, trong đời vị lai sẽ 
thành Phật, cõi nước trang nghiêm, kiếp số 
danh hiệu thảy đều khác nhau. 


Các Phật tử! Thuở ấy lúc ta cứu tội nhơn 
rồi thì cha mẹ cho ta xuất gia, rời bỏ cõi nước, 
vợ con, của cải, theo học đạo nơi Đức Phật 
Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương Như 
Lai. Trong năm trăm năm, tịnh tu phạm hạnh, 
ta được thành tựu trăm vạn Đà la nỉ, trăm vạn 
thần thông, trăm vạn kho pháp, trăm vạn 
dõng mãnh tỉnh tấn cầu Nhất thiết trí, thanh 
tịnh trăm vạn môn nhẫn nhục, làm lớn thêm 
trăm vạn tâm suy gẫm, thành tựu trăm vạn 
sức Bồ tát, nhập vào trăm vạn môn trí Bồ tát, 
được trăm vạn môn Bát nhã Ba la mật, thấy 
trăm vạn Chư Phật ở mười phương, sanh ra 
trăm vạn đại nguyện của Bồ tát, trong mỗi 
mỗi niệm, đều chiếu sáng trăm vạn cõi Phật ở 
mười phương, trong mỗi mỗi niệm ta ghỉ nhớ 
tận cùng các kiếp trước sau của trăm vạn Chư 
Phật trong các thế giới ở mười phương, trong 
mỗi mỗi niệm, ta biết các biển biến hoá của 
trăm vạn Chư Phật trong thế giới mười 
phương, trong mỗi mỗi niệm ta thấy trăm vạn 
thế giới ở mười phương có thảy bao nhiêu 
chúng sanh, đủ cả muôn loài, tuỳ theo nghiệp 


- 356- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


mà chịu, khi sanh khi chết, loài lành, loài ác, 
sắc tốt, sắc xấu, các chúng sanh đó có thảy 
bao nhiêu tâm hành, nhiều thứ ham muốn 
hiểu biết, nhiều thứ căn tánh, nhiều thứ 
nghiệp kết, nhiều cách thành tựu, ta đều thấy 
rõ hết. 

Này Phật tử! Thuở ấy, sau khi ta chết, ta 
thọ sanh trở lại nơi nhà vua, làm Chuyển 
Luân Vương. Sau khi Đức Phật Pháp Luân 
Âm Hư Không Đăng Vương diệt độ rồi, ta tiếp 
gặp Đức Phật Pháp Không Vương, ta hầu hạ 
cúng dường. 

Tiếp đó, ta làm Đế Thích, cũng trong đạo 
tràng ấy, ta gặp Đức Thiên Vương Tạng Như 
Lai, gần gũi cúng dường. 

Tiếp đó ta làm Vua Trời Dạ Ma, ở nơi thế 
giới ấy gặp Đức Phật Đại Địa Oai Lực Sơn, ta 
gần gũi cúng dường. 

Tiếp đó ta lại làm Vua Trời Đâu Suất, cũng 
ở thế giới ấy gặp Đức Pháp Luân Quang Âm 
Thanh Vương Như Lai, ta gần gũi cúng dường. 

Tiếp đó ta làm Trời Hoá Lạc, cũng trong 
thế giới ấy, gặp Đức Phật Hư Không Trí Vương, 
ta gần gũi cúng dường. 

Tiếp đó ta làm Vua Trời Tha Hoá Tự Tại, 


- 357- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


cũng trong thế giới ấy, gặp Đức Vô Năng Hoại 
Tràng Như Lai, ta hầu hạ cúng dường. 

Tiếp đó ta làm Vua A tu la, cũng trong thế 
giới ấy, gặp Đức Phật Nhất Thiết Pháp Lôi Âm 
Vương, ta gần gũi cúng dường. 

Tiếp đó ta làm Phạm Vương, cũng ở trong 
thế giới ấy, gặp Đức Phổ Hiện Hoá Diễn Pháp 
Âm Như Lai, ta gần gũi cúng dường. 

Này Phật tử! Trong kiếp Thiện Quang nơi 
thế giới Bảo Quang ấy, có một vạn Đức Như 
Lai xuất hiện ra đời, ta đều gần gũi hầu hạ 
cúng dường. 

Tiếp lại có kiếp tên là Nhật Quang, có sáu 
mươi ức Đức Phật xuất hiện ra đời. Đức Phật 
trước nhất hiệu là Diệu Tướng Sơn. Hồi ấy ta 
làm Vua tên là Đại Huệ, ở nơi Đức Phật đó, ta 
hầu hạ cúng dường. 

Tiếp đó có Đức Phật ra đời hiệu là Viên Mãn 
Kiên, ta làm cư sĩ gần gũi cúng dường Ngài. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Ly Cấu 
Đồng tử, ta làm đại thần, gần gũi cúng dường. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là 
Dõng Mãnh Trì, ta làm Vua A tu la, gần gũi 
cúng dường. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là 


- 358- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tu Di Tướng, ta làm vị thần cây, gần gũi 
cúng dường. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Ly 
Cấu Tý, ta làm người thương gia, hầu hạ 
cúng dường. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Sư 
Tử Du Bộ, ta làm vị thần của thành trì, gần 
gũi cúng dường. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo 
Kế, ta làm Tỳ Sa Môn Thiên Vương, gần gũi 
cúng dường. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Tối 
Thượng Pháp Xưng, ta làm Vua Càn thát bà 
gần gũi cúng dường. 

Tiếp đó lại có Đức Phật ra đời biệu là 
Quang Minh Quan, ta làm Vua Cưu Bàn Trà, 
gần gũi cúng dường. 

Ở trong kiếp đó, như vậy lần lượt, có sáu 
mươi ức Đức Như Lai xuất hiện ra đời. Ta 
thường ở nơi Chư Phật đó, thọ nhiều thứ thân, 
nơi mỗi mỗi Đức Phật, ta đều gần gũi cúng 
dường, lại giáo hoá thành tựu vô lượng chúng 
sanh. Nơi mỗi mỗi Đức Phật, ta được nhiều thứ 
môn Tam muội, nhiều môn Đà la ni, nhiều 
môn thần thông, nhiều môn biện tài, nhiều 


- 359- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


môn Nhất thiết trí, nhiều môn pháp minh, 
nhiều môn trí huệ, chiếu soi nhiều biển mười 
phương, nhập vào nhiều biển cõi Phật, thấy 
nhiều biển Chư Phật, thanh tịnh thành tựu 
tăng trưởng rộng lớn. 
Như ở trong kiếp đó gần gũi cúng dường 
bao nhiêu Đức Phật như vậy, thì nơi hết thảy 
cõi, trải số kiếp nhiều như số vỉ trần của hết 
thảy thế giới, có thảy bao nhiêu Chư Phật xuất 
hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường, chăm nghe 
thuyết pháp, tin thọ hộ trì, cũng đều như vậy 
cả. Ở chỗ hết thảy các Đức Như Lai như vậy, 
ta đều tu tập môn Giải thoát này, lại được vô 
lượng phương tiện giải thoát. 
Khi ấy Chủ Dạ thần Cứu Hộ Nhất Thiết 
Chúng Sanh, muốn tuyên lại nghĩa giải thoát 
này, liền vì Thiện Tài mà nói bài kệ rằng: 
- Ngươi đem hoan hỷ tâm tỉn thích, 
Hỏi pháp giải thoát khó nghĩ này, 
Ta nương thần lực hộ niệm Phật, 
Vì ngươi tuyên nói hãy lóng nghe. 

- Quá khứ vô lượng kiếp rộng lớn, 
Nhiều hơn biển cõi số vi trần, 
Bấy giờ thế giới tên Bảo Quang, 
Trong đó có kiếp hiệu Thiện Quang. 


- 360 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Ở trong đại kiếp Thiện Quang này, 
Một vạn Như Lai hiện ra đời, 

Ta đều gần gũi mà cúng đường, 
Theo đó tu học giải thoát này. 


Thuở ấy Vương đô tên Hỷ Nghiêm, 
Ngang, dọc, rộng, bằng, tột cao sang, 
Chúng sanh loạn nghiệp ở trong đó, 
Người tâm thanh tịnh, kẻ làm ác. 


Bấy giờ đức vua tên Thắng Quang, 
Thường dùng chánh pháp trị quần sanh, 
Thái tử của vua tên Thiện Phục, 


Khôi ngô đoan chánh, tướng tốt nhiều. 


Bấy giờ vô lượng các tội nhơn, 
Thân ở lao ngục, sắp bị hình, 

Thái tử xem thấy, lòng thương xót, 
Khéo tâu Vua cha xin rộng tha. 


Lúc ấy các quan liền tâu Vua: 

Thái tử phá pháp nguy nước nhà, 

Tội nhân như vậy phải tru lục, 

Vì sao cứu họ khỏi tử hình? 

Thời Vua Thắng Quang bảo Thái tử, 
Ngươi cứu tội nhơn phải chết thay, 
Thái tử lòng thương càng thêm mạnh, 
Thề cứu chúng sanh không khiếp lùi. 


- 361 - 


- 362 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bấy giờ Hoàng Hậu và gái hầu, 
Đồng đến triều đình tâu Vua rằng: 
Xin cho Thái tử sống nửa tháng, 
Bố thí chúng sanh tạo công đức. 


Quốc Vương chấp thuận lời tâu này, 
Lập hội đại thí cho kẻ nghèo, 

Hết thảy chúng sanh đều đến hội, 
Tuỳ ai xin gì, thảy cấp cho. 


Như vậy nửa tháng đã trôi qua, 

Hành hình Thái tử đã đến giờ, 

Đại chúng trăm ngàn vạn ức kẻ, 

Đồng thời chiêm ngưỡng than khóc ròng. 


Đức Phật biết họ căn chín rồi, 

Liền đến hội này hoá độ cho, 

Hiện ra thần biến trang nghiêm lớn, 
Người người gần gũi, cung kính Ngài. 
Phật dùng một tiếng phương tiện nói, 
Đèn pháp chiếu khắp các khế kinh, 
Vô lượng chúng sanh ý mềm dịu, 

Đều riêng được thọ ký Bồ đề. 


Thái tử Thiện Phục lòng mừng vui, 
Phát tâm Vô thượng Chánh giác ngay, 
Thệ nguyện hầu hạ cúng dường Phật, 
Khắp vì chúng sanh làm chỗ nương. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Luôn tiện xuất gia nương theo Phật, 
Tu hành thảy đạo Nhất thiết trí, 

Bấy giờ bèn được giải thoát này, 

Đại bỉ rộng độ các quần sanh. 

Trải nhiều biển kiếp ở trong đây, 
Quán xem tánh pháp chơn thật nào, 
Thường nơi biển khổ cứu quần chúng, 
Như vậy tu tập đạo Bồ đề. 


Thảy Chư Phật hiện ra kiếp này, 

Ta đều hầu cũng chẳng xót thừa, 
Đều dùng tâm tin hiểu thanh tịnh, 
Lắng nghe, trì, hộ pháp Phật truyền. 
Tiếp đó trải kiếp vô trần cõi, 

Vô lượng vô biên biển kiếp qua, 

Bao nhiêu Chư Phật hiện thế gian, 
Mỗi mỗi cúng dường đều như vậy. 


Ta nhớ thuở xưa làm Thái tử, 

Thấy các chúng sanh ở ngục tù, 

Thệ nguyện xả thân để cứu hộ, 

Nhơn đó chứng đắc giải thoát này. 
Trải qua số kiếp vô trần cõi, 

Trải biển đại kiếp tu tập thường, 
Mỗi niệm khiến họ được tăng trưởng, 
Lại được phương tiện khéo vô biên. 


- 363- 


- 364 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Trong đó thảy bao Phật Như Lai, 

Ta đều gặp thấy, nhờ khai ngộ, 
Khiến ta thêm sáng môn giải thoát, 
Và thảy những môn phương tiện này. 


Ta trải vô lượng ức kiếp qua, 

Học môn giải thoát khó bàn này, 
Biển pháp Chư Phật không bờ mé, 
Nhất thời ta uống hết thảy rồi. 


Mười phương có thảy những cõi nào, 
Thân ta đều vào không ngăn ngại, 
Trên các cõi nước ba đời thảy, 

Mỗi niệm ta đều biết rõ toàn. 

Thảy bao biển Phật cả ba đời, 

Mỗi Phật ta đều thấy rõ ràng, 

Ta cũng thị hiện ra thân Phật, 

Đến khắp chỗ khác Như Lai kia. 


Lại nơi thảy cõi ở mười phương, 

Thảy các Chư Phật, các Đạo Sư, 

Mưa mây trang nghiêm thảy cùng khắp, 
Thảy Vô Thượng Giác ta cúng dường. 
Lại dùng vô biên biển vấn hỏi, 

Cầu thỉnh hết thảy các Thế Tôn, 

Chư Phật đã mưa mây diệu pháp, 

Ta thảy thọ trì chẳng để quên. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lại trong vô lượng cối mười phương, 
Trước thảy chúng hội của Như Lai, 
Ngồi trên các toà trang nghiêm diệu, 
Hiện ra đủ thứ sức thần thông. 


Lại trong vô lượng cõi mười phương, 
Hiện ra đủ thứ phép thần thông, 
Một thân hiện ra thân vô lượng, 
Trong vô lượng thân hiện một thân. 
Lại nơi mỗi mỗi lỗ chân lông, 

Đều phóng vô số luồng quang minh, 
Đều dùng nhiều thứ phương tiện khéo, 
Trừ lửa phiền não của chúng sanh. 
Lại nơi mỗi mỗi lỗ chân lông, 

Hiện ra vô lượng mây hoá thân, 

Đầy khắp mười phương các thế giới, 
Khắp tuôn mưa pháp cứu quần sanh. 


Thảy Chư Phật tử ở mười phương, 
Nhập môn giải thoát khó bàn này, 
Đều tận vị lai vô lượng kiếp, 
Trong hạnh Bồ tát, yên tu hành. 


Tuỳ tâm sở thích nói pháp cho, 
Khiến họ được trừ lưới thấy tà, 
Dạy họ nhị thừa và thiên đạo, 
Và Nhất thiết trí của Như Lai. 


- 365- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Thảy chỗ thọ sanh của chúng sanh, 
Thị hiện vô biên thảy loại thân, 
Đều đồng loài họ, hiện thân tượng, 
Ứng theo tâm họ, nói pháp cho. 


- Nếu ai được môn giải thoát này, 
Được biển công đức rộng vô biên, 
Ví như biển cõi vỉ trần số, 
Thật nhiều vô lượng chẳng nghĩ bàn. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải Thoát Giáo Hoá Chúng Sanh Linh Sanh 
Thiện Căn này thôi. Như các đại Bồ tát, hơn 
trên các thế gian, hiện ra thân các loài, chẳng 
ở trong các duyên lôi cuốn, không bị chướng 
ngại, rõ thông hết thảy tự tánh các pháp, khéo 
quán sát được hết thảy các pháp, được trí vô 
ngã, ấn chứng được pháp vô ngã, giáo hoá 
điều phục hết thảy chúng sanh thường không 
ngừng nghỉ, tâm thường ở vào trong pháp môn 
không hai, khắp nhập vào hết thảy các biển 
tiếng nói, thì ta nay làm sao biết được, nói 
được biển công đức của các Ngài, cùng trí 
dõng mãnh, nơi tâm hành, cảnh giới Tam muội, 
sức giải thoát của các Ngài ấy? 

Này người Thiện nam! Trong cõi Diêm Phù 
Đề này có một vườn rừng tên là Lâm Tỳ Ni. 


- 366 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Trong rừng đó có vị thần tên là Diệu Đức Viên 
Mãn. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát 
phải làm thế nào để tu hạnh Bồ tát, sanh vào 
nhà Như Lai, làm ánh sáng cho đời, tận kiếp vị 
lai không có nhàm chán? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài 
đi nhiễu vô lượng vòng, chắp tay chiêm 
ngưỡng rồi tự tại mà đi.° 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử, đã đắc 
được môn Giải thoát của Bồ tát nơi vị thần 
đêm Đại Nguyện Tỉnh Tấn Lực Cứu Hộ 
Chúng Sanh rồi ghi nhớ tu tập, rõ thông, 
tăng trưởng, rồi lần lần đi đến khu rừng Lâm 
Tỳ Ni, dạo quanh tìm khắp Thần Diệu Đức đó, 
thấy Ngài ở trong lầu đài Nhất Thiết Bảo Thọ 
Trang Nghiêm, ngồi trên toà sư tử Bảo Liên 
Hoa, có hai mươi ức Na do tha chư Thiên 
cung kính bao quanh, đang vì chư Thiên mà 
nói kinh Biển Thọ Sanh của Bồ tát, khiến họ 
đều được sanh vào nhà Như Lai, tăng trưởng 
biển công đức lớn của Bồ tát. 

Thiện Tài thấy rồi, đến đảnh lễ chân Ngài, 
chắp tay đứng trước mà thưa rằng: Bạch Đại 
Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô thượng 


(@ Hán bộ hết quyển 73. 


- 367 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Chánh đẳng Chánh giác mà chưa biết được Bồ 
tát phải làm thế nào để tu hạnh Bồ tát, sanh 
vào nhà Như Lai, làm ánh sáng cho đời? 


Vị thân ấy đáp rằng: Này người Thiện nam! 
Bồ tát có mười kho tạng thọ sanh. Nếu Bồ tát 
thành tựu pháp này, thì được sanh vào nhà 
Như Lai, mỗi mỗi niệm tăng trưởng căn lành 
của Bồ tát, chẳng mỏi chẳng lười chẳng nhàm, 
chẳng thối, không dứt, không mất, rời khỏi mê 
lâm, chẳng sanh tâm khiếp, hèn, phiền, hối, 
hướng đến Nhất thiết trí, nhập vào môn pháp 
giới, phát tâm rộng lớn, tăng trưởng lục độ, 
thành tựu vô thượng Bồ đề của Chư Phật, rời 
bỏ thế gian, nhập địa Như Lai, được thần 
thông cao cả, pháp của Chư Phật thường hiện 
ra trước mắt, thuận cảnh giới chơn thật Nhất 
thiết trí. 

Những gì là mười? Một là: Kho tạng thọ 
sanh nguyện thường cúng dường hết thảy 
Chư Phật. Hai là kho tạng thọ sanh phát tâm 
Bồ đề. Ba là kho tạng thọ sanh quán các 
pháp môn, siêng tu hành. Bốn là kho tạng 
thọ sanh dùng tâm thanh tịnh chiếu khắp ba 
đời. Năm là kho tạng thọ sanh ánh sáng bình 
đẳng. Sáu là kho tạng thọ sanh sanh vào nhà 
Như Lai. Bảy là kho tạng thọ sanh Phật lực 


- 368- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


quang minh. Tám là kho tạng thọ sanh quán 
môn phổ trí. Chín là kho tạng thọ sanh khắp 
hiện trang nghiêm. Mười là kho tạng thọ 
sanh nhập vào địa Như Lai. 

Này người Thiện nam! Thế nào là kho tạng 
thọ sanh nguyện thường cúng dường hết thảy 
Chư Phật? 


Này người Thiện nam! Bồ tát lúc mới phát 
tâm, phát nguyện rằng: Tôi phải tôn trọng 
cung kính cúng dường hết thảy Chư Phật, thấy 
Phật không nhàm, ở chỗ Chư Phật sanh tâm 
mến thích, khởi đức tỉn sâu xa, tu các công 
đức, thường không ngừng nghỉ. Ấy là kho tạng 
thọ sanh của Bồ tát, vì Nhất thiết trí, lúc mới 


nhóm căn lành. 


Thế nào là kho tạng thọ sanh phát Bồ đề 
tâm? Này người Thiện nam! Bồ tát này phát 
tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, như là: 
Khởi tâm đại bỉ, vì cứu hộ hết thảy chúng 
sanh; khởi tâm cúng dường Phật, vì rốt ráo 
hầu hạ; khởi tâm khắp cầu chánh pháp, vì hết 
thảy không lẫn tiếc; khởi tâm hướng về rộng 
lớn, vì cầu Nhất thiết trí; khởi tâm từ vô lượng, 
vì khắp nhiếp chúng sanh; khởi tâm chẳng bỏ 
hết thảy chúng sanh, vì mặc giáp vững thề cầu 
Nhất thiết trí; khởi tâm không dối nịnh, vì 


- 369 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


được trí đúng chân thật; khởi tâm làm đúng 
như lời, vì tu đạo Bồ tát; khởi tâm chẳng dối 
Chư Phật, vì thủ hộ đại thệ nguyện của hết 
thảy Chư Phật; khởi tâm nguyện Nhất thiết trí, 
vì hoá độ chúng sanh tận cùng đời vị lai, 
không ngừng nghỉ. Bồ tát dùng công đức tâm 
Bồ đề nhiều như số vi trần cõi Phật như vậy, 
được sanh vào nhà Như Lai. Ấy là kho tạng 
thọ sanh thứ nhì của Bồ tát. 


Thế nào gọi là kho tạng thọ sanh quán các 
pháp môn, siêng tu hành? Này người Thiện 
nam! Đại Bồ tát này khởi tâm quán hết thảy 
biển pháp môn, khởi tâm hồi hướng đạo viên 
mãn Nhất thiết trí, khởi tâm chánh niệm 
không nghiệp lỗi lầm, khởi tâm hết thảy biển 
Tam muội thanh tịnh của Bồ tát, khởi tâm tu 
hành hết thảy công đức Bồ tát, khởi tâm trang 
nghiêm hết thảy đạo Bồ tát, khởi tâm cầu 
hạnh đại tỉnh tấn cầu Nhất thiết trí, tu các 
công đức như kiếp lửa cháy hừng không 
ngừng nghỉ, phát tâm tu hạnh Phổ Hiền giáo 
hoá chúng sanh, khởi tâm khéo học hết thảy 
oai nghỉ tu công đức Bồ tát, xả bỏ hết thảy của 
cải, ở vào trong chơn thật không có gì. Ấy là 
kho tạng thọ sanh thứ ba của Bồ tát. 


Thế nào gọi là kho tạng thọ sanh dùng 


- 370- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thân tâm thanh tịnh chiếu khắp ba đời? 

Này người Thiện nam! Bồ tát này đủ tâm 
cao thượng thanh tịnh, được ánh sáng Bồ đề 
của Như Lai, nhập vào biển phương tiện của 
Bồ tát, tâm các Ngài kiên cố giống như Kim 
Cang, xả bỏ hết thảy các loài sanh nơi các cõi, 
thành tựu hết thảy sức tự tại của Phật, tu 
hạnh cao cả, đủ căn tánh Bồ tát, tâm trong 
sáng, sức nguyện bất động, thường được Chư 
Phật hộ niệm cho, phá tan hết thảy các núi 
chướng ngại, khắp vì chúng sanh, làm chỗ 
nương tựa. Ấy là kho tạng thọ sanh thứ tư của 
Bồ tát. 

Thế nào là kho tạng thọ sanh ánh sáng 
bình đẳng? Này người Thiện nam! Bồ tát này 
đây đủ các hạnh khắp hoá độ chúng sanh, hết 
thảy của cải đều xả bỏ được, ở vào trong cảnh 
giới hạnh thanh tịnh rốt ráo của Phật, đầy đủ 
pháp nhẫn, thành tựu pháp nhẫn quang minh 
của Chư Phật, dùng đại tỉnh tấn hướng về 
Nhất thiết trí, đến bờ bên kia, tu tập các pháp 
thiền, được định phổ môn, trí thanh tịnh viên 
mãn, dùng mặt trời trí huệ chiếu sáng các 
pháp, được con mắt vô ngại thấy hiểu Chư 
Phật, ngộ nhập hết thảy tánh chơn thật của 
pháp, hết thảy thế gian ai thấy đều hoan hỷ, 


-37]- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


khéo tu tập các pháp môn đúng sự thật. Ấy là 
kho tạng thọ sanh thứ năm của Bồ tát. 


Thế nào là kho tạng thọ sanh sanh vào nhà 
Như Lai? Này người Thiện nam! Bồ tát này 
sanh vào nhà Như Lai, theo Chư Phật mà Ở, 
thành tựu hết thảy pháp môn sâu xa, đủ đại 
nguyện thanh tịnh của Chư Phật ba đời, được 
đồng một căn lành với hết thảy Chư Phật, 
cùng một thể tánh với chư Như Lai, đủ hạnh 
xuất thế pháp lành bạch tịnh, ở vào trong 
pháp môn công đức rộng lớn, nhập vào các 
Tam muội, thấy thần lực Phật tuỳ chỗ đáng 
hoá độ mà trị lành chúng sanh, đáp đúng lời 
hỏi, biện tài vô tận. Ấy là kho tạng thọ sanh 
thứ sáu của Bồ tát. 

Thế nào là kho tạng thọ sanh Phật Lực 
Quang Minh? Này người Thiện nam! Bồ tát này 
nhập sâu vào lực của Phật, dạo qua các cõi 
Phật, tâm không thối chuyển, cúng dường hầu 
hạ chúng hội Bồ tát, không có chán nhàm, rõ 
biết hết thảy pháp đều là như huyễn khởi 
sanh ra, biết các thế gian như thấy trong 
mộng, hết thảy các sắc tướng đều như bóng 
sáng, thần thông hiện ra đều như biến hoá, 
hết thảy thọ sanh đều như ảnh tượng, Chư 
Phật nói pháp đều như tiếng dội núi hang, 


-37/2- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


khai thị pháp giới khiến đều rốt ráo. Ấy là kho 
tạng thọ sanh thứ bảy của Bồ tát. 


Thế nào là kho tạng thọ sanh quán môn 
Phổ Trí? Này người Thiện nam! Bậc Bồ tát này 
ở trong địa vị đồng chơn, quán Nhất thiết trí, 
mỗi mỗi môn trí, tận vô lượng kiếp, khai diễn 
hết thảy sở hành của Bồ tát, nơi Tam muội sâu 
xa của các Bồ tát, tâm được tự tại, mỗi mỗi 
niệm được sanh vào chỗ các Đức Như Lai nơi 
thế giới mười phương, nơi cảnh giới có khác 
nhau, nhập vào định không khác nhau, nơi 
pháp không khác nhau, hiện ra trí có khác 
nhau, nơi vô lượng cảnh, biết không có cảnh 
giới, nơi ít cảnh giới, nhập vô lượng cảnh, 
thông đạt tánh pháp rộng lớn không bờ mé, 
biết các thế gian đều là giả thuyết ra, thảy 
đều là thức tâm khởi sanh ra. Ấy là kho tạng 
thọ sanh thứ tám của Bồ tát. 


Thế nào là kho tạng thọ sanh khắp hiện 
trang nghiêm? Này người Thiện nam! Bồ tát 
này có thể trang nghiêm nhiều cách vô lượng 
cõi Phật, có thể khắp hoá hiện ra hết thảy 
chúng sanh và những thân Phật, được vô sở 
uý, diễn pháp thanh tịnh cùng khắp pháp 
giới không bị ngăn ngại, tuỳ tâm sở thích, 
khiến thấy biết tất cả, thị hiện ra những 


- 373- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hạnh thành Bồ đề, khiến cho sanh ra đạo 
Nhất thiết trí vô ngại, việc làm như vậy 
chẳng lỗi thời mà thường ở nơi tạng Tam 
muội Ty Lô Giá Na trí huệ. Ấy là kho tạng 
thọ sanh thứ chín của Bồ tát. 


Thế nào là kho tạng thọ sanh nhập vào địa 
Như Lai? Này người Thiện nam! Bồ tát này 
đều thọ pháp quán đảnh nơi thảy Chư Phật 
Như Lai ba đời, khắp biết hết thảy cảnh giới 
thứ lớp, như là: Biết hết thảy chúng sanh thứ 
lớp thọ sanh từ tột trước đến tận cùng sau, 
biết hết thảy Bồ tát thứ lớp tu hành, biết tâm 
niệm thứ lớp của hết thảy chúng sanh, biết 
các Đức Như Lai thứ lớp thành Phật, biết 
phương tiện khéo giỏi thứ lớp nói pháp, cũng 
biết hết thảy bao nhiêu các kiếp tận cùng từ 
đầu đến giữa, đến sau, hoặc thành hoặc hoại, 
tên tuổi thứ lớp, tuỳ các chúng sanh chỗ đáng 
hoá độ mà vì họ hiển ra hành đạo, công đức 
trang nghiêm, thần thông nói pháp, phương 
tiện điều phục, ấy là kho tạng thọ sanh thứ 
mười của Bồ tát. 

Này Phật tử! Nếu Đại Bồ tát, nơi mười 
pháp này tu tập tăng trưởng thành tựu tròn 
đầy, thì có thể trong một trang nghiêm hiện 
ra đủ thứ trang nghiêm. Như vậy trang 


1/05 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nghiêm hết thảy cõi nước, khai ngộ dẫn dắt 
hết thảy chúng sanh, tận kiếp vị lai không có 
ngừng nghỉ, diễn nói đến hết thảy biển pháp 
Chư Phật, nhiều thứ cảnh giới, nhiều thứ 
thành thục, xoay vần truyền đến vô lượng 
các pháp, hiện ra sức tự tại của Phật nhiều 
không thể nghĩ bàn, tràn ngập hết thảy hư 
không pháp giới, ở trong biển tâm hành của 
các chúng sanh mà chuyển pháp luân, nơi 
hết thảy thế giới, thị hiện thành Phật thường 
không gián đoạn, dùng nhiều không thể nói 
âm thanh thanh tịnh mà nói hết thảy pháp, ở 
vào trong vô lượng xứ, thông đạt vô ngại, 
dùng hết thảy pháp trang nghiêm đạo tràng 
tuỳ các chúng sanh sự ham thích mà hiểu 
biết khác nhau mà hiện ra thành Phật, khai 
ngộ vô lượng kho pháp sâu xa, giáo hoá 
thành tựu hết thảy thế gian. 

Khi ấy thần rừng Lâm Tỳ Ni muốn khai 
sáng lại nghĩa này, nương thần lực của Phật, 
quán khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: 


- Tâm sạch lìa uế tột cao trên, 
Thấy thảy Chư Phật không chán nhàm, 
Nguyện tận vị lai thường cúng Phật, 
Là tạng thọ sanh bậc huệ minh. 


-375- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Trong thảy cõi nước của ba đời, 
Có thảy chúng sanh, Chư Phật nào, 
Thảy nguyện độ thoát, thường 
chiêm phụng, 
Là tạng thọ sanh bậc khó bàn. 


- Nghe pháp không nhàm thích quán sát, 
Ở khắp ba đời không ngại đâu, 
Thân tâm thanh tịnh như hư không, 
Là tạng thọ sanh bậc danh xưng. 


- Tâm kia thường ở biển đại bi, 
Cứng như Kim Cang và Bảo Sơn, 
Thấu rõ hết thảy những môn trí, 
Là tạng thọ sanh bậc tột cao. 


- Đại từ trùm khắp thảy nơi nơi, 
Diệu hạnh thường tăng biển độ nhiều, 
Dùng pháp quang minh chiếu quần phẩm, 
Là tạng thọ sanh bậc đại hùng. 


- Rõ thấu pháp tánh, tâm vô ngại, 
Sanh vào nhà Phật cả ba đời, 
Vào khắp mười phương biển pháp giới, 
Đây Bậc Minh Trí tạng thọ sanh. 

- Pháp thân thanh tịnh tâm vô ngại, 
Đến khắp các cõi ở mười phương, 
Thảy bao lực Phật đều thành được, 


- 376 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Là tạng thọ sanh chẳng nghĩ bàn. 


- Vào trí huệ sâu tự tại rồi, 
Nơi các Tam muội rốt ráo xong, 
Quán môn chơn thật Nhất thiết trí, 
Ấy tạng thọ sanh Bậc Chơn Thân. 


- Tịnh trị hết thảy các cõi Phật, 
Siêng tu pháp độ khắp quần sanh, 
Hiển hiện Như Lai sức tự tại, 

Là tạng thọ sanh Bậc Đại Danh. 


- Đã lâu tu hành môn trí huệ, 
Mau gấp hướng về Bậc Như Lai, 
Rõ thông pháp giới đều vô ngại, 
Là tạng thọ sanh Phật tử đây. 

Này người Thiện nam! Bồ tát đủ mười pháp 
này thì sanh vào nhà Như Lai, làm ánh sáng 
thanh tịnh cho hết thảy thế gian. 

Này người Thiện nam! Ta từ vô lượng kiếp 
đến nay, đắc được môn Giải Thoát Thọ Sanh 
Tự Tại này. 

Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh! Môn Giải 
thoát này cảnh giới thế nào? 

Đáp rằng: Này người Thiện nam! Ta trước 
đã phát nguyện: Nguyện lúc hết thảy Bồ tát 
thị hiện thọ sanh ta đều được gần gũi, nguyện 


- 377- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhập vào biển vô lượng thọ sanh của Đức Tỳ 
Lô Giá Na Như Lai. 


Do nguyện lực thuở xưa đó mà ta sanh vào 
cõi Diêm Phù Đề ở thế giới này, tại vườn Lâm 
Tỳ Ni, chuyên nghĩ tưởng Bồ tát lúc nào hạ 
sanh? Qua một trăm năm, quả nhiên Thế Tôn 
từ trời Đâu Suất giáng sanh xuống đây. Lúc ấy, 
vườn Lâm Tỳ Ni, hiện ra mười tướng: 

Một là trong vườn này, đất bỗng nhiên 
bằng phẳng, không còn hầm hố lồi lõm. Hai là 
kim cương làm đất, các báu trang nghiêm, 
không có ngói sạn gai gốc. Ba là cây Đa la báu 
bày hàng giáp vòng, rễ sâu đến thuỷ tế. Bốn là 
những chồi hương mọc lên, những kho hương 
thơm hiện ra, cây hương báu tàng to rậm rạp, 
hơi thơm như mùi thơm cõi trời. Năm là những 
tràng hoa đẹp, đồ vật trang nghiêm báu sắp 
hàng đầy khắp mọi nơi. Sáu là trong vườn 
thảy bao nhiêu cây đều tự nhiên nở hoa ngọc 
Ma ni báu. Bảy là trong những ao hồ đều mọc 
hoa đầy từ dưới đất lên, khắp trên mặt nước. 
Tám là bấy giờ trong rừng này thảy Trời, Rồng, 
Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn 
na la, Ma hầu la già, hết thảy các vua trong 
Cõi Dục, Cõi Sắc của thế giới Ta Bà này, đều 
nhóm họp đến, đứng chắp tay. Chín là thảy 


- 378- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


bao nhiêu thiên nữ trong thế giới này, cho đến 
Ma hầu la già Nữ, đều sanh hoan hỷ, thảy thảy 
đều cầm những lễ vật cúng dường, hướng về 
cây vô ưu mà đứng rất cung kính. Mười là hết 
thảy Chư Phật mười phương nơi rốn đều 
phóng ra luồng ánh sáng tên là Bồ tát Thọ 
Sanh Tự Tại Đăng, chiếu khắp rừng này, trong 
mỗi mỗi luồng ánh sáng đều hiện ra Chư Phật 
thọ sanh, đản sanh, thảy thảy thần biến và hết 
thảy công đức thọ sanh của các Bồ tát lại phát 
ra thảy thảy âm thanh của Chư Phật. 

Ấy là mười tướng điềm lành trong rừng này. 
Lúc các tướng này hiện ra, các hàng Thiên 
Vương đều biết sẽ có Bồ tát hạ sanh. Ta thấy 
điềm này, hoan hỷ vô lượng. 

Này người Thiện nam! Lúc Ma Gia Phu 
nhân ra khỏi thành Ca Tỳ La, đi vào rừng này, 
lại hiện ra mười tướng điềm lành quang minh, 
làm cho các chúng sanh được pháp quang 
minh. Ấy là: Ánh sáng của hết thảy kho tạng 
hoa báu, ánh sáng của kho hương thơm báu, 
ánh sáng của hết thảy hoa sen báu khai diễn 
ra âm thanh chơn thật mầu diệu, ánh sáng của 
Bồ tát mới phát tâm khắp mười phương, ánh 
sáng của hết thảy Bồ tát được nhập vào các 
địa mà hiện ra thần biến, ánh sáng của hết 


- 379- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thảy Bồ tát tu Ba la mật Viên Mãn Trí, ánh 
sáng của hết thảy Bồ tát Đại Nguyện Trí, ánh 
sáng của hết thảy Bồ tát Trí Phương Tiện giáo 
hoá chúng sanh, ánh sáng của hết thảy Bồ tát, 
Trí Chơn Thật chứng nơi pháp giới, ánh sáng 
của hết thảy Bồ tát được tự tại của Phật thọ 
sanh, xuất gia thành hàng Chánh giác. 

Mười ánh quang minh này chiếu khắp vô 
lượng tâm các chúng sanh. 

Này người Thiện nam! Lúc Ma Da Phu 
nhân ngồi dưới cây Vô Ưu, lại hiện ra mười 
thứ thần biến của Bồ tát khi sắp đản sanh. 
Những gì là mười? 

Này người Thiện nam! Bồ tát lúc muốn đản 
sanh, các chư Thiên, Thiên tử, Thiên nữ của 
cõi Dục Giới, và hết thảy chư Thiên cõi Sắc 
Giới, các Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, 
Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, cùng các 
quyến thuộc của họ, vì muốn cúng dường nên 
đều nhóm đến. Ngài Ma Da Phu nhân oai đức 
cao cả, các lỗ chân lông trên thân thể đều 
phóng ra ánh sáng chiếu khắp Tam thiên Đại 
thiên thế giới không bị chướng ngại. Hết thảy 
ánh sáng khác đều không hiện ra được, trừ 
diệt hết thảy phiền não của chúng sanh, và 
diệt các khổ đường ác. Ấy là thần biến thứ 


- 380- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nhất của Bồ tát khi sắp đản sanh. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Cũng lúc ấy, 
trong bụng của Ma Gia Phu nhân, hiện ra hình 
tượng thảy Tam thiên thế giới, trong trăm ức 
cõi Diêm Phù Đề, thảy đều có những đô, ấp, 
đều có những vườn rừng tên tuổi khác nhau, 
đều có các Ma Gia Phu nhân ở trong đó, có 
chư Thiên bao quanh, đều hiện ra tướng 
không thể nghĩ bàn của Bồ tát sắp đản sanh. 
Đây là tướng thần biến thứ nhì của Bồ tát khi 
sắp đản sanh. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Hết thảy lỗ 
chân lông, nơi thân của Ma Gia Phu nhân 
đều hiện ra cảnh tượng của Như Lai thuở xưa 
lúc tu hành đạo Bồ tát, cung kính cúng 
dường hết thảy Chư Phật, cùng nghe tiếng 
thuyết pháp của Chư Phật, ví như ảnh tượng 
hiện rõ trong gương sáng và dưới nước, có 
thể hiện ra các ảnh tượng của mặt trời, mặt 
trăng, tỉnh tú, mây, sấm giữa hư không. Các 
lỗ chân lông nơi thân của Ma Gia Phu nhân 
cũng như vậy, có thể hiện ra nhân duyên xa 
xưa của Đức Như Lai. Ấy là tướng thần biến 
thứ ba của Bồ tát khi sắp đản sanh. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Mỗi mỗi lỗ 
chân lông trên thân của Ma Gia Phu nhân đều 


-361- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hiện ra Đức Như Lai khi xưa đang tu hạnh Bồ 
tát, đã ở nơi các thế giới, thành, ấp, làng, xóm, 
núi, rừng, sông, biển, chúng sanh, kiếp số, gặp 
Phật ra đời, nhập vào cõi nước thanh tịnh, tuy 
theo chỗ thọ sanh, sống lâu dài ngắn, nương 
theo Thiện tri thức, tu hành pháp lành, nơi 
hết thảy cõi, tại các nơi sanh ra Bồ tát, thì Ma 
Gia Phu nhân thường vẫn làm mẹ của Phật. 
Như vậy hết thảy đều hiện rõ ra trong lỗ chân 
lông của bà. Ấy là tướng thần biến thứ tư của 
Bồ tát khi sắp đản sanh. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Mỗi mỗi lỗ 
chân lông của Ma Gia Phu nhân đều hiện rõ 
ra Như Lai thuở xưa khi tu hạnh Bồ tát, tuỳ 
chỗ sanh tại xứ nào, tuỳ sắc tướng, hình mạo, 
y phục, ăn uống, khổ vui, thảy các việc, mỗi 
mỗi đều hiện rõ ràng phân minh hoàn toàn. 
Ấy là tướng thần biến thứ năm của Bồ tát khi 
sắp đản sanh. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Mỗi mỗi lỗ 
chân lông của Ma Gia Phu nhân đều hiện ra 
Thế Tôn khi xưa, lúc tu hạnh bố thí, xả bỏ cái 
khó bỏ, đầu, mắt, tai, mũi, môi, lưỡi, răng, hàm, 
thân thể, tay, chân, máu, thịt, gân, xương, vợ, 
con, thành, ấp, cung điện, y phục, chuỗi ngọc 
anh lạc, vàng bạc, châu báu, như vậy, hết thảy 


- 382- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


những vật trong ngoài. Cũng thấy hình mạo 
của những người thọ thí, tiếng nói và nơi chỗ 
của họ. Ấy là tướng thần biến thứ sáu của Bồ 
tát khi sắp đản sanh. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Khi Ma Gia 
Phu nhân đi vào khu vườn này, thì vườn này 
hiện ra khắp hết thảy Chư Phật đời quá khứ. 
Khi nhập vào mẫu thai, y phục, hoa man, 
hương hoa, hương bột, phan, lụa, cờ, lọng, hết 
thảy đồ trang nghiêm bằng các báu, kỷ nhạc, 
ca vịnh, âm thanh mầu diệu, khiến cho chúng 
sanh đều khắp được thấy nghe. Ấy là tướng 
thần biến thứ bảy của Bồ tát khi sắp đản sanh. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Khi Ma Gia 
Phu nhân vào vườn này thì từ nơi thân Ngài 
hiện ra cung điện lầu đài Ma ni Bảo Vương 
của Bồ tát ở, hơn hết thảy các cung điện của 
Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu 
la, Khẩn na la, Ma hầu la già, và các Vua cõi 
người đã ở, có lưới báu phủ trên, hương màu 
xông khắp, các báu trang nghiêm trong ngoài 
thanh tịnh, thảy đều khác nhau chẳng tạp 
loạn nhau, bao quanh cùng khắp cả vườn Lâm 
Tỳ Ni. Ấy là tướng thần biến thứ tám của Bồ 
tát khi sắp đản sanh. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Khi Ma Gia 


- 383- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Phu nhân vào vườn này thì từ thân Ngài 
phóng ra các Bồ tát nhiều như số vỉ trần của 
mười không thể nói trăm ngàn ức Na do tha 
cõi Phật. Các Bồ tát ấy thân hình, dung mạo 
tướng tốt, ánh sáng, đi đứng, oai nghỉ, thần 
thông, quyến thuộc đều giống như Bồ tát Tỳ 
Lô Giá Na không khác, thảy đều đồng nhau ca 
ngợi Đức Như Lai. Ấy là tướng thần biến thứ 
chín của Bồ tát khi sắp đản sanh. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Khi Ma Gia 
Phu nhân sắp đản sanh Bồ tát thì bỗng nhiên 
ở trước mặt bà, từ phía dưới Kim Cang, mọc 
lên hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Bảo Trang 
Nghiêm Tạng, thân bằng kim cương các báu 
làm tua, đài bằng ngọc báu như ý, có các cánh 
hoa nhiều như số vi trần của mười cõi Phật, 
thảy thảy đều do Ma nỉ làm thành, có lưới báu, 
lộng báu che phủ ở trên, hết thảy thiên vương 
cùng nhau nắm giữ, hết thảy Vua Rồng tuôn 
mưa hương thơm, hết thảy Vua Dạ xoa cung 
kính bao quanh rải các hoa trời, hết thảy Vua 
Càn thát bà phát ra tiếng mầu diệu, ca khen 
Bồ tát khi xưa cúng dường công đức Chư Phật, 
hết thảy Vua A tu la bỏ tâm kiêu mạn, cúi đầu 
kính lễ, hết thảy Vua Ca lầu la thòng lụa phan 
báu đầy khắp hư không, hết thảy Vua Khẩn na 


- 384 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


la hoan hỷ chiêm ngưỡng ca ngâm khen ngợi 
công đức Bồ tát, hết thảy Vua Ma hầu la già 
đều sanh hoan hỷ ca vịnh khen ngợi, khắp 
mưa xướng hết thảy mưa ngọc báu trang 
nghiêm. Ấy là tướng thần biến thứ mười của 
Bồ tát khi mới đản sanh. 

Này người Thiện nam! Vườn Lâm Tỳ Ni thị 
hiện ra mười thứ thần biến như vậy rồi, sau 
đó thân Bồ tát mới đản sanh ra, như mặt trời 
hiện ra giữa hư không, như đám mây lành 
hiện ra trên đỉnh núi cao, như làn chớp sáng 
giữa cụm mây dày, như ngọn đuốc lớn đốt lên 
giữa đêm tối. 

Lúc bấy giờ Bồ tát từ hông bên phải của 
Phu nhân mà đản sanh ra, thân tướng quang 
mỉnh cũng đều như vậy. 

Này người Thiện nam! Lúc bấy giờ, tuy 
hiện mới sanh ra, nhưng đã rõ thông hết thảy 
các pháp đều như mộng, như huyễn, như ảnh, 
như tượng, không đến không đi, không sanh 
không diệt. 

Này người Thiện nam! Như ta đã thấy 
trong vườn Lâm Tỳ Ni tại cõi Diêm Phù Đề ở 
bốn châu thiên hạ này, nhiều thứ thần biến 
của Phật thị hiện ra mới sanh, ta cũng thấy ở 
các vườn Lâm Tỳ Ni, nơi các cõi Diêm Phù Đề 


-385- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trong các châu tứ thiên hạ ở Tam thiên Đại 
thiên thế giới, Đức Như Lai thị hiện ra thần 
biến đủ thứ khi mới đản sanh, cũng thấy Phật 
thị hiện đản sanh tại vô lượng cõi Phật trong 
mỗi mỗi vi trần của Tam thiên Đại thiên thế 
giới, của trăm thế giới Phật, của ngàn thế giới 
Phật, cho đến hết thảy thế giới mười phương, 
vô lượng cõi Phật trong mỗi mỗi vi trần, như 
vậy trong hết thảy các cõi Phật đều có Đức 
Như Lai thị hiện thọ sanh, đủ thứ thần biến, 
mỗi mỗi niệm đều hiện như vậy, không có 
gián đoạn. 

Khi ấy Thiện Tài Đồng tử liền hỏi vị Thần 
rằng: Bạch Đại Thiên! Ngài được môn giải 
thoát này đã bao lâu rồi? 

Đáp rằng: Trở về thuở xưa, trải số kiếp 
nhiều như số vi trần của ức cõi Phật, lại quá 
hơn số ấy nữa, bấy giờ có thế giới tên là Phổ 
Bảo, có kiếp tên là Duyệt Lạc, có tám mươi Ña 
do tha Đức Phật xuất hiện ra trong đó. Đức 
Phật thứ nhất hiệu là Tự Tại Công Đức Tràng, 
đầy đủ mười hiệu. Trong thế giới ấy có bốn 
châu thiên hạ tên là Diệu Quang Trang 
Nghiêm. Trong cõi Diêm Phù Đề của tứ thiên 
hạ đó có một vương đô tên là Tu Di Trang 
Nghiêm Tràng, trong đó có vị Vua tên là Bảo 


- 386 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Diệm Nhãn, Phu nhân tên là Hỷ Quang. 

Này người Thiện nam! Như ở tại thế giới 
này, Ma Gia Phu nhân là Mẹ của Đức Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai, thì trong thế giới đó, Hỷ 
Quang Phu nhân là Mẹ của Đức Phật thứ nhất, 
cũng như vậy. 


Này người Thiện nam! Hỷ Quang Phu nhân 
đó, lúc sắp đản sanh ra Bồ tát, thì cùng với hai 
mươi ức Ña do tha thể nữ đi đến vườn Kim Hoa. 
Trong vườn có lầu tên là Diệu Bảo Phong, cạnh 
lầu có một cây tên là Nhất Thiết Thí. Hỷ Quang 
Phu nhân vói vịn nhánh cây thì sanh ra Bồ tát. 
Các đại chúng Thiên Vương đều đem nước thơm 
đến tắm gội cho Bồ tát. Khi ấy có nhũ mẫu tên 
là Tịnh Quang, đứng hầu một bên. Các Thiên 
Vương tắm rửa Bồ tát xong, liền bông trao cho 
nhũ mẫu. Nhũ mẫu cung kính ấm bồng, sanh 
vui mừng lớn, liên đắc được Tam muội Phổ 
Nhãn của Bồ tát. Được Tam muội này rồi, liền 
thấy vô lượng Chư Phật khắp mười phương. Lại 
được môn giải thoát tự tại của Bồ tát, nơi hết 
thảy xứ, thị hiện thọ sanh, như thần thức lúc 
ban đầu khi mới thọ thai, mau chóng vô ngại. Vì 
được môn giải thoát này nên thấy hết thảy Phật 
dùng sức bổn nguyện mà thọ sanh tự tại cũng 
đều như vậy cả. 


- 387- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ý ngươi nghĩ sao? 
Nhũ mẫu ấy là ai? Chính là thân ta. Ta từ đó 
đến nay, mỗi mỗi niệm, thường thấy Đức Phật 
Tỳ Lô Giá Na hiện ra biển thọ sanh của Bồ tát, 
thần lực tự tại điều phục chúng sanh. Và như 
đã thấy Phật Ty Lô Giá Na dùng sức bổn 
nguyện, mỗi mỗi niệm ta đều thấy trong Tam 
thiên Đại thiên thế giới này, cho đến trong hết 
thảy các thế giới mười phương trong hột vi 
trần, đều thấy hiện ra thần biến của Bồ tát 
thọ sanh, thấy hết thảy Phật cũng đều như 
vậy, ta đều cung kính hầu hạ cúng dường, 
nghe pháp các Ngài thuyết, đúng theo đó mà 
tu hành. 

Khi ấy, vị Thần rừng Lâm Tỳ Ni, muốn 
tuyên lại nghĩa giải thoát này, nương thần lực 
của Phật, quán khắp mười phương mà nói bài 
kệ rằng: 

- Phật tử! Ngươi đã hỏi, 

Cảnh sâu xa của Phật, 
Nay ngươi phải lắng nghe, 
Ta nói nhơn duyên ấy. 

- Trước ức trần cõi kiếp, 

Có kiếp tên Duyệt Lạc, 
Tám mươi Na do tha, 


- 388- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đức Phật hiện ra đời. 


- Đấng Như Lai đầu hiệu, 
Tự Tại Công Đức Tràng, 
Ta ở vườn Kim Hoa, 
Thấy Ngài lúc mới sanh. 


- Ta lúc đó nhũ mẫu, 
Trí huệ rất thông lẹ, 
Chư Thiên trao cho ta, 
Thân Bồ tát vàng ròng. 


- Ta liền vội ấm bồng, 

Nhìn lên đảnh của Ngài, 
Thân tướng tròn đầy thảy, 
Mỗi tướng tận vô biên. 

- Thân thanh tịnh ly cấu, 
Tướng tốt đầy trang nghiêm, 
Ví như tượng báu diệu, 

Thấy xong tự mừng vui. 


- Suy nghĩ công đức đó, 
Mau thêm những biển phước, 
Thấy việc thần thông này, 
Ta phát tâm Bồ đề. 


- Chuyên cầu công Đức Phật, 
Thêm lớn các đại nguyện, 


- 389- 


- 390- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Nghiêm tịnh hết thảy cõi, 
Diệt trừ ba đường ác. 


Khắp ở cõi mười phương, 
Cúng dường vô số Phật, 
Tu hành thệ nguyện trước, 
Cứu thoát khổ chúng sanh. 


Ta ở chỗ Phật ấy, 

Nghe pháp được giải thoát, 
Số vi trần ức cối, 

Vô lượng kiếp tu hành. 
Trong kiếp bao nhiêu Phật, 
Ta đều từng cúng dường, 
Hộ trì chánh pháp Ngài, 
Tu biển giải thoát này. 

Số vi trần ức cõi, 

Đấng Thập Lực Quá Khứ, 
Thọ trì pháp luân này, 
Càng sáng môn giải thoát. 
Ta trong khoảng một niệm, 
Thấy trong trần cõi này, 
Mỗi trần có Như Lai, 
Nghiêm tịnh những biển cõi. 


Trong cõi đều có Phật, 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Hiện đản sanh trong vườn, 
Đều hiện không nghĩ bàn, 
Sức thần thông rộng lớn. 


- Hoặc thấy nhiều không bàn, 
Ức cõi các Bồ tát, 
Ở tại bên cung trời, 
Sắp chứng Bồ đề Phật. 


- Trong vô lượng biển cõi, 
Chư Phật hiện thọ sanh, 
Nói pháp chúng bao quanh, 
Như vậy ta đều thấy. 

- Một niệm thấy ức cõi, 

Vi trần số Bồ tát, 
Xuất gia đến đạo tràng, 
Thị hiện cảnh giới Phật. 

- Ta thấy trong trần cõi, 

Vô lượng Phật thành đạo, 
Đều hiện những phương tiện, 
Độ thoát khổ chúng sanh. 


- Trong mỗi mỗi vi trần, 
Chư Phật chuyển pháp luân, 
Đều dùng tiếng vô tận, 
Khắp mưa pháp Cam Lồ. 


-391- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Số vi trần ức cõi, 
Trong mỗi cõi vi trần, 
Đều thấy các Như Lai, 
Thị hiện nhập Niết bàn. 


- Vô lượng cõi như vậy, 
Như Lai hiện Đản sanh, 
Ta đều phân thân ra, 
Hiện trước Phật cúng dường. 


- Biển cõi không nghĩ bàn, 
Vô lượng loài khác nhau, 
Ta đều hiện ra trước, 


Khắp tuôn mưa pháp lớn. 


- Phật tứ! Ta biết môn, 

Giải thoát khó bàn này, 
Trong vô lượng ức kiếp, 
Khen ngợi cũng không cùng. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
giải thoát tự tại của Bồ tát, nơi vô lượng kiếp, 
khắp thảy nơi nơi thị hiện thọ sanh này thôi. 
Như các Đại Bồ tát có thể đem một niệm làm 
dài ra những kho tạng kiếp, quán hết thảy 
pháp, dùng phương tiện khéo mà thị hiện thọ 
sanh, cúng dường cùng khắp hết thảy Chư 
Phật, rốt ráo thông đạt hết thảy Phật pháp, 
nơi hết thảy loài đều hiện thọ sanh, trước hết 


- 392- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy Phật, ngồi toà hoa sen, biết các chúng 
sanh lúc đáng độ được, mà vì họ thị hiện thọ 
sanh, phương tiện điều phục, hiện ra các 
thần biến nơi hết thảy cõi, giống như cảnh 
tượng, thảy đều hiện ra trước mắt, thì ta làm 
sao biết được, nói được hạnh công đức của 
các Ngài đó được? 

Này người Thiện nam! Trong thành Ca Tỳ 
La này có cô gái họ Thích tên là Cù Ba. Ngươi 
hãy đến đó hỏi xem Bồ tát phải làm thế nào 
mà ở trong sanh tử giáo hoá chúng sanh? 

Khi ấy Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân 
Ngài, đi nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi.° 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử hướng về 
Thành Ca Tỳ La, suy nghĩ tu tập môn giải 
thoát thọ sanh, tăng trưởng rộng lớn, ghi nhớ 
không bỏ, rồi lần lần đi đến giảng đường Bồ 
tát Tập Hội Phổ Hiền Pháp Giới Quang Minh. 
Trong giảng đường này có vị thần hiệu là Vô 
Ưu Đức, cùng với một vạn vị thần chủ cung 
điện, hội với nhau, đồng đón tiếp Thiện Tài 
và nói rằng: Lành thay! Đấng Trượng Phu đã 
lại. Ngài có trí huệ lớn, có dõng mãnh lớn, có 


(@ Hán bộ hết quyển 74. 


- 393- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thể tu được các môn giải thoát không thể 
nghĩ bàn của Bồ tát, tâm thường không xả bỏ 
thệ nguyện rộng lớn, khéo quán sát được 
cảnh giới các pháp, ở yên trong thành trì 
pháp, nhập vào vô lượng các môn phương 
tiện, thành tựu biển công đức lớn của Như 
Lai, được biện tài mầu diệu khéo điều phục 
chúng sanh, được thân Thánh trí, thường 
thuận tu hành, biết các chúng sanh tâm hành 
khác nhau, làm cho họ vui mừng, hướng về 
Phật đạo. 


Chúng tôi xem Ngài tu các hạnh mầu, tâm 
không tạm bỏ, oai nghỉ cử chỉ thảy đều thanh 
tịnh. Ngài không bao lâu sẽ được ba nghiệp 
thanh tịnh trang nghiêm vô thượng của các 
Như Lai, dùng các tướng tốt mà trang nghiêm 
thân, dùng mười trí lực mà trau sáng tâm, dạo 
đi trên các thế gian. Chúng tôi thấy Ngài dõng 
mãnh tỉnh tấn không ai sánh bằng, không lâu 
sẽ được thấy khắp hết thảy Chư Phật ba đời, 
nghe, lãnh chánh pháp, không lâu sẽ được cái 
vui của thiền định, giải thoát và các Tam muội 
của Bồ tát, không lâu sẽ nhập vào các môn 
giải thoát sâu xa của Chư Phật Như Lai. Vì sao? 
vì Ngài được thấy Thiện tri thức, gần gũi cúng 
dường, nghe lãnh lời dạy, ghi nhớ tu hành, 


- 394 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chẳng lười chẳng lui, chẳng lo chẳng hối, 
không bị chướng ngại, ma và dân ma không 
làm ngăn trở được, chẳng bao lâu Ngài sẽ được 
quả vô thượng. 


Thiện Tài Đồng tử nói: Bạch Chư Thánh! 
Như lời các Ngài đã nói, nguyện tôi sẽ được 
như vậy. Bạch Chư Thánh! Tôi nguyện hết 
thảy chúng sanh ngừng hết nhiệt não, lìa 
các nghiệp ác, sanh những an vui, tu hạnh 
thanh tịnh. 


Bạch Chư Thánh! Hết thảy chúng sanh 
khởi sanh các phiền não, tạo các nghiệp ác, 
đoaạ vào các loài ác, hoặc thân, hoặc tâm, 
thường chịu độc khổ. Bồ tát thấy như vậy, 
lòng rất buồn rầu. Bạch Chư Thánh! Ví như có 
người chỉ có một con, nên thương yêu tận tình, 
bỗng thấy con mình bị người chặt chân, chặt 
tay, thì trong lòng đau đớn không yên ổn được. 
Đại Bồ tát cũng như vậy, thấy các chúng sanh 
do nghiệp phiền não mà đoạ vào ba đường ác, 
chịu đủ thứ khổ, tâm lo rầu lớn. Nếu thấy 
chúng sanh khởi sanh ba nghiệp lành, thân 
khẩu ý, được sanh vào loài trời người, hưởng 
vui thân tâm, thì Bồ tát liền sanh vui mừng 
lớn. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng tự vì mình mà cầu 
Nhất thiết trí, chẳng tham các khoái lạc dục 


- 395- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vọng trong sanh tử, chẳng chạy theo cái tưởng 
ngược, thấy ngược, tâm ngược, các kết trói, mê 
ngủ, ái kiến mà bị cuốn theo, chẳng khởi sanh 
các tư tưởng vui thú của chúng sanh, cũng 
chẳng xây đắm nơi mùi vị đẹp ngon của các 
thiền định chẳng có chướng ngại, chán nhàm, 
thối chuyển, ở trong sanh tử, chỉ thấy chúng 
sanh nơi trong các cõi hữu vi, chịu đủ thứ vô 
lượng khổ, khởi tâm đại bi, dùng sức đại 
nguyện mà nhiếp lấy cùng khắp, vì bổn 
nguyện đại bỉ mà tu hạnh Bồ tát, vì dứt hết 
thảy phiền não của chúng sanh, vì cầu trí 
Nhất thiết trí của Như Lai, vì cúng dường hết 
thảy Chư Phật Như Lai, vì nghiêm tịnh hết 
thảy cõi nước rộng lớn, vì tịnh trị hết thảy dục 
lạc của chúng sanh và những hạnh nơi thân 
tâm của họ, nên ở trong sanh tử không có 
chán mỏi. 

Bạch Chư Thánh! Đại Bồ tát đối với chúng 
sanh là trang nghiêm, vì làm cho họ sanh vào 
trời người giàu sang vui sướng; là cha mẹ vì an 
lập tâm Bồ đề cho họ; là dưỡng dục, vì làm cho 
họ thành tựu đạo Bồ tát; là hộ vệ, vì làm cho 
họ xa lìa ba đường ác; là thuyền trưởng, vì làm 
cho họ qua khỏi biển sanh tử; là quy y, vì làm 
cho họ xả bỏ các cái sợ của ma phiền não; là 


- 396 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


rốt ráo, vì làm cho họ vĩnh viễn được vui mát 
mẻ; là bờ bến, vì làm cho họ vào biển Chư 
Phật; là đạo sư, vì làm cho họ đến hết thảy cõi 
pháp báu; là hoa mầu diệu, vì làm nở tâm công 
đức của Chư Phật; là đồ vật trang nghiêm, vì 
thường phóng ánh sáng trí huệ phước đức; là 
đáng mến, vì phàm chỗ làm ra đều đoan 
chánh trang nghiêm; là đáng tôn trọng, vì xa 
la hết thảy các nghiệp ác; là đám mây lớn, vì 
thường mưa xuống hết thảy mây pháp Cam Lộ. 

Bạch Chư Thánh! Bồ tát lúc tu các hạnh 
như vậy thì làm cho hết thảy chúng sanh đều 
mến thích đầy đủ pháp vui. 

Lúc đó, Thiện Tài Đồng tử sắp bước lên 
pháp đường, thì Ngài Vô Ưu Đức cùng Chư 
Thần đem các hoa man tột mầu diệu hơn cả 
cõi trời, đem các hương xoa, hương bột và đủ 
thứ đồ vật báu trang nghiêm mà rải lên Thiện 
Tài rồi nói bài kệ rằng: 

- Ngài đã xuất thế gian, 

Là đèn sáng của đời, 
Vì khắp các chúng sanh, 
Mà cầu Vô Thượng Giác. 


- Vô lượng ức ngàn kiếp, 
Khó thể thấy được Ngài, 


- 397 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Mặt trời công đức mọc, 
Trừ tối của thế gian. 


- Ngài thấy các chúng sanh, 
Bị điên đảo lầm che, 
Mà khởi lòng đại bị, 
Cầu chứng đạo vô sư. 
- Ngài dùng tâm thanh tịnh, 
Tìm cầu Bồ đề Phật, 
Hầu hạ Thiện tri thức, 
Chẳng tiếc thân mạng mình. 
- Ngài ở các thế gian, 
Không nương không chấp đắm, 
Tâm Ngài khắp vô ngại, 
Thanh tịnh như hư không. 


- Ngài tu hạnh Bồ đề, 
Công đức đều viên mãn, 
Phóng sáng lớn trí huệ, 
Chiếu khắp thảy thế gian. 
- Ngài chẳng rời thế gian, 
Cũng chẳng đắm say đời, 
Đi trong đời vô ngại, 


Như gió chạy giữa không. 


- Ví như nạn hoả khởi, 


- 398- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Không gì làm tắt được, 
Ngài tu hạnh Bồ tát, 
Lửa tỉnh tấn cũng vậy. 


- Dõng mãnh đại tỉnh tấn, 
Vững chắc chẳng lay được, 
Kim Cang huệ sư tử, 

Dạo đi không chỗ sợ. 


- Trong hết thảy pháp giới, 
Có bao nhiêu biển cõi, 
Ngài đều đi đến được, 
Gần gũi Thiện tri thức. 

Khi thần Vô Ưu Đức nói kệ xong, vì mến 
thích pháp, nên theo bên Thiện Tài, hằng 
không rời bỏ. Thiện Tài Đồng tử liền vào giảng 
đường Phổ Hiện Pháp Giới Quang Minh, đi 
quanh tìm cầu Thích Nữ Cù Ba, thấy Ngài ở 
trong nhà, ngồi trên toà sư tử hoa sen báu, có 
tám vạn bốn ngàn thể nữ bao quanh, các thể 
nữ này đều là dòng giống vua chúa, thuở quá 
khứ đã tu hạnh Bồ tát, đồng gieo căn lành, bố 
thí, ái ngữ nhiếp khắp các chúng sanh, đã 
thấy rõ được cảnh Nhất thiết trí, đã chung tu 
tập hạnh Phật Bồ đề, thường ở trong chánh 
định, thường dạo đi trong đại bi nhiếp khắp 
chúng sanh như đối với con một, từ tâm đầy 


- 399- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đủ, quyến thuộc thanh tịnh, quá khứ đã thành 
tựu phương tiện khéo giỏi không thể nghĩ bàn 
của Bồ tát, đều được không thối chuyển nơi 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đầy đủ các 
Ba la mật của Bồ tát, rời khỏi các pháp trước, 
chẳng thích sanh tử, dầu đi trong các cõi hữu 
vi mà tâm thường thanh tịnh, thường xuyên 
quán sát đạo Nhất thiết trí, la cõi lưới ngăn 
che, vượt khỏi cõi chấp nhiễm, từ nơi pháp 
thân mà hiện ra hoá thân, sanh hạnh Phổ 
Hiền, nuôi lớn lực của Bồ tát, đèn mặt trời trí 
huệ đã tròn đầy. 

Thiện Tài Đồng tử liền đến chỗ Ngài Thích 
Ca Cù Ba, đảnh lễ xuống chân, đứng chắp tay 
mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
nhưng chưa biết Bồ tát phải làm thế nào mà ở 
trong sanh tử vẫn không bị những lỗi lầm 
hoạn nạn của sanh tử nhiễm vào, rõ thông 
được tự tánh của pháp mà không ở vào trong 
bậc Thanh văn và Bích Chỉ Phật, đầy đủ Phật 
pháp mà tu hạnh Bồ tát, ở trong địa Bồ tát mà 
nhập vào cảnh giới Phật, vượt hơn thế gian mà 
thọ sanh nơi thế gian, thành tựu pháp thân mà 
thị hiện ra vô biên đủ thứ sắc thân, ấn chứng 
pháp vô tướng mà vì chúng sanh thị hiện ra 


- 400 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


các tướng, biết pháp là không nói được mà 
rộng vì chúng sanh diễn nói các pháp, biết 
chúng sanh là không mà thường chẳng bỏ việc 
hoá độ chúng sanh, tuy biết Chư Phật là bất 
sanh bất diệt mà siêng cúng dường không có 
thối chuyển, tuy biết các pháp không nghiệp, 
không quả báo mà vẫn tu các hạnh lành 
thường không ngừng nghỉ? 

Ngài Thích Ca Cù Ba liền bảo Thiện Tài 
rằng: Lành thay! Lành thay! Này người Thiện 
nam! Nay ngươi có thể hỏi những pháp tu 
hành của đại Bồ tát như vậy. Ngươi tu tập 
những hạnh nguyện của Phổ Hiền mới có thể 
hỏi như vậy. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! 
Hãy khéo suy gẫm. Ta sẽ nương thần lực của 
Phật, vì ngươi mà nói. 

Này người Thiện nam! Nếu các Bồ tát 
thành tựu được mười pháp này thì có thể tròn 
đầy hạnh Phổ Trí Quang Minh của Bồ tát 
nhiều như lưới Nhơn đà la. Những gì là mười? 
Ấy là: Vì nương tựa nơi Thiện tri thức, vì đắc 
được hiểu biết sâu rộng cao cả, vì được thích 
muốn thanh tịnh, vì chứa nhóm hết thảy 
phước trí, vì nghe chánh pháp nơi Chư Phật, 
vì tâm thường chẳng bỏ nơi Phật ba đời, vì 
đồng với hết thảy hạnh Bồ tát, vì được hết 


- 401 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thảy Như Lai hộ niệm, vì diệu nguyện đại bỉ 
đều thanh tịnh, vì có thể dùng trí lực khắp dứt 
hết thảy các sanh tử. Ấy là mười, nếu các Bồ 
tát thành tựu được pháp này thì được thành 
tựu hạnh Phổ Trí Quang Minh của Bồ tát 
nhiều như lưới Nhơn đà la. 

Này Phật tử! Nếu Bồ tát gần gũi Thiện tri 
thức thì có thể tỉnh tấn bất thối, tu tập xuất 
sanh vô tận Phật pháp. 

Này Phật tử! Bồ tát dùng mười pháp mà 
hầu hạ Thiện tri thức, là: Đối với thân mạng 
mình không có thương tiếc; đối với đồ vui thế 
gian, tâm không tham cầu; biết hết thảy pháp 
tánh đều bình đẳng; trọn chẳng lui bỏ nguyện 
Nhất thiết trí; quán sát thật tướng của hết 
thảy pháp giới; tâm thường lìa bỏ hết thảy 
biển hữu lậu; biết pháp như không, tâm không 
nương đâu; thành tựu hết thảy đại nguyện của 
Bồ tát; thường thị hiện được hết thảy biển cõi; 
thanh tịnh môn trí vô ngại của Bồ tát. 

Này Phật tử! Hãy dùng pháp này mà hầu hạ 
hết thảy các Thiện tri thức, không có trái nghịch. 

Khi ấy Ngài Thích Ca Cù Ba, muốn khai 
sáng lại nghĩa này, liền nương sức oai thần 
của Phật, quán sát mười phương mà nói bài 
kệ rằng: 


- 402 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Bồ tát vì lợi các quần sanh, 

Niệm gần, hầu hạ Thiện tri thức, 
Kính xem như Phật, tâm không chán, 
Là hạnh Đế võng đi trong đời. 


Hiểu xa rộng lớn như hư không, 
Nhập thảy ba đời vào cả trong, 

Cõi nước, chúng sanh, Phật đều vậy, 
Ấy là phổ trí hạnh quang minh. 


Chí nguyện như không, không bến bờ, 
Vĩnh viễn dứt lìàa phiền não dơ, 

Thảy nơi Chư Phật tu công đức, 

Là hạnh thân vân đi trên đời. 


Bồ tát tu tập Nhất thiết trí, 

Nhiều biển công đức chẳng nghĩ bàn, 
Thân trí huệ sạch đủ phước đức, 

Là hạnh chẳng nhiễm đi trên đời. 

Nơi thảy Chư Phật Đấng Như Lai, 
Nghe lãnh pháp mầu chẳng chán nhàm, 
Hay sanh trí huệ đèn thật tướng, 

Là hạnh phổ chiếu đi trên đời. 

Chư Phật mười phương vô lượng biên, 
Một niệm nhập vào hết thảy nơi, 

Tâm thường không bỏ thảy Chư Phật, 
Là hạnh nguyện lớn hướng Bồ đề. 


- 403 - 


- 404 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Được vào chúng hội của Như Lai, 

Thảy biển Tam muội Bồ tát nào, 

Biển nguyện với nhiều biển phương tiện, 
Ấy hạnh Đế võng đi trên đời. 


Hết thảy Chư Phật gia trì cho, 
Tận tột vị lai kiếp vô biên, 

Xứ xứ tu hành Phổ Hiền đạo, 
Ấy hạnh phân thân Bồ tát đây. 


Thấy các chúng sanh khổ lớn nhiều, 
Khởi đại từ bi hiện thế gian, 

Diễn pháp quang minh trừ tăm tối, 
Là hạnh trí nhật Bồ tát đây. 


Thấy những chúng sanh tại các loài, 
Vì nhóm vô biên diệu pháp luân, 
Khiến họ dứt hẳn dòng sanh tử, 

Ấy đấng tu hành Hạnh Phổ Hiền. 


Bồ tát tập tu phương tiện này, 

Tuy tâm chúng sanh mà hiện thân, 
Ở khắp tất cả muôn loài thảy, 

Hoá độ vô lượng giống hữu tình. 
Dùng sức phương tiện đại từ bị, 
Hiện thân cùng khắp các thế gian, 
Tuỳ họ thích hiểu mà nói pháp, 
Đều khiến hướng về đạo Bồ đề. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Ngài Thích Ca Cù Ba nói kệ xong, liền bảo 
Thiện Tài rằng: Này người Thiện nam! Ta đã 
thành tựu môn giải thoát biển Tam muội của 
Bồ tát quán sát hết thảy. 

Thiện Tài nói: Bạch Đại Thánh! Môn giải 
thoát này cảnh giới thế nào? 

Đáp rằng: Này người Thiện nam! Ta nhập 
vào môn giải thoát này, hết thảy bao nhiêu 
chúng sanh trong cõi thế giới Ta Bà này, trải 
số kiếp nhiều như số vi trần cõi Phật, ở trong 
các loài chết chỗ này, sanh chỗ kia, làm lành, 
làm ác, chịu những quả báo, có cầu giải thoát, 
không cầu giải thoát, chánh định, tà định, và 
bất định, căn lành có phiền não, căn lành 
không phiền não, đầy đủ căn lành, không đầy 
đủ căn lành, không căn lành mà nhiếp lấy căn 
lành, căn lành mà nhiếp lấy không căn lành, 
chứa nhóm những pháp lành và pháp chẳng 
lành như vậy, ta đều biết đều thấy. 

Lại ở trong những kiếp ấy, có bao nhiêu 
Đức Phật, danh hiệu thứ lớp ta đều biết rõ. 
Chư Phật Thế Tôn ấy, từ khi mới phát tâm và 
dùng phương tiện cầu Nhất thiết trí, sanh ra 
hết thảy những biển đại nguyện, cúng dường 
Chư Phật, tu hạnh Bồ tát, thành hàng Chánh 
Giác, chuyển pháp luân mầu, hiện thần thông 


- 405 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


lớn hoá độ chúng sanh, ta đều biết rõ. Cũng 
biết hết thảy chúng hội khác nhau của Chư 
Phật đó. Trong đại chúng hội đó, có các chúng 
sanh, nương vào thừa Thanh văn mà được 
thoát ly. Chúng Thanh văn đó quá khứ tu tập 
hết thảy căn lành và đã đắc được nhiều trí 
huệ nào, ta đều biết rõ. Lại có các chúng sanh, 
nương vào thừa Độc giác mà được thoát ly. 
Chúng Độc giác đó có bao nhiêu căn lành, đã 
được giải thoát vắng lặng Bồ đề, thần thông 
biến hoá thành thục chúng sanh, cùng nhập 
Niết bàn, ta đều biết rõ. Ta cũng biết các Bồ 
tát trong các chúng hội ấy, từ khi mới phát 
tâm, tu tập căn lành, sanh ra vô lượng các 
hạnh nguyện lớn, thành tựu tròn đầy các Ba la 
mật, nhiều cách trang nghiêm đạo Bồ tát, 
dùng sức tự tại, nhập vào địa Bồ tát, ở trong 
địa Bồ tát, quán địa Bồ tát, làm thanh tịnh địa 
Bồ tát, tướng của địa Bồ tát, trí của địa Bồ tát, 
trí của nhiếp Bồ tát, trí của Bồ tát giáo hoá 
chúng sanh, trí của Bồ tát kiến lập, cảnh giới 
hạnh rộng lớn của Bồ tát, sức thần thông của 
Bồ tát, biển Tam muội của Bồ tát, phương tiện 
của Bồ tát, Bồ tát trong mỗi mỗi niệm đã nhập 
vào biển Tam muội, đã đắc được Nhất thiết trí 
Quang Minh, đã thâu được mây ánh sáng điển 
Nhất thiết trí, đã đắc được nhẫn thật tướng, 


- 406 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đã thông đạt Nhất thiết trí, đã ở trong biển cõi, 
đã nhập vào trong biển pháp, đã biết biển 
chúng sanh, đã ở trong phương tiện, đã phát 
thệ nguyện, đã hiện thần thông, ta đều biết rõ. 

Này người Thiện nam! Trên thế giới Ta Bà 
này, tận tột đời vị lai, có thảy bao nhiêu biển 
kiếp xoay vần chẳng dứt, ta đều biết rõ. 


Như ta đã biết thế giới Ta Bà, ta cũng biết 
các thế giới vi trần, biết hết thảy thế giới, biết 
thảy bao nhiêu thế giới trong cõi Ta Bà, cũng 
biết mười phương thế giới ngoài cõi Ta Bà, 
liên tiếp không gián đoạn, cũng biết các thế 
giới được các nhóm thế giới nhiếp trì trong cõi 
Ta Bà, cũng biết các thế giới do vô lượng các 
nhóm thế giới mười phương nhiếp trì trong 
biển Hoa Tạng thế giới của Đức Tỳ Lô Giá Na 
Thế Tôn này, như là: Thế giới rộng lớn, thế 
giới an lập, thế giới luân, thế giới tràng, thế 
giới khác nhau, thế giới chuyển, thế giới hoa 
sen, thế giới Tu Di, thế giới danh hiệu, hết 
thảy những thế giới trong tận cùng biển thế 
giới này, do sức bổn nguyện của Tỳ Lô Giá Na 
Thế Tôn nên ta đều biết rõ và ghi nhớ cả. 

Ta cũng nhớ thảy các biển nhơn duyên xa 
xưa của Đức Như Lai, như là tu tập các 
phương tiện của hết thảy thừa, ở vào hạnh Bồ 


- 407 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


tát trong vô lượng kiếp, nghiêm tịnh cõi nước 
Phật, giáo hoá chúng sanh, hầu hạ Chư Phật, 
tạo lập chùa chiền, nghe lãnh chánh pháp, 
được các Tam muội đắc được tự tại, tu bố thí 
Ba la mật, nhập vào biển công đức Phật, giữ 
giới khổ hạnh, đầy đủ các nhẫn, dõng mãnh 
tỉnh tấn, thành tựu các thiền, tròn đầy tịnh 
huệ, nơi hết thảy xứ thị hiện thọ sanh, hạnh 
nguyện Phổ Hiền thảy đến thanh tịnh, vào 
khắp các cõi, tịnh khắp cõi Phật, vào khắp trí 
Phật, nhiếp khắp hết thảy Bồ đề Chư Phật, 
đắc được đại trí quang minh của Như Lai, 
chứng được tánh Nhất thiết trí của Chư Phật, 
thành hàng Chánh giác, chuyển pháp luân 
mầu. Cho đến thảy bao nhiêu chúng hội đạo 
tràng của Phật, từ trước đến nay đã gieo căn 
lành, từ khi mới phát tâm thành thục chúng 
sanh, tu hành phương tiện, từng niệm tăng 
trưởng, được các Tam muội, thần thông giải 
thoát, thảy thảy như vậy ta đều rõ biết hết. Vì 
sao vậy? 

Vì môn giải thoát của ta này có thể biết 
được tâm hành của hết thảy chúng sanh, hết 
thảy căn lành của chúng sanh tu hành, hết 
thảy loạn nhiễm và thanh tịnh của chúng sanh, 
hết thảy loại khác nhau của chúng sanh, hết 


s40 2 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy môn Tam muội của Thanh văn, hết thảy 
Tam muội vắng lặng, thân thông giải thoát của 
Duyên giác, thảy giải thoát quang minh của 
tất cả Bồ tát, tất cả Như Lai ta đều biết rõ cả. 


Thiện Tài Đồng tử liền bạch Ngài Thích Ca 
Cù Ba rằng: Bạch Đức Thánh! Ngài được môn 
giải thoát này đã bao lâu rồi? 

Đáp rằng: Này người Thiện nam! Ta ở đời 
quá khứ, trải số kiếp nhiều hơn số vi trần của 
cõi Phật, có kiếp tên là Thắng Hạnh, thế giới 

tên là Vô Uý. Trong thế giới ấy có châu Tứ 
Thiên Hạ tên là An Ổn. Trong cõi Diêm Phù 
Đề của châu tứ thiên hạ đó, có một kinh đô 
tên là Cao Thắng Thọ, là thượng thủ của tám 
mươi vương thành. Trong kinh đô đó, có vị vua 
tên là Tài Chủ, có sáu vạn thể nữ, năm trăm 
vương tử, năm trăm đại thần. Các vương tử 
này đều mạnh mẽ, dẹp được oán địch. Thái tử 
con Vua tên là Oai Đức Chủ, xinh đẹp đoan 
chánh, ai cũng ưa nhìn. Bàn chân của Thái tử 
bằng đây, đủ các luân tướng, lưng bàn chân 
vun cao, ngón tay ngón chân đều có màng 
mỏng, gót chân ngay bằng, tay chân mềm mại, 
bắp chân lộc vương, bảy chỗ viên mãn, âm 
tàng ẩn kín, phần trên của thân mình như sư 
tử vương, hai vai bằng đây, hai tay suông dài, 


- 409 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thân tướng ngay thẳng, cổ có ba ngấn, má như 
sư tử, đủ bốn mươi cái răng, thảy đều bằng kín, 
bốn răng cửa trắng bóng, lưỡi dài rộng phát ra 
tiếng Phạm Âm, tròng mắt xanh biếc, mí mắt 
như ngưu vương, giữa chặn mày có tướng bạch 
hào, trên đỉnh đầu có nhục kế, da mềm mịn 
nhuyễn, màu vàng ròng, lông trên thân đều 
xoắn lên trên, tóc màu đế thanh, thân tròn 
đầy ngay thẳng như cây Ni Câu Đà. 


Lúc bấy giờ Thái tử tuân lệnh Phụ Vương, 
cùng một ngàn thể nữ, vào vườn Hương Nha 
du ngoạn vui chơi. Thái tử đi trên xe mầu báu, 
nghiêm sức đủ thứ, có toà Sư Tử ngọc Ma nỉ 
lớn, Thái tử ngồi toà đó, có trăm thể nữ cầm 
dây báu kéo xe, đi đứng chừng mực, không 
chậm không mau, có trăm ngàn vạn người cầm 
lọng báu, trăm ngàn vạn người cầm cờ báu; 
trăm ngàn vạn người cầm phan báu, trăm 
ngàn vạn người hoà nhạc, trăm ngàn vạn 
người đốt hương thơm, trăm ngàn vạn người 
rải các hoa mầu, tuỳ tùng sau trước, bao 
quanh xe Thái tử. Đường sá bằng phẳng 
không có cao thấp, các loại hoa báu rải khắp 
mặt đất, cây báu sắp hàng, lưới báu giăng 
trên, đủ thứ lầu đài trưng bày cách khoảng, 
trong các lầu ấy có lầu chứa đầy đủ thứ châu 


-410- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


báu, có lầu trần thiết nhiều vật trang nghiêm, 
có lầu chưng dọn nhiều thức ăn uống, có lầu 
treo bày đủ thứ áo đẹp, có lầu trang bị đủ vật 
cần dùng, hoặc lại có lầu chứa đầy các con 
gái đẹp và vô lượng tôi tớ, thị vệ, tuỳ ai cần gì 
đều ban cho hết. 

Bấy giờ có bà mẹ tên là Thiện Hiện, dắt 
một Đồng nữ tên là Cụ Túc Diệu Đức, dung 
nhan đoan chánh, sắc tướng trang nghiêm, 
thanh khiết, tròn trặn đầy đặn, mắt tóc xanh 
biếc, tiếng như Phạm Âm, nữ công đã khéo 
đến mức, biện luận tỉnh thông, siêng năng 
kính nhường, không có lười biếng, lòng thương 
không tổn hại, đủ lòng hổ thẹn, nhu hoà chất 
trực, lìa ngu sỉ, ít tham dục, không có dối nịnh. 
Đồng nữ cùng mẹ ngồi xe báu mầu, có thể nữ 
bao quanh, từ trong thành ra, đi trước xe Thái 
tử. Đồng nữ thấy Thái tử, tiếng nói ngân nga, 
đem lòng thương mến, bèn thưa với mẹ rằng: 
Lòng tôi nguyện được kính hầu người này, nếu 
không toại tình quyết sẽ tự vẫn. 

Bà mẹ bảo cô gái rằng: Chớ nghĩ như vậy. 
Vì sao? Vì đây là việc rất khó. Người này đủ 
tướng Luân Vương, sau sẽ lên ngôi làm 
Chuyển Luân Thánh Vương, có bảo nữ xuất 
hiện bay lên tự tại. Chúng ta là hàng tỉ tiện, 


- 4I11- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chẳng xứng lứa đôi. Việc đó không được, chớ 
nghĩ như vậy. 


Bên vườn Hương Nha đó có một ngôi đạo 
tràng tên là Pháp Vân Quang Minh. Thuở ấy 
có Đức Như Lai hiệu là Thắng Nhật Thân, đầy 
đủ mười hiệu, xuất hiện trong đó đã được bảy 
ngày. Đồng nữ nằm ngủ, mộng thấy Đức Phật 
đó. Khi thức dậy rồi, trên không có chư Thiên 
bảo Đồng nữ rằng: Đức Thắng Nhật Thân Như 
Lai thành Chánh Giác nơi đạo tràng Pháp Vân 
Quang Minh đã được bảy ngày, các đại chúng 
Bồ tát bao quanh sau trước, các Trời, Rồng, Dạ 
xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, 
Ma hầu la già, Phạm Thiên cho đến trời Sắc 
Cứu Cánh, các Thần Đất, Thần Gió, Thần Lửa, 
Thần Nước, Thần Sông, Thần Biển, Thần Núi, 
Thần Cây, Thần Vườn, Thần Thuốc Men, Thần 
Thành Trì, thảy vì muốn thấy Phật nên đều 
đến nhóm hội. 

Đồng nữ Diệu Đức, do chiêm bao thấy Đức 
Như Lai, do nghe công đức Phật, nên tâm sanh 
an ổn không có sợ sệt, đến trước Thái tử mà 
hỏi bại kế răng: 

- Thân tôi rất xinh đẹp, 

Tiếng đồn khắp mười phương, 
Trí huệ không ai sánh, 


-412- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Khéo giỏi đủ các nghề. 


- Vô lượng trăm ngàn chúng, 


Thấy tôi đều mến mê, 

Lòng tôi đối với họ, 

Không sanh chút ái dục. 
Không sân cũng không hận, 
Không ghét cũng không mừng, 
Chỉ phát tâm rộng lớn, 

Lợi ích các chúng sanh. 
Nay tôi thấy Thái tử, 

Đủ những tướng công đức, 
Lòng tôi rất vui mừng, 

Các căn đều sung sướng. 


Sắc như ngọc sáng ngời, 
Tóc đẹp xoắn bên phải, 
Trán rộng mày nhỏ cong, 
Tâm tôi nguyện hầu Ngài. 
Tôi xem thân Thái tử, 
Như kho tượng vàng ròng, 
Cũng như hòn núi báu, 
Tướng tốt có quang mỉnh. 


Mắt rộng màu xanh biếc, 
Mặt trăng, má sư tử, 


-413- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Vui vẻ, tiếng đẹp mầu, 
Xin thương mến nhận tôi. 


- Tiếng lưỡi rộng dài đẹp, 
Mầu sắc như đồng đỏ, 
Tiếng phạm, Khẩn na la, 
Ai nghe cũng vui đẹp. 


- Miệng vuông không có móm, 
Răng trắng thảy kín bằng, 
Lúc miệng nói là cười, 

Ai thấy đều hoan hỷ. 
- Thân ly cấu thanh tịnh, 
Đủ ba mươi hai tướng, 
Tất sẽ ở cõi này, 
Mà làm Chuyển Luân Vương. 

Thái tử liền hỏi rằng: Nàng là con gái của 
ai? Được ai gìn giữ? Nếu trước đã thuộc 
người nào rồi thì tôi không nên sanh lòng 
thương mến. 

Bấy giờ Thái tử dùng bài kệ hỏi rằng: 

- Thân nàng rất thanh tịnh, 

Tướng công đức đủ đầy, 
Nay ta hãy hỏi nàng, 
Cô nàng ở với ai? 


-414- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Cha mẹ cô là ai, 

Nay cô thuộc của ai? 

Nếu đã thuộc người khác, 
Thì họ nhiếp giữ cô. 

Cô chẳng trộm của người, 

Cô không tâm hại người, 
Cũng không làm tà dâm, 

Cô nương lời nói nào? 

Không nói lỗi ác người, 
Không phá thân thuộc người, 
Không xâm phạm cảnh người, 
Không có giận hờn người. 
Chẳng sanh thấy tà hiểm, 
Chẳng làm nghiệp trái nhau, 
Chẳng dùng sức nịnh dua, 
Phương tiện gạt thế gian. 


Tôn trọng cha mẹ không? 

Kính Thiện tri thức không? 
Thấy những người nghèo cùng, 
Phát tâm giúp đỡ không? 

Nếu có Thiện tri thức, 

Dạy bảo pháp cho cô, 

Có phát tâm kiên cố, 

Rốt ráo tôn trọng không? 


-415- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Cô kính mến Phật không? 
Có biết Bồ tát không? 
Biển công đức Chúng Tăng, 
Cô có tôn kính chăng? 

- Cô có biết pháp không? 
Dạy được chúng sanh không? 
Cô ở trong chánh pháp, 
Hay ở trong phi pháp? 


- Thấy những người cô độc, 
Cô có từ bi không? 
Thấy chúng sanh đường ác, 
Sanh được đại bỉ không? 


- Thấy người được vinh hạnh, 
Cô có hoan hỷ không? 
Người đến bức bách cô, 
Cô có phiền giận không? 
- Cô phát tâm Bồ đề, 
Khai ngộ chúng sanh không? 
Vô biên kiếp tu hành, 
Chẳng lười chán được không? 
Khi ấy bà mẹ của Đồng nữ Diệu Đức, vì 
Thái tử mà nói bài kệ rằng: 
- Thái tử Ngài lắng nghe, 
Tôi nói thảy nhân duyên, 


- 416 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Của cô gái này đây, 
Từ mới sanh đến lớn. 

- Ngày Thái tử mới sanh, 
Nàng hoa sen sanh ra, 
Mắt nàng sáng, dài, rộng, 
Tay chân đều đầy đặn. 


- Tôi từng trải tháng xuân, 
Dạo chơi nơi vườn Ta La, 
Khắp thấy những cỏ thuốc, 
Mọi thứ đều tươi tốt. 


- Cây lạ chỗ hoa mầu, 
Xa thấy như mây đẹp, 
Chim đẹp cùng hoà hót, 
Trong rừng đồng hoan vui. 


- Cùng đi tám trăm cô, 
Xinh đẹp chiếm lòng người, 
Áo quần đều sang đẹp, 
Ca ngâm đều rất hay. 
- Vườn đó có ao tắm, 
Tên là Liên Hoa Tràng, 
Tôi ngồi trên bờ ao, 
Thể nữ hầu chung quanh. 


- Trong ao sen lớn ấy, 


-417- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bỗng sanh hoa ngàn cánh, 

Cánh báu, thân lưu ly, 

Đài bằng vàng Diêm Phù. 
- Bấy giờ đêm vừa hết, 

Ánh mặt trời mỌC ra, 

Hoa ấy đang nở ra, 

Phóng ánh thanh tịnh lớn. 


- Ánh ấy rất rực rỡ, 
Như mặt trời mới mọc, 
Chiếu khắp Diêm Phù Đề, 
Người người đều khen lạ. 
- Bấy giờ cô gái này, 
Từ hoa sen ấy sanh, 
Thân nàng rất thanh tịnh, 
Chân tay đều đầy đặn. 
- Đây là báu cõi người, 
Từ nghiệp lành sanh ra, 
Nhơn đời trước không mất, 
Nay được quả báu này. 


- Tóc biếc, mắt sen sanh, 
Tiếng Phạn, da vàng ròng, 
Tóc quý như tràng hoa, 
Thanh tịnh không chút dơ. 


Sa Ì92 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Chân tay đều đầy đặn, 
Thân nàng không khuyết thiếu, 
Dường như tượng chơn kim, 
Đặt trong hoa báu mầu. 


- Chân lông thơm chiên đàn, 
Xông khắp cả mọi người, 
Miệng phát mùi sen xanh, 
Thường diễn tiếng Phạm âm. 


- Chỗ của nàng này ở, 
Thường có âm nhạc trời, 
Chẳng nên để kẻ hèn, 
Đánh đôi với cô nàng. 

- Thế gian không người nào, 
Có thể làm chồng nàng, 
Chỉ Ngài đủ tướng tốt, 

Xin hãy nhận cô này. 


- Chẳng dài cũng chẳng ngắn, 
Chẳng thô cũng chẳng thanh, 
Toàn thân đều đoan nghiêm, 
Xin hãy nhận cô này. 


- Văn chương pháp toán số, 
Công xảo các nghề khéo, 
Hết thảy đều thông đạt, 
Xin hãy nhận cô này. 


-419- 


- 420 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Biết giỏi những binh pháp, 
Khéo phán đoán kiện tụng, 
Chỉnh phục kẻ khó dạy, 
Xin nhìn nhận cô này. 


Thân nàng rất thanh tịnh, 
Người thấy không chán nhàm, 
Công đức tự trang nghiêm, 
Ngài nên nhận cô này. 
Chúng sanh có gặp nạn, 
Nàng biết do đâu sanh, 
Đúng bịnh mà cho thuốc, 
Thảy đều tiêu diệt hết. 
Những tiếng cõi Diêm Phù, 
Vô lượng thứ khác nhau, 
Cho đến tiếng kỹ nhạc, 
Nàng thông suốt hết thảy. 


Những nghề của phụ nữ, 
Nàng này biết tất cả, 

Mà không lỗi phụ nữ, 
Ngài nên mau nhận nàng. 


Chẳng ganh ghét bỏn xẻn, 
Không tham cũng không sân, 
Tánh nhu nhuyễn chất trực, 
Rời bỏ những thô ác. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Cung kính bậc Tôn Trưởng, 
Hầu hạ không trái nghịch, 
Thích tu những hạnh lành, 
Có thể tuỳ thuận Ngài. 


- Nếu nàng thấy già bịnh, 
Nghèo cùng và khổ nạn, 
Không ai cứu không nương, 
Nàng sanh đại từ tâm. 


- Thường quán nghĩa đệ nhất, 
Chẳng cầu tự lợi lạc, 
Chỉ nguyện lợi chúng sanh, 
Dùng đó trang nghiêm tâm. 


- Đi đứng và ngồi nằm, 
Thảy đều không buông lung, 
Nói năng và lặng thinh, 
Ai thấy cũng vui mừng. 


- Dầu ở hết thảy nơi, 
Đều không lòng nhiễm trước, 
Thấy người có công đức, 
Hoan hỷ không biết nhàm. 


- ôn trọng Thiện tri thức, 
Thích thấy người bỏ ác, 
Tâm nàng không khích động, 
Suy trước mới làm sau. 


-421- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Phước trí trang nghiêm này, 
Thảy đều không oán hận, 
Hơn hết trong hàng nữ, 
Xứng đáng hầu Thái tử. 

Khi Thái tử vào vườn Hương Nha, liền bảo 
Diệu Đức và bà Thiện Hiện rằng: 

Này Thiện nữ! Ta cầu về Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, sẽ tận cùng vô lượng kiếp vị 
lai, chứa nhóm pháp trợ đạo Nhất thiết trí, tu 
vô biên hạnh Bồ tát sạch hết thảy Ba la mật, 
cúng dường hết thảy chư Như Lai, hộ trì hết 
thảy các Phật giáo, nghiêm tịnh hết thảy cõi 
nước Phật, sẽ làm cho hết thảy giống tánh 
Như Lai không dứt, sẽ tuỳ theo giống tánh của 
hết thảy chúng sanh để thành thục họ, sẽ diệt 
khổ sanh tử cho chúng sanh, đem để họ vào 
chỗ rốt ráo an lạc, sẽ tu hoàn toàn con mắt trí 
huệ của hết thảy chúng sanh, sẽ tu tập hết 
thảy hạnh của Bồ tát đã tu hành, sẽ an trụ nơi 
tâm bình đẳng của hết thảy Bồ tát, sẽ thành 
tựu hành địa của hết thảy Bồ tát, sẽ làm cho 
hết thảy chúng sanh hoan hỷ, sẽ xả thí hết 
thảy vật để thật hành Bố Thí Ba la mật tận 
cùng thuở vị lai, làm cho hết thảy chúng sanh, 
đều được đầy đủ những y phục, thức ăn uống, 
vợ con, đầu mắt, tay, chân, như vậy hết thảy 


-422- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


của cải trong ngoài, ta sẽ xả thí hết không có 
mến tiếc, lúc ấy nàng sẽ cản trở ta, hoặc lúc 
bố thí của cải, nàng sẽ lẫn tiếc, lúc bố thí con 
cái, nàng sẽ buồn khổ, lúc chặt tay chân, nàng 
sẽ ưu sầu, lúc ta bỏ nàng để xuất gia, lòng 
nàng sẽ hối hận. 
Khi ấy Thái tử, vì Diệu Đức mà nói bài kệ 
rằng: 
- Vì thương xót chúng sanh, 
Ta phát tâm Bồ đề, 
Ở trong vô lượng kiếp, 
Tu tập Nhất thiết trí. 


- Trong vô lượng đại kiếp, 
Tịnh tu những biển nguyện, 
Nhập địa và trừ chướng, 
Đều trải vô lượng kiếp. 


- Chỗ Chư Phật ba đời, 
Học sáu Ba la mật, 
Đầy đủ hạnh phương tiện, 
Thành tựu đạo Bồ đề. 


- Cõi dơ uế mười phương, 
Ta sẽ đều nghiêm tịnh, 
Hết thảy nạn đường ác, 
Ta sẽ khiến thoát ly. 


- 423 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Ta sẽ dùng phương tiện, 
Rộng độ các quần sanh, 
Khiến diệt tối ngu sỉ, 

Ở nơi đạo trí Phật. 

Sẽ cúng hết thảy Phật, 
Sẽ hoàn toàn thảy địa, 
Khởi tâm đại từ bị, 

Xá thí vật trong ngoài. 


- Nàng thấy người đến xin, 
Hoặc sanh lòng tham tiếc, 
Tâm Ta thường muốn thí, 
Nàng chớ trái lòng ta. 


- Nếu thấy ta thí đầu, 
Chớ có sanh buồn thảm, 
Nay Ta bảo nàng trước, 
Cho lòng nàng kiên cố. 


Cho đến chặt chân tay, 
Nàng chớ ghét người xin, 
Nay nàng nghe lời ta, 
Cần phải suy nghĩ kỹ. 
Con cái, của cải quý, 

Ta sẽ bố thí hết, 

Nếu nàng thuận lòng ta, 


Ta sẽ toại ý nàng. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Bấy giờ Đồng nữ bạch Thái tử rằng: Kính 
vâng lời dạy của Ngài, rồi Đồng nữ nói bài 
kệ rằng: 

- Trong vô lượng biển kiếp, 

Lửa địa ngục đốt thân, 
Nếu Ngài thương nhận tôi, 
Cam tâm chịu khổ này. 


- Vô lượng chỗ thọ sanh, 
Nát thân như vi trần, 
Nếu Ngài thương nhận tôi, 
Cam tâm chịu khổ này. 


- Vô lượng kiếp đầu đội, 
Núi Kim Cang lớn rộng, 
Nếu Ngài thương nhận tôi, 
Cam tâm chịu khổ này. 


- Vô lượng biển sanh tử, 
Đem thịt tôi bố thí, 
Chỗ Ngài thành Pháp Vương, 
Cho tôi cũng được vậy. 

- Nếu Ngài thương nhận tôi, 
Cho tôi làm chủ đó, 
Đời đời nơi Ngài thí, 
Nguyện thường đem tôi thí. 


- 425 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Vì thương chúng sanh khổ, 


- 426 - 


Mà phát tâm Bồ đề, 
Đã nhiếp chúng sanh rồi, 
Cũng sẽ nhiếp thọ tôi. 


Tôi chẳng câu giàu sang, 
Chẳng tham vui ngũ dục, 
Chỉ vì cùng tu hành, 
Nguyện dùng Ngài làm chủ. 


Mắt xanh biếc rộng dài, 
Thương xót nhìn thế gian, 
Chẳng khởi tâm nhiễm chấp, 
Quyết thành đạo Bồ tát. 

Chỗ Thái tử bước đi, 

Đất mọc những hoa báu, 

Tất làm Chuyển Luân Vương, 
Xin Ngài thương nhận tôi. 


Tôi từng mộng thấy Phật, 
Diệu Pháp Bồ Đề Tràng, 
Như Lai ngồi dưới cây, 

Vô lượng chúng vây quanh. 
Tôi mộng thấy Phật đó, 
Thân như núi vàng ròng, 
Đưa tay xoa đầu tôi, 

Thức dậy lòng hoan hỷ. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Quyến thuộc trời thuở xưa, 
Tên là Hỷ Quang Minh, 
Trời đó vì tôi nói, 

Đạo tràng Phật ra đời. 

- Tôi từng nghĩ như vầy, 
Nguyện thấy thân Thái tử, 
Trời ấy bảo tôi rằng, 

Nay nàng sẽ được thấy. 

- Chí nguyện xưa của tôi, 
Hôm nay đều mãn rồi, 

Xin Ngài cùng đồng đến, 
Cúng dường Đức Như Lai. 

Thái tử nghe được danh hiệu Đức Thắng 
Nhật Thân Như Lai, sanh vui mừng lớn, 
nguyện thấy Phật đó, đem năm trăm châu 
báu Ma Ni rải trên Đồng nữ, đội cho mũ Diệu 
Tạng Quang Minh Bảo, quàng cho áo Hoá 
Diệm Ma Ni Bảo. Đồng nữ lúc đó lòng chẳng 
rung động, cũng chẳng lộ vẻ vui mừng, chỉ 
chắp tay cung kính, chiêm ngưỡng Thái tử, 
mắt chẳng tạm rời. 

Bà Thiện Hiện ở trước Thái tử, liền nói 
kệ rằng: 


- Cô này rất đoan chánh, 


- 421 - 


4252 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thân công đức trang nghiêm, 
Xưa nguyện thờ Thái tử, 

Nay đã được toại lòng. 

Giữ giới, có trí huệ, 

Đầy đủ các công đức, 

Khắp nơi thảy thế gian, 

Cao cả không ai bằng. 


Cô này hoa sen sanh, 
Giống tánh không hèn xấu, 
Thái tử đồng hạnh nghiệp, 
Xa lìa hết thảy lỗi. 


Cô này thân mềm dịu, 

Dường như lụa cõi trời, 
Tay nàng rờ chạm đến, 
Bệnh đau đều trừ diệt. 


Lỗ lông phát hương thơm, 
Thơm ngát không gì bằng, 
Chúng sanh ai ngửi được, 
Đều ở nơi tịnh giới. 

Thân nàng màu vàng ròng, 
Ngồi thẳng trên đài hoa, 
Chúng sanh ai thấy được, 
Hết oán đủ từ tâm. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Lời nói rất dịu dàng, 

Ai nghe đều hoan hỷ, 
Chúng sanh ai được nghe, 
Đều rời khỏi nghiệp ác. 

- Tâm sạch không vết nhơ, 
Xa la những dua dối, 

Nói ra xứng tâm người, 
Ai nghe đều hoan hỷ. 

- Điều nhu lòng hổ thẹn, 
Cung kính bậc Tôn Trưởng, 
Không tham cũng không dối, 
Thương xót các chúng sanh. 


- Cô này tâm chẳng ở, 

Sắc tướng và quyến thuộc, 
Chỉ dùng tâm thanh tịnh, 
Cung kính hết thảy Phật. 

Lúc bấy giờ, Thái tử cùng Đồng nữ Diệu 
Đức và mười ngàn thể nữ cùng các quyến 
thuộc ra khỏi vườn Hương Nha, đi đến đạo 
tràng Pháp Vân Quang Minh. Đến rồi xuống 
xe đi bộ đến chỗ Đức Như Lai, thấy Phật 
thân tướng đoan nghiêm vắng lặng, các căn 
điều thuận, trong ngoài thanh tịnh, như ao 
Đại Long không có đục dơ. Họ đều sanh lòng 
tin hoàn toàn, hoan hỷ nhảy nhót, đảnh lễ 


- 429 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chân Phật, đi nhiễu vô số vòng. 

Liên lúc ấy, Thái tử và Đồng nữ Diệu Đức 
đều cầm năm trăm hoa sen báu rải cúng lên 
Đức Phật. Thái tử vì Phật mà xây cất năm 
trăm Tịnh Xá, mỗi mỗi đều bằng gỗ Hương, có 
các báu trang nghiêm, có năm trăm thứ ngọc 
Ma Ni xen lẫn. Đức Phật liền vì Thái tử mà nói 
Kinh Phổ Nhãn Đăng Môn. Nghe kinh ấy rồi, 
Thái tử được biển Tam muội nơi hết thảy pháp, 
như là: Được Tam muội chiếu khắp hết thảy 
biển nguyện của Phật, Tam muội chiếu khắp 
ba kho tạng ba đời, Tam muội hiện tại thấy 
hết thảy đạo tràng của Phật, Tam muội chiếu 
khắp hết thảy chúng sanh, Tam muội chiếu 
khắp hết thảy đèn trí của thế gian, Tam muội 
chiếu khắp hết thảy đèn trí của căn chúng 
sanh, Tam muội mây ánh sáng cứu hộ hết thảy 
chúng sanh, Tam muội đèn trí lớn chiếu khắp 
hết thảy chúng sanh, Tam muội diễn hết thảy 
pháp luân của Phật, Tam muội đầy đủ hết 
thảy hạnh Phổ Hiền. 

Bấy giờ Đồng nữ Diệu Đức liền được Tam 
muội tên là Nan Thắng Hải Tạng, vĩnh viễn 
không còn thối chuyển nơi Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Thái tử và Đồng nữ Diệu 
Đức cùng quyến thuộc bèn đảnh lễ chân Phật, 


- 430 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


đi nhiễu quanh vô số vòng, rồi từ tạ mà lui 
về cung, đến chỗ Phụ Vương quỳ lạy mà tâu 
Vua rằng: Tâu Phụ Vương rõ, Đức Thắng 
Nhật Thân Như Lai xuất hiện ra đời, thành 
hàng Chánh giác tại Đạo Tràng Bồ Đề Pháp 
Vân Quang Minh trong nước này, đến nay 
chưa bao lâu. 

Đại vương liền hỏi Thái tử rằng: Ai nói cho 
con việc ấy? Trời hay người? 

Thái tử tâu rằng: Chính Đồng nữ Cụ Túc 
Diệu Đức này nói. 

Đức Vua nghe rồi, hoan hỷ vô lượng, như 
kẻ nghèo được kho tàng lớn, liền suy nghĩ 
rằng: Đức Phật là của báu vô thượng khó được 
gặp. Nếu được thấy Phật thì dứt hẳn sự sợ 
đường ác. Đức Phật Như Y Vương, có thể trị 
lành hết thảy các bịnh phiền não, có thể cứu 
hết thảy khổ lớn sanh tử, Đức Phật như Đạo 
Sư, có thể làm cho chúng sanh đến nơi an ổn 
rốt ráo. 

Nhà vua suy nghĩ như vậy rồi liền nhóm 
các tiểu vương, quần thần, quyến thuộc và các 
hàng Sát Lợi, Bà la môn, hết thảy đại chúng, 
bỏ ngôi vua, nhường lại cho Thái tử. Sau khi 
làm lễ quán đảnh cho Thái tử xong, cùng một 
vạn người đi đến chỗ Phật. Đến nơi rồi, Vua lễ 


>i‡31'» 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chân Phật, đi nhiễu vô số vòng, cùng với 
quyến thuộc lui ngồi một phía. 


Đức Như Lai quán sát nhà Vua và các đại 
chúng, rồi phóng luồng ánh sáng lớn trong 
tướng bạch hào, tên là Nhất Thiết Thế Gian 
Tâm Đăng, chiếu khắp vô lượng thế giới mười 
phương. Ánh ấy dừng ở trước mặt hết thảy các 
Thế chủ, thị hiện ra sức đại thần thông không 
thể nghĩ bàn của Như Lai, làm cho hết thảy 
các người đáng được hoá độ tâm được thanh 
tịnh. Khi ấy, Đức Như Lai liền hiện thân siêu 
việt xuất thế gian, dùng tiếng viên mãn, khắp 
vì đại chúng, mà nói Đà la ni tên là Nhất Thiết 
Pháp Nghĩa Ly Ám Đăng, có các Đà la ni nhiều 
như số vi trần cõi Phật làm quyến thuộc. Nhà 
Vua nghe rồi liền được ánh sáng đại trí. Trong 
chúng hội đó có các Bồ tát nhiều như số vỉ 
trần Diêm Phù Đề đồng lúc ấy, chứng đắc 
được môn Đà la nỉ này. Sáu mươi vạn Na do 
tha người sạch các hữu lậu, tâm được giải 
thoát. Mười ngàn chúng sanh xa lìa trần cấu, 
được Pháp Nhãn Tịnh. Vô lượng chúng sanh 
phát tâm Bồ đề. 


Đức Phật lại dùng sức không thể nghĩ bàn 
rộng hiện ra thần biến khắp vô lượng thế giới 
mười phương, diễn pháp Tam Thừa hoá độ 


S352 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chúng sanh. Đức Vua liền suy nghĩ rằng: Nếu 
ta ở nhà thì đâu có chứng đắc được pháp mầu 
như vậy! Nếu ở chỗ Phật, xuất gia học đạo thì 
sẽ thành tựu được. 

Suy nghĩ như vậy rồi liền bạch Phật rằng: 
Nguyện được theo Phật xuất gia học đạo. 

Phật dạy: Tuỳ ý. Quốc Vương tự biết thời 
cơ của mình. 

Đức Vua Tài Chủ cùng mười ngàn người 
đồng thời xuất gia nơi chỗ Phật. Trong thời 
gian không lâu đều được thành tựu Đà la nỉ 
nghĩa hết thảy pháp, xa la đen tối, cũng đắc 
được các môn Tam muội như đã nói trên, cũng 
đắc được mười môn thần thông của Bồ tát, 
cũng đắc được vô biên biện tài của Bồ tát, 
cũng đắc được tịnh thân vô ngại của Bồ tát, đi 
đến chỗ các Đức Như Lai ở mười phương mà 
nghe nhận pháp của các Ngài, làm Đại Pháp 
Sư diễn nói pháp mầu. Lại dùng thần lực khắp 
cối mười phương, tuỳ tâm chúng sanh mà vì họ 
hiện thân, khen sự xuất hiện của Phật, nói 
bổn hạnh của Phật, chỉ bày gốc nhân duyên 
của Phật, ca ngợi thần lực tự tại của Như Lai, 
hộ trì các giáo pháp của Phật đã thuyết. 

Thái tử đúng ngày rằm ở trên chánh điện, 
có hàng thể nữ bao quanh, tự nhiên có bảy 


- 433 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


báu hiện ra: Một là Luân Báu tên là Vô Ngại 
Hành. Hai là Voi Báu tên là Kim Cang Thân. 
Ba là Ngựa Báu tên là Tốc Tật Phong. Bốn là 
Ngọc Báu tên là Nhật Quang Tạng. Năm là Con 
Gái Báu tên là Cụ Diệu Đức. Sáu là Kho Tạng 
Đại Thần Báu tên là Đại Tài. Bảy Là Chủ Quân 
Báu tên là Ly Cấu Nhãn. Bảy báu đầy đủ là 
Chuyển Luân Vương, làm Vua Cõi Diêm Phù 
Đề, dùng chánh pháp trị đời, nhân dân an vui. 
Đức vua có ngàn người con xinh đẹp mạnh mẽ, 
có thể dẹp được oán địch. 

Trong cõi Diêm Phù Đề có tám mươi thành 
Vua, trong mỗi mỗi thành có năm trăm tăng 
phường, mỗi mỗi tăng phường đều lập Tịnh xá 
thảy đều cao rộng, dùng các báu mầu để trang 
điểm. Mỗi mỗi thành vua, đều thỉnh Đức Như 
Lai, dùng các lễ vật mầu diệu không nghĩ bàn 
để cúng dường. Lúc Phật vào thành, liền hiện 
ra đại thần thông, khiến cho vô lượng chúng 
sanh gieo các căn lành, vô lượng chúng sanh 
tâm được thanh tịnh, thấy Phật hoan hỷ, phát 
ý Bồ đề, khởi tâm đại bi lợi ích chúng sanh, 
siêng tu Phật pháp nhập vào nghĩa chơn thật, 
ở trong tánh pháp hiểu được tánh bình đẳng, 
thân được trí ba đời, quán sát ba đời, biết hết 
thảy Phật giáng thế thứ lớp, nói nhiều thứ 


- 434 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


pháp mà nhiếp lấy chúng sanh, phát nguyện 
Bồ tát, nhập đạo Bồ tát, biết pháp Như Lai, 
thành tựu biển pháp, có thể hiện thân cùng 
khắp hết thảy cõi, biết căn chúng sanh và 
tánh ưa muốn của họ, khiến cho họ phát khởi 
nguyện Nhất thiết trí. 

Này Phật tử! Ý ngươi nghĩ sao? Thuở ấy 
Thái tử được địa vị Vua Chuyển Luân, cúng 
dường Phật là ai? Chính nay là Đức Thích Ca 
Mâu Ni Phật đó. Đức Vua Tài Chủ là Đức Phật 
Bảo Hoa. Đức Phật Bảo Hoa hiện ra tại 
phương đông, cách đây khỏi các cõi Phật 
nhiều như số vi trần thế giới nơi biển thế giới 
tên là Hiện Pháp Giới Hư Không Ảnh Tượng 
Vân, trong đó có nhóm thế giới tên là Phổ 
Hiện Tam Thế Ảnh Ma Ni Vương. Trong nhóm 
thế giới đó có thế giới tên là Viên Mãn Quang, 
trong đó có đạo tràng tên là Hiệu Nhất Thiết 
Thế Chủ Thân. Đức Bảo Hoa Như Lai thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác trong đó, có 
các đại chúng Bồ tát bao quanh nhiều như số 
vi trần của không thể nói cõi Phật. Đức Phật 
vì họ mà nói pháp. 

Thuở xưa, lúc Đức Bảo Hoa Như Lai tu 
hành đạo Bồ tát Ngài nghiêm tịnh biển thế 
giới này. Trong biển thế giới này, Chư Phật 


435 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đời quá khứ hiện tại và vị lai xuất hiện ra đời, 
đều là Đức Bảo Hoa Như Lai, lúc còn làm Bồ 
tát giáo hoá cho, khiến phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 


Thuở ấy Thiện Hiện, mẹ của cô gái, chính 
là mẹ của ta ngày nay là bà Hiện Mục đó. 
Quyến thuộc của nhà Vua, nay là các thị giả 
trong chúng hội của Đức Như Lai đây, đều đầy 
đủ tu hành các hạnh Phổ Hiền, thành tròn đầy 
đại nguyện. Tuy thường ở tại chúng hội đạo 
tràng đây, mà có thể hiện khắp nơi hết thảy 
thế gian, ở trong các Tam muội bình đẳng của 
các Bồ tát, thường được thấy hết thảy Chư 
Phật, nghe tiếng thuyết pháp mầu diệu bằng 
cõi hư không của hết thảy các Đức Như Lai, 
đều lãnh thọ thảy chánh pháp luân đó, được 
tự tại nơi hết thảy các pháp, tiếng đồn cùng 
khắp hết thảy cõi nước Chư Phật, đi đến khắp 
hết thảy các đạo tràng, hiện ra khắp trước hết 
thảy chúng sanh, tuỳ cơ thích đáng mà giáo 
hoá điều phục, tận kiếp vị lai, tu đạo Bồ tát, 
thường không gián đoạn, thành tựu viên mãn 
đại thệ nguyện rộng lớn của Phổ Hiền. 

Này Phật tử! Nàng Diệu Đức đó, cùng với 
Ngài Oai Đức Chủ Chuyển Luân Thánh 
Vương, dùng tứ sự cúng dường Đức Thắng 


- 436 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Nhật Thân Như Lai đó chính là thân ta. 


Sau khi Đức Phật đó diệt độ, trong thế giới 
đó có sáu mươi ức trăm ngàn Na do tha Đức 
Phật xuất hiện ra đời, ta đều cùng nhà vua, 
hầu hạ cúng dường. Đức Phật trước hết hiệu 
là Thanh Tịnh Thân. Tiếp đó Phật hiệu là 
Nhất thiết trí Nguyệt Quang Minh Thân. Tiếp 
đó là Phật Diêm Phù Đàn Kim Quang Minh 
Vương, rồi Phật Chư Tướng Trang Nghiêm 
Thân, đến Phật Diệu Nguyệt Quang, rồi đến 
Phật Trí Quán Tràng, tiếp đến Phật Đại Trí 
Quang, Phật Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn, 
Phật Trí Lực Vô Năng Thắng, Phật Phổ An 
Tường Trí, Phật Ly Cấu Thắng Trí Vân, Phật 
Sư Tử Trí Quang Minh, Phật Quang Minh Kế, 
Phật Công Đức Quang Minh Tràng, Phật Trí 
Nhật Tràng, Phật Bảo Liên Hoa Khai Phu 
Thân, Phật Phước Đức Nghiêm Tịnh Quang, 
Phật Trí Diệm Vân, Phật Phổ Chiếu Nguyệt, 
Phật Trang Nghiêm Cái Diệu Âm Thanh, Phật 
Sư Tử Dõng Mãnh Trí Quang Minh, Phật Pháp 
Giới Nguyệt, Phật Hiện Hư Không Ảnh Tượng 
Khai Ngộ Chúng Sanh Tâm, Phật Hằng Khứu 
Tịch Diệt Hương, Phật Phổ Chấn Tịch Tịnh 
Âm, Phật Cam Lộ Sơn, Phật Pháp Hải Âm, 
Phật Kiên Cố Võng, Phật Ảnh Kế, Phật Nguyệt 


„437 + 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Quang Hào, Phật Biện Tài Khẩu, Phật Giác 
Hoa Trí, Phật Bảo Diệm Sơn, Phật Công Đức 
Tỉnh, Phật Bảo Nguyệt Tràng, Phật Tam Muội 
Thân, Phật Bảo Quang Vương, Phật Phổ Trí 
Hạnh, Phật Diệm Hải Đăng, Phật Ly Cấu Pháp 
Âm Vương, Phật Vô Tỷ Đức Danh Xưng Tràng, 
Phật Tu Tý, Phật Bổn Nguyện Thanh Tịnh 
Nguyệt, Phật Chiếu Nghĩa Đăng, Phật Thâm 
Viễn Âm, Phật Tỳ Lô Giá Na Thắng Tạng 
Vương, Phật Chư Thừa Tràng, Phật Pháp Hải 
Diệu Liên Hoa. 

Này Phật tử! Trong kiếp đó có sáu mươi ức 
trăm ngàn Na do tha Đức Phật xuất hiện ra 
đời như vậy, ta đều gần gũi, hầu hạ, cúng 
dường. Đức Phật sau cùng hiệu là Quảng Đại 
Giải, nơi Đức Phật này, ta được con mắt trí 
thanh tịnh. Hồi ấy, Đức Phật đó vào thành 
giáo hoá, ta làm Vương Phi, cùng nhà vua đi 
đến lễ Phật, dùng các vật mầu diệu mà cúng 
dường, tại nơi Đức Phật đó, ta được nghe nói 
pháp môn Xuất Sanh Nhất Thiết Như Lai Đăng, 
liền được môn Giải Thoát Quán Sát Nhất Thiết 
Bồ tát Tam muội Cảnh Giới Hải. 

Này Phật tử! Khi ta đã được môn giải thoát 
này rồi, thì cùng với Bồ tát trong số kiếp 
nhiều như số vi trần cõi Phật, siêng năng tu 


Tu 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tập, trải trong số kiếp nhiều như số vi trần cõi 
Phật, ta hầu hạ cúng dường vô lượng Chư Phật, 
hoặc trong một kiếp, hầu hạ một Đức Phật, 
hoặc hai, hoặc ba, hoặc nhiều không thể nói 
kiếp, hoặc gặp các Đức Phật nhiều như số vi 
trần cõi Phật, ta đều gần gũi, hầu hạ cúng 
dường được hết, mà vẫn chưa biết được những 
thân hình, sắc mạo và thân nghiệp, tâm hành, 
trí huệ, Tam muội, cảnh giới của Bồ tát. 

Này Phật tử! Nếu có chúng sanh nào được 
thấy Bồ tát tu hạnh Bồ đề, hoặc nghỉ hoặc tỉn 
thì Bồ tát đều dùng đủ thứ phương tiện thế 
gian và xuất thế gian mà nhiếp lấy họ, dùng 
họ làm quyến thuộc, khiến cho họ được 
không thối chuyển nơi Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. 

Này Phật tử! Ta thấy Đức Phật đó, đắc 
được môn giải thoát này xong, thì cùng với Bồ 
tát, trải số kiếp nhiều như số vi trần của trăm 
cõi Phật, cùng nhau tu tập. Trong những kiếp 
đó, có thảy bao nhiêu Chư Phật xuất hiện ra 
đời, ta đều gần gũi, hầu hạ cúng dường, nghe 
Phật nói Pháp, đọc tụng thọ trì. Ở nơi hết thảy 
các Đức Như Lai đó, ta đắc được những pháp 
môn giải thoát này, biết thảy những ba đời, 
nhập vào thảy những biển cõi, thấy nhiều 


- 439 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Phật thành Chánh giác, nhập vào nhiều chúng 
hội của Phật, phát đủ thứ đại nguyện của Bồ 
tát, tu đủ thứ hạnh mầu của Bồ tát, đắc được 
đủ môn giải thoát của Bồ tát, nhưng vẫn chưa 
có thể biết được các môn giải thoát của Phổ 
Hiền mà các Bồ tát đã được. Vì sao? 

Vì môn giải thoát Phổ Hiền của các Bồ tát 
đã được lớn như thái hư không, nhiều như tên 
của chúng sanh, rộng như biển ba đời, to như 
biển mười phương, như biển pháp giới, vô 
lượng vô biên. 

Này Phật tử! Môn giải thoát của Bồ tát Phổ 
Hiền đồng với cảnh giới Như Lai. 

Này Phật tử! Ta trải số kiếp nhiều như số 
vi trần cõi Phật, quán thân Bồ tát, không có 
chán đủ, như người đa dục, nam nữ hội họp 
nhau, ái nhiễm nhau, khởi sanh vô lượng vọng 
tưởng. Ta cũng vậy, quán sát thân Bồ tát mỗi 
mỗi lỗ chân lông, mỗi mỗi niệm thấy vô lượng 
vô biên thế giới rộng lớn, nhiều cách đứng 
vững, nhiều thứ trang nghiêm, nhiều loại hình 
trạng, có nhiều núi, nhiều đất, nhiều mây, 
nhiều tên tuổi, nhiều Đức Phật ra đời, nhiều 
đạo tràng, nhiều chúng hội, diễn nói nhiều 
khế kinh, nói nhiều phép quán đảnh, nhiều 
thừa, nhiều phương tiện, nhiều thanh tịnh. 


- 440 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lại nơi mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ tát, 
mỗi mỗi niệm thường thấy vô biên biển Phật, 
ngồi trên nhiều thứ đạo tràng, hiện ra đủ thứ 
thần biến, chuyển nhiều thứ pháp luân, nói 
nhiều thứ kinh thường không dứt. Lại nơi mỗi 
lỗ chân lông của Bồ tát, ta thấy vô biên biển 
chúng sanh, nhiều thứ chỗ ở, nhiều loại hình 
mạo, nhiều nghiệp tạo làm, nhiều loại các căn. 
Lại nơi mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ tát, ta 
thấy vô biên môn hạnh của các Bồ tát ba đời, 
như là vô biên nguyện rộng lớn, vô biên địa vị 
khác nhau, vô biên Ba la mật, vô biên việc 
thuở xưa, vô biên môn đại từ, vô biên mây đại 
bỉ, vô biên tâm đại hýỷ, vô biên phương tiện 
nhiếp chúng sanh. 

Này Phật tử! Ta trải số kiếp nhiều như số 
vi trần cõi Phật, mỗi mỗi niệm ta quán mỗi 
mỗi lỗ chân lông nơi Bồ tát như vậy, chỗ ta đã 
đến rồi, không còn trở lại nữa, nơi ta thấy rồi, 
không còn thấy lại nữa, tìm bờ mé đó không 
thể được, cho đến khi thấy Thái tử Tất Đạt Đa 
ở trong hoàng cung, có thể nữ bao quanh, ta 
dùng sức giải thoát xem mỗi mỗi lỗ chân lông 
nơi Bồ tát thấy các việc trong pháp giới ba đời. 

Này Phật tử! Ta chỉ đắc được có môn Giải 
thoát biển Tam muội quán sát Bồ tát này thôi. 


-441- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Như các Đại Bồ tát rốt ráo vô lượng những 
biển phương tiện, vì hết thảy chúng sanh mà 
hiện ra thân tuỳ loài, vì hết thảy chúng sanh 
nói hạnh tuỳ thích, nơi mỗi mỗi lỗ chân lông, 
hiện ra vô biên biển sắc tướng, biết tánh các 
pháp lấy không tánh làm tánh, biết tánh 
chúng sanh đồng tướng hư không, không có 
phân biệt, biết thần lực Phật đồng với như 
như cùng khắp hết thảy nơi, thị hiện ra vô 
biên cảnh giới giải thoát, nơi trong một niệm 
có thể tự tại nhập vào pháp giới rộng lớn, du 
hý hết thảy các pháp môn của Bồ tát, thì ta 
làm sao biết được, nói được hạnh công đức của 
các Ngài ấy? 

Này người Thiện nam! Trong thế giới này 
có Ngài Phật Mẫu Ma Gia, ngươi hãy đến đó 
hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào để tu 
hạnh Bồ tát, nơi các thế gian, không nhiễm 
chấp đâu, cúng dường Chư Phật thường không 
ngừng nghỉ, làm các công nghiệp Bồ tát vĩnh 
viễn không thối chuyển, ha khỏi hết thảy 
chướng ngại, nhập vào giải thoát của Bồ tát, 
chẳng do người ngoài, ở vào trong hết thảy 
đạo Bồ tát, đi đến hết thảy thân Như Lai, 
nhiếp hết thảy chúng sanh giới, tận kiếp vị lai 
tu hạnh Bồ tát, phát nguyện đại thừa, tăng 


- 442- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


trưởng hết thảy căn lành chúng sanh thường 
không ngừng nghỉ? 

Bấy giờ Ngài Thích Ca Cù Ba muốn khai 
sáng lại nghĩa giải thoát này, nương thần lực 
Phật mà nói bài kệ rằng: 

- Nếu ai thấy Bồ tát, 

Tu hành nhiều công hạnh, 
Khởi tâm lành chẳng lành, 
Bồ tát đều nhiếp thủ. 


- Trở về thời xa xưa, 
Hơn trăm cõi trần kiếp, 
Có kiếp tên Thanh Tịnh, 
Thế giới tên Quang Minh. 
- Kiếp này Phật ra đời, 
Sáu mươi ngàn vạn ức, 
Đức Thế Tôn sau hết, 
Hiệu là Pháp Tràng Đăng. 
- Sau khi Phật nhập diệt, 
Có Vua hiệu Trí Sơn, 
Thống lãnh Diêm Phù Đề, 
Thảy không có oán địch. 


- Vua có năm trăm con, 
Xinh đẹp và mạnh mẽ, 
Thân thể đều thanh tịnh, 


- 443 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ai thấy đều hoan hỷ. 


- Quốc Vương và Vương Tử, 
Tâm tỉn cúng dường Phật, 
Hộ trì Pháp tạng Phật, 
Cũng thích siêng tu Pháp. 


- Thái tử tên Thiện Quang, 
Lìa ái nhiều phương tiện, 
Các tướng đều viên mãn, 
Ai thấy không chán nhàm. 

- Năm trăm ức người hội, 
Xuất gia tu học đạo, 

Dõng mãnh rất tỉnh tấn, 
Hộ trì pháp Phật này. 


- Kinh đô tên Trí Thọ, 
Ngàn ức thành bao quanh, 
Có rừng tên Tịnh Đức, 
Nhiều châu báu trang nghiêm. 


- Thiện Quang ở rừng này, 
Rộng tuyên chánh pháp Phật, 
Sức biện tài trí huệ, 

Khiến chúng đều thanh tịnh. 

- Có lúc nhơn khất thực, 

Vào Thành Vương Đô đó, 


- 444 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đi đứng rất an tường, 
Tâm chánh tri chẳng loạn. 


- Trong thành có Cư sĩ, 
Tên là Thiện Danh Xưng, 
Ta là con gái ông, 

Tên là Tịnh Nhật Quang. 


- Ta ở trong thành đó, 
Gặp được Thiện Quang Minh, 
Các tướng tột đoan nghiêm, 
Lòng ta sanh thương mến. 


- Khi Ngài xin nhà ta, 
Lòng ta càng thương mến, 
Liền cởi ngay chuỗi ngọc, 
Trân châu để vào bát. 


- Tuy vì tâm thương mến, 
Cúng dường Phật thuở ấy, 
Hai trăm năm mươi kiếp, 
Chẳng đoạ ba đường ác. 

- Hoặc sanh nhà Thiên Vương, 
Hoặc làm Công chúa người, 
Thường gặp Thiện Quang Minh, 
Tướng tốt trang nghiêm thân. 


- Sau đó trải số kiếp, 


- 445 - 


- 446 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Hai trăm năm mươi kiếp, 
Ta sanh nhà Thiện Hiện, 
Tên là Cụ Diệu Đức. 


Ta được thấy Thái tử, 

Liền sanh lòng tôn trọng, 
Nguyện được theo hầu hạ, 
May mắn được Ngài nhận. 
Ta liền cùng Thái tử, 

Đến Phật Thắng Nhật Thân, 
Cung kính cúng dường rồi, 
Ta phát tâm Bồ đề. 


Thuở ấy trong một kiếp, 
Sáu mươi ức Như Lai, 

Đức Thế Tôn sau cùng, 
Hiệu là Quảng Đại Giải. 
Ta được mắt thanh tịnh, 
Biết rõ các tướng pháp, 
Thấy khắp chỗ thọ sanh, 
Trừ hẳn tâm điên đảo. 

Ta được môn giải thoát, 
Quán Bồ tát Tam muội, 
Một niệm nhập mười phương, 
Biển cõi nhiều không bàn. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Ta thấy các thế giới, 
Sạch uế nhiều khác nhau, 
Nơi sạch chẳng tham cầu, 
Nơi uế chẳng ghét bỏ. 


- Thấy khắp các thế giới, 
Như Lai ngồi đạo tràng, 
Đều nơi trong một niệm, 
Phóng vô lượng quang minh. 


- Một niệm vào được khắp, 
Chúng hội không thể nói, 
Cũng biết thảy Tam muội, 
Của chúng hội đã được. 


- Một niệm đều biết rõ, 
Những hạnh nguyện rộng lớn, 
Vô lượng Bậc Phương Tiện, 
Của tất cả chúng hội. 

- Ta quán thân Bồ tát, 

Vô biên kiếp tu hành, 
Mỗi mỗi lỗ chân lông, 
Cầu đó chẳng thể được. 

- Trong mỗi lỗ chân lông, 
Cõi nhiều không thể nói, 
Đất, nước, gió, lửa thảy, 
Đều đủ cả trong đó. 


- A41 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Đủ thứ các kiến lập, 
Đủ thứ các hình trạng, 
Đủ thứ thể danh hiệu, 
Vô biên thứ trang nghiêm. 


- Ta thấy các biển cõi, 
Thế giới không thể nói, 
Cũng thấy Phật trong đó, 
Nói pháp độ quần sanh. 


- Chẳng biết thân Bồ tát, 
Và các nghiệp thân đó, 
Cũng chẳng biết tâm trí, 
Việc hành đạo các kiếp. 

Khi ấy Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân 
Ngài Thích Ca Cù Ba, đi nhiễu vô số vòng rồi 
từ tạ mà lui đi.° 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử một lòng 
muốn đến chỗ Ngài Ma Gia Phu nhân liền 
được trí Quán Sát Phật Cảnh Giới, suy nghĩ 
rằng: Vị Thiện tri thức này xa lìa thế gian, ở 
vào nơi vô sở trụ, vượt khỏi sáu trần, lìa hết 
chấp trước, biết đạo vô ngại, đủ pháp thân 
thanh tịnh, dùng nguyện như huyễn mà hiện 
ra hoá thân, dùng trí như huyễn mà quán thế 


(@ Hán bộ hết quyển 75. 


- 448 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


gian, dùng nguyện như huyễn mà giữ gìn thân 
Phật, theo thân ý sanh, không thân sanh diệt, 
không thân tới lui, chẳng phải thân giả thật, 
thân không biến hư, thân không khởi sanh hay 
hết, có bao nhiêu tướng đều là thân một tướng, 
thân la khỏi hai bên, thân không nương đâu, 
thân không cùng tận, thân như ảnh hiện, lìa 
cái phân biệt, biết thân như mộng, biết thân 
như bóng, thân như mặt trời sáng, thân hoá 
hiện khắp mười phương, thân ở trong ba đời 
không đổi khác, thân chẳng phải thân, thân 
tâm dường như hư không, chỗ đi vô ngại, ra 
ngoài con mắt thế gian, chỉ có mắt thanh tịnh 
Phổ Hiền mới thấy được. Hạng người như vậy, 
ta nay làm sao mà gần gũi, hầu hạ, cúng 
dường được? Làm sao cùng ở chung được, để 
quán hình mạo, nghe âm thanh, suy nghĩ, lời 
nói, nhận lãnh lời dạy? 

Suy nghĩ vậy rồi, Thiện Tài bỗng thấy có vị 
Chủ Thành Thần tên là Bảo Nhãn, có quyến 
thuộc bao quanh, hiện thân ra ở trên hư 
không, thân thể trang sức đủ vật diệu mầu, 
tay cầm vô lượng hoa mầu nhiều màu mà rải 
lên mình Thiện Tài mà nói rằng: Này người 
Thiện nam! Phải giữ gìn tâm thành, nghĩa là 
chẳng tham hết thảy cảnh giới sanh tử. Phải 


- 449 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trang nghiêm tâm thành, nghĩa là chuyên ý 
cầu về mười lực của Như Lai. Phải tịnh trị tâm 
thành, nghĩa là cuối cùng dứt trừ bỏn xẻn dua 
nịnh ghét ganh. Phải làm mát mẻ tâm thành, 
nghĩa là suy nghĩ thật tánh của các pháp. Phải 
tăng trưởng tâm thành, nghĩa là làm xong hết 
thảy pháp trợ đạo. Phải nghiêm sức tâm thành, 
nghĩa là tạo lập cung điện thiền định giải 
thoát. Phải chiếu diệu tâm thành nghĩa là 
khắp nhập vào hết thảy các đạo tràng của 
Phật nghe nhận pháp trí huệ Ba la mật. Phải 
tăng ích tâm thành, nghĩa là nhiếp khắp hết 
thảy đạo phương tiện của Phật. Phải kiên cố 
tâm thành, nghĩa là thường xuyên tu tập hạnh 
nguyện Phổ Hiền. Phải phòng hộ tâm thành, 
nghĩa là thường chuyên ngăn ngừa bạn ác và 
quân ma. Phải thông suốt tâm thành, nghĩa là 
khai dẫn hết thảy ánh sáng trí Phật. Phải 
khéo bồi bổ tâm thành, nghĩa là nghe nhận 
hết thảy pháp Phật đã thuyết. Phải phò trợ 
tâm thành, nghĩa là tin sâu hết thảy biển công 
đức của Phật. Phải rộng lớn tâm thành, nghĩa 
là đại từ đến khắp hết thảy thế gian. Phải 
khéo che đậy tâm thành, nghĩa là gồm nhóm 
các pháp lành để che đậy trên tâm. Phải làm 
rộng rãi tâm thành, nghĩa là đại bỉ thương 
mến hết thảy chúng sanh. Phải mở cửa tâm 


- 450 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thành, nghĩa là xả bỏ hết của cải, tuỳ nghỉ chu 
cấp bố thí. Phải giữ kín tâm thành, nghĩa là 
phòng các tham muốn ác chẳng cho nhập vào. 
Phải nghiêm túc tâm thành, nghĩa là đuổi 
những ác pháp chẳng cho ở chung. Phải quyết 
định tâm thành, nghĩa là nhóm pháp trợ đạo 
Nhất thiết trí thường không thối chuyển. Phải 
an lập tâm thành, nghĩa là chánh niệm thảy 
cảnh giới của hết thảy Như Lai ba đời. Phải 
trong sáng tâm thành, nghĩa là sáng tận hết 
thảy chánh pháp luân của Phật, những duyên 
khởi của hết thảy bao nhiêu pháp môn trong 
Khế kinh. Phải bộ phận tâm thành, nghĩa là 
hiển thị khắp hết thảy chúng sanh cho họ 
được thấy đạo Nhất thiết trí. Phải trụ trì tâm 
thành, nghĩa là phát những biển đại nguyện 
của hết thảy Như Lai ba đời. Phải phú quý 
tâm thành, nghĩa là chứa nhóm hết thảy núi 
phước đức lớn cùng khắp pháp giới. Phải làm 
cho tâm thành sáng rõ, nghĩa là biết khắp 
những pháp căn tham muốn của chúng sanh. 
Phải làm cho tâm thành tự tại, nghĩa là nhiếp 
khắp hết thảy pháp giới mười phương. Phải 
làm cho tâm thành thanh tịnh, nghĩa là chánh 
niệm hết thảy Chư Phật Như Lai. Phải biết tự 
tánh của tâm thành, nghĩa là biết hết thảy 
pháp đều không có tánh. Phải biết tâm thành 


-451- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


như huyễn, nghĩa là dùng Nhất thiết trí để rõ 
biết các tánh pháp. 

Này Phật tử! Đại Bồ tát có thể thanh tịnh 
tâm thành như vậy tức là chứa nhóm được hết 
thảy pháp lành. Vì sao? Vì trừ bỏ hết thảy 
những chướng nạn, như là: Ngăn chướng thấy 
Phật, ngăn chướng nghe pháp, ngăn chướng 
cúng dường Như Lai, ngăn chướng nhiếp các 
chúng sanh, ngăn chướng nghiêm tịnh cối 
nước Phật. 

Này người Thiện nam! Đại Bồ tát do lìa 
những chướng nạn như vậy, nếu phát tâm 
mong cầu Thiện tri thức, chẳng cần dùng công 
lực, bèn được thấy, cho đến sẽ thành Phật rốt 
ráo. 

Bấy giờ có Thân Chúng Thần tên là Liên 
Hoa Pháp Đức và Diệu Hoa Quang Minh, có vô 
lượng Chư Thần bao quanh sau trước, từ đạo 
tràng đi ra, ở trên không trung, trước mặt 
Thiện Tài, dùng âm thanh mầu diệu mà ca 
ngợi. Ma Gia Phu nhân, từ bông tai phóng lưới 
quang minh vô lượng sắc tướng chiếu khắp vô 
biên thế giới Chư Phật, làm cho Thiện Tài 
thấy hết thảy Chư Phật trong cõi nước mười 
phương. Lưới ánh sáng đó đi nhiễu về phía 
hữu thế gian, giáp một vòng rồi sau đó xoay 


- 452 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


về nhập vào đảnh của Thiện Tài, cho đến vào 
khắp các lỗ chân lông nơi thân mình. Thiện 
Tài Hiền đắc được con mắt ánh sáng sạch, vì lìa 
hẳn hết thảy tối tăm ngu sỉ; được con mắt lìa 
khỏi màng che mù, vì có thể biết rõ hết thảy 
tánh chúng sanh; được con mắt ly cấu uế, vì 
quán được hết thảy môn pháp tánh; được con 
mắt huệ thanh tịnh, vì quán được tánh của hết 
thảy cõi nước Phật; được con mắt Tỳ Lô Giá 
Na, vì thấy pháp thân Phật; được con mắt ánh 
sáng cùng khắp, vì thấy thân bình đẳng không 
thể nghĩ bàn của Phật; được con mắt ánh sáng 
vô ngại, vì quán sát hết thảy biển cõi thành 
hoại; được con mắt chiếu khắp, vì thấy Phật 
mười phương, khởi ra phương tiện lớn chuyển 
chánh pháp luân; được con mắt cảnh giới cùng 
khắp, vì thấy vô lượng Phật, dùng sức tự tại 
điều phục chúng sanh; được con mắt thấy 
khắp, vì quán Chư Phật ra đời nơi hết thảy cõi. 

Bấy giờ có Quỷ Vương La sát, thủ hộ pháp 
đường của Bồ tát tên là Thiện Nhãn, cùng 
quyến thuộc một vạn La sát câu hội, ở trên 
không trung dùng những hoa đẹp rải lên 
Thiện Tài mà nói rằng: Này người Thiện nam! 
Bồ tát thành tựu mười pháp thì được gần gũi 
các Thiện tri thức. Ấy là: Tâm thanh tịnh ha 


- 453 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


những dối nịnh; đại bi bình đẳng nhiếp khắp 
chúng sanh, biết các chúng sanh không có 
chân thật; hướng về Nhất thiết trí, tâm không 
thối chuyển; dùng sức tin hiểu vào khắp hết 
thảy đạo tràng của Phật; được con mắt tịnh 
huệ rõ các pháp tánh; đại từ bình đẳng che 
chở khắp chúng sanh; dùng trí quang minh 
chiếu rỗng những cảnh giả dối; dùng mưa cam 
lộ xối cái nóng sanh tử; dùng con mắt rộng lớn 
soi suốt các pháp; tâm thường tuỳ thuận các 
Thiện tri thức. 


Lại nữa, này Phật tử! Bồ tát thành tựu 
mười môn Tam muội thì thường hiện thấy các 
Thiện tri thức. Ấy là: Tam muội Thanh Tịnh 
Luân Pháp Không. Tam muội quán sát biển 
mười phương. Tam muội chẳng rời bỏ, chẳng 
khuyết giảm nơi hết thảy cảnh giới. Tam 
muội thấy khắp hết thảy Phật ra đời. Tam 
muội nhóm hết thảy kho công đức. Tam muội 
tâm thường chẳng bỏ Thiện tri thức. Tam 
muội thường thấy hết thảy Thiện tri thức 
sanh các công đức Phật. Tam muội thường 
chẳng rời hết thảy Thiện tri thức. Tam muội 
thường cúng dường hết thảy Thiện tri thức. 
Tam muội thường không lỗi lầm ở chỗ hết 
thảy Thiện tri thức. 


- 454 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này Phật tử! Bồ tát thành tựu mười môn 
Tam muội này, thường được gần gũi các Thiện 
trì thức, lại được môn Tam muội của Thiện tri 
thức chuyển hết thảy Phật pháp luân. Được 
Tam muội này rồi thì biết Chư Phật thể tánh 
bình đẳng, nơi nơi đều gặp Thiện tri thức. 

Nghe nói những lời này rồi, Thiện Tài Đồng 
tử liền ngưỡng nhìn lên không trung mà đáp 
rằng: Lành thay! Lành thay! Ngài vì thương 
xót nhiếp thọ tôi mà phương tiện giáo hoá tôi 
pháp thấy Thiện tri thức xin vì tôi mà dạy cho 
biết: Làm thế nào đi đến chỗ Thiện tri thức? 
Tìm Thiện tri thức ở nơi nào, phương xứ nào, 
thành ấp làng xóm nào? 

Vua La sát đáp: Này người Thiện nam 
Ngươi phải đảnh lễ mười phương mà cầu 
Thiện tri thức, phải chánh niệm suy nghĩ hết 
thảy cảnh giới mà cầu Thiện tri thức, phải 
dõng mãnh tự tại dạo đi khắp mười phương để 
cầu Thiện tri thức, phải quán thân quán tâm 
như mộng như ảnh để cầu Thiện tri thức. 

Thiện Tài y lời dạy làm theo, liền thấy hoa 
sen lớn quý từ dưới đất vọt lên, thân bằng kim 
cương, tạng bằng ngọc báu mầu, cánh bằng 
ngọc Ma nỉ, ngọc báu chói sáng làm đài, tua 
bằng hương báu nhiều mầu, vô số lưới báu 


- 455 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


giăng che phía trên. Trên đài sen báu ấy có 
một lầu quán tên là Phổ Nạp Thập Phương 
Pháp Giới Tạng, trang nghiêm kỳ diệu, nền 
đất bằng Kim Cang, ngàn cột ngay hàng, đều 
bằng ngọc báu Ma ni làm thành, vàng Diêm 
phù đàn làm vách tường, các chuỗi ngọc báu 
anh lạc thòng xuống bốn phía, thêm bậc lan 
can trang nghiêm giáp vòng. 

Trong lâu đài có các toà như ý Bảo Liên 
Hoa nghiêm sức bằng đủ thứ châu báu, lan 
can và y báu xen lẫn, màn báu, lưới báu che 
phủ ở trên. Những lụa báu phan báu thòng rủ 
quanh khắp giá. Gió nhẹ thổi động tuôn ra 
ánh sáng và tiếng vang. Trong tràng hoa báu 
mưa xuống các hoa mầu, trong chuông linh và 
lục lạc báu phát ra âm thanh hay tuyệt. 
Khoảng cách các cửa ngõ báu đều treo các 
chuỗi ngọc. Trong thân Ma Ni chảy ra nước 
hương thơm, trong miệng voi báu nhã ra lưới 
hoa sen báu, trong miệng sư tử báu phun ra 
mây hương thơm mầu diệu, trong bánh xe báu 
hình phạm vương phát ra tiếng vui tuỳ thích, 
chuông báu kim cang phát ra tiếng đại nguyện 
của các Bồ tát, trong cờ Bảo Nguyệt phóng ra 
hình Hoá Phật, ngọc báu Tịnh Tạng hiện ra 
Phật ba đời thọ sanh thứ lớp, ngọc Ma ni Nhật 


- 456 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tạng phóng ra ánh sáng lớn, chiếu khắp mười 
phương hết thảy cõi Phật, ngọc báu Ma Ni 
phóng ra hết thảy ánh sáng viên mãn của Chư 
Phật, ngọc báu Ma Ni Ty Lô Giá Na giăng mây 
cúng dường để cúng lên hết thảy Chư Phật 
Như Lai, ngọc báu như ý, mỗi mỗi niệm thị 
hiện ra thần biến Phổ Hiền tràn ngập pháp 
giới, ngọc báu Tu Di phóng ra cung điện cõi 
trời, các thể nữ cõi trời dùng nhiều thứ tiếng 
mầu diệu mà ca ngâm công đức vi diệu không 
thể nghĩ bàn của Như Lai. 

Thiện Tài thấy toà như vậy lại có vô lượng 
các toà bao quanh. Ngài Ma Gia Phu nhân 
ngồi trên toà này, hiện ra sắc thân thanh tịnh 
trước mắt hết thảy chúng sanh, như là: Sắc 
thân siêu vượt tam giới, vì đã thoát hết thảy 
loài hữu lậu. Sắc thân tuỳ tâm sở thích, vì 
không chấp đắm vào hết thảy thế gian. Sắc 
thân cùng khắp, vì nhiều bằng số hết thảy 
chúng sanh. Sắc thân không gì sánh bằng, vì 
làm cho hết thảy chúng sanh diệt cái thấy 
ngược. Sắc thân vô lượng thứ, vì tuỳ tâm 
chúng sanh hiện ra đủ thứ. Sắc thân tướng vô 
biên, vì khắp hiện ra đủ thứ các hình tướng. 
Sắc thân đối hiện khắp nơi, vì dùng đại tự tại 
để thị hiện. Sắc thân giáo hoá hết thảy, vì tuỳ 


- 451 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chỗ đáng độ mà hiện ra trước mắt. Sắc thân 
thường thị hiện, vì tận chúng sanh giới mà vẫn 
vô tận. Sắc thân không đi, vì nơi hết thảy loài 
vẫn không diệt. Sắc thân không lại, vì nơi các 
thế gian vẫn không sanh. Sắc thân chẳng sanh, 
vì không sanh khởi. Sắc thân bất diệt, vì rời 
khỏi tiếng nói. Sắc thân chẳng phải thật, vì 
được đúng như thật. Sắc thân chẳng phải giả, 
vì tuỳ thế gian mà hiện. Sắc thân không động, 
vì la hắn sanh diệt. Sắc thân chẳng hư hoại, 
vì tánh pháp chẳng hư hoại. Sắc thân vô tướng, 
vì tuyệt đường nói năng. Sắc thân một tướng, 
vì lấy không tướng làm tướng. Sắc thân như 
hình tượng, vì tuỳ theo tâm mà ứng hiện. Sắc 
thân như huyễn, vì do trí huyễn sanh ra. Sắc 
thân như bóng sáng, vì chỉ do tưởng gìn giữ. 
Sắc thân như ảnh, vì tuỳ nguyện mà hiện sanh. 
Sắc thân như mộng, vì tuỳ tâm mà hiện ra. Sắc 
thân pháp giới, vì tánh thanh tịnh như hư 
không. Sắc thân đại bi, vì thường hộ chúng 
sanh. Sắc thân vô ngại, vì mỗi mỗi niệm cùng 
khắp pháp giới. Sắc thân vô biên, vì khắp 
nghiêm tịnh hết thảy chúng sanh. Sắc thân vô 
lượng, vì vượt ra khỏi hết thảy lời nói. Sắc 
thân không ở, vì nguyện độ hết thảy thế gian. 
Sắc thân không chỗ nào, vì thường hoá độ 
chúng sanh không dứt. Sắc thân vô sanh, vì do 


245814 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nguyện huyễn làm thành. Sắc thân không gì 
hơn, vì vượt trên các thế gian. Sắc thân như 
thật, vì do tâm định hiện ra. Sắc thân chẳng 
sanh, vì tuỳ nghiệp chúng sanh mà xuất hiện. 
Sắc thân ngọc như ý, vì khắp tròn đây hết 
thảy nguyện chúng sanh. Sắc thân không phân 
biệt, vì chỉ tuỳ chúng sanh phân biệt mà khởi. 
Sắc thân rời phân biệt, vì hết thảy chúng sanh 
chẳng biết được. Sắc thân vô tận, vì tận cùng 
sanh tử của các chúng sanh. Sắc thân thanh 
tịnh, vì không phân biệt đồng với Như Lai. Các 
thân như vậy chẳng phải sắc, vì hết thảy bao 
nhiêu sắc tướng đều như ảnh tượng; chẳng 
phải thọ vì đã rốt ráo diệt hết các khổ thọ thế 
gian; chẳng phải tưởng, vì chỉ tuỳ theo tưởng 
của chúng sanh mà hiện ra; chẳng phải hành 
vì nương theo nghiệp như huyễn mà thành tựu; 
la khỏi thức vì trí nguyện không, vô tánh của 
Bồ tát, vì hết thảy lời nói của chúng sanh đã 
dứt, vì đã được thành tựu thân vắng lặng. 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử lại thấy Ma Gia 
Phu nhân tuy theo chúng sanh tâm thích gì 
mà hiện ra sắc thân hơn hết thảy thế gian, 
như là: Hoặc hiện ra sắc thân đẹp hơn cả 
thiên nữ cõi trời Tha Hoá Tự Tại, cho đến sắc 
thân đẹp hơn Thiên nữ Tứ Đại Thiên Vương; 


- 459 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


hoặc hiện ra hơn cả thân Long Nữ, cho đến 
hơn cả thân nữ nhân. Hiện ra vô lượng sắc 
thân như vậy để lợi ích chúng sanh, nhóm họp 
pháp trợ đạo Nhất thiết trí, hành bình đẳng bố 
thí Ba la mật, đại bi che khắp hết thảy thế 
gian, sanh ra vô lượng công đức của Như Lai, 
tu tập tăng trưởng tâm Nhất thiết trí, quán sát 
suy nghĩ thật tánh của các pháp, thân được 
biển nhẫn sâu xa, đủ các môn định, ở trong 
cảnh giới Tam muội bình đẳng, đắc được ánh 
sáng viên mãn của định Như Lai, làm khô cạn 
biển lớn phiền não của chúng sanh, tâm 
thường chánh định không hề động loạn, 
thường chuyển thanh tịnh bất thối pháp luân, 
khéo hiểu rõ được hết thảy Phật pháp, thường 
dùng trí huệ quán thật tướng của pháp, thấy 
chư Như Lai, tâm không chán đủ, biết Chư 
Phật ba đời thứ lớp giáng thế, thấy Tam muội 
của Phật thường hiện ra trước mắt, hiểu rõ 
được Như Lai xuất hiện ra đời, vô lượng vô số 
các đạo thanh tịnh, đi nơi cảnh giới hư không 
của Chư Phật, khắp nhiếp chúng sanh, thảy 
tuỳ theo tâm mà giáo hoá thành tựu, nhập vào 
vô lượng pháp thân thanh tịnh của Phật, 
thành tựu đại nguyện thanh tịnh các cõi Phật, 
rốt ráo điều phục hết thảy chúng sanh, tâm 
thường nhập khắp vào cảnh giới Chư Phật, 


- 460 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


sanh ra thần lực tự tại của Bồ tát, đã được 
pháp thân thanh tịnh vô nhiễm mà thường thị 
hiện ra vô lượng sắc thân, dẹp phục hết thảy 
sức ma, thành sức lành lớn, sanh ra sức chánh 
pháp, đầy đủ sức Chư Phật, đắc được sức tự 
tại của các Bồ tát, tăng trưởng mau gấp sức 
Nhất thiết trí, đắc được ánh trí của Phật chiếu 
khắp hết thảy, biết tất cả vô lượng biển tâm 
của chúng sanh, căn tánh, tham muốn, hiểu 
biết nhiều thứ khác nhau, thân Ngài cùng 
khắp biển cõi mười phương, hết thảy tướng 
thành hoại của các cõi, dùng mắt rộng lớn 
thấy biển mười phương, dùng trí cùng khắp 
mà biết biển ba đời, thân khắp hầu hạ hết 
thảy biển Phật, tâm thường nhận vào hết thảy 
biển pháp, tu tập hết thảy công đức của Như 
Lai, sanh ra hết thảy trí huệ Bồ tát, thường 
thích quán sát hết thảy Bồ tát từ khi mới phát 
tâm cho đến bậc thành tựu đạo đã hành, 
thường xuyên thủ hộ hết thảy chúng sanh, 
thường thích ca ngợi công đức Chư Phật, 
nguyện làm mẹ của hết thảy Bồ tát. 

Thiện Tài Đồng tử thấy Ma Da Phu nhân 
hiện ra các môn phương tiện nhiều như số vi 
trần của Diêm Phù Đề như vậy. Thấy xong, 
như số thân mà Ma Gia Phu nhân đã hiện ra, 


- 461 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thiện Tài cũng hiện nhiều đúng như vậy, thảy 
đều đến trước Ma Da Phu nhân mà cung kính 
lễ bái, tức thời chứng đắc được vô lượng vô số 
các môn Tam muội, phân biệt, quan sát, tu 
hành, chứng nhập. 

Rồi từ Tam muội dậy, Thiện Tài đi nhiễu 
về phía hữu Ma Gia Phu nhân và các quyến 
thuộc, chắp tay đứng mà thưa rằng: Bạch Đại 
Thánh! Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ tát dạy cho tôi 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
cầu Thiện tri thức, gần gũi cúng dường. Tôi ở 
nơi mỗi mỗi Thiện tri thức đều đến hầu hạ 
không sót một ai, lần lượt đến đây. Nguyện xin 
vì tôi mà nói. 

Đáp rằng: Này Phật tử! Ta đã thành tựu 
môn Giải thoát đại nguyện trí huyễn của Bồ 
tát, cho nên thường làm mẹ các Bồ tát. 

Này Phật tử! Như ta ở trong Diêm Phù Đề 
này, tại thành Ca Ty La, nơi nhà Vua Tịnh 
Phạn, sanh Thái tử Tất Đạt Đa từ hông bên 
phải, hiện ra thần biến tự tại không nghĩ bàn, 
thì cũng như vậy, tận cùng biển thế giới này 
có thảy bao nhiêu Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
đều nhập vào thân ta, thị hiện ra thần biến tự 
tại Đản sanh. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Ta ở nơi 


- 462 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


cung Vua Tịnh Phạn, lúc Bồ tát sắp hạ sanh, 
thấy mỗi mỗi lỗ chân lông nơi thân Bồ tát đều 
phóng ra ánh sáng tên là Nhất Thiết Như Lai 
Thọ Sanh Công Đức Luân, mỗi mỗi lỗ chân 
lông đều hiện ra những Bồ tát thọ sanh trang 
nghiêm nhiều như số vi trần của không thể 
nói không thể nói cõi Phật, các luồng ánh 
sáng đó đều chiếu khắp hết thảy thế giới. 
Chiếu xong rồi, liền đến nhập vào đảnh ta, 
cho đến khắp hết thảy các lỗ chân lông. 


Lại trong ánh sáng ấy, hiện ra hết thảy 
danh hiệu Bồ tát, cùng thọ sanh, thần biến, 
cung điện, quyến thuộc, ngũ dục, tự vui của 
Bồ tát. Lại thấy Bồ tát xuất gia, đi đến đạo 
tràng, thành hàng Chánh giác, ngồi toà sư tử, 
Bồ tát bao quanh, các vua cúng dường, vì các 
đại chúng mà chuyển chánh pháp luân. Lại 
thấy Đức Như Lai thuở xưa lúc tu hành đạo Bồ 
tát, nơi các chỗ Chư Phật, Ngài cung kính 
cúng dường, phát tâm Bồ đề nghiêm tịnh cõi 
nước Phật, mỗi mỗi niệm thị hiện ra vô lượng 
hoá thân, tràn đầy hết thảy thế giới mười 
phương, cho đến cuối cùng nhập vào đại Niết 
bàn, các việc như vậy đều thấy cả. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Lúc ánh 
sáng mầu diệu ấy nhập vào thân ta, thì hình 


- 463 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


lượng thân ta tuy không khác trước, như sự 
thật đã hơn các thế gian. Vì sao? Vì thân ta 
khi ấy lượng bằng cõi hư không, có thể chứa 
đựng hết các cung điện trang nghiêm của Bồ 
tát thọ sanh cả mười phương. Lúc Bồ tát từ 
cung trời Đâu Suất sắp giáng thần thì có các 
Bồ tát nhiều như số vỉ trần của mười phương 
cõi Phật, đều đồng nguyện, đồng hạnh, đồng 
căn lành, đồng trang nghiêm, đồng giải thoát, 
đồng trí huệ, các địa, các lực, pháp thân, sắc 
thân, cho đến hạnh nguyện thần thông của 
Phổ Hiền thảy đều đồng với Bồ tát, các Bồ tát 
như vậy bao quanh sau trước. Lại có tám vạn 
các vua rồng, hết thảy các Thế chủ, đi cùng 
các cung điện đồng đến cúng dường. 

Bấy giờ Bồ tát dùng sức thần thông, cùng 
với các Bồ tát hiện ra hết thảy cung trời Đâu 
Suất, trong mỗi mỗi cung đều hiện ra hình 
tượng thọ sanh trong hết thảy cõi Diêm Phù 
Đề ở thế giới mười phương, phương tiện giáo 
hoá vô lượng chúng sanh, khiến các Bồ tát lìa 
khỏi các lười biếng, không có chấp trước. Lại 
dùng thần lực phóng ánh sáng lớn chiếu khắp 
thế gian, phá các đen tối, diệt các khổ não, 
khiến các chúng sanh đều biết hết thảy các 
hạnh nghiệp đã có từ đời trước, vĩnh viễn ra 


- 464 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


khỏi đường ác. Lại vì cứu hộ hết thảy chúng 
sanh mà hiện ra khắp trước họ, làm ra các 
thần biến. 


Bồ tát hiện ra các việc kỳ lạ đặc biệt như 
vậy rồi, liền cùng với quyến thuộc đến nhập 
vào thân ta. Các Bồ tát ấy ở trong bụng ta dạo 
đi tự tại, hoặc dùng Tam thiên Đại thiên thế 
giới làm một bước, hoặc dùng các thế giới 
nhiều như số vi trần của không thể nói không 
thể nói cõi Phật mà làm một bước. Lại trong 
mỗi mỗi niệm các chúng hội Bồ tát tại chỗ 
Chư Phật Như Lai nơi hết thảy thế giới nhiều 
không thể nói không thể nói, cùng Trời Tứ 
Thiên Vương, Trời Đao Lợi, cho đến các Vua 
Trời Phạm Thiên cõi sắc giới, muốn thấy thần 
biến của Bồ tát ở thai để cung kính cúng 
dường chăm nghe chánh pháp đều đến nhập 
vào thân ta. Tuy trong bụng ta đều có thể 
chứa dựng các hội như vậy, mà thân cũng 
không lớn ra, cũng chẳng chật hẹp. Các Bồ tát 
ấy đều tự thấy mình ở trong chúng hội đạo 
tràng, thanh tịnh nghiêm sức. 

Này người Thiện nam! Như trong cõi Diêm 
Phù Đề của bốn châu thiên hạ này, Bồ tát thọ 
sanh, ta làm mẹ, thì trong các cõi Diêm Phù 
Đề nơi trăm ức châu tứ thiên hạ của Tam 


- 465 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thiên Đại thiên thế giới cũng đều như vậy, 
nhưng thân của ta đây bổn lai vốn không hai, 
chẳng phải ở một xứ, chẳng phải ở nhiều xứ. 
Vì sao? Vì ta tu môn Giải thoát Bồ tát Đại 
Nguyện Trí Huyễn Trang Nghiêm. 

Này người Thiện nam! Như Đức Thế Tôn 
hiện nay, ta làm mẹ Ngài, thì thảy bao nhiêu 
vô lượng Chư Phật thuở xưa, cũng đều như 
vậy, ta đều làm mẹ. 

Này người Thiện nam! Ta thuở xưa từng 
làm thần ao sen. Bấy giờ có vị Bồ tát bỗng 
nhiên hoá sanh nơi tạng hoa sen, ta liền bồng 
ăm, săn sóc, nuôi nấng. Hết thảy thế gian đều 
gọi ta là mẹ Bồ tát. 

Lại thuở xưa, ta từng làm thần Đạo Tràng 
Bồ Đề. Bấy giờ có vị Bồ tát bỗng nhiên hoá 
sanh trong lòng Ta. Thế gian cũng gọi ta là mẹ 
Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Có vô lượng Bồ tát ở 
thân sau cùng, ở nơi thế giới này, dùng đủ thứ 
phương tiện mà thị hiện thọ sanh, ta đều làm 
mẹ cả. 

Này người Thiện nam! Như ở thế giới này, 
trong hiền kiếp, lúc thời quá khứ, Đức Câu 
Lưu Tôn Phật, Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, 


- 466 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đức Ca Diếp Phật, và nay Đức Thế Tôn Thích 
Ca Mâu Ni Phật, lúc hiện thọ sanh thì ta làm 
mẹ, đến đời vị lai, Đức Di Lặc Bồ tát, lúc từ 
cung Trời Đâu Suất sắp giáng thần, phóng ánh 
sáng lớn chiếu khắp pháp giới, thị hiện ra 
thần biến của hết chảy các chúng Bồ tát thọ 
sanh, cho đến sanh vào dòng họ quý tộc tại cõi 
người, điều phục chúng sanh, ta lúc ấy cũng 
làm mẹ Ngài. 


Như vậy, lần lượt có các Đức Phật Sư Tử, 
Phật Pháp Tràng, Phật Thiện Nhãn, Phật Tịnh 
Hoa, Phật Hoa Đức, Phật Đề Xá, Phật Phất Sa, 
Phật Thiện Ý, Phật Kim Cang, Phật Ly Cấu, 
Phật Nguyệt Quang, Phật Trì Cự, Phật Danh 
Xưng, Phật Kim Cang Thuẫn, Phật Thanh Tịnh 
Nghĩa, Phật Hám Thân, Phật Đáo Bỉ Ngạn, 
Phật Bảo Diệm Sơn, Phật Trì Minh, Phật Liên 
Hoa Đức, Phật Danh Xưng, Phật Vô Lượng 
Công Đức, Phật Tối Thắng Đăng, Phật Trang 
Nghiêm Thân, Phật Thiện Oai Nghỉ, Phật Từ 
Đức, Phật Vô Trụ, Phật Đại Oai Quang, Phật 
Vô Biên Âm, Phật Thắng Oán Địch, Phật Ly 
Nghỉ Hoặc, Phật Thanh Tỉnh, Phật Đại Quang, 
Phật Tịnh Tâm, Phật Vân Đức, Phật Trang 
Nghiêm Đảnh Kế, Phật Thọ Vương, Phật Bảo 
Đang, Phật Hải Huệ, Phật Diệu Bảo, Phật Hoa 


- 461 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Quang, Phật Mãn Nguyện, Phật Đại Tự Tại, 
Phật Diệu Đức Vương, Phật Tối Tôn Thắng, 
Phật Chiên Đàn Vân, Phật Hám Nhấn, Phật 
Thắng Huệ, Phật Quán Sát Huệ, Phật Xí 
Thạnh Vương, Phật Kiên Cố Huệ, Phật Tự Tại 
Danh, Phật Sư Tử Vương, Phật Tự Tại, Phật 
Tối Thắng Đảnh, Phật Kim Cang Trí Sơn, Phật 
Diệu Đức Tạng, Phật Bảo Võng Nghiêm Thân, 
Phật Thiện Huệ, Phật Tự Tại Thiên, Phật Đại 
Thiên Vương, Phật Vô Uy Đức, Phật Thiện Thí, 
Phật Diệm Huệ, Phật Thuỷ Thiên, Phật Đắc 
Thượng Vị, Phật Xuất Sanh Vô Thượng Công 
Đức, Phật Tiên Nhân Thị Vệ, Phật Tuỳy Thế 
Ngữ Ngôn, Phật Công Đức Tự Tại Tràng, Phật 
Quang Tràng, Phật Quán Thân, Phật Diệu 
Thân, Phật Hương Diệm, Phật Kim Cang Bảo 
Nghiêm, Phật Hỷ Nhãn, Phật Ly Dục, Phật Cao 
Đại Thân, Phật Tài Thiên, Phật Vô "Thượng 
Thiên, Phật Thuận Tịch Diệt, Phật Trí Giác, 
Phật Diệt Tham, Phật Đại Diệm Vương, Phật 
Tịch Chư Hữu, Phật Ty Xá Khư Thiên, Phật 
Kim Cang Sơn, Phật Trí Diệm Đức, Phật An Ổn, 
Phật Sư Tử Xuất Hiện, Phật Viên Mãn Thanh 
Tịnh, Phật Thanh Tịnh Hiền, Phật Đệ Nhất 
Nghĩa, Phật Bá Quang Minh, Phật Tối Tăng 
Thượng, Phật Thâm Tự Tại, Phật Đại Địa 
Vương, Phật Trang Nghiêm Vương, Phật Giải 


- 468 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thoát, Phật Diệu Âm, Phật Thù Thắng, Phật 
Tự Tại, Phật Vô Thượng Y Vương, Phật Công 
Đức Nguyệt, Phật Vô Ngại Quang, Phật Công 
Đức Tụ, Phật Nguyệt Hiện, Phật Nhật Thiên, 
Phật Xuất Chư Hữu, Phật Dõng Mãnh Danh 
Xưng, Phật Quang Minh Môn, Phật Ta La 
Vương, Phật Tối Thắng, Phật Dược Vương, 
Phật Bảo Thắng, Phật Kim Cang Huệ, Phật Vô 
Năng Thắng, Phật Vô Năng Ánh Tế, Phật 
Chúng Hội Vương, Phật Đại Danh Xưng, Phật 
Mẫn Trì, Phật Vô Lượng Quang, Phật Đại 
Nguyện Quang, Phật Pháp Tự Tại Bất Hư, 
Phật Bất Thối Địa, Phật Tịnh Thiên, Phật 
Thiện Thiên, Phật Kiên Cố Khổ Hạnh, Phật 
Nhất Thiết Thiện Hữu, Phật Giải Thoát Âm, 
Phật Du Hý Vương, Phật Diệt Tà Khúc, Phật 
Chiêm Bặc Tịnh Quang, Phật Cụ Chúng Đức, 
Phật Tối Thắng Nguyệt, Phật Chấp Minh Cự, 
Phật Thù Diệu Thân, Phật Bất Khả Thuyết, 
Phật Tối Thanh Tịnh, Phật Hữu An Chúng 
Sanh, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Uý Âm, 
Phật Thuỷ Thiên Đức, Phật Bất Động Huệ 
Quang, Phật Hoa Thắng, Phật Nguyệt Diệm, 
Phật Bất Thối Huệ, Phật Ly Ái, Phật Vô Trước 
Huệ, Phật Tập Công Đức Uẩn, Phật Diệt Ác 
Thú, Phật Phổ Tán Hoa, Phật Sư Tử Hống, 
Phật Đệ Nhất Nghĩa, Phật Vô Ngại Kiến, Phật 


- 469 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Phá Tha Quân, Phật Bất Trước Tướng, Phật Ly 
Phân Biệt Hải, Phật Đoan Nghiêm Hải, Phật 
Tu Di Sơn, Phật Vô Trước Trí, Phật Vô Biên 
Toà, Phật Thanh Tịnh Trụ, Phật Tuy Sư Hạnh, 
Phật Tối Thượng Thí, Phật Thường Nguyệt, 
Phật Nhiêu Ích Vương, Phật Bất Động Tụ, 
Phật Phổ Nhiếp Thọ, Phật Nhiêu Ích Huệ, 
Phật Trì Thọ, Phật Vô Diệt, Phật Cụ Túc Danh 
Xưng, Phật Đại Oai Lực, Phật Chúng Chúng 
Sắc Tướng, Phật Vô Tướng Huệ, Phật Bất 
Động Thiên, Phật Diệu Đức Nan Tư, Phật Mãn 
Nguyệt, Phật Giải Thoát Nguyệt, Phật Vô 
Thượng Vương, Phật Hy Hữu Thân, Phật Phạm 
Cúng Dường, Phật Bất Thuấn, Phật Thuận 
Tiên Cổ, Phật Tối Thượng Nghiệp, Phật Thuận 
Pháp Trí, Phật Vô Thắng Thiên, Phật Bất Tư 
Nghì Công Đức Quang, Phật Tuy Pháp Hạnh, 
Phật Vô Lượng Hiền, Phật Phổ Tuỳ Thuận Tự 
Tại, Phật Tối Tôn Thiên, như vậy cho đến Đức 
Phật Lâu Chí Như Lai, tại trong hiền kiếp sẽ 
thành Phật Trong Tam thiên Đại thiên thế giới 
này, ta sẽ làm mẹ tất cả. 

Cũng như ở Tam thiên Đại thiên thế giới 
này, trong hết thảy kiếp trong vô lượng các 
thế giới mười phương của biển thế giới này 
cũng như vậy, những bậc đã tu hành hạnh 


- 470 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nguyện Phổ Hiền, vì hoá độ hết thảy các 
chúng sanh, ta tự thấy thân ta đều làm mẹ 
tất cả. 

Thiện Tài Đồng tử liền bạch Ma Gia Phu 
nhân rằng: Bạch Đại Thánh! Ngài được môn 
Giải thoát này đến nay là bao nhiêu lâu rồi? 

Đáp rằng: Này người Thiện nam! Trở về 
thời xưa, nhiều hơn số kiếp không thể nghĩ 
bàn, chẳng phải con mắt thần thông đạo nhãn 
của Bồ tát thân sau cùng mà biết được, bấy 
giờ có kiếp tên là Tịnh Quang, thế giới tên là 
Tu Di Đức, tuy có các núi, năm loài ở đó chung 
lộn nhau, nhưng cõi nước đó các báu xây 
thành, thanh tịnh trang nghiêm, không có các 
uế ác. Có ngàn ức tứ thiên hạ, trong đó có một 
châu tên là Sư Tử Tràng, có tấm mươi ức 
Vương Thành. Có một vương thành tên Tự Tại 
Tràng, trong đó có vị vua chuyển luân tên là 
Đại Oai Đức. Phía bắc thành vua ấy có một 
đạo tràng tên là Mãn Nguyệt Quang Minh. Vị 
thần đạo tràng ở đó tên là Từ Đức. Thuở ấy có 
vị Bồ tát tên là Ly Cấu Tràng, ngồi ở đạo 
tràng sắp thành Chánh giác, thì có một ma ác 
tên là Kim Sắc Quang, cùng các quyến thuộc 
vô lượng chúng, cùng nhau đi đến chỗ Bồ tát. 
Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương Đại Oai 


;ấ71 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đức đã đắc được thần thông tự tại của Bồ tát 
liền hoá ra bỉnh chúng số nhiều gấp bội đi 
nhiễu quanh đạo tràng. Chúng ma sợ hãi liền 
tự tan chạy. Do đó, Bồ tát này liền thành Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vị thần Đạo 
Tràng thấy việc như vậy rồi, hoan hỷ vô lượng, 
đối với vị vua đó, tưởng là con của mình, liền 
đảnh lễ chân Phật mà phát nguyện rằng: Vị 
Chuyển Luân Vương này, dù sanh tại các nơi 
nào mai sau, cho đến khi thành Phật, thì tôi 
nguyện thường được làm mẹ của Ngài. 

Sau khi phát nguyện rồi, tại nơi đạo tràng 
đó, vị thần lại tiếp cúng dường mười Na do tha 
Đức Phật. 

Này người Thiện nam! Ý ngươi nghĩ sao? Vị 
thần đạo tràng đó là ai? Chính là thân ta. Vị 
Chuyển Luân Vương là Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá 
Na ngày nay đó. Ta từ khi phát nguyện đến 
nay thì Đức Phật Thế Tôn đây, nơi cõi mười 
phương, hết thảy các loài, nơi nơi thọ sanh, 
gieo các căn lành, tu hạnh Bồ tát, giáo hoá 
thành tựu hết thảy chúng sanh, cho đến thị 
hiện ở vào thân sau cùng, mỗi mỗi niệm khắp 
nơi hết thảy thế giới, thị hiện ra thần biến của 
Bồ tát thọ sanh, thì thường làm con ta, ta 
thường làm mẹ của Ngài. 


số 1/5 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Vô lượng Chư Phật ở 
thế giới mười phương khi sắp thành Phật, đều 
phóng luồng ánh sáng lớn từ rốn ra, đến chiếu 
vào thân ta và vào cung điện nhà cửa ta ở, lần 
sanh cuối cùng của các Ngài, ta đều làm mẹ. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải thoát đại nguyện trí huyễn của Bồ tát 
này thôi. Như các đại Bồ tát đủ kho đại bị, 
giáo hoá chúng sanh, thường không ngừng 
nghỉ, dùng sức tự tại, mỗi mỗi lỗ chân lông 
thị hiện ra vô lượng thần biến của Chư Phật 
thì ta làm sao biết được, nói được hạnh công 
đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Ta tại cung trời Đao 
Lợi của thế giới này, có vị vua tên là Chánh 
Niệm. Nhà vua đó có người con gái tên là 
Thiên Chủ Quang. Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài 
xem Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ 
tát, tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử cung kính nhận lời dạy 
này rồi, cuối đầu đảnh lễ, đi nhiễu vô số vòng, 
luyến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài đi đến cung trời, 
thấy vị thiên nữ đó, đảnh lễ dưới chân, đi 
nhiễu quanh rồi đứng trước chắp tay mà bạch 
rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm 


- 473 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa 
biết Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ 
tát? Phải làm thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi 
nghe Đức Thánh có thể dạy cho. Nguyện xin vì 
tôi mà nói cho. 

Thiện nữ đáp rằng: Này người Thiện nam! 
Ta được môn Giải thoát của Bồ tát tên là Vô 
Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. 

Này người Thiện nam! Ta ở trong lực của 
môn Giải thoát này, nhớ lại thuở quá khứ, có 
một kiếp tột cao cả tên là Thanh Liên Hoa. Ta 
ở trong kiếp đó, cúng dường Hằng hà sa số 
Chư Phật Như Lai. Các Đức Như Lai đó từ khi 
mới xuất gia, ta đều chiêm ngưỡng, hầu hạ, 
ủng hộ, cúng dường, xây dựng tăng già lam, 
sắm sửa đồ vật dụng. 

Lại lúc Chư Phật ấy làm Bồ tát, ở thai mẹ, 
lúc Đản sanh, lúc đi bảy bước, lúc đại sư tử 
gầm, lúc ở trong cung địa vị Đồng tử, lúc 
hướng đến cây Bồ đề thành Chánh giác, lúc 
chuyển chánh pháp luân, hiện ra thân biến 
Phật, giáo hoá điều phục chúng sanh, như vậy, 
hết thảy các việc đã làm, từ khi mới phát tâm 
cho đến khi pháp hết, ta đều nhớ rõ hết, 
không có sai sót, thường hiện ra trước mắt, 
niệm nhớ không quên. 


¬471:- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, 
ta trong kiếp đó đã cúng dường mười Hằng hà 
sa số Chư Phật Như Lai. 

Lại trong kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, ta 
đã cúng dường Chư Phật Như Lai nhiều như 
số vi trần của một thế giới Phật. 

Lại trong kiếp tên là vô sở đắc, ta đã cúng 
dường tám mươi bốn ức trăm ngàn Na do tha 
Chư Phật Như Lai. 


Lại trong kiếp tên là Thiện Quang, ta đã 
cúng dường Chư Phật Như Lai nhiều như số vỉ 
trần Diêm Phù Đề. 

Lại trong kiếp tên là Vô Lượng Quang, ta 
đã cúng dường hai mươi Hằng hà sa số Chư 
Phật Như Lai. 

Lại trong kiếp tên là Tối Thắng Đức, ta 
đã cúng dường một Hằng hà sa số Chư Phật 
Như Lai. 

Lại trong kiếp tên là Thiện Bi, ta đã cúng 
dường tám mươi Hằng hà sa số Chư Phật 
Như Lai. 

Lại trong kiếp tên là Thắng Du, ta đã 
cúng dường sáu mươi Hằng hà sa số Chư 
Phật Như Lai. 

Lại trong kiếp tên là Diệu Nguyệt, ta đã 


- 475 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


cúng dường bảy mươi Hằng hà sa số Chư Phật 
Như Lai. 

Này người Thiện nam! Ghi nhớ Hằng hà sa 
kiếp như vậy, ta thường chẳng bỏ Chư Phật 
Như Lai Chánh đẳng Chánh giác. Ở chỗ hết 
thảy các Đức Như Lai đó, ta nghe môn Giải 
thoát của Bồ tát vô ngại niệm thanh tịnh trang 
nghiêm này, thọ trì tu hành thường không 
quên mất. Những kiếp trước như vậy có bao 
nhiêu Đức Như Lai từ khi sơ Bồ tát cho đến 
khi pháp hết, thảy các việc làm, ta đều dùng 
sức giải thoát tịnh nghiêm, đều theo nhớ 
tưởng, rõ sáng hiện tiền, nắm giữ, thuận hành 
không hề bỏ phế. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải Thoát Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh này thôi. 
Như các đại Bồ tát ra khỏi đêm dài sanh tử, 
sáng suốt rời khỏi sỉ tối, không hề mê ngủ, 
tâm không bị che khuất, thân đi nhẹ nhàng, 
đối với các pháp tánh thanh tịnh giác liễu, 
thành tựu mười lực, khai ngộ quần sanh, thì ta 
làm sao biết được, nói được hạnh công đức các 
Ngài? 

Này người Thiện nam! Thành Ca Ty La 
này có Đồng tử sư tên là Biến Hữu. Ngươi 
hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế 


- 476 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nào học hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử nhờ được nghe pháp, vui 
mừng hớn hở, căn lành không thể nghĩ bàn, tự 
nhiên thêm lớn rộng, đảnh lễ chân Ngài, đi 
nhiễu vô số vòng rồi từ tạ mà lui đi. 

Lúc bấy giờ Thiện Tài từ cung trời xuống, 
đi lần đến thành Ca Tỳ La, chỗ của Ngài Biến 
Hữu, đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu quanh rồi 
chắp tay cung kính đứng về một phía mà thưa 
rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa 
biết Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ 
tát, tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh có thể 
dạy cho. Nguyện xin vì tôi mà dạy cho. 

Ngài Biến Hữu đáp rằng: Này người Thiện 
nam! Đây có Đồng tử tên là Thiện Tri Chúng 
Nghệ Học Bồ Tát Tự Trí. Ngươi nên hỏi, Đồng 
tử sẽ vì ngươi mà nói. 

Thiện Tài đến chỗ đó, cung kính cúi đầu 
đảnh lễ, đứng về một phía mà thưa rằng: Bạch 
Đức Thánh! Tôi đã trước phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác mà chưa biết Bồ tát 
phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát? Phải 
làm thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức 
Thánh khéo có thể dạy cho. Nguyện xin vì tôi 
mà dạy cho. 


217716 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Vị Đồng tử liền bảo Thiện Tài rằng: Này 
người Thiện nam! Ta được môn Giải thoát của 
Bồ tát tên là Thiện Tri Chúng Nghệ, ta thường 
xướng trì những tự mẫu này: 

Lúc xướng chữ A thì nhập vào môn trí huệ 
Ba la mật tên là Dĩ Bồ Tát Oai Lực Nhập Vô 
Sai Biệt Cảnh Giới. 

Lúc xướng chữ ĐA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là môn Vô Biên Sai Biệt. 

Lúc xướng chữ BA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Phổ Chiếu Pháp Giới. 

Lúc xướng chữ GIÁ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Phổ Luân Đoạn Sai Biệt. 

Lúc xướng chữ NA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Đắc Vô Y Vô Thượng. 

Lúc xướng chữ LA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Ly Y Chỉ Vô Cấu. 

Lúc xướng chữ ĐÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Bất Thối Chuyển 
Phương Tiện. 

Lúc xướng chữ BÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Kim Cang Tràng. 

Lúc xướng chữ ĐỒ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Phổ Luân. 


- 478 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lúc xướng chữ SA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Hải Tạng. 

Lúc xướng chữ PHƯỢC thì nhập vào môn 
trí huệ Ba la mật tên là Phổ Sanh An Trụ. 

Lúc xướng chữ ĐÃ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Viên Mãn Quang. 

Lúc xướng chữ DÃ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Sai Biệt Tích Tụ. 

Lúc xướng chữ SẮT TRA thì nhập vào môn 
trí huệ Ba la mật tên là Phổ Quang Minh Tức 
Phiền Não. 

Lúc xướng chữ CA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Vô Sai Biệt Vân. 

Lúc xướng chữ TA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Giáng Chú Đại Vũ. 

Lúc xướng chữ MA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Đại Lưu Thoan Khích 
Chúng Phong Tề Trĩ. 

Lúc xướng chữ GIÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Phổ An Lập. 

Lúc xướng chữ THA thì nhập vào môn 
trí huệ Ba la mật tên là Chơn Như Bình 
Đẳng Tạng. 

Lúc xướng chữ XÃ thì nhập vào môn trí 


- 479 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


huệ Ba la mật tên là Nhập Thế Gian Hải 
Thanh Tịnh. 

Lúc xướng chữ TOÁ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Niệm Nhất Thiết Phật 
Trang Nghiêm. 

Lúc xướng chữ ĐÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Quán Sát Giản Trạch 
Nhất Thiết Pháp Tụ. 

Lúc xướng chữ XÃ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Tuỳ Thuận Nhất Thiết 
Phật Giáo Luân Quang Minh. 

Lúc xướng chữ KHƯ thì nhập vào môn 
trí huệ Ba la mật tên là Tu Nhơn Địa Trí 
Huệ Tạng. 

Lúc xướng chữ XOA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Tức Chư Nghiệp Hải Tạng. 

Lúc xướng chữ TA ĐA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Quyên Chư Hoặc Chướng 
Khai Tịnh Quang Minh. 

Lúc xướng chữ NHƯỠNG thì nhập vào 
môn trí huệ Ba la mật tên là Tác Thế Gian 
Trí Huệ Môn. 

Lúc xướng chữ HẠT LA ĐA thì nhập vào 
môn trí huệ Ba la mật tên là Sanh Tử Cảnh 
Giới Trí Huệ Luân. 


- 480 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lúc xướng chữ BÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Nhất thiết trí Cung Điện 
Viên Mãn Trang Nghiêm. 

Lúc xướng chữ XA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Tu Hành Phương Tiện 
Tạng Các Biệt Viên Mãn. 

Lúc xướng chữ TA MA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Tuy Thập Phương Hiện 
Kiến Chư Phật. 


Lúc xướng chữ HA BÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Quán Sát Nhất Thiết Vô 
Duyên Chúng Sanh, Phương Tiện Nhiếp Thọ 
Linh Xuất Sanh Vô Ngại Lực. 

Lúc xướng chữ THA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Tu Hành Thú Nhập Nhất 
Thiết Công Đức Hải. 

Lúc xướng chữ GIÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Trì Nhất Thiết Pháp Vân 
Kiên Cố Hải Tạng. 

Lúc xướng chữ TRA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Tuỳ Nguyện Phổ Kiến 
Thập Phương Chư Phật. 

Lúc xướng chữ NOA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Quán Sát Tự Luân Hữu 
Vô Lượng Chư Ức Tự. 


-481- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Lúc xướng chữ TA PHA thì nhập vào môn 
trí huệ Ba la mật tên là Hoá Chúng Sanh Cứu 
Cánh Xứ. 

Lúc xướng chữ TA CA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Quảng Đại Tạng Vô Ngại 
Biện Quang Minh Luân Biến Chiếu. 

Lúc xướng chữ DÃ TA thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Tuyên Thuyết Nhất Thiết 
Phật Pháp Cảnh Giới. 

Lúc xướng chữ THẤT GIÁ thì nhập vào 
môn trí huệ Ba la mật tên là Ư Nhất Thiết 
Chúng Sanh Giới Pháp Lôi Biến Hống. 

Lúc xướng chữ SÁ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Dĩ Vô Ngã Pháp Khai 
Hiểu Chúng Sanh. 

Lúc xướng chữ ĐÀ thì nhập vào môn trí 
huệ Ba la mật tên là Nhất Thiết Pháp Luân 
Sai Biệt Tạng. 

Này người Thiện nam! Lúc ta xướng lên 
những tự mẫu như vậy thì trước tiên ta nhập 
vào bốn mươi hai môn Bát nhã Ba la mật đây 
làm đầu rồi nhập vào vô lượng vô số môn Bát 
nhã Ba la mật khác. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải thoát của Bồ tát Thiện Tri Chúng Nghệ 


s82 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


này thôi. Như các đại Bồ tát có thể nơi pháp 
khéo giỏi của thế gian và xuất thế gian, dùng 
trí thông đạt đến bờ bên kia, nhiều nghề, 
nhiều phương khác lạ, đều thấu đáo không xót, 
những văn chương, toán số, đều hiểu rành, 
thuốc men chú thuật khéo trị lành các bệnh. 
Nếu có các chúng sanh bị ma quỷ nhập; bị 
người oán ghét chú thư, yểm đối, bị sao ác 
biến quái, bị thây ma rượt theo, bị điên cuồng 
gầy xấu, thảy thảy tật bệnh thì các Ngài đều 
cứu cho hết, khiến được lành mạnh. Các Ngài 
lại biết rành các vàng ngọc, hột trai, san hô, 
lưu ly, ma ni, xà cừ, Kê tát la thảy, biết hết 
thảy nơi sanh ra các kho tàng, những phẩm 
loại khác nhau, giá trị nhiều ít. Những xóm 
làng thành ấp, đô thành lớn nhỏ, cung điện 
vườn tược, hay suối, ao, trằm, phàm hết thảy 
chỗ người ở, Bồ tát đều có thể dùng phương 
tiện nhiếp lộ hết. Lại khéo quán sát thiên văn, 
địa lý, nhơn tướng, cát hung, tiếng chỉm, tiếng 
thú, mây móng, khí hậu, lúa mạ được mùa mất 
mùa, cõi nước an nguy, hết thảy kỹ thuật nghề 
nghiệp thế gian đều đều luyện tận cùng nguồn 
gốc. Lại phân biệt được pháp xuất thế, chánh 
danh biện nghĩa, quán sát thể tướng, tuỳ 
thuận tu hành, trí nhập trong đó, không nghỉ 
không ngại, không ngu tối, không ngoan độn, 


- 483 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


không ưu não không trầm lặng, thảy đều hiện 
chứng, thì ta làm sao biết được, nói được hạnh 
công đức của các Ngài ấy? 

Này người Thiện nam! Nước Ma Kiệt Đề 
này có một làng xóm, trong đó có thành trì tên 
là Bà Đát Na. Trong thành có vị Ưu bà di tên 
là Hiền Thắng, ngươi đến đó hỏi Ngài xem Bồ 
tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát, để tu 
đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền cúi đầu kính lễ 
xuống chân Đồng tử Tri Nghệ, đi nhiễu vô số 
vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. 

Thiện Tài hướng đến làng xóm, thành, chỗ 
của Ưu bà di Hiền Thắng ở, đảnh lễ chân Ngài, 
đi nhiễu quanh rồi chắp tay cung kính, đứng 
về một phía mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! 
Tôi trước đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, nhưng chưa biết Bồ tát phải làm 
thế nào để học hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? Tôi 
nghe Đức Thánh có thể khéo dạy cho. Nguyện 
xin vì tôi mà nói. 

Ngài Hiền Thắng đáp rằng: Này người 
Thiện nam! Ta được môn Giải thoát của Bồ tát 
tên là Vô Y Xứ Đạo Tràng. Môn này ta tự mở 
hiểu, lại vì người mà nói. Ta lại được vô tận 
Tam muội. Chẳng phải pháp Tam muội đó có 


- 484 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tận hay vô tận, vì có thể sanh ra con mắt 
tánh Nhất thiết trí vô tận. Lại có thể sanh ra 
lỗ tai tánh Nhất thiết trí vô tận, lỗ mũi tánh 
Nhất thiết trí vô tận, cái lưỡi tánh Nhất thiết 
trí vô tận, cái thân tánh Nhất thiết trí vô tận, 
cái ý tánh Nhất thiết trí vô tận, công đức 
tánh Nhất thiết trí như sóng dồn vô tận, trí 
huệ quang mỉnh tánh vô tận, thần thông 
mau lẹ tánh vô tận. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải Thoát Vô Y Xứ Đạo Tràng này thôi. Như 
các đại Bồ tát, hết thảy hạnh công đức 
không chấp đắm đâu thì ta làm sao biết và 
nói hết được? 

Này người Thiện nam! Phía Nam đây có 
thành trì tên là Ốc Điền, trong đó có vị Trưởng 
giả tên là Kiên Cố Giải Thoát. Ngươi có thể 
đến hỏi xem Bồ tát phải làm thế nào để học 
hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài liền đảnh lễ chân Ngài Hiền 
Thắng, đi nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm 
ngưỡng rồi từ tạ mà đi. 

Thiện Tài đi về phương Nam, đến thành đó 
đến chỗ vị Trưởng giả, đảnh lễ chân Ngài, đi 
nhiễu quanh, rồi chắp tay cung kính đứng về 
một phía mà thưa rằng: 


- 485 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nhưng chưa 
biết được Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh 
Bồ tát? Phải làm thế nào để tu đạo Bồ tát? Tôi 
nghe Đức Thánh có thể khéo dạy cho. Nguyện 
xin vì tôi mà nói. 

Vị Trưởng giả đáp: Này người Thiện nam! 
Ta được môn giải thoát của Bồ tát tên là Vô 
Trước Niệm Thanh Tịnh Quang Minh. Từ khi 
ta tự mình được môn giải thoát đó đến nay, 
khắp ở mười phương, ta siêng cầu chánh pháp 
không có ngừng nghỉ. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
giải thoát Vô Trước Niệm Thanh Tịnh Trang 
Nghiêm này thôi. Như các đại Bồ tát không sợ 
gì đại sư tử gầm, ở yên trên núi phước trí 
rộng lớn, thì ta làm sao biết được, nói được 
hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Ngay trong thành 
này có một Trưởng giả tên là Diệu Nguyệt. 
Nhà vị đó thường phát ra ánh sáng. Ngươi hãy 
đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào 
để học hạnh Bồ tát, để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Ngài 
Kiên Cố, đi nhiễu vô số vòng, rồi từ tạ mà đi. 


- 486 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiện Tài đi đến chỗ Ngài Diệu Nguyệt, 
đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu quanh, rồi chắp 
tay cung kính đứng về một phía mà thưa rằng: 
Bạch Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác mà chưa biết 
Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát, tu 
đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh có thể khéo 
dạy cho. Nguyện xin vì tôi mà nói. 

Vị Trưởng giả đáp: Này người Thiện nam! 
Ta được môn Giải thoát của Bồ tát tên là Tịnh 
Trí Quang Minh. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải Thoát Tịnh Trí Quang Minh này thôi. Như 
các đại Bồ tát được vô lượng môn Giải thoát 
thì ta làm sao biết được, nói được hạnh công 
đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phương Nam đây có 
một thành trì tên là Xuất Sanh. Ở đó có vị 
Trưởng giả tên là Vô Thắng Quân. Ngươi hãy 
đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào 
để học hạnh Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ 
chân Ngài Diệu Nguyệt, đi nhiễu vô số vòng, 
luyến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi. 


Thiện Tài lần lần hướng về thành đó, lại 


- 487 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nơi vị Trưởng giả, đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu 
quanh rồi chắp tay cung kính, đứng về một 
phía mà thưa rằng: Bạch Đức Thánh! Tôi trước 
đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, nhưng chưa biết được Bồ tát phải làm 
thế nào để học hạnh Bồ tát? Phải làm thế nào 
để tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh có thể 
khéo dạy cho. Nguyện xin vì tôi mà nói. 

Vị Trưởng giả đáp rằng: Này người Thiện 
nam! Ta được môn Giải thoát của Bồ tát tên là 
Vô Tận Tướng. Ta do đã chứng được môn Giải 
thoát này nên thấy vô lượng Đức Phật, được 
kho vô tận. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có môn 
Giải thoát Vô Tận Tướng này thôi. Như các đại 
Bồ tát được trí vô hạn, biện tài vô ngại, thì ta 
làm sao biết được, nói được hạnh công đức của 
các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía Nam của thành 
này có một xóm làng tên là Chi Vi Pháp. Trong 
đó có một vị Bà la môn tên là Tối Tịch Tịnh. 
Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải 
làm thế nào để học hạnh Bồ tát, phải làm thế 
nào để tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài liền đảnh lễ chân Ngài Vô 
Thắng Quân, đi nhiễu vô số vòng, luyến mộ, 


Ti 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. 

Thiện Tài lần lần đi về phía Nam, đến xóm 
làng đó, thấy Ngài Tối Tịch Tịnh, đảnh lễ chân 
Ngài, đi nhiễu quanh, rồi chắp tay cung kính, 
đứng về một phía, mà thưa rằng: Bạch Đức 
Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, nhưng chưa biết được 
Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát, để 
tu đạo Bồ tát? Tôi nghe Đức Thánh có thể 
khéo dạy cho. Nguyện xin vì tôi mà nói. 

Vị Bà la môn đáp rằng: Này người Thiện 
nam! Ta được môn Giải thoát của Bồ tát tên là 
Thành Nguyện Ngữ. Các Bồ tát đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai, do dùng lời nói chơn thành 
này nên được không thối chuyển nơi Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, trước không 
thối, nay không thối, sau cũng không thối. 


° 


Này người Thiện nam! Do ta ở vào nơi lời 
nói thành nguyện, nên tuỳ ý làm điều gì cũng 
đều được mãn nguyện. 

Này người Thiện nam! Ta chỉ biết có 
môn Giải thoát Thành Ngữ này thôi. Như 
các Đại Bồ tát đi đứng đều chẳng trái với 
lời nói thành nguyện, lời nói ra đều là chân 
thành, không từng giả dối, do đó sanh ra vô 
lượng công đức, thì ta làm sao biết được, 


- 489 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nói được hạnh công đức của các Ngài? 

Này người Thiện nam! Phía nam đây có 
một thành trì tên là Diệu Ý Hoa Môn. Trong 
đó có vị Đồng tử tên là Đức Sanh, lại có Đồng 
nữ tên là Hữu Đức. Ngươi hãy đến đó hỏi các 
Ngài xem Bồ tát phải làm thế nào, học hạnh 
Bồ tát, tu đạo Bồ tát? 

Thiện Tài Đồng tử tôn trọng pháp, đảnh lễ 
chân Ngài Bà la môn, đi nhiễu vô số vòng, 
luyến mộ, chiêm ngưỡng rồi đi.° 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử đi lần về 
phương Nam, đến thành Diệu Ý Hoa Môn, thấy 
Đồng tử Đức Sanh và Đồng nữ Hữu Đức. Thiện 
Tài đảnh lễ chân và đi nhiễu phía hữu xong, 
liền đến trước chắp tay mà thưa rằng: Bạch 
Đức Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, nhưng chưa biết Bồ 
tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát, tu 
đạo Bồ tát? Kính xin thương xót, vì tôi mà 
tuyên nói. 

Đồng tử và Đồng nữ liền bảo Thiện Tài 
rằng: Này người Thiện nam! Chúng tôi đã 
chứng đắc được môn Giải thoát của Bồ tát tên 


là Huyễn Trụ. Vì được môn Giải thoát này nên 


(@ Hán bộ hết quyển 76. 


- 490 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thấy hết thảy các pháp giới đều ở trong huyễn, 
vì do nhân duyên sanh ra; thấy hết thảy chúng 
sanh đều ở trong huyễn, vì do nghiệp phiền 
não khởi sanh ra; thấy hết thảy thế gian đều ở 
trong huyễn, vì do vô mỉnh, hữu, ái xoay vần 
làm duyên sanh khởi; thấy hết thảy ba đời đều 
ở trong huyễn, vì do những ngã kiến và cái trí 
điên đảo sanh ra; thấy hết thảy sanh diệt, 
sanh lão bệnh tử, lo sầu khổ não của tất cả 
chúng sanh đều ở trong huyễn, vì do giả dối 
phân biệt sanh ra; hết thảy cõi nước đều ở 
trong huyễn, vì do tưởng ngược, tâm ngược, 
thấy ngược, vô minh hiện ra; thấy hết thảy 
Thanh Văn và Bích Chi Phật đều ở trong 
huyễn, vì do trí dứt phân biệt mà thành; hết 
thảy Bồ tát đều ở trong huyễn, vì do có thể 
tự điều phục, do hạnh nguyện giáo hoá 
chúng sanh mà thành; thấy hết thảy chúng 
hội biến hoá tự điều phục của Bồ tát, các 
việc bố thí đều ở trong huyễn, vì do nguyện 
trí huyễn mà thành. 

Này người Thiện nam! Tự tánh của cảnh 
huyễn không thể nghĩ bàn. Chúng ta cả hai, 
chỉ biết có môn Giải thoát ở trong huyễn này 
thôi. Như các Đại Bồ tát khéo nhập vào vô 
biên các việc lưới huyễn, thì chúng ta làm sao 


- 40] - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


biết được, nói được hạnh công đức của các 
Ngài ấy? 

Khi Đồng tử và Đồng nữ nói môn Giải thoát 
của mình xong, dùng sức các căn lành không 
thể bàn làm cho thân Thiện Tài mềm dịu bóng 
sáng mà nói rằng: Này người Thiện nam! Phía 
Nam đây là cõi nước tên là Hải Ngạn, trong đó 
có khu vườn tên là Đại Trang Nghiêm. Trong 
vườn có một toà lầu đài rộng lớn tên là Tỳ Lô 
Giá Na Trang Nghiêm Tạng, do căn lành quả 
báu của Bồ tát sanh ra, do nguyện lực, tự tại 
lực, thần thông lực, niệm lực của Bồ tát sanh 
ra, do phương tiện khéo giỏi của Bồ tát sanh 
ra, do phước đức trí huệ của Bồ tát sanh ra. 

Này người Thiện nam! Bồ tát ở trong Bậc 
Giải Thoát không thể nghĩ bàn, dùng tâm đại 
bỉ, vì các chúng sanh mà hiện ra cảnh giới như 
vậy, nhóm họp các trang nghiêm như vậy. Đức 
Di Lặc Đại Bồ tát ở trong lầu đài đó để nhiếp 
thọ cha mẹ, quyến thuộc, nhân dân làm cho họ 
được thành thục. Lại muốn cho những chúng 
sanh đồng thọ sanh, đồng tu hành ở trong Đại 
thừa được kiên cố. Lại muốn khiến cho hết 
thảy chúng sanh tuỳ theo cấp bậc, tuỳ theo 
căn lành, đều được thành tựu. Lại cũng muốn 
vì ngươi mà chỉ bày môn Giải thoát của Bồ tát, 


- 492 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


chỉ bày môn thọ sanh tự tại khắp nơi nơi của 
Bồ tát, chỉ bày môn Bồ tát dùng nhiều thứ 
thân hiện ra khắp trước mắt của hết thảy 
chúng sanh mà thường giáo hoá, chỉ bày môn 
Bồ tát dùng sức đại bi khắp nhiếp hết thảy tài 
sản của tất cả chúng sanh mà không nhàm 
chán, hiển thị môn Bồ tát tu đủ các hạnh, biết 
hết thảy hành đều lìa khỏi các tướng, chỉ bày 
Bồ tát thọ sanh khắp nơi nơi, vì biết rõ hết 
thảy sanh đều vô tướng. 

Ngươi hãy đến đó hỏi Ngài xem Bồ tát phải 
làm thế nào thật hành hạnh Bồ tát? Phải làm 
thế nào để tu đạo Bồ tát? Phải làm thế nào để 
học giới Bồ tát? Phải làm thế nào để thanh 
tịnh tâm Bồ tát? Phải làm thế nào để phát 
nguyện Bồ tát? Phải làm thế nào để nhóm họp 
các trợ đạo của Bồ tát? Phải làm thế nào để 
nhập vào các cấp bậc của Bồ tát? Phải làm thế 
nào để tròn đầy các Ba la mật của Bồ tát? 
Phải làm thế nào để được vô sanh nhẫn của 
Bồ tát? Phải làm thế nào để đủ pháp công đức 
của Bồ tát? Phải làm thế nào để hầu hạ Bồ tát 
Thiện tri thức? Vì sao? 

Này người Thiện nam! Vì vị Đại Bồ tát ấy 
thông đạt hết thảy hạnh Bồ tát, rõ thông hết 
thảy tâm chúng sanh, thường hiện ra trước 


- 493 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mắt họ để giáo hoá điều phục, vì vị Bồ tát này 
đã tròn đầy hết thảy Ba la mật, đã ở vào trong 
hết thảy địa vị của Bồ tát, đã du hý nơi hết 
thảy cảnh giới Bồ tát, đã đắc được hết thảy 
thần lực của Phật, đã được hết thảy Đức Như 
Lai dùng tất cả nước pháp trí cam lộ mà rưới 
lên đảnh. 

Này người Thiện nam! Vị Thiện tri thức 
này có thể nhuần thấm các căn lành của ngươi, 
có thể tăng trưởng tâm Bồ đề của ngươi, có 
thể làm vững chắc chí khí của ngươi, có thể 
ích lợi thêm cho phép lành của ngươi, có thể 
nuôi lớn căn tánh Bồ tát của ngươi, có thể chỉ 
bày pháp vô ngại cho ngươi, có thể làm cho 
ngươi nhập vào bậc Phổ Hiền, có thể vì ngươi 
mà nói nguyện Bồ tát, có thể vì ngươi mà nói 
hạnh Phổ Hiền, có thể vì ngươi mà nói những 
công đức hạnh nguyện của Bồ tát đã thành. 

Này người Thiện nam! Ngươi chẳng nên tu 
một điều lành, chiếu sáng một pháp, thật hành 
một hạnh, phát một nguyện, đắc được một thọ 
ký, ở trong một pháp nhẫn mà sanh tư tưởng 
rốt ráo, chẳng nên dùng tâm có giới hạn mà tu 
hành lục độ, ở trong mười địa, nghiêm tịnh cõi 
nước Phật, hầu hạ Thiện tri thức. Vì sao? 


Này người Thiện nam! Đại Bồ tát phải gieo 


- 494 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


vô lượng các căn lành, phải chứa nhóm vô 
lượng các Bồ đề, phải tu vô lượng nhân Bồ đề, 
phải học vô lượng hồi hướng khéo giỏi, phải 
giáo hoá vô lượng chúng sanh giới, phải biết 
vô lượng tâm chúng sanh, phải biết vô lượng 
căn chúng sanh, phải biết vô lượng sự hiểu 
biết của chúng sanh, phải quán vô lượng hạnh 
chúng sanh, phải điều phục vô lượng chúng 
sanh, phải dứt hết vô lượng phiền não của 
chúng sanh, phải tẩy sạch vô lượng nhóm 
nghiệp, phải diệt vô lượng tà kiến, phải trừ vô 
lượng tâm tạp nhiễm, phải phát vô lượng tâm 
thanh tịnh, phải nhổ vô lượng mũi tên độc khổ, 
phải cạn vô lượng biển ái dục, phải phá vô 
lượng cái tối vô minh, phải phá tan vô lượng 
núi ngã nạn, phải dứt vô lượng trói buộc sanh 
tử, phải qua khỏi vô lượng các dòng hữu lậu, 
phải làm khô cạn vô lượng biển thọ sanh, phải 
làm cho vô lượng chúng sanh khỏi bùn lầy ngũ 
dục, phải khiến cho vô lượng chúng sanh lìa 
khỏi lao tù ba cõi, phải để vô lượng chúng 
sanh vào trong Thánh đạo, phải tiêu diệt vô 
lượng hạnh tham dục, phải trừ sạch vô lượng 
hạnh sân hận, phải phá tan vô lượng hạnh ngu 
sĩ, phải vượt hơn vô lượng lưới ma, phải lìa vô 
lượng nghiệp ma, phải trị sạch vô lượng dục 
lạc của Bồ tát, phải tăng trưởng vô lượng 


- 405 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


phương tiện của Bồ tát, phải sanh ra vô lượng 
căn cao thượng của Bồ tát, phải làm trong 
sáng vô lượng sự hiểu biết vô lượng của Bồ tát, 
phải thú nhập về vô lượng bình đẳng của Bồ 
tát, phải thanh tịnh vô lượng công đức của Bồ 
tát, phải tu trị vô lượng các hạnh của Bồ tát, 
phải thị hiện vô lượng hạnh tuỳ thuận thế 
gian của Bồ tát, phải sanh ra vô lượng đức tin 
hoàn toàn, phải ở trong vô lượng sức tỉnh tấn, 
phải thanh tịnh vô lượng sức chánh niệm, phải 
tròn đầy vô lượng sức Tam muội, phải khởi 
sanh vô lượng sức tịnh huệ, phải kiên cố vô 
lượng sức hiểu biết cao cả, phải nhóm họp vô 
lượng sức phước đức, phải nhiếp thọ vô lượng 
sức trí huệ, phải phát khởi vô lượng sức Bồ tát, 
phải viên mãn vô lượng lực của Như Lai, phải 
phân biệt vô lượng pháp môn, phải biết rõ vô 
lượng pháp môn, phải thanh tịnh vô lượng 
pháp môn, phải sanh ra vô lượng pháp quang 
mỉnh, phải làm ra vô lượng pháp chiếu sáng, 
phải chiếu soi vô lượng phẩm loại căn, phải 
biết vô lượng bệnh phiền não, phải chứa nhóm 
vô lượng thuốc diệu pháp, phải trị lành vô 
lượng bệnh chúng sanh, phải sắm sửa vô lượng 
đồ cúng cam lộ, phải đi đến vô lượng cõi nước 
Phật, phải cúng dường vô lượng các Đức Như 
Lai, phải nhập vào vô lượng hội Bồ tát, phải 


- 496 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


lãnh thọ vô lượng giáo lý Chư Phật, phải nhẫn 
vô lượng tội chúng sanh, phải diệt vô lượng 
nạn đường ác, phải làm cho vô lượng chúng 
sanh sanh vào đường lành, phải dùng pháp tứ 
nhiếp để nhiếp vô lượng chúng sanh, phải tu 
vô lượng môn tổng trì, phải sanh vô lượng môn 
đại nguyện, phải tu vô lượng sức đại từ đại 
nguyện, phải siêng cầu vô lượng pháp thường 
không ngừng nghỉ, phải khởi sanh ra vô lượng 
sức suy nghĩ, phải khởi ra vô lượng việc thần 
thông, phải thanh tịnh vô lượng trí quang 
mỉnh, phải đi đến vô lượng loài chúng sanh, 
phải chịu vô lượng đời trong các cõi, phải hiện 
ra vô lượng thân khác nhau, phải biết vô 
lượng pháp lời nói, phải nhập vào vô lượng 
tâm khác nhau, phải biết cảnh giới lớn của Bồ 
tát, phải ở trong cung điện lớn của Bồ tát, 
phải quán pháp mầu điệu sâu xa của Bồ tát, 
phải biết cảnh giới khó biết của Bồ tát, phải 
thật hành các hạnh khó làm của Bồ tát, phải 
đầy đủ oai đức tôn trọng của Bồ tát, phải đi 
theo chánh vị khó nhập của Bồ tát, phải biết 
những hạnh của Bồ tát, phải hiện ra thần lực 
cùng khắp của Bồ tát, phải lãnh thọ mây pháp 
bình đẳng của Bồ tát, phải làm rộng vô biên 
lưới hạnh của Bồ tát, phải viên mãn các độ Ba 
la mật vô biên của Bồ tát, phải lãnh thọ vô 


- 497 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


lượng thọ ký khác nhau của Bồ tát, phải nhập 
vào vô lượng môn nhẫn của Bồ tát, phải tu tập 
vô lượng các địa của Bồ tát, phải thanh tịnh 
vô lượng pháp môn của Bồ tát, phải đồng với 
các Bồ tát mà ở vào vô biên kiếp, cúng dường 
vô lượng Phật, nghiêm tịnh cõi nước Phật 
nhiều không thể nói, sanh ra nguyện Bồ tát 
nhiều không thể nói. 

Này người Thiện nam! Nói tóm lại phải tu 
hết thảy hạnh Bồ tát, phải khắp hoá độ hết 
thảy chúng sanh, phải nhập khắp vào hết thảy 
kiếp, phải sanh vào khắp nơi nơi, phải biết 
khắp cả ba đời, phải thật hành khắp hết thảy 
pháp, phải thanh tịnh khắp hết thảy cõi, phải 
viên mãn khắp hết thảy nguyện, phải cúng 
khắp hết thảy Chư Phật, phải đồng khắp với 
hết thảy nguyện Bồ tát, phải thờ khắp hết 
thảy Thiện tri thức. 

Này người Thiện nam! Ngươi cầu Thiện tri 
thức chẳng nên nhàm mỏi, ngươi thấy Thiện 
trỉ thức chớ có chán đủ, ngươi thỉnh hỏi Thiện 
tri thức chớ sợ khổ nhọc, ngươi gần gũi Thiện 
tri thức chớ có thối chuyển, ngươi cúng dường 
Thiện tri thức chớ có thôi nghỉ, ngươi lãnh thọ 
lời dạy của Thiện tri thức chớ có lầm lộn, 
ngươi học hạnh của Thiện tri thức chớ có nghỉ 


- 498 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


lầm, ngươi nghe Thiện tri thức diễn nói môn 
thoát ly chẳng nên do dự, thấy Thiện tri thức 
tuỳ theo phiền não mà đi thì chớ có hiềm lạ, ở 
chỗ Thiện tri thức, hãy sanh tâm tin sâu tôn 
kính chẳng nên biến đổi. Vì sao? 


Này người Thiện nam! Vì Bồ tát nhơn nơi 
Thiện tri thức mà được nghe hết thảy hạnh Bồ 
tát, thành tựu hết thảy công đức Bồ tát, sanh 
ra hết thảy đại nguyện Bồ tát, dẫn phát hết 
thảy căn lành của Bồ tát, chứa nhóm hết thảy 
trợ đạo, khai phát hết thảy pháp quang minh 
của Bồ tát, hiển thị hết thảy môn thoát ly của 
Bồ tát, tu học hết thảy giới thanh tịnh của Bồ 
tát, ở trong hết thảy pháp công đức của Bồ tát, 
thanh tịnh hết thảy chí lớn của Bồ tát, tăng 
trưởng hết thảy tâm kiên cố của Bồ tát, đầy 
đủ hết thảy môn Đà la nỉ biện tài của Bồ tát, 
đắc hết thảy kho thanh tịnh của Bồ tát, sanh 
hết thảy định quang minh của Bồ tát, đắc 
được hết thảy nguyện cao cả của Bồ tát, cùng 
đồng một nguyện với Bồ tát, nghe hết thảy 
pháp cao cả của Bồ tát, đắc được hết thảy nơi 
bí mật của Bồ tát, đến hết thảy châu pháp báu 
của Bồ tát, tăng hết thảy mầm căn lành của 
Bồ tát, làm lớn hết thảy thân trí huệ của Bồ 
tát, hộ trì hết thảy kho bí mật sâu xa của Bồ 


- 409 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


tát, phải gìn giữ hết thảy núi phước đức của 
Bồ tát, hoàn toàn hết thảy đạo thọ sanh của 
Bồ tát, lãnh nhận hết thảy mây chánh pháp 
của Bồ tát, nhập vào hết thảy đường đại 
nguyện của Bồ tát, về nơi hết thảy quả Bồ đề 
của Như Lai, nhiếp lấy hết thảy diệu hạnh của 
Bồ tát, khai thị hết thảy công đức của Bồ tát 
đến hết thảy mười phương để nghe diệu pháp, 
khen hết thảy oai đức rộng lớn của Bồ tát, 
sanh hết thảy sức đại từ bi của Bồ tát, nhiếp 
hết thảy sức tự đại cao cả của Bồ tát, sanh hết 
thảy phần Bồ đề của Bồ tát, làm hết thảy việc 
lợi ích của Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Bồ tát do Thiện tri 
thức giữ gìn, nên chẳng đoạ vào đường ác, do 
Thiện tri thức nhiếp thọ nên chẳng thối 
chuyển nơi đại thừa, do được Thiện tri thức hộ 
niệm nên chẳng huỷ phạm giới Bồ tát, do được 
Thiện tri thức thủ hộ nên chẳng đi theo ác tri 
thức, do Thiện tri thức nhiếp thọ nên chẳng 
khuyết giảm pháp Bồ tát, do nhờ Thiện tri 
thức nhiếp thủ nên siêu việt khỏi địa vị phàm 
phu, do được Thiện tri thức dạy dỗ nên siêu 
việt khỏi địa vị nhị thừa, do được Thiện tri 
thức dẫn dắt nên được thoát ly ra khỏi thế 
gian, do được Thiện tri thức nuôi lớn nên có 


- 500 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thể không nhiễm pháp thế gian, do hầu hạ 
Thiện tri thức nên tu hết thảy hạnh Bồ tát, do 
cúng dường Thiện tri thức nên đầy đủ hết 
thảy pháp trợ đạo, do gần gũi Thiện tri thức 
nên không bị các nghiệp lầm chế phục, do 
nương dựa nơi Thiện tri thức nên sức mạnh 
kiên cố chẳng sợ chúng ma, do nương nơi 
Thiện tri thức nên tăng trưởng hết thảy pháp 
phần Bồ đề. Vì sao? 


Này người Thiện nam! Vì Thiện tri thức là 
đấng có thể trừ sạch các chướng ngại, có thể 
diệt các tội, có thể trừ các nạn, có thể ngừng 
các sự ác, có thể phá đêm dài đen tối vô mỉnh, 
có thể phá hư các cái thấy tù ngục kiên cố, có 
thể ra khỏi thành sanh tử, có thể xả bỏ nhà 
thế tục, có thể cắt đứt lưới ma, có thể nhổ mũi 
tên khổ của chúng sanh, có thể lìa khỏi nơi 
hiểm nạn vô trí, có thể ra khỏi đồng trống tà 
kiến lớn, có thể qua khỏi dòng hữu lậu, có thể 
la khỏi những tà đạo, có thể chỉ bày đường Bồ 
đề, có thể dạy pháp Bồ tát, có thể làm cho 
chúng sanh ở vào trong hạnh Bồ tát, có thể 
khiến cho hướng về Nhất thiết trí, có thể làm 
thanh tịnh con mắt trí huệ, có thể nuôi lớn 
tâm Bồ đề, có thể sanh đại bi, có thể diễn nói 
diệu hạnh, có thể nói Ba la mật, có thể đuổi ác 


- 301 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


tri thức, có thể làm cho ở vào các địa, có thể 
làm cho được các nhẫn, có thể khiến cho tu 
tập hết thảy căn lành, có thể khiến cho làm 
xong hết thảy đạo, có thể bố thí cho hết thảy 
công đức lớn, có thể khiến đến nơi hết thảy 
ngôi Nhất thiết trí, có thể làm cho hoan hỷ, 
chứa nhóm công đức, có thể khiến cho vui 
mừng mà tu các hạnh, có thể khiến cho nhập 
vào nghĩa sâu xa, có thể khiến cho khai thị 
môn Giải thoát, có thể làm cho ngăn dứt được 
các đường ác, có thể làm cho dùng được ánh 
pháp để soi sáng, có thể làm cho dùng mưa 
pháp mà thấm ướt, có thể làm cho tiêu diệt 
hết thảy mê lầm, có thể làm cho lìa bỏ hết 
thảy cái thấy, có thể làm cho tăng trưởng hết 
thảy trí huệ Phật, có thể làm cho ở yên vào 
hết thảy pháp môn Phật. 

Này người Thiện nam! Thiện tri thức như 
bà mẹ hiền, vì sanh ra giống Phật, như đấng 
cha lành, vì lợi ích rộng lớn, như nhũ mẫu, vì 
giữ gìn chẳng cho làm ác, như thầy dạy, vì chỉ 
bày chỗ học thức của Bồ tát, như người dẫn 
dắt hiền lành, vì có thể chỉ bày đạo Ba la mật, 
như vị lương y, vì có thể trị lành các bệnh 
phiền não, như núi Tuyết Sơn, vì tăng trưởng 
thuốc Nhất thiết trí, như viên mãnh tướng, vì 


- 502- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


dẹp trừ hết thảy kinh sợ khủng bố, như người 
lái đò, vì làm cho ra khỏi dòng nước sanh tử 
hung dữ, như vị thuyền trưởng, vì làm cho đến 
cõi châu báu trí huệ. 

Này người Thiện nam! Thường phải chánh 
niệm suy nghĩ Thiện tri thức là như vậy. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Ngươi hầu 
hạ hết thảy Thiện tri thức phải phát tâm như 
cõi đất lớn, vì gánh vác đảm nhiệm trọng 
trách không mỏi mệt, phải phát tâm như Kim 
cang, vì chí nguyện kiên cố không thể hư hoại, 
phải phát tâm như núi Thiết Vi, vì hết thảy 
các khổ không thể động được, phải phát tâm 
như kẻ hầu hạ, vì có thảy bao nhiêu lời dạy 
đều khiến tuỳ thuận theo, phải phát tâm như 
đệ tử, vì thảy bao nhiêu lời dạy đều không 
chống đối, phải phát tâm như tôi tớ, vì hết 
thảy các việc làm đều không chán, phải phát 
tâm như bà mẹ nuôi, vì chịu hết những cần cù 
lao khổ không biết mệt, phải phát tâm như 
người làm thuê, vì tuỳ chỗ sai bảo, không có 
trái nghịch, phải phát tâm như người hốt phân, 
vì rời khỏi kiêu mạn, phải phát tâm như cây 
lúa đã chín, vì có thể hạ thấp, phải phát tâm 
như con ngựa hay, vì la khỏi tánh ác, phải 
phát tâm như cỗ xe lớn, vì có thể chở nặng, 


- 503- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


phải phát tâm như voi đã dạy lành, vì chỉ biết 
phục tùng, phải phát tâm như núi Tu Di, vì 
chẳng thể khuynh động được, phải phát tâm 
như con chó hiển, vì chẳng hại chủ, phải 
phát tâm như Chiên đà la, vì ha kiêu mạn, 
phải phát tâm như kẻ dạy trâu, vì không ra 
oai giận dữ, phải phát tâm như ghe thuyền, 
vì qua lại chẳng mỏi, phải phát tâm như cầu 
đò, vì tế độ không biết mệt, phải phát tâm 
như người con hiếu, vì thuận theo nhan sắc, 
phải phát tâm như người con vua, vì tuân 
hành giáo mạng. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Ngươi đối 
với tự thân mình, phải sanh tư tưởng đó là 
bệnh khổ, đối với Thiện tri thức, phải tưởng 
đó là y vương, với pháp của các Ngài nói, phải 
tưởng là thuốc hay, đối với chỗ tu hành, phải 
tưởng là trừ bệnh. 

Lại đối với tự thân mình, phải sanh tư 
tưởng là đi xa, đối với Thiện tri thức, tưởng là 
kẻ dẫn đường, chỗ pháp Ngài nói ra tưởng đó 
là chánh đạo, đối với chỗ tu hành, tưởng là đạt 
đến thật xa. 

Lại ở nơi thân mình, phải sanh tư tưởng là 
cầu được độ qua, đối với Thiện tri thức, tưởng 
đó là thuyền trưởng, với pháp các Ngài đã nói, 


- 504 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tưởng đó là thuyền chèo, nơi chỗ tu hành, 
tưởng là đến bờ. 

Lại ở nơi thân mình, phải sanh tư tưởng là 
lúa mạ, đối với Thiện tri thức, tưởng đó là vua 
rồng, với chỗ pháp của các Ngài nói, tưởng đó 
là trận mưa đúng mùa, nơi chỗ tu hành, tưởng 
đã thành thục. 


Lại đối với thân mình, phải sanh tư tưởng 
là nghèo cùng, đối với Thiện tri thức tưởng đó 
là Tỳ Sa Môn, đối với pháp các Ngài đã nói, 
tưởng đó là của báu, nơi chỗ tu hành tưởng 
giàu có. 

Lại nơi tự thân mình phải sanh tư tưởng là 
học trò, đối với Thiện tri thức, tưởng đó là thợ 
khéo, với pháp các Ngài đã dạy, tưởng đó là 
nghề khéo, nơi chỗ tu hành tưởng là thông 
thạo. 

Lại nơi tự thân mình phải sanh tư tưởng 
đó là chỗ đáng sợ, đối với Thiện tri thức, 
tưởng đó là sức mạnh, với pháp đã nói, tưởng 
là binh khí, nơi chỗ tu hành, tưởng là phá tan 
oán địch. 

Lại ở nơi thân mình, phải sanh tư tưởng là 
nhà buôn, đối với Thiện tri thức, tưởng đó là 
kẻ dẫn đường, với pháp các Ngài đã nói, tưởng 


- 505- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đó là châu báu, nơi chỗ tu hành tưởng là lượm 
của cải. 

Lại ở nơi thân mình, phải sanh tư tưởng 
đó là đứa con, đối với Thiện tri thức, tưởng 
đó là cha mẹ, với pháp các Ngài nói, tưởng là 
gia nghiệp, nơi chỗ tu hành, tưởng là nối 
nghiệp nhà. 

Lại đối với thân mình, phải sanh tư tưởng 
đó là con vua, đối với Thiện tri thức, tưởng 
đó là đại thần, với pháp của các Ngài dạy, 
tưởng đó là lệnh vua, nơi chỗ tu hành, tưởng 
đó là đội mũ vua, mặc áo vua, cột đai vua, 
ngồi điện vua. 

Này người Thiện nam! Ngươi phải phát tâm 
như vậy, suy nghĩ như vậy, để gần gũi Thiện 
tri thức. Vì sao? Vì có tâm như vậy để gần 
Thiện tri thức thì chí nguyện được vĩnh viễn 
thanh tịnh. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Thiện tri 
thức là kẻ làm lớn các căn lành, như núi Tuyết 
Sơn sanh lớn các cỏ thuốc. Thiện tri thức là đồ 
chứa đựng Phật pháp, như biển lớn chứa lãnh 
các dòng nước. 

Thiện tri thức là nơi công đức, như biển 
lớn sanh ra các châu báu. 


- 506 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiện tri thức là thanh tịnh tâm Bồ đề, như 
lửa mạnh luyện được chơn kim. 

Thiện tri thức là vượt hơn pháp thế gian, 
như núi Tu Di mọc giữa biển lớn. 

Thiện tri thức là chẳng nhiễm pháp thế 
gian, như hoa sen chẳng dính nước. 

Thiện tri thức là chẳng nhận chịu các ác, 
như biển lớn chẳng dung tử thi. 

Thiện trỉ thức là tăng trưởng pháp lành, 
như trăng tròn ánh sáng tròn đầy. 

Thiện tri thức là chiếu sáng pháp giới, như 
mặt trời sáng chiếu tứ thiên hạ. 

Thiện tri thức làm lớn thân Bồ tát, như cha 
mẹ nuôi nấng con cái. 

Này người Thiện nam! Nói tóm lại đại Bồ 
tát nếu có thể tuỳ thuận theo lời dạy của 
Thiện tri thức thì đắc được mười không thể 
nói trăm ngàn ức Na do tha công đức, làm 
thanh tịnh mười không thể nói trăm ngàn ức 
Na do tha thâm tâm, làm lớn mười không thể 
nói trăm ngàn ức Na do tha căn Bồ tát, hoàn 
toàn được mười không thể nói trăm ngàn ức 
Na do tha lực của Bồ tát, dứt được mười không 
thể nói trăm ngàn ức vô số chướng ngại, hơn 
được mười không thể nói trăm ngàn ức vô số 


- 507 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


cảnh giới ma, nhập vào mười không thể nói 
trăm ngàn ức vô số pháp môn, tròn đầy được 
mười không thể nói trăm ngàn ức vô số trợ 
đạo, tu được mười không thể nói trăm ngàn ức 
vô số diệu hạnh, phát được mười không thể 
nói trăm ngàn ức vô số đại nguyện. 

Này người Thiện nam! Ta lại nói sơ về hết 
thảy hạnh của Bồ tát, hết thảy Ba la mật của 
Bồ tát, hết thảy địa của Bồ tát, hết thảy nhẫn 
của Bồ tát, hết thảy môn tổng trì của Bồ tát, 
hết thảy môn Tam muội của Bồ tát, hết thảy 
trí thần thông của Bồ tát, hết thảy hồi hướng 
của Bồ tát, hết thảy nguyện của Bồ tát, hết 
thảy việc thành tựu của Bồ tát, đều do sức của 
Thiện tri thức, đều dùng Thiện tri thức làm 
căn bản, đều nương nơi Thiện tri thức mà 
sanh, đều nương nơi Thiện tri thức mà ra, đều 
nương nơi Thiện tri thức mà lớn, đều nương 
nơi Thiện tri thức mà đứng, đều do Thiện tri 
thức làm nhơn duyên, đều do Thiện trỉ thức 
mà hay phát khởi ra. 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử nghe công đức 
của Thiện tri thức như vậy, có thể khai thị vô 
lượng diệu hạnh của Bồ tát, có thể thành tựu 
vô lượng Phật pháp rộng lớn, nên nhảy nhót 
vui mừng, đảnh lễ chân Đồng tử Đức Sanh và 


- 508- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đồng nữ Hữu Đức, đi nhiễu vô lượng vòng, ân 
cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà lui đi. 


Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử được nghe 
lời dạy của Thiện tri thức làm nhuần thấm 
tâm mình, chánh niệm suy nghĩ các hạnh của 
Bồ tát, hướng đến các nước hải ngạn, nhớ 
mình đời trước không tu hạnh lễ kính, liền 
phát tâm cố gắng tiến bước. Lại nhớ đời trước 
thân tâm chẳng sạch, liền phát tâm chuyên tự 
tập lóng trong. Lại nhớ đời trước làm những 
nghiệp ác, liền phát tâm tự phòng ngừa và dứt 
diệt. Lại nhớ đời trước đã khởi sanh các vọng 
tưởng, liền phát tâm thường suy nghĩ chơn 
chánh. Lại nhớ đời trước đã tu các hạnh chỉ vì 
tự thân mình, liền phát ý làm cho tâm rộng 
lớn trùm khắp cả muôn loài. Lại nhớ đời trước 
theo cầu cảnh dục, thường tự tổn hao không 
chút mùi vị, liền phát ý tu hành Phật pháp, 
nuôi lớn các căn để tự an ổn. Lại nhớ đời trước 
sanh khởi suy nghĩ tà, đồng với điên đảo, liền 
phát ý sanh tâm chánh kiến, khởi nguyện Bồ 
tát. Lại nhớ đời trước ngày đêm chăm nhọc tạo 
các điều ác, liền phát ý khởi đại tỉnh tấn 
thành tựu Phật pháp. Lại nhớ đời trước thọ 
sanh vào năm loài, thân của tự mình và thân 
của kẻ khác đều không lợi ích, liền phát ý 


- 509 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nguyện dùng thân này làm lợi ích chúng sanh 
để thành tựu Phật pháp, hầu hạ hết thảy các 
Thiện trỉ thức. Suy nghĩ như vậy, Thiện Tài 
sanh hoan hỷ lớn. 

Thiện Tài lại quán thân này là nhà chứa 
các sự khổ, sanh, già, bịnh, chết, nguyện tận 
cùng kiếp vị lai, tu đạo Bồ tát, giáo hoá chúng 
sanh, thấy các Đức Như Lai thành tựu Phật 
pháp, dạo qua hết thảy Cõi Phật, hầu hạ hết 
thảy các pháp sư, giữ gìn hết thảy lời dạy của 
Phật, tìm cầu hết thảy bạn pháp, thấy hết thảy 
Thiện tri thức, nhóm họp hết thảy các Phật 
pháp, làm nhơn duyên cho hết thảy thân trí 
nguyện của Bồ tát. 


Lúc suy nghĩ như vậy, Thiện Tài lớn thêm 
vô lượng căn lành không thể nghĩ bàn, liền đối 
với hết thảy Bồ tát tin sâu tôn trọng, sanh tư 
tưởng là hiếm có, tưởng đó là đại sư, các căn 
thanh tịnh, pháp lành tăng ích, khởi hết thảy 
việc cúng dường, cung kính của Bồ tát, làm 
hết thảy việc cúi mình chắp tay của Bồ tát, 
sanh ra hết thảy con mắt thấy khắp thế gian 
của Bồ tát, khởi tư tưởng nhớ khắp chúng 
sanh của hết thảy Bồ tát, hiện ra hết thảy 
nguyện hoá thân của Bồ tát, sanh ra âm thanh 
tư tưởng khen ngợi thanh tịnh của Bồ tát, thấy 


- 510- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hết thảy Chư Phật và Chư Bồ tát quá khứ và 
hiện tại, nơi hết thảy xứ thị hiện thành đạo 
thần thông biến hoá, cho đến không còn một 
chỗ nhỏ nào bằng đầu sợi lông mà không cùng 
khắp. Thiện Tài lại đắc được con mắt trí thanh 
tịnh quang minh, thấy hết thảy cảnh giới tu 
hành của Bồ tát; thân nhập khắp vào lưới cõi 
mười phương; nguyện cùng khắp pháp giới hư 
không, bình đẳng cả ba đời không có ngừng 
nghỉ. Hết thảy lợi ích như vậy đều do tin thọ 
lời dạy của Thiện trỉ thức mà ra cả. 

Thiện Tài Đồng tử dùng tâm tôn trọng như 
vậy, cúng dường như vậy, khen ngợi như vậy, 
quán sát như vậy, nguyện lực như vậy, tưởng 
niệm như vậy, vô lượng cảnh giới trí huệ như 
vậy, đến trước lầu đài Tỳ Lô Giá Na trang 
nghiêm, năm vóc gieo xuống đất, tạm thời suy 
nhớ, tưởng nghĩ, quán sát. Vì sức đại nguyện 
tin hiểu sâu xa nên nhập vào môn trí huệ bình 
đẳng thân khắp nơi nơi, hiện thân mình khắp 
trước hết thảy các Đức Như Lai, trước hết thảy 
các Bồ tát, trước hết thảy các Thiện tri thức, 
trước hết thảy các tháp miếu Như Lai, trước 
hết thảy các hình tượng Như Lai, trước hết 
thảy các chỗ ở của Chư Phật, chư Bồ tát, trước 
hết thảy các pháp báu, hết thảy Thanh văn, 


- 511- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bích Chỉ Phật và tháp miếu, trước hết thảy 
Thánh chúng, phước điền, trước hết thảy cha 
mẹ và bậc tôn kính, trước hết thảy chúng sanh 
mười phương đều như trên đã nói, Thiện Tài 
đều tôn trọng lễ tán, tận cùng đời vị lai không 
có ngừng nghỉ, bằng cõi hư không vì vô biên 
vô lượng, bằng pháp giới vì không chướng ngại, 
khắp cùng chơn thật, vì cùng khắp hết thảy, 
cùng khắp Như Lai, vì không có phân biệt, 
giống như hình bóng, vì tuỳ theo trí mà hiện 
ra, như chiêm bao, vì do suy nghĩ mà khởi 
sanh ra, như ảnh tượng, vì thị hiện hết thảy, 
như tiếng dội, vì do duyên phát sanh ra, 
không có sanh, vì xoay vần sanh thành rồi tàn 
rụi, không có tánh, vì tuy theo duyên mà 
chuyển. 

Thiện Tài lại biết một cách quyết định hết 
thảy các báo đều từ nghiệp khởi sanh ra, hết 
thảy các quả đều do nhơn khởi, hết thảy các 
nghiệp đều do mê lầm kết tập khởi sanh, hết 
thảy Chư Phật ra đời đều do lòng tin khởi 
sanh ra, hết thảy việc cúng dường hoá hiện ra 
đều do cái hiểu quyết định khởi sanh ra, hết 
thảy Hoá Phật đều do tâm cung kính khởi 
sanh ra, hết thảy Phật pháp đều do căn lành 
khởi sanh ra, hết thảy hoá thân đều từ phương 


- 512- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tiện khởi sanh ra, hết thảy Phật sự đều từ đại 
nguyện khởi sanh ra, hết thảy các hạnh của 
Bồ tát tu đều do hồi hướng khởi sanh ra, hết 
thảy pháp giới trang nghiêm rộng lớn từ cảnh 
giới Nhất thiết trí khởi sanh ra. Rời đoạn kiến 
nên biết hồi hướng, rời thường kiến nên biết 
vô sanh, rời cái thấy không nhơn nên biết 
chánh nhơn, rời cái thấy điên đảo nên biết lý 
đúng sự thật, rời cái thấy tự tại biết chẳng do 
người khác dạy cho, rời cái thấy mình và 
người nên biết từ duyên khởi, rời cái thấy 
chấp một bên nên biết pháp giới vô biên, rời 
cái thấy tới lui nên biết như ảnh tượng, rời cái 
thấy có và không nên biết là không sanh diệt, 
rời cái thấy hết thảy pháp nên biết không và 
vô sanh, biết không tự tại nên biết do nguyện 
lực sanh ra, rời cái thấy hết thảy tướng nên 
nhập vào tận cùng vô tướng, vì biết hết thảy 
pháp như mầm của hạt giống, như ấn sanh 
văn, vì biết chất như tượng, nên biết thanh âm 
như tiếng dội, vì biết cảnh như chiêm bao nên 
biết nghiệp như huyễn, vì biết đời do tâm hiện 
nên biết quả do nhơn khởi sanh ra, vì biết quả 
báo do nghiệp nhóm nên biết rằng hết thảy 
pháp công đức đều từ phương tiện khéo giỏi 
của Bồ tát chảy ra. 


-313- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thiện Tài Đồng tử nhập vào những trí như 
vậy, tâm vững vàng niệm thanh tịnh, ở trước 
lầu đài, đảnh lễ sát đất, căn lành nhiều không 
thể nghĩ bàn, chảy ra ngập tràn thân tâm, mát 
mẻ vui đẹp, rồi đứng dậy, nhất tâm chiêm 
ngưỡng, mắt chẳng tạm rời, chắp tay đi nhiễu 
về phía hữu vô lượng vòng mà suy nghĩ rằng: 

Lầu đài lớn này chính là chỗ ở của bậc 
hiểu biết không, vô tướng, vô nguyện. Là chỗ ở 
của bậc Nhất Thiết Pháp Vô Phân Biệt. Là chỗ 
ở của bậc hiểu thông pháp giới không khác 
nhau. Là chỗ ở của bậc biết hết thảy chúng 
sanh là bất khả đắc. Là chỗ ở của bậc biết hết 
thảy pháp là vô sanh. Là chỗ ở của bậc không 
chấp đắm nơi hết thảy thế gian. Là chỗ ở của 
bậc chẳng tham chấp hết thảy nhà cửa. Là chỗ 
ở của bậc chẳng thích hết thảy nơi làng xóm. 
Là chỗ ở của bậc chẳng nương tựa nơi hết thảy 
cảnh giới. Là chỗ ở của bậc lìa khỏi hết thảy 
tưởng. Là chỗ ở của bậc biết hết thảy pháp 
không tự tánh. Là chỗ ở của bậc dứt hết thảy 
nghiệp phân biệt. Là chỗ ở của bậc lìa hết 
thảy tưởng, tâm, ý, thức. Là chỗ ở của bậc 
chẳng nhập chẳng xuất hết thảy đạo. Là chỗ ở 
của bậc nhập vào hết thảy trí huệ Ba la mật 
sâu xa. Là chỗ ở của bậc hay dùng phương 


- 514- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tiện ở vào trong pháp giới phổ môn. Là chỗ ở 
của bậc tắt dứt hết thảy lửa phiền não. Là chỗ 
ở của bậc dùng huệ cao cả để trừ dứt hết thảy 
cái thấy tham ái và kêu mạn. Là chỗ ở của bậc 
sanh ra hết thảy các du hý của thiền định, giải 
thoát, Tam muội và thông minh. Là chỗ ở của 
bậc quán sát hết thảy cảnh giới Tam muội của 
Bồ tát. Là chỗ ở của bậc ở trong chỗ của hết 
thảy Như Lai. Là chỗ ở của bậc đem một kiếp 
nhập vào hết thảy kiếp, đem hết thảy kiếp 
nhập vào một kiếp, mà không làm hư tướng 
của thời gian. Là chỗ ở của bậc đem một cõi 
nhập vào hết thảy cõi, đem hết thảy cõi nhập 
vào một cõi, mà không làm hư tướng không 
gian. Là chỗ ở của bậc đem một pháp nhập 
vào hết thảy pháp, đem hết thảy pháp nhập 
vào một pháp mà không làm hoại tướng của 
pháp. Là chỗ ở của bậc đem một chúng sanh 
nhập vào hết thảy chúng sanh, đem hết thảy 
chúng sanh vào một chúng sanh mà không hư 
tướng chúng sanh. Là chỗ ở của bậc đem một 
Phật nhập vào hết thảy Phật, đem hết thảy 
Phật nhập vào một Phật mà chẳng làm hư 
tướng Phật. Là chỗ ở của bậc ở trong một 
niệm mà biết hết thảy ba đời. Là chỗ ở của bậc 
trong khoảng một niệm đi đến hết thảy các cõi 
nước. Là chỗ ở của bậc hiện thân mình ra 


-315- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


trước hết thảy chúng sanh. Là chỗ ở của bậc 
tâm thường lợi ích hết thảy thế gian. Là chỗ ở 
của bậc hay đi đến khắp hết thảy nơi. Là chỗ 
ở của bậc tuy đã ra khỏi hết thảy thế gian, 
nhưng vì hoá độ chúng sanh nên thường hiện 
thân ở trong thế gian. Là chỗ ở của bậc chẳng 
chấp nơi hết thảy cõi, nhưng vì cúng dường 
Chư Phật mà dạo đi nơi hết thảy cõi. Là chỗ ở 
của bậc chẳng rời khỏi bổn xứ của mình mà có 
thể đến khắp hết thảy cõi Phật để trang 
nghiêm. Là chỗ ở của bậc gần gũi hết thảy 
Phật mà chẳng khởi sanh tưởng Phật. Là chỗ ở 
của bậc nương tựa vào hết thảy Thiện tri thức 
mà chẳng khởi sanh tưởng Thiện tri thức. Là 
chỗ ở của bậc ở trong hết thảy cung ma, mà 
chẳng đắm say trong cảnh dục. Là chỗ ở của 
bậc lìa khỏi hết thảy tâm tưởng. Là chỗ ở của 
bậc tuy hiện thân trong hết thảy chúng sanh 
mà đối với mình và người chẳng sanh tư tưởng 
là hai. Là chỗ ở của bậc hay vào khắp hết thảy 
thế giới mà đối với pháp giới không có tư 
tưởng khác nhau. Là chỗ ở của bậc nguyện ở 
vào trong hết thảy kiếp vị lai, mà đối với các 
kiếp chẳng tưởng là dài ngắn. Là chỗ ở của 
bậc chẳng rời chỗ nhỏ như trên đầu một sợi 
lông mà hiện thân khắp nơi hết thảy thế giới. 
Là chỗ ở của bậc hay diễn nói những pháp khó 


- 5l6- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


được gặp. Là chỗ ở của bậc ở được vào trong 
pháp khó biết, pháp sâu xa, pháp không hai, 
pháp không tướng, pháp không đối trị, pháp 
không đắc được đâu, pháp không hý luận. Là 
chỗ ở của bậc ở trong đại từ đại bi. Là chỗ ở 
của bậc đã qua khỏi trí nhị thừa, đã vượt hơn 
hết thảy cảnh giới ma, đã không nhiễm thế 
pháp, đã đến bờ của Bồ tát đã đến, đã ở vào 
nơi chỗ ở của Như Lai. Là chỗ ở của bậc tuy 
la khỏi hết thảy các tướng mà chẳng nhập 
vào chánh vị của Thanh văn, tuy biết rõ hết 
thảy pháp vô sanh, mà cũng chẳng ở vào trong 
tánh pháp vô sanh. Là chỗ ở của bậc tuy quán 
bất tịnh mà chẳng chứng đắc pháp lìa tham, 
cũng chẳng cùng ở chung với tham dục, tuy tu 
hạnh từ mà chẳng chứng pháp lìa sân cũng 
chẳng chung cùng với sân hận, tuy quán 
duyên khởi mà chẳng chứng đắc pháp làa sỉ, 
cũng chẳng chung cùng với suy lầm. Là chỗ ở 
của bậc tuy ở trong bốn thiền định mà chẳng 
tuỳ theo thiền sanh ra, tuy tu hành bốn vô 
lượng tâm, nhưng vì hoá độ chúng sanh mà 
chẳng sanh vào cõi sắc, tuy tu bốn định vô sắc, 
nhưng vì đại bi nên chẳng ở nơi cõi vô sắc. Là 
chỗ ở của bậc tuy siêng tu chỉ quán, nhưng vì 
hoá độ chúng sanh nên chẳng chứng đắc sáng 
suốt giải thoát, tuy thật hành phép xả nhưng 


- 3l17- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chẳng bỏ việc hoá độ chúng sanh. Là chỗ ở 
của bậc tuy quán pháp không mà chẳng khởi 
sanh cái thấy không, tuy thật hành pháp vô 
tướng mà thường giáo hoá chúng sanh chấp 
tướng, tuy thật hành pháp vô nguyện mà 
chẳng bỏ Bồ đề hạnh nguyện. Là chỗ ở của 
bậc tuy ở trong hết thảy nghiệp phiền não mà 
vẫn được tự tại, vì để hoá độ chúng sanh nên 
hiện ra tuỳ thuận các nghiệp phiền não, tuy 
không sanh tử mà vì hoá độ chúng sanh nên 
thị hiện chịu sanh tử, tuy rời khỏi hết thảy 
loài, mà vì hoá độ chúng sanh nên thị hiện 
nhập vào các loài. Là chỗ ở của bậc tuy thật 
hành hạnh từ mà không mến luyến chúng 
sanh, tuy thật hành hạnh bỉ mà không chấp 
trước nơi các chúng sanh, tuy thật hành hạnh 
hỷ mà quán cái khổ của chúng sanh tâm 
thường thương mến, tuy thực hành hạnh xả 
mà chẳng bỏ phế việc lợi ích người. Là chỗ ở 
của bậc tuy rằng tu hành chín môn định thứ 
lớp mà chẳng xa lìa việc thọ sanh nơi dục giới, 
tuy biết hết thảy pháp là không sanh không 
diệt mà chẳng chứng đắc nơi tận cùng chân 
thật, tuy nhập vào ba môn Giải thoát mà 
chẳng lấy sự giải thoát của Thanh văn, tuy nói 
bốn Thánh đế mà chẳng ở vào trong Thánh 
quả tiểu thừa, tuy quán pháp duyên khởi sâu 


- 3l8- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


xa mà chẳng ở trong rốt ráo vắng lặng, tuy tu 
tám Thánh đạo mà chẳng cầu vĩnh viễn xuất 
thế gian, tuy vượt hơn địa vị phàm phu mà 
chẳng đoạ vào địa vị Thanh văn và Bích Chỉ 
Phật, tuy quán năm thủ uẩn mà chẳng diệt 
hẳn các uẩn, tuy vượt hơn bốn ma mà chẳng 
phân biệt các ma, tuy chẳng chấp nơi sáu xứ 
mà chẳng diệt hẳn sáu trân, tuy ở yên trong 
chân như mà chẳng đoạ nơi tột chân thật, tuy 
nói hết thảy thừa mà chẳng bỏ đại thừa. Lầu 
đài này thật là chỗ ở của bậc trọn hết thảy các 
công đức như vậy. 
Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử liền nói bài 
kệ rằng: 
- Đây Đấng Đại Bi trí thanh tịnh, 
Lợi ích thế gian: Đức Từ Thị, 
Ngài Bậc Quán Đảnh, con trưởng Phật, 
Nhập cảnh Như Lai Ngài ở đây. 


- Thảy hàng Phật tử có âm thanh, 
Đã nhập đại thừa giải thoát môn, 
Dạo qua pháp giới tâm không chấp, 
Bậc Vô Đẳng này ở trong đây. 


- Thí, giới, nhẫn, tấn, thiền, trí huệ, 
Phương tiện, nguyện, lực và thần thông, 
Mười độ Đại Thừa pháp như vậy, 


-519- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đấng Đầy Đủ Thảy ở trong này. 


- Trí huệ rộng lớn như hư không, 
Khắp biết thảy pháp cả ba đời, 
Vô ngại, vô y, không chấp giữ, 
Đấng Thông Thảy Cõi ở trong này. 


Khéo thông hiểu được thảy pháp nào, 
Không tánh, không sanh, không nương đâu, 
Như chim giữa không, bay tự tại, 

Ấy Đấng Đại Trí ở trong này. 


Biết tánh chơn thật của ba độc, 
Nhơn duyên phân biệt do giả sanh, 


Cũng chẳng chán nó mà tìm thoát, 
Bậc Vắng Lặng này ở trong đây. 


Ba môn giải thoát, tám đạo Thánh, 
Các uẩn, xứ, giới và duyên khởi, 
Đều hay quán sát chẳng về tịnh, 
Ấy người khéo giỏi ở trong này. 


Cõi nước mười phương và chúng sanh, 


Dùng trí vô ngại đều quán sát, 
Biết tánh đều không chẳng phân biệt, 
Ấy Đấng Vắng Lặng ở trong này. 


- Đi khắp pháp giới chẳng ngại ngăn, 
Mà cầu tánh đi chẳng được nào, 


- 520- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Như gió trên không chẳng đi đứng, 
Đấng Không Nương Đâu ở trong này. 


Thấy khắp đường ác loài quần sanh, 
Chịu những khổ độc không nơi về, 
Phóng ánh đại từ thảy trừ diệt, 
Đấng Hay Thương Xót ở trong này. 


- Thấy các chúng sanh mất chánh đạo, 
Như kẻ đui mù đi đường hiểm, 
Dắt họ đi vào thành giải thoát, 
Bậc Đại Đạo Sư ở trong này. 


- Thấy các chúng sanh vào lưới ma, 
Sanh già bịnh chết thường ép đồn, 
Cứu họ giải thoát, được yên ổn, 

Ấy người mạnh mẽ ở trong này. 

- Thấy các chúng sanh bệnh dại lầm, 
Sanh lòng thương xót rộng mênh mông, 
Dùng thuốc trí huệ đều trừ diệt, 
Đấng Đại Y Vương ở trong này. 

- Thấy các quần sanh chìm biển đời, 
Nổi trôi sâu kẹt chịu khổ đau, 

Đều dùng thuyền pháp cứu hộ thảy, 
Đấng Khéo Độ Đời ở trong đây. 


^Z. z + °. ^ 
- Thấy các chúng sanh ở biến mê, 


-32l- 


- 522- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Phát tâm Bồ đề diệu hoá mầu, 
Đều vào trong đó để cứu họ, 
Bậc Ngư Ông Lành ở trong này. 


Thường dùng đại nguyện, mắt từ bi, 
Nhìn khắp hết thảy các chúng sanh, 
Cứu họ ra khỏi biển hữu lậu, 
Chim vua Kim sí ở trong này. 


Như mặt trời trăng giữa hư không, 
Hết thảy thế gian được sáng soi, 
Ánh sáng trí huệ cũng như vậy, 
Đấng Chiếu Thế Gian ở trong này. 


Bồ tát vì độ một chúng sanh, 
Khắp vô lượng kiếp tận vị lai, 
Như độ một người thảy đều vậy, 
Ấy Đấng Cứu Đời ở trong này. 


Nơi một cõi nước độ quần sanh, 
Cùng kiếp vị lai chẳng nghĩ ngừng, 
Mỗi mỗi cõi nước đều như vậy, 

Ấy Bậc Kiên Cố ở trong này. 


Chư Phật mười phương thuyết pháp nào, 


Một toà thọ lãnh hết khắp cùng, 
Tận kiếp vị lai thường như vậy, 
Bậc Biển Trí này ở trong đây. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Dạo khắp trên thảy thế giới nào, 

Vào khắp thảy những biển đạo tràng, 
Cúng dường hết thảy biển Chư Phật, 
Ấy Bậc Tu Hành ở trong này. 


Tu hành thảy biển hạnh diệu mầu, 
Phát biển đại nguyện rộng vô biên, 
Như vậy trải qua các biển kiếp, 
Ấy Đấng Công Đức ở trong này. 


Cõi nhiều vô lượng trên đầu lông, 
Phật, chúng sanh, kiếp, nhiều vô cùng, 
Thấy rõ như vậy đều cùng khắp, 

Đấng Mắt Vô Ngại ở trong này. 

Một niệm nhiếp khắp kiếp vô biên, 
Cõi nước, Chư Phật và chúng sanh, 

Trí huệ vô ngại đều biết rõ, 

Bậc Đủ Công Đức ở trong này. 


Đem nghiền ra bụi cõi mười phương, 
Thảy bao biển lớn, chấm sợi lông, 

Bồ tát phát nguyện nhiều như vậy, 

Ấy Bậc Vô Ngại ở trong này. 

Thành tựu tổng trì Tam muội môn, 

Đại nguyện, thiền định, giải thoát môn, 
Mỗi mỗi đều ở vô biên kiếp, 


Đấng Chân Phật Tử ở trong này. 


-3523- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Vô lượng vô biên các Phật tử, 


- 524 - 


Thuyết pháp nhiều cách độ quần sanh, 
Cũng nói thế gian kỹ thuật thảy, 
Ấy Bậc Tu hành ở trong này. 


Thành tựu phương tiện trí thần thông, 
Tu hành như huyễn diệu pháp môn, 
Năm loài mười phương hiện sanh thảy, 
Ấy Bậc Vô ngại ở trong này. 

Bồ tát từ khi mới phát tâm, 

Tu hành thảy hạnh đều đủ đầy, 

Hoá thân vô lượng khắp pháp giới, 

Ấy Đấng Thần Lực ở trong này. 


Một niệm thành tựu đạo Bồ đề, 

Làm nghiệp trí huệ khắp vô biên, 
Thế tình suy toán, tâm phát loạn, 
Ấy Đấng Khó Lường ở trong này. 


Thành tựu thần thông không ngại ngăn, 
Du hý pháp giới thảy khắp cùng, 

Nơi tâm chưa từng có sở đắc, 

Ấy Bậc Tịnh Huệ ở trong này. 


Bồ tát tu hành huệ vô ngại, 

Vào các cõi nước không nhiễm đâu, 
Dùng trí không hai chiếu sáng khắp, 
Đấng Vô Ngã này ở trong đây. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Biết rõ các pháp không nương đâu, 
Bổn tánh vắng lặng đồng hư không, 
Thường đi trong cảnh giới như vậy, 
Ấy người Ly Cấu ở trong này. 


Thấy khắp quần sanh chịu khổ nhiều, 
Phát tâm trí huệ đại nhơn từ, 

Nguyện thường lợi ích thế gian thảy, 
Ấy Đấng Thương Xót ở trong này. 


Phật tử ở lầu này, 

Hiện khắp trước chúng sanh, 
Dường như vầng nhật nguyệt, 
Trừ khắp tối thế gian. 


Phật tử ở lầu này, 

Thuận khắp tâm chúng sanh, 
Biến hiện thân vô lượng, 
Đầy khắp cõi mười phương. 


Phật tử ở lầu này, 

Đi khắp các thế giới, 
Hết thảy chỗ Chư Phật, 
Vô lượng vô số kiếp. 
Phật tử ở lầu này, 

Suy gẫm các Phật pháp, 
Vô lượng vô số kiếp, 
Tâm không hề chán mỏi. 


-325- 


- 526- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Phật tử ở lầu này, 

Niệm niệm nhập Tam muội, 
Mỗi mỗi môn Tam muội, 
Khai sáng cảnh giới Phật. 
Phật tử ở lầu này, 

Đều biết hết thảy cõi, 

Vô lượng vô số kiếp, 

Danh hiệu Phật, chúng sanh. 


Phật tử ở lầu này, 

Một niệm nhiếp các kiếp, 
Chỉ tuỳ tâm chúng sanh, 
Mà không tưởng phân biệt. 


Phật tử ở lầu này, 

Tu tập các Tam muội, 
Trong mỗi mỗi tâm niệm, 
Biết rõ pháp ba đời. 
Phật tử ở lầu này, 

Kiết già thân bất động, 
Hiện khắp hết thảy cõi, 
Trong hết thảy các loài. 
Phật tử ở lầu này, 

Uống các biển Phật pháp, 
Vào sâu biển trí huệ, 
Đầy đủ biển công đức. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Phật tử ở lầu này, 
Biết rõ số các cõi, 
Số đời, số chúng sanh, 
Số danh Phật cũng vậy. 


- Phật tử ở lầu này, 
Một niệm đều biết rõ, 
Trong hết thảy ba đời, 
Cõối nước thành hay hoại. 


- Phật tử ở lầu này, 
Biết rõ hạnh nguyện Phật, 
Hạnh Bồ tát tu hành, 
Căn, tánh, dục chúng sanh. 


- Phật tử ở lầu này, 
Thấy trong một vi trần, 
Vô lượng cõi đạo tràng, 
Chúng sanh và các kiếp. 


- Như trong một vi trần, 
Thảy vi trần cũng vậy, 
Thảy thảy đều đầy đủ, 
Nơi nơi đều vô ngại. 


- Phật tử ở trong này, 
Quán khắp hết thảy pháp, 
Chúng sanh, cõi và đời, 
Không sanh, không chỗ có. 


- 327- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Quán sát những chúng sanh, 
Chánh pháp và Như Lai, 
Những cõi, những bổn nguyện, 
Ba đời đều bình đẳng. 


- Phật Tử ở trong này, 
Giáo hoá các quần sanh, 
Cúng dường các Như Lai, 
Suy nghĩ các tánh pháp. 


- Vô lượng ngàn vạn kiếp, 
Đã tu nguyện, trí, hạnh, 
Rộng lớn chẳng thể lường, 
Tán dương chẳng hết được. 


- Các bậc đại dõng mãnh, 
Chỗ làm không chướng ngại, 
Ở yên vào trong đây, 
Tôi chắp tay kính lễ. 


- Trưởng tử của Chư Phật, 
Đấng Thánh Đức Từ Thị, 
Nay tôi cung kính lễ, 

Cúi xin thương tưởng tôi. 

Lúc bấy giờ, Thiện Tài Đồng tử đã dùng 
hết thảy vô lượng pháp xưng dương ca ngợi 
của Bồ tát như vậy để khen ngợi các Bồ tát 
trong lầu đài lớn Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm 


- 3528- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Tạng rồi, liền cúi mình chắp tay cung kính 
đảnh lễ, nhất tâm nguyện thấy Đức Di Lặc Bồ 
tát để gần gũi cúng dường, thì bỗng thấy Đức 
Di Lặc Đại Bồ tát từ chỗ khác lại, có vô lượng 
vua Trời, Người, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, 
Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Đế Thích, 
Phạm Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương và Đại 
Chúng Bà la môn, vô lượng quyến thuộc tại xứ 
bổn sanh, cùng vô số trăm ngàn chúng sanh 
trước sau bao quanh, đồng đi đến, nhắm 
hướng lầu đài Đại Trang Nghiêm Tạng. 

Thiện Tài thấy rồi, vui mừng nhảy nhót, 
năm vóc gieo xuống đất. Đức Di Lặc Bồ tát 
liền quán sát Thiện Tài, chỉ thị cho đại chúng 
biết về công đức của Thiện Tài mà nói kệ rằng: 

- Các ngươi xem Thiện Tài, 

Trí huệ tâm thanh tịnh, 
Vì cầu hạnh Bồ đề, 
Nên đến chỗ của Ta. 

- Lành thay lòng từ tròn, 
Lành thay bi hoàn toàn, 
Lành thay mắt vắng lặng, 
Tu hành không chán mỏi. 

- Lành thay ý thanh tịnh, 
Lành thay tâm rộng lớn, 


- 3529- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Lành thay căn bất thối, 
Tu hành không chán lười. 


- Lành thay hạnh bất động, 
Thường cầu Thiện tri thức, 
Rõ thông hết thảy pháp, 
Điều phục các quần sanh. 


- Lành thay hành diệu đạo, 
Lành thay ở công đức, 
Lành thay về quả Phật, 
Chưa từng có mỏi mệt. 


- Lành thay đức làm thể, 
Lành thay pháp thấm nhuần, 
Lành thay vô biên hạnh, 
Thế gian khó thấy được. 


- Lành thay lìa mê lầm, 
Pháp thế gian chẳng nhiễm, 
Thịnh, suy, chê, khen thảy, 
Tất cả không phân biệt. 


- Lành thay thí an vui, 
Điều nhu hoá độ được, 
Tâm dối, nịnh, sân, kiêu, 
Hết thảy đều trừ diệt. 


- Lành thay chơn Phật tử, 


- 3530- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đi đến khắp mười phương, 

Thêm lớn các công đức, 

Điều nhu không lười mỏi. 
- Lành thay trí ba đời, 

Biết khắp hết thảy pháp, 

Khắp sanh kho công đức, 

Tu hành chẳng lười mỏi. 


- Văn Thù, Đức Vân thảy, 
Hết thảy các Phật tử, 
Bảo ngươi đến gặp ta, 
Chỉ ngươi chỗ vô ngại. 


- Tu đủ hạnh Bồ tát, 

Nhiếp khắp các quần sanh, 
Người rộng lớn như vậy, 
Nay đến tìm gặp ta. 

- Vì cầu các cảnh giới, 
Thanh tịnh của Như Lai, 
Nên hỏi nguyện rộng lớn, 
Mà đến chỗ của ta. 


- Phật quá, hiện, vị lai, 
Đã thành tựu nghiệp hạnh, 
Ngươi muốn tu học cả, 
Nay đến tìm gặp ta. 


-331- 


- 332- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ngươi nơi Thiện tri thức, 
Muốn cầu pháp mầu diệu, 
Muốn thọ hạnh Bồ tát, 
Mà đến chỗ tìm ta. 


Ngươi nghĩ Thiện tri thức, 
Được Chư Phật ngợi khen, 
Khiến ngươi thành Bồ đề, 
Mà đến chỗ ta đây. 


Ngươi nghĩ Thiện tri thức, 
Như cha mẹ sanh mình, 
Nuôi mình như mẹ vú, 
Lớn đạo Bồ đề mình. 


Như thầy thuốc chữa bệnh, 
Như Trời rưới Cam Lồ, 
Như mặt trời soi đường, 
Như mặt trăng tròn sáng. 


Như núi không động lay, 
Như biển không tăng giảm, 
Như thuyền trưởng cứu vớt, 
Nên đến chỗ ta đây. 


Ngươi quán Thiện tri thức, 
Như viên đại tướng mạnh, 
Cũng như đại thương gia, 
Lại như đại Đạo Sư. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Dựng được cờ chánh pháp, 
Bày được công đức Phật, 
Diệt được các đường ác, 
Mở được cửa loài lành. 


Hiển được thân Chư Phật, 
Giữ được kho của Phật, 

Trì được pháp Chư Phật, 
Nên ngươi nguyện kính thờ. 


Muốn đủ trí thanh tịnh, 
Muốn được thân đoan chánh, 
Muốn sanh nhà cao sang, 
Nên đến chỗ của ta. 


Các ngươi xem người này, 
Gần gũi Thiện tri thức, 
Theo chỗ đã tu học, 

Hết thảy đều thuận hành. 


Do phước duyên đời trước, 
Văn Thù khiến phát tâm, 
Tuy thuận không trái nghịch, 
Tu hành chẳng chán mệt. 


Cha mẹ và quyến thuộc, 
Cung điện và tài sản, 
Hết thảy đều bỏ lìa, 
Khiêm hạ cầu tri thức. 


- 333- 


z531- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tu tập ý như vậy, 

Rời hẳn thân thế gian, 
Sẽ sanh cõi nước Phật, 
Hưởng quả báo cao sang. 


Thiện Tài thấy chúng sanh, 
Khổ sanh già bệnh chết, 

Vì họ phát đại bị, 

Siêng tu đạo vô thượng. 


Thiện Tài thấy chúng sanh, 
Thường chuyển trong năm loài, 
Nên cầu trí Kim Cang, 

Phá các khổ cho họ. 


Thiện Tài thấy chúng sanh, 
Ruộng tâm bỏ hoang phế, 
Vì họ trừ tam độc, 

Chuyên cầu cày trí bén. 


Chúng sanh trong sỉ tối, 
Đui mù mất Chánh đạo, 
Thiện Tài làm Đạo Sư, 
Chỉ cho chỗ an ổn. 

Giáp nhẫn, xe giải thoát, 
Trí huệ làm gương báu, 
Hay ở trong ba cõi, 

Phá các giặc phiền não. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Thiện Tài lái thuyền pháp, 
Khắp cứu cả muôn loài, 
Khiến qua biển lửa dữ, 

Mau đến cõi châu báu. 

- Thiện Tài mặt trời giác, 
Ánh sáng trí đại nguyện, 

Đi khắp pháp giới không, 
Chiếu khắp nhà quần mê. 

- Thiện Tài trăng Chánh giác, 

Pháp lành đã tròn đầy, 
Ánh định từ mát mẻ, 
Chiếu khắp tâm chúng sanh. 


- Thiện Tài biển trí cao, 
Nương trực tâm mà đứng, 
Hạnh Bồ đề sâu lần, 


Sanh ra những pháp báu. 


- Thiện Tài rồng đại tâm, 
Bay lên pháp giới không, 
Nổi mây tuôn mưa ngọt, 
Sanh thành thảy quả trái. 


- Thiện Tài thắp đèn pháp, 
Tim: Tin, dầu: Từ bi, 
Bình: Niệm, sáng: Công đức, 
Diệt trừ tối ba độc. 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Giác tâm: Ca la lã, 
Bi: Bào thai, từ: Thịt, 
Bồ đề phần: Chân tay, 
Làm lớn Tạng Như Lai. 


- Thêm lớn tạng phước đức, 
Tạng trí huệ thanh tịnh, 
Mở sáng tạng thanh tịnh, 
Sanh ra tạng đại nguyện. 


- Đại trang nghiêm như vậy, 
Cứu hộ các quần sanh, 
Trong hết thảy trời người, 
Khó nghe khó thấy được. 


- Cây trí huệ như vậy, 
Rễ sâu chẳng động được, 
Các hạnh lần lần lớn, 


Che mát khắp quần sanh. 


- Muốn sanh hết thảy đức, 
Muốn hỏi hết thảy pháp, 
Muốn dứt hết thảy nghỉ, 
Chuyên cầu Thiện tri thức. 


- Muốn phá ma mê lầm, 
Muốn trừ uế tà kiến, 
Muốn mở trói chúng sanh, 
Chuyên cầu Thiện tri thức. 


- 536 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Sẽ diệt các đường ác, 

Sẽ chỉ đường trời người, 
Khiến tu hạnh công đức, 
Mau nhập thành Niết bàn. 


Phải độ nạn tà kiến, 
Phải cắt lưới thấy lầm, 
Phải khô nước ái dục, 
Phải chỉ đường ba cõi. 
Phải làm chỗ đời nương, 
Phải làm ánh sáng đời, 
Phải thành thầy ba cõi, 
Chỉ cho chỗ giải thoát. 


Cũng phải khiến thế gian, 
Khắp rời khỏi chấp tưởng, 
Thức dậy giấc phiền não, 
Ra khỏi bùn ái dục. 

Phải biết thông thảy pháp, 
Phải nghiêm tịnh thảy cõi, 
Hết thảy đều rốt ráo, 

Tâm được đại hoan hỷ. 


Hạnh ngươi rất điều nhu, 
Tâm ngươi rất thanh tịnh, 
Những công đức muốn tu, 
Hết thảy đều tròn đầy. 


- 337- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Ngươi sắp được thấy Phật, 
Thấu rõ hết thảy pháp, 
Nghiêm tịnh thảy biển cõi, 
Thành tựu đại Bồ đề. 

- Sẽ viên mãn biển hạnh, 

Sẽ biết các biển pháp, 
Sẽ độ biển chúng sanh, 
Tu các hạnh như vậy. 


- Sẽ đến bờ công đức, 
Sẽ sanh các phẩm lành, 
Sẽ đồng các Phật tử, 
Tâm quyết định như vậy. 


- Sẽ dứt thảy mê lầm, 
Sẽ sạch hết thảy nghiệp, 
Sẽ phục hết thảy ma, 
Sẽ đủ nguyện như vậy. 


- Sẽ sanh đạo trí mầu, 
Sẽ mở đường chánh pháp, 
Không lâu sẽ bỏ rời, 
Nghiệp lầm và đường khổ. 

- Hết thảy chúng sanh luân, 
Mê chìm các biển cõi, 
Ngươi sẽ Chuyển Pháp Luân, 
Khiến họ dứt thảy khổ. 


- 338- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Ngươi giữ gìn giống Phật, 
Ngươi sẽ tịnh giống Pháp, 
Ngươi nhóm được giống Tăng, 
Cùng khắp cả ba đời. 

- Sẽ cắt những lưới ái, 

Sẽ xé lưới chấp thấy, 
Sẽ cứu những lưới khổ, 
Sẽ thành lưới nguyện này. 


- Sẽ độ chúng sanh giới, 
Sẽ nghiêm tịnh thế giới, 
Sẽ nhóm trí huệ giới, 
Sẽ thành tâm giới này. 


Sẽ làm chúng sanh vui, 
Sẽ khiến Bồ tát vui, 

Sẽ khiến Chư Phật vui, 
Sẽ thành hoan hỷ này. 


Sẽ thấy hết thảy loài, 

Sẽ thấy hết thảy cõi, 

Sẽ thấy hết thảy pháp, 
Sẽ thành thấy của Phật. 
Sẽ phóng ánh phá tối, 
Sẽ phóng sáng dứt nóng, 


Sẽ phóng sáng diệt ác, 
Trừ sạch khổ ba cõi. 


- 540 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Sẽ mở cửa loài trời, 

Sẽ mở cửa Phật đạo, 

Sẽ bày cửa giải thoát, 

Khắp khiến chúng sanh vào. 
Sẽ chỉ cho chánh đạo, 

Sẽ dứt hết tà đạo, 

Như vậy siêng tu hành, 
Thành tựu đạo Bồ đề. 


Sẽ tu biển công đức, 

Sẽ qua biển ba cõi, 

Khiến khắp biển quần sanh, 
Ra khỏi các biển khổ. 


Sẽ nơi biển chúng sanh, 
Làm cạn biển phiền não, 
Khiến tu những biển hạnh, 
Mau nhập biển đại trí. 


Ngươi sẽ thêm biển trí, 
Ngươi sẽ tu biển hạnh, 
Biển đại nguyện Chư Phật, 
Ngươi sẽ được đầy đủ. 
Ngươi sẽ nhập biển cõi, 
Ngươi sẽ quán biển chúng, 
Ngươi sẽ dùng sức trí, 
Khắp uống các biển pháp. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Sẽ thấy mây Chư Phật, 
Sẽ khởi mây cúng dường, 
Sẽ nghe mây diệu pháp, 
Sẽ giăng mây nguyện này. 


- Đi khắp nhà ba cõi, 
Khắp phá nhà mê lầm, 
Khắp vào nhà Như Lai, 
Sẽ hành đạo như vậy. 


- Khắp nhập môn Tam muội, 
Dạo khắp môn giải thoát, 

Ở vào môn thần thông, 
Đi khắp cùng pháp giới. 

- Hiện khắp trước chúng sanh, 
Đến khắp trước Chư Phật, 
Như ánh sáng nhật nguyệt, 
Sẽ thành lực như vậy. 


- Chỗ đi không động loạn, 
Chỗ đi không nhiễm trước, 
Như chỉm bay trên không, 
Sẽ thành diệu dụng đó. 


- Như lưới nhơn Đà La, 
Lưới cõi đứng như vậy, 
Ngươi sẽ đều đi đến, 

Như gió không ngăn ngại. 


- 541 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Ngươi sẽ nhập pháp giới, 
Đến khắp các thế giới, 
Thấy khắp Phật ba đời, 
Tâm sanh đại hoan hỷ. 


- Ngươi nơi các pháp môn, 

Đã được và sẽ được, 

Phải vui mừng hớn hở, 

Không tham cũng không chán. 
- Ngươi: Đồ chứa công đức, 

Theo được lời Phật dạy, 

Tu được hạnh Bồ tát, 

Được thấy sự lạ này. 


- Các Phật tử như vậy, 
Ức kiếp khó gặp được, 
Huống là thấy công đức, 
Và đạo mầu họ tu. 


- Ngươi sanh trong cõi người, 
Được những lợi lành lớn, 
Được thấy Đức Văn Thù, 
Vô lượng các công đức. 

- Đã lìa khỏi đường ác, 

Đã ra khỏi chỗ nạn, 
Đã vượt khỏi các khổ, 
Lành thay chớ biếng lười. 


- 542 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Đã rời địa phàm phu, 
Đã ở địa Bồ tát, 
Sẽ đầy địa trí huệ, 
Mau nhập địa Như Lai. 


- Hạnh Bồ tát như biển, 
Trí Phật đồng hư không, 
Nguyện của ngươi cũng vậy, 
Nên sanh vui mừng lớn. 


- Các căn chẳng lười trễ, 
Chí nguyện thường quyết định, 
Gần gũi Thiện tri thức, 
Không lâu thành đầy cả. 
- Thảy các hạnh Bồ tát, 
Đều vì độ chúng sanh, 
Khắp tu các pháp môn, 
Cẩn thận chớ nghỉ lầm. 


- Ngươi đủ phước không bàn, 
Và đức tỉn chơn thật, 
Vì thế nên hôm nay, 
Được thấy các Phật tử. 


- Ngươi thấy các Phật tử, 
Đều được lợi ích lớn, 
Mỗi mỗi những đại nguyện, 
Hết thảy đều tin thọ. 


g5 va 


- 544 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ngươi ở trong ba cõi, 
Hay tu hạnh Bồ tát, 
Vậy nên các Phật tử, 
Dạy cho môn giải thoát. 


Ngươi chẳng phải pháp khí, 
Cùng ở với Phật tử, 

Ví trải vô lượng kiếp, 
Chẳng biết cảnh giới đó. 
Ngươi thấy các Bồ tát, 
Được nghe pháp như vậy, 
Thế gian rất khó có, 

Nên sanh lòng vui mừng. 


Chư Phật hộ niệm ngưởi, 
Bồ tát nhiếp thọ ngươi, 
Thuận hành theo lời dạy, 
Lành thay ở sống lâu. 


Đã sanh nhà Bồ tát, 
Đã đủ đức Bồ tát, 

Đã lớn giống Như Lai, 
Sẽ lên bậc Quán Đảnh. 


Không lâu người sẽ được, 
Đồng với các Phật tử, 
Thấy chúng sanh khổ não, 
Đem đặt chỗ an ổn. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Đã gieo giống như vậy, 
Sẽ được quả như vậy, 
Nay ta khen tặng người, 
Nên sanh lòng vui đẹp. 


- Vô lượng các Bồ tát, 
Hành đạo vô lượng kiếp, 
Chưa thành được hạnh này, 
Nay ngươi đều được trọn. 


- Tin, thích, kiên, tấn, lực, 
Thiện Tài đều được thành, 
Ai có lòng kính mộ, 

Cũng phải học như vậy. 


- Hết thảy hạnh công đức, 
Đều từ tâm nguyện sanh, 
Thiện Tài đã biết rõ, 
Thường thích siêng tu tập. 

- Như rồng bủa mây dày, 
Tất sẽ tuôn mưa lớn, 

Bồ tát khởi nguyện trí, 
Quyết định tu các hạnh. 


- Nếu có Thiện tri thức, 
Dạy ngươi hạnh Phổ Hiền, 
Ngươi nên khéo kính thờ, 
Cẩn thận chớ sanh nghỉ. 


DI Ví 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Ngươi trong vô lượng kiếp, 
Vì dục vọng bỏ thân, 

Nay vì cầu Bồ đề, 
Xả thân mới là hay. 

- Ngươi trong vô lượng kiếp, 
Chịu đủ khổ sanh tử, 
Chẳng từng thờ Chư Phật, 
Chưa nghe hạnh như vậy. 


- Nay ngươi được thân người, 
Gặp Phật, Thiện tri thức, 
Nghe lãnh hạnh Bồ đề, 

Sao chẳng vui mừng được. 


- Tuy gặp Phật ra đời, 
Cũng gặp Thiện tri thức, 
Mà tâm không thanh tịnh, 
Chẳng nghe pháp như vậy. 


- Nếu nơi Thiện tri thức, 
Tin thích tâm tôn trọng, 
Lìa nghỉ chẳng chán mỏi, 
Mới nghe pháp như vậy. 


- Nếu ai nghe pháp này, 
Mà phát tâm thệ nguyện, 
Phải biết người như vậy, 
Đã được lợi ích lớn. 


- 546 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Tâm thanh tịnh như vậy, 
Thường được gần Chư Phật, 
Cũng gần các Bồ tát, 

Quyết định thành Bồ đề. 


- Nếu vào pháp môn này, 
Thời đủ các công đức, 
Lìa hẳn các loài ác, 
Chẳng chịu hết thảy khổ. 
- Không lâu bỏ thân này, 
Sanh lên cõi nước Phật, 
Thường thấy Phật mười phương, 
Và cùng các Bồ tát. 


- Nhơn xưa, nay hiểu giỏi, 
Và sức thờ bạn lành, 
Thêm lớn các công đức, 
Như nước mọc hoa sen. 


- Thích hầu Thiện tri thức, 
Siêng cúng hết thảy Phật, 
Chuyên tâm nghe chánh pháp, 
Thường tu hành chớ lười. 


- Ngươi: Đồ chứa chơn pháp, 
Sẽ đủ hết thảy pháp, 
Sẽ tu hết thảy đạo, 
Sẽ viên mãn thảy nguyện. 


- 547 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Ngươi dùng tâm tin hiểu, 
Mà đến lễ kính Ta, 
Không lâu sẽ vào khắp, 
Hết thảy các hội Phật. 


- Lành thay chơn Phật tử, 
Cung kính hết thảy Phật, 
Không lâu đủ các hạnh, 
Đến bờ công đức Phật. 


- Ngươi nên mau đến chỗ, 
Đức Đại Trí Văn Thù, 
Ngài sẽ khiến ngươi được, 
Hạnh thâm diệu Phổ Hiền. 

Bấy giờ Thiện Tài nghe Đức Di Lặc Đại Bồ 
tát ở trước đại chúng, khen ngợi kho đại công 
đức của mình xong, vui mừng hớn hở, thân thể 
lông mọc ốc, rơi lệ nghẹn ngào, đứng dậy chắp 
tay, cung kính chiêm ngưỡng, đi nhiễu vô 
lượng vòng. Nhờ sức tưởng niệm của Đức Văn 
Thù Sư Lợi nên các chuỗi hoa anh lạc, đủ thứ 
báu mầu tự nhiên đầy cả hai tay. Thiện Tài 
hoan hỷ, liền lấy ra rải lên Đức Di Lặc Đại Bồ 
tát để cúng dường. 

Đức Di Lặc Bồ tát liền xoa đảnh Thiện Tài 
mà nói bài kệ rằng: 


3548,5 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Lành thay! Lành thay! Chơn Phật tử, 
Tỉnh tấn các căn không chán mỏi, 
Không lâu sẽ đủ các công đức, 

Giống như Văn Thù và ta đây. 
Thiện Tài Đồng tử liền dùng kệ đáp rằng: 


- Lôi nghĩ Thiện tri thức, 
Ức kiếp khó gặp được, 
Nay đều được gần gũi, 
Mà đến chỗ của Ngài. 
- Tôi nhờ Đức Văn Thù, 
Thấy được đấng khó thấy, 
Đấng đại công đức đó, 
Nguyện sớm về chiêm yết.° 
Lúc bấy giờ, Thiện Tài Đồng tử chắp tay 
cung kính, lại bạch Đức Di Lặc Đại Bồ tát rằng: 
Bạch Đại Thánh! Tôi trước đã phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nhưng chưa 
biết Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ 
tát, để tu đạo Bồ tát? Bạch Đại Thánh! Hết 
thảy các Đức Như Lai đã thọ ký Ngài, một đời 
nữa sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Nếu là một đời nữa sẽ được Vô thượng Bồ 
đề, thì Ngài đã siêu việt hết thảy chỗ sở trụ 


(@ Hán bộ hết quyển 77. 


- 549 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


của Bồ tát, thời đã hơn hết thảy bậc ly sanh 
của Bồ tát, đã viên mãn hết thảy Ba la mật, đã 
thâm nhập hết thảy các môn nhẫn, đã đầy đủ 
hết thảy địa Bồ tát, đã du hý trong hết thảy 
môn giải thoát, đã thành tựu hết thảy pháp 
Tam muội, đã thông đạt hết thảy hạnh Bồ tát, 
đã chứng đắc hết thảy Đà la ni biện tài, đã 
được tự tại trong hết thảy môn tự tại của Bồ 
tát, đã nhóm họp hết thảy pháp trợ đạo của 
Bồ tát, đã du hý trong trí huệ phương tiện, đã 
sanh ra trí đại thần thông, đã thành tựu hết 
thảy chỗ học, đã viên mãn hết thảy hạnh mầu, 
đã đầy đủ hết thảy đại nguyện, đã lãnh thọ 
hết thảy việc thọ ký của Phật, đã hiểu rõ hết 
thảy các pháp môn các thừa, đã nhận được hết 
thảy chỗ hộ niệm của các Như Lai, đã nhiếp 
được hết thảy Bồ đề Phật, đã trì được hết thảy 
kho pháp Phật, đã trì được hết thảy kho tạng 
bí mật của Chư Phật Bồ tát, đã làm được bậc 
dẫn đầu trong hết thảy đại chúng Bồ tát, đã 
làm được viên tướng mạnh, vì chúng sanh mà 
phá quân ma phiền não, đã làm được bậc Đại 
Đạo Sư dẫn ra khỏi đồng hoang sanh tử, đã 
làm được vua thầy thuốc giỏi trị các bệnh 
nặng mê lầm, đã có thể làm bậc cao cả nhất 
trong hết thảy chúng sanh, đã được tự tại 
trong hết thảy các Thế chủ, đã làm được bậc 


- 530- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nhất trong hết thảy hàng Thánh Nhân, đã 
được cao nhất trong hết thảy hàng Thanh văn 
và Bích Chi Phật, đã làm được vị thuyền 
trưởng trong biển sanh tử, đã giăng được lưới 
điều phục hết thảy chúng sanh, đã quán được 
căn của hết thảy chúng sanh, đã nhiếp được 
hết thảy chúng sanh giới, đã thủ hộ được hết 
thảy đại chúng Bồ tát, đã luận đàm được hết 
thảy việc Bồ tát, đã đi đến được nơi hết thảy 
các Đức Như Lai, đã ở vào được trong hết thảy 
hội Như Lai, đã hiện thân được trước hết thảy 
chúng sanh, đã có thể không nhiễm đắm trong 
hết thảy pháp thế gian, đã siêu việt được hết 
thảy cảnh giới ma, đã ở vào được hết thảy 
cảnh giới Phật, đã đến được hết thảy cảnh giới 
vô ngại của Bồ tát, đã siêng năng cúng dường 
được hết thảy Chư Phật, đã đầy được thể tánh 
với hết thảy các Phật pháp, đã cột dây diệu 
pháp, đã thọ lãnh pháp quán đảnh của Phật, 
đã ở vào trong Nhất thiết trí, đã khắp sanh 
được hết thảy Phật pháp, đã mau lên được bậc 
Nhất thiết trí. 

Bạch Đại Thánh! Bồ tát phải làm thế nào 
để học hạnh Bồ tát? Phải làm thế nào để tu 
đạo Bồ tát? Tuỳ theo chỗ tu học, làm sao mau 
được đầy đủ hết thảy Phật pháp, độ thoát 


-351- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


được hết các chúng sanh đã nhớ tưởng, khắp 
thành tựu viên mãn được những đại nguyện 
đã phát ra, khắp rốt ráo được những hạnh đã 
khởi, khắp làm an ổn được cho hết thảy trời 
người, chẳng phụ bỏ thân mình, chẳng dứt mất 
Tam bảo, chẳng giả dối hết thảy giống Phật Bồ 
tát, có thể giữ gìn con mắt Pháp của hết thảy 
Chư Phật? Những việc như vậy, nguyện xin vì 
tôi mà chỉ dạy cho. 

Đức Di Lặc Đại Bồ tát liền quan sát hết 
thảy chúng hội đạo tràng, chỉ Thiện Tài mà 
nói rằng: Này các Ngài! Các Ngài có thấy vị 
Đồng tử trưởng giả này, nay đến ta để hỏi các 
công đức của hạnh Bồ tát không? Này các 
Ngài! Đồng tử Trưởng giả này đõng mãnh tỉnh 
tấn, chí nguyện không loạn, thâm tâm kiên cố, 
thường không thối chuyển, đủ những hy vọng 
cao cả, như chữa dầu cháy, không hề chán đủ, 
mến Thiện tri thức, gần gũi cúng dường, tìm 
cầu nơi nơi để hầu hạ hỏi pháp. 

Này các Ngài! Đồng tử Trưởng giả này đã 
từng thọ pháp của Ngài Văn Thù chỉ dạy nơi 
Phước Thành, rồi lần lần đi về phương Nam, 
cầu Thiện tri thức. Trải qua một trăm mười vị 
Thiện tri thức rồi, nay mới đến chỗ ta, chưa 
từng tạm khởi lên một niệm chán bỏ. Này các 


- 332- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Ngài! Trưởng giả Đồng tử này rất là khó có, 
hướng về đại thừa, cưỡi xe đại huệ, phát đại 
dống mãnh, choàng giáp đại bi, dùng tâm đại 
từ cứu hộ chúng sanh, khởi hạnh đại tỉnh tấn 
Ba la mật, làm vị đại thương gia hộ trì các 
chúng sanh, làm thuyền pháp lớn qua biển 
hữu lậu, ở trong đại đạo, nhóm họp pháp báu 
lớn, tu các pháp trợ đạo rộng lớn. Người như 
vậy thật khó nghe đến được, khó thể thấy 
được, khó gần gũi được, khó cùng ở cùng tu. Vì 
sao? Vì Đồng tử Trưởng giả này phát tâm cứu 
hộ hết thảy chúng sanh, làm cho hết thảy 
chúng sanh giải thoát các khổ, vượt khỏi các 
loài ác, lìa khỏi hiểm nạn, phá tối tăm vô minh, 
ra khỏi đồng sanh tử, ngừng hết các loài, khỏi 
cảnh giới ma, chẳng chấp đắm pháp thế gian, 
ra khỏi bùn ái dục, dứt tham lam trói buộc, mở 
dây trói của kiến chấp, phá nhà tưởng chấp, 
dứt đường mê lầm, dẹp ngọn cờ kiêu căng, rút 
mũi tên lầm lạc, triệt bỏ sự mê ngủ, cắt lưới 
tham ái diệt vô mỉnh, qua khỏi dòng hữu lậu, 
rời dối nịnh, sạch tâm uế, dứt nghỉ lầm, ra 
khỏi sanh tử. 

Này các Ngài! Vị Trưởng giả Đồng tử này 
vì những người bị bốn dòng hữu lậu cuốn trôi 
mà làm con thuyền pháp lớn, vì những kẻ bị 


- 3553- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


bùn lầy tà kiến nhận chìm mà làm cầu đại 
pháp, vì những người bị sỉ tối làm hôn mê mà 
thắp đèn đại trí, vì những người đi trong đồng 
hoang sanh tử mà mở bày Thánh đạo, vì 
những người mang bệnh nặng phiền não mà 
hoà chế thuốc pháp, vì những kẻ gặp khổ 
sanh, già, chết mà cho uống nước cam lộ, 
khiến cho được an ổn, vì những người vào 
trong lửa tham sân sỉ mà tưới nước thiền định 
khiến cho họ được mát mẻ, với người nhiều 
sầu não thì giảng dụ làm cho họ được an, với 
người bị nhốt trong hữu lậu thì khuyên răn 
họ thoát ra, với người trong lưới kiến chấp thì 
mở gươm trí huệ, với người ở trong thành tam 
giới thì chỉ cửa giải thoát, với người ở trong 
hiểm nạn thì dắt đến chỗ an ổn, với người sợ 
giặc kiết sử thì cho họ pháp vô uý, với người 
đoa ác thú thì trao cho họ tay từ bi, với người 
bị hại về ngũ uẩn thì chỉ cho họ thành Niết 
bàn, với người bị ràng buộc trong mười tám 
giới thì dùng Thánh đạo để mở, với người đắm 
nơi trong sáu xứ lục trần trống rỗng thì dùng 
ánh sáng trí huệ dẫn họ ra, với người đạo tà 
tận cùng thì làm cho họ vào chánh đạo, với 
người gần bạn ác thì chỉ cho họ bạn lành, với 
người thích pháp phàm thì dạy cho họ Thánh 
pháp, với người ham trong sanh tử thì làm 


- 554 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


cho họ nhập về thành Nhất thiết trí. 

Này các Ngài! Trưởng giả Đồng tử này 
thường dùng những hạnh như vậy để cứu hộ 
chúng sanh, phát tâm Bồ đề chưa từng thôi 
nghỉ, cầu đạo đại thừa không hề chán mỏi, 
uống các nước pháp chẳng sanh chán đủ, 
thường siêng chứa nhóm hạnh trợ đạo, thường 
thích tu trọn hết thảy pháp môn tu hạnh Bồ 
tát chẳng rời tỉnh tấn, thành tròn đây các 
nguyện thiện hạnh phương tiện, thấy Thiện tri 
thức không bao giờ nhàm chán, hầu hạ Thiện 
tri thức thân không lười biếng, nghe thảy lời 
dạy của Thiện tri thức, thường vui vẻ thuận 
theo để tu hành không hề trái nghịch. 

Này các Ngài! Nếu có chúng sanh nào phát 
được tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
thì rất là hiếm có. Nếu phát tâm rồi, lại có thể 
tỉnh tấn phương tiện, chứa nhóm các Phật 
pháp như vậy thì lại càng hiếm có hơn; lại có 
thể cầu được đạo Bồ tát, tịnh được hạnh Bồ 
tát, hầu hạ được Thiện tri thức như vậy, lại có 
thể như chữa dầu cháy, thuận theo lời dạy 
của Thiện tri thức, kiên cố tu hành, tu nhóm 
Bồ đề phần như vậy, lại có thể chẳng câu hết 
thảy tiếng khen lợi lộc, chẳng xả bỏ tâm 
thuần nhất của Bồ tát, chẳng ham nơi nhà 


-355- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


cửa, chẳng đắm chấp nơi cái vui ngũ dục, 
chẳng luyến cha mẹ, thân thích, tri thức như 
vậy, chỉ thích đi tìm bạn Bồ tát, lại có thể 
chẳng tiếc thân mạng, mà chỉ nguyện siêng tu 
đạo Nhất thiết trí như vậy, thì nên biết đó lại 
còn gấp bội lần khó hơn. 

Này các Ngài! Các Bồ tát khác, trải vô 
lượng trăm ngàn vạn ức Na do tha kiếp mới có 
thể đầy đủ hạnh nguyên Bồ tát, mới có thể 
gần gũi Bồ đề Chư Phật. Vị Đồng tử Trưởng 
giả này, trong một đời thì có thể nghiêm tịnh 
được cõi Phật, có thể hoá độ được chúng sanh, 
có thể dùng trí huệ nhập sâu vào pháp giới, có 
thể thành tựu các Ba la mật, có thể làm rộng 
lớn lên hết thảy các hạnh, có thể tròn đầy hết 
thảy đại nguyện, vượt hơn được hết thảy 
nghiệp ma, hầu hạ hết thảy bạn lành, thanh 
tịnh được các đạo Bồ tát, đầy đủ được các 
hạnh Phổ Hiên. 

Đức Di Lặc Đại Bồ tát khen ngợi các công 
đức của Thiện Tài Đồng tử như vậy, làm cho 
vô lượng trăm ngàn chúng sanh phát tâm Bồ 
đề rồi, liền bảo Thiện Tài rằng: Lành thay! 
Lành thay! Này người Thiện nam! Ngươi vì ích 
lợi hết thảy thế gian vì cứu hộ hết thảy chúng 
sanh, vì siêng cầu hết thảy Phật pháp mà phát 


- 5536 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tâm Vô thượng Chẳng đẳng Chánh giác. 


Này người Thiện nam! Ngươi được lợi lành, 
khéo được thân người, khéo sống đời sống, 
may gặp Đức Như Lai ra đời, may thấy được 
Đức Văn Thù Sư Lợi Thiện tri thức, thân của 
người là đồ chứa đựng pháp lành, được những 
căn lành làm nhuần thắm, ngươi được phép 
lành nuôi lớn và giữ gìn, bao nhiêu sự hiểu 
biết, sự thích muốn đều hoàn toàn, đã được 
Chư Phật cùng nhau hộ niệm cho, đã được bạn 
lành nhiếp thọ cho. Vì sao? 


Này người Thiện nam! Vì tâm Bồ đề như 
hột giống, vì có thể sanh hết thảy Phật pháp. 
Tâm Bồ để như ruộng tốt, vì có thể sanh 
trưởng pháp lành cho hết thảy chúng sanh. 
Tâm Bồ đề như cõi đất, vì có thể giữ gìn hết 
thảy thế gian. Tâm Bồ đề như nước trong, vì 
có thể tẩy sạch hết thảy phiền não ô uế. Tâm 
Bồ đề như ngọn gió lớn, vì vô ngại khắp ở thế 
gian. Tâm Bồ đề như lửa mạnh, vì có thể đốt 
tiêu hết thảy các kiến chấp. Tâm Bồ đề như 
mặt trời sáng, vì chiếu khắp hết thảy các thế 
gian. Tâm Bồ đề như mặt trăng tròn, vì các 
pháp lành đều viên mãn. Tâm Bồ đề như đèn 
sáng vì phóng ra nhiều ánh sáng pháp. Tâm 
Bồ đề như con mắt sáng, vì thấy khắp hết thảy 


- 337- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chỗ an nguy. Tâm Bồ đề như con đường lớn, vì 
làm cho khắp vào thành đại trí. Tâm Bồ đề 
như tột chơn chánh, vì làm cho rời khỏi được 
các pháp tà. Tâm Bồ đề như cỗ xe lớn, vì khắp 
chuyên chở được các Bồ tát. Tâm Bồ đề như 
cửa nẻo, vì mở bày hết thảy hạnh Bồ tát. Tâm 
Bồ đề như cung điện, vì an trụ tu tập pháp 
Tam muội. Tâm Bồ đề như khu vườn, vì ở 
trong đó du hý hưởng pháp vui. Tâm Bồ đề 
như nhà cửa, vì làm an ổn hết thảy chúng 
sanh. Tâm Bồ đề là chỗ về, vì lợi ích cho hết 
thảy thế gian. Tâm Bồ đề là chỗ nương tựa, vì 
là chỗ tựa nương của các hạnh Bồ tát. Tâm Bồ 
đề như đấng cha lành, vì dạy dỗ dẫn dắt hết 
thảy các Bồ tát. Tâm Bồ đề như bà mẹ hiền, vì 
sanh trưởng hết thảy các Bồ tát. Tâm Bồ đề 
như nhũ mẫu, vì nuôi dưỡng hết thảy các Bồ 
tát. Tâm Bồ đề như bạn lành, vì thành tựu lợi 
ích cho hết thảy các Bồ tát. Tâm Bồ đề như 
vua chúa, vì vượt hơn hết thảy hàng Nhị thừa. 
Tâm Bồ đề như đế vương, vì trong hết thảy 
nguyện được tự tại. Tâm Bồ đề như biển lớn, 
vì hết thảy công đức đều nhập vào trong đó. 
Tâm Bồ đề như núi Tu Di, vì bình đẳng nơi 
tâm các chúng sanh. Tâm Bồ đề như núi Thiết 
Vi, vì nhiếp giữ hết thảy các thế gian. Tâm Bồ 
đề như núi Tuyết Sơn, vì nhiếp thọ hết thảy 


- 3558- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


cây thuốc trí huệ. Tâm Bồ đề như núi Hương 
Sơn, vì sanh ra hết thảy hương thơm công đức. 
Tâm Bồ đề như hư không, vì những công đức 
mầu diệu rộng vô biên. Tâm Bồ đề như hoa 
sen, vì chẳng nhiễm hết thảy pháp thế gian. 
Tâm Bồ đề như voi đã tập khôn ngoan, vì tâm 
đã thuận lành chẳng ngang trái. Tâm Bồ đề 
như ngựa hay, vì xa lìa hết thảy ác tánh. Tâm 
Bồ đề như điều ngự sư, vì thủ hộ hết thảy 
pháp đại thừa. Tâm Bồ đề như thuốc hay, vì 
trị được hết thảy bệnh phiền não. Tâm Bồ đề 
như hố sâu, vì có thể làm sụp đổ hết thảy 
những pháp ác. Tâm Bồ đề như kim cang, vì có 
thể xuyên thấu hết thảy các pháp. Tâm Bồ đề 
như tráp hương, vì có thể đựng hết thảy hương 
thơm công đức. Tâm Bồ đề như hoa mầu diệu, 
vì hết thảy thế gian đều thích thấy. Tâm Bồ đề 
như chiên đàn trắng, vì trừ những cái nóng 
tham dục, làm cho mát mẻ. Tâm Bồ đề như hắc 
trầm hương, vì có thể xông khắp cả pháp giới. 
Tâm Bồ đề như cây thuốc Thiện Kiến, vì phá 
được hết thảy bệnh phiền não. Tâm Bồ đề như 
thuốc Tỳ cấp ma, vì có thể nhổ hết thảy mũi 
tên mê lầm. Tâm Bồ đề như vua Đế Thích, vì 
là cao cả nhất trong hết thảy hàng vua chúa. 
Tâm Bồ đề như Tỳ Sa Môn, vì có thể dứt hết 
thảy các khổ nghèo cùng. Tâm Bồ đề như trời 


-3559- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Công Đức, vì được hết thảy công đức trang 
nghiêm. Tâm Bồ đề như đồ trang nghiêm, vì 
trang nghiêm hết thảy các Bồ tát. Tâm Bồ đề 
như lửa kiếp thiêu, vì có thể thiêu cháy hết 
thảy các hữu vi. Tâm Bồ đề như rễ cây thuốc 
vô sanh căn, vì nuôi lớn hết thảy các Phật 
pháp. Tâm Bồ đề như viên ngọc của Rồng, vì 
có thể tiêu hết thảy độc phiền não. Tâm Bồ đề 
như ngọc thuỷ thanh, vì có thể lóng trong hết 
thảy uế phiền não. Tâm Bồ đề như ngọc như ý, 
vi chu cấp cho hết thảy kẻ nghèo thiếu. Tâm 
Bồ đề như bình công đức, vì thoả mãn hết 
thảy tâm chúng sanh. Tâm Bồ đề như cây như 
ý, vì có thể mưa xuống hết thảy đồ vật trang 
nghiêm. Tâm Bồ đề như áo lông ngỗng, vì 
chẳng dính hết thảy dơ uế sanh tử. Tâm Bồ đề 
như chỉ bạch diệp, vì từ xưa đến nay tánh nó 
thanh tịnh. Tâm Bồ đề như lưỡi cày bén, vì có 
thể làm hết thảy ruộng chúng sanh. Tâm Bồ 
đề như Na la diên, vì có thể dẹp hết thảy quân 
địch ngã kiến. Tâm Bồ đề như mũi tên mau, vì 
có thể phá hết thảy các mục đích khổ. Tâm Bồ 
đề như cây mâu nhọn, vì xuyên được hết thảy 
giáp phiền não. Tâm Bồ đề như áo giáp cứng, 
vì có thể hộ hết thảy tâm chơn như thật lý. 
Tâm Bồ đề như con dao bén, vì có thể chém 
hết thảy đầu phiền não. Tâm Bồ đề như cây 


- 500 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


gươm bén, vì có thể chặt đứt được hết thảy áo 
giáp kiêu mạn. Tâm Bồ đề như cờ tướng mạnh, 
vì có thể dẹp phục hết thảy các quân ma. Tâm 
Bồ đề như cây cưa bén, vì có thể cưa đứt hết 
thảy cây vô minh. Tâm Bồ đề như cây búa bén, 
vì có thể đốn hết thảy cây khổ. Tâm Bồ đề như 
gậy binh khí, vì có thể đề phòng hết thảy các 
khổ nạn. Tâm Bồ đề như cánh tay giỏi, vì 
phòng hộ hết thảy những pháp độ thân. Tâm 
Bồ đề như đôi chân tốt, vì an lập hết thảy 
những công đức. Tâm Bồ đề như thuốc chữa 
mắt, vì diệt trừ hết thảy mù loà vô minh. Tâm 
Bồ đề như kìm kẹp, vì nhổ được hết thảy gai 
thân kiến. Tâm Bồ đề như giường nằm, vì dứt 
trừ hết thảy các lao khổ. Tâm Bồ đề như Thiện 
tri thức, vì có thể mở hết thảy dây trói sanh tử. 
Tâm Bồ đề như của cải châu báu, vì trừ được 
hết thảy sự nghèo cùng. Tâm Bồ đề như Đại 
Đạo Sư, vì khéo biết đạo xuất yếu của Bồ tát. 
Tâm Bồ đề như kho tàng chôn dấu, vì sanh ra 
của cải công đức không thiếu nghèo. Tâm Bồ 
đề như suối nước phun, vì sanh ra nước trí 
huệ vô cùng vô tận. Tâm Bồ đề như gương 
sáng, vì hiện ra khắp hết thảy ảnh tượng pháp 
môn. Tâm Bồ đề như hoa sen, vì chẳng dính 
hết thảy dơ uế tội lỗi. Tâm Bồ đề như sông lớn, 
vì chảy dẫn ra hết thảy pháp độ nhiếp. Tâm 


- 36] - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bồ đề như vua Rồng lớn, vì mưa xuống hết 
thảy trận mưa pháp màu. Tâm Bồ đề như 
mạng căn, vì đảm nhiệm gìn giữ hết thảy thân 
đại bi của Bồ tát. Tâm Bồ đề như cam lộ, vì có 
thể làm cho ở vào nơi cõi không chết. Tâm Bồ 
đề như lưới lớn, vì nhiếp khắp hết thảy các 
chúng sanh. Tâm Bồ đề như lưới chài, vì nhiếp 
lấy hết thảy các kẻ đáng được hoá độ. Tâm Bồ 
đề như môi câu, vì bắt ra những kẻ ở vực sâu 
hữu lậu. Tâm Bồ đề như thuốc A già đà, vì làm 
cho vô bệnh, vĩnh viễn được an ổn. Tâm Bồ đề 
như thuốc trừ độc, vì làm khô cạn được hết 
độc tham ái. Tâm Bồ đề như người trì chú giỏi, 
vì có thể trừ hết thảy độc điên đảo. Tâm Bồ đề 
như ngọn gió mạnh, vì có thể cuốn hết thảy 
sương mù ngăn ngại. Tâm Bồ đề giống như cõi 
châu báu lớn, vì sanh ra hết thảy ngọc báu 
giác phần. Tâm Bồ đề như giống tánh tốt, vì 
sanh ra hết thảy pháp lành. Tâm Bồ đề như 
nhà ở, vì là chỗ nương ở của những pháp công 
đức. Tâm Bồ đề như chợ búa, vì là chỗ đổi 
chác của thương gia Bồ tát. Tâm Bồ đề như 
thuốc luyện vàng, vì trị được hết thảy uế 
phiền não. Tâm Bồ đề như mật ngọt, vì đầy đủ 
hết thảy mùi vị công đức. Tâm Bồ đề như 
chánh đạo, vì làm cho các Bồ tát vào thành trì 
trí huệ. Tâm Bồ đề như đồ vật tốt, vì giữ được 


- 5602 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hết thảy các pháp lành. Tâm Bồ đề như trận 
mưa đúng mùa, vì diệt được hết thảy bụi 
phiền não. Tâm Bồ đề là chỗ ở, vì là chỗ ở của 
hết thảy các Bồ tát. Tâm Bồ đề là hạnh sống 
lâu, vì chẳng lấy quả giải thoát của Thanh văn. 
Tâm Bồ đề như ngọc lưu ly sáng, tự tánh trong 
sáng không có các dơ uế. Tâm Bồ đề như ngọc 
Đế Thanh, vì hơn cả trí thế gian và nhị thừa. 
Tâm Bồ đề như tiếng trống tàn canh, vì thức 
tỉnh chúng sanh say ngủ phiền não. Tâm Bồ 
đề như nước trong sạch, vì tánh vốn lóng 
trong, không có dơ đục. Tâm Bồ đề như vàng 
Diêm Phù đàn, vì che chói hết thảy pháp lành 
hữu vi. Tâm Bồ đề như núi lớn, vì cao hơn hết 
thảy các thế gian. Tâm Bồ đề là chỗ về, vì 
chẳng từ chối hết thảy ai đến. Tâm Bồ đề là 
nghĩa lợi, vì trừ được hết thảy các phiền não 
suy bại. Tâm Bồ đề là báu mầu diệu, vì khiến 
được hết thảy tâm hoan hỷ. Tâm Bồ đề như 
hội bố thí lớn, vì đầy ngập hết thảy các tâm 
chúng sanh. Tâm Bồ đề là tôn trọng cao cả, vì 
các tâm chúng sanh không bằng được. Tâm Bồ 
đề như kho tàng ẩn giấu, vì nhiếp được hết 
thảy các Phật pháp. Tâm Bồ đề như lưới Nhơn 
đà la, vì khuất phục được phiền não A tu la. 
Tâm Bồ đề như gió Bà lâu na, vì chấn động 
được hết thảy các kẻ đáng được hoá độ. Tâm 


- 363 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bồ đề như lửa Nhơn đà la, vì đốt cháy được 
hết thảy mê lầm kết buộc. Tâm Bồ đề như Bồ 
đề của Phật, vì hết thảy thế gian đáng nên 
cúng dường. 

Này người Thiện nam! Tâm Bồ đề thành 
tựu vô lượng công đức như vậy. Tóm lại, phải 
biết tâm Bồ đề đã bằng với công đức của hết 
thảy Phật pháp. Vì sao? Vì nhân nơi tâm Bồ đề 
mà sanh ra hết thảy các hạnh Bồ tát, hết thảy 
Như Lai ba đời đều từ tâm Bồ đề mà sanh ra. 

Vậy nên, này người Thiện nam! Nếu có ai 
phát được tâm Bồ đề Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác thì là đã sanh ra vô lượng công 
đức, khắp nhiếp lấy được đạo hết thảy trí. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
được thuốc vô uý, khỏi được năm điều đáng sợ 
là: Lửa không đốt được, độc không trúng được, 
gươm đao không đả thương được, nước không 
nhận chìm được, khói không xông ngộp được. 
Đại Bồ tát cũng như vậy, được thuốc tâm Bồ 
đề Nhất thiết trí thì lửa tham không đốt, độc 
sân không trúng, gươm đao mê lầm không đả 
thương được, dòng nước hữu lậu không nhận 
được chìm được, khói giác quán không thể 
xông hại được. 


Này người Thiện nam! Ví như có người 


- 564 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


được thuốc giải thoát, thì cuối cùng không bị 
nạn tai. Đại Bồ tát cũng vậy, được thuốc trí 
giải thoát của tâm Bồ đề thì vĩnh viễn lìa khỏi 
các hoạn nạn sanh tử. 

Này người Thiện nam! Ví như có người cầm 
thuốc Đại ứng già, rắn độc nghe hơi thuốc thì 
liền tránh xa. Đại Bồ tát cũng vậy, cầm thuốc 
Đại ứng già tâm Bồ đề, thì hết thảy rắn phiền 
não độc ác, nghe hơi thuốc thì liền tan rã. 

Này người Thiện nam! Ví như có người cầm 
thuốc Vô thắng, hết thảy các oán địch không 
ai hơn được. Đại Bồ tát cũng vậy, cầm thuốc 
tâm Bồ đề Vô năng thắng, thì dẹp phục được 
hết thảy quân ma. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
cầm thuốc Tỳ cấp ma, có thể làm cho tên 
độc tự nhiên rớt xuống. Đại Bồ tát cũng vậy, 
cầm thuốc Tỳ cấp ma tâm Bồ đề thì làm cho 
các mũi tên tà kiến, tham, sân, sỉ, tự nhiên 
rớt xuống. 

Này người Thiện nam! Ví như có người cầm 
thuốc Thiện Kiến, có thể trừ hết thảy bao 
nhiêu bệnh. Đại Bồ tát cũng vậy, cầm thuốc 
Thiện Kiến tâm Bồ đề thì trừ được hết thảy 
các bệnh phiền não. 


- 565 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Như có cây thuốc 
tên là San đà na. Có ai lấy vỏ thoa ghẻ lở thì 
ghẻ lành. Vỏ cây ấy lấy ra bao nhiêu thì sanh 
lại bấy nhiêu, không bao giờ hết được. Đại Bồ 
tát từ tâm Bồ đề sanh cây Nhất thiết trí cũng 
như vậy, nếu có ai thấy mà sanh lòng tin thì 
nghiệp ghẻ nhọt phiền não liền được tiêu diệt 
hết mà cây Nhất thiết trí không hề tổn hao. 

Này người Thiện nam! Như có cây thuốc 
tên là Vô sanh căn. Do sức của cây này mà làm 
lớn hết thảy cây cối cõi Diêm Phù Đề. Cây Bồ 
đề tâm của Đại Bồ tát cũng như vậy, do sức 
mạnh của nó mà làm lớn lên hết thảy bao 
nhiêu pháp lành của hàng còn học, hết học và 
các Bồ tát. 

Này người Thiện nam! Ví như có thứ thuốc 
tên là A lam bà. Nếu đem xoa lên thân thể thì 
cả thân lẫn tâm đều có sức chịu đựng được. 
Thuốc A lam bà, tâm Bồ đề của Đại Bồ tát 
cũng vậy, làm cho thân và tâm tăng trưởng 
pháp lành. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
được thuốc niệm lực, phàm những gì đã nghe 
thì ghi nhớ chẳng quên. Đại Bồ tát được thuốc 
mầu niệm lực tâm Bồ đề, thì nghe được hết 
thảy Phật pháp không có quên mất. 


- 5Ó6 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Ví như có thuốc tên 
là Đại liên hoa. Nếu ai uống thuốc này thì sẽ 
sống lâu một kiếp. Đại Bồ tát uống thuốc Đại 
liên hoa Bồ đề tâm cũng như vậy, trải vô số 
kiếp sống lâu tự tại. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
dùng thuốc tàng hình, người và không phải 
người đều không thấy được. Đại Bồ tát dùng 
thuốc mầu tàng hình tâm Bồ đề thì hết thảy 
các ma không thể thấy được. 

Này người Thiện nam! Như ngoài biển có 
viên ngọc tên là Phổ Tập Chúng Bảo, Ngọc ấy 
nếu còn thì ví như kiếp hoả đốt cháy thế gian 
cũng không thể nào làm cho biển đó bớt đi 
một giọt được. Ngọc tâm Bồ đề của Đại Bồ tát 
cũng như vậy, ở trong biển đại nguyện của Bồ 
tát, nếu thường ghi nhớ giữ gìn chẳng quên 
mất thì không thể làm hư một căn lành nào 
của Bồ tát được. Nếu thối lui tâm Bồ đề thì hết 
thảy pháp lành đều tan diệt hết. 

Này người Thiện nam! Như có ngọc Ma ni 
tên là Đại Quang Minh, nếu ai dùng ngọc này 
làm chuỗi anh lạc đeo nơi thân thể, thì nó chói 
lấp hết thảy các vật báu trang nghiêm, thảy 
bao nhiêu ánh sáng đều không hiện ra được. 
Tâm báu Bồ đề của Đại Bồ tát cũng như vậy, 


- 567 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


đem đeo vào thân như chuỗi ngọc thì che lấp 
hết thảy tâm báu Nhị thừa, các đồ vật trang 
nghiêm đều không còn ánh sáng được. 

Này người Thiện nam! Như ngọc Thuỷ 
thanh, có thể lóng trong nước đục. Ngọc tâm 
Bồ đề của Đại Bồ tát cũng như vậy, có thể làm 
trong hết thảy dơ uế phiền não. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
được viên ngọc Trụ thuỷ đeo ở nơi thân, đi vào 
biển lớn không bị nước làm hại. Đại Bồ tát 
cũng vậy, được ngọc báu mầu Trụ thuỷ Bồ đề 
tâm, vào trong hết thảy biển sanh tử thì rốt 
ráo không bị chìm chết. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
được ngọc báu của rồng, cầm nó đi vào cung 
rồng, hết thảy rồng rắn không làm hại được. 
Đại Bồ tát cũng vậy, được ngọc báo rồng lớn 
tâm Bồ đề, đi vào trong dục giới thì các rồng 
rắn phiền não không làm hại được. 

Này người Thiện nam! Như vua Đế Thích 
đội mũ Ma nỉ, chói lấp hết thảy các đại chúng 
Chư thiên khác. Đại Bồ tát cũng như vậy, đội 
mũ đại nguyện tâm Bồ đề quý báu thì hơn hết 
thảy chúng sanh trong tam giới. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 


- 508- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


được ngọc như ý, diệt trừ hết thảy các khổ 
nghèo cùng. Đại Bồ tát cũng vậy được ngọc 
Như ý tâm Bồ đề quý báu thì xa lìa hết thảy 
các sự sợ sệt tà mạng. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
được ngọc Nhật tỉnh, cầm hướng về ánh sáng 
mặt trời thì sanh ra lửa. Đại Bồ tát cũng vậy, 
được ngọc báu trí nhật tâm Bồ đề, cầm hướng 
về ánh sáng trí thì sanh ra lửa trí. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
được ngọc Nguyệt tỉnh, cầm hướng về mặt 
trăng thì sanh ra nước. Đại Bồ tát cũng vậy, 
được ngọc báu Nguyệt Tinh Tâm Bồ đề, cầm 
ngọc tâm ấy xoay về hồi hướng thì sanh ra hết 
thảy nước căn lành đại nguyện. 

Này người Thiện nam! Ví như Vua Rồng, 
đầu đội nón báu như ý Ma nỉ thì xa lìa hết 
thảy sự sợ kẻ oán địch. Đại Bồ tát cũng vậy, 
đội nón báu đại bỉ tâm Bồ đề thì xa lìa hết 
thảy các nạn đường ác. 

Này người Thiện nam! Như có ngọc báu tên 
là Nhất Thiết Thế Gian Trang Nghiêm Tạng. 
Nếu người nào có viên ngọc này thì hết thảy 
ước muốn đều thoả lòng mà ngọc báu đó 
không có hao bớt chút nào. Tâm Bồ đề quý 
báu cũng vậy, nếu có ai được nó thì bổn 


- 5609 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nguyện đều được viên mãn mà tâm Bồ đề vẫn 
không tổn giảm chút nào. 

Này người Thiện nam! Như vua Chuyển 
luân có viên ngọc báu Ma nỉ để ở trong cung, 
phóng ánh sáng lớn phá hết thảy tối tăm. Đại 
Bồ tát cũng vậy, dùng ngọc báu Ma ni tâm Bồ 
đề mà ở trong Dục giới, phóng ra ánh sáng đại 
trí phá hết các vô mỉnh đen tối của muôn loài. 

Này người Thiện nam! Ví như ngọc báu Ma 
ni lớn Đế thanh. Nếu ai được ánh sáng ấy 
đụng vào thì đồng một màu với nó. Tâm Bồ đề 
báu của Đại Bồ tát cũng như vậy, quán sát các 
pháp, hồi hướng căn lành thì thảy thảy đều 
đồng màu sắc với tâm Bồ đề. 

Này người Thiện nam! Như ngọc lưu ly, trải 
trăm ngàn năm ở trong chỗ dơ uế mà chẳng 
nhiễm dơ, vì tánh nó vốn sạch. Tâm Bồ đề báu 
của Đại Bồ tát cũng vậy, trải trăm ngàn kiếp ở 
trong Dục giới chẳng bị lỗi lầm của Dục giới 
nhiễm uế vì giống như pháp giới, tánh nó 
thanh tịnh. 

Này người Thiện nam! Ví như có ngọc báu 
tên là Tịnh Quang Minh có thể chói lấp hết 
thảy màu sắc quý báu. Tâm Bồ đề báu của Đại 
Bồ tát cũng vậy, có thể chói lấp hết thảy công 
đức của phàm phu và nhị thừa. 


- 3570- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Ví như có ngọc báu 
tên là Hoả Diệm có thể trừ diệt được hết thảy 
tối tăm. Tâm Bồ đề báu của Đại Bồ tát cũng 
vậy, có thể diệt hết thảy tăm tối vô tri. 

Này người Thiện nam! Ví như ngoài biển có 
ngọc vô giá. Người nhà buôn lượm được, để lên 
thuyền chở về thành thị, hết thảy ngọc Ma nỉ 
khác, trăm ngàn vạn màu sắc ánh sáng giá trị 
không bằng được. Tâm Bồ đề báu của Đại Bồ 
tát cũng như vậy, ở trong biển lớn sanh tử Đại 
Bồ tát dùng thuyền đại nguyện thâm tâm nối 
tiếp mà chở vào thành giải thoát thì công đức 
của hàng Nhị thừa không bằng kịp. 

Này người Thiện nam! Như có ngọc báu tên 
là Tự Tại Vương ở tại châu Diêm Phù Đề, cách 
mặt trời mặt trăng bốn vạn do tuần. Bao nhiêu 
cảnh vật trang nghiêm trong cung mặt trời 
mặt trăng đều hiện hình ảnh đầy đủ trong 
ngọc báu này. Công đức thanh tịnh của Đại Bồ 
tát phát tâm Bồ đề cũng vậy, ở trong sanh tử, 
chiếu pháp giới không, hết thảy công đức của 
Phật trí đều hiện trong đó. 

Này người Thiện nam! Như có ngọc báu tên 
là Tự Tại Vương, hết thảy của cải, châu báu, y 
phục mà ánh sáng nhật nguyệt chiếu đến, giá 
trị không bằng được. Tâm Bồ đề tự tại báu của 


-3/]- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đại Bồ tát đã phát cũng như vậy, nơi mà ánh 
sáng trí đã chiếu, hết thảy công đức lành hữu 
lậu hay vô lậu của hàng Trời, Người, Nhị thừa 
trong ba đời đều không bì kịp được. 

Này người Thiện nam! Ngoài biển có châu 
báu tên là Hải Tạng, khắp hiện ra hết thảy 
việc trang nghiêm ngoài biển. Tâm Bồ đề báu 
của Đại Bồ tát cũng vậy, có thể khắp hiện rõ 
các việc trang nghiêm của biển Nhất thiết trí. 

Này người Thiện nam! Như vàng Diêm phù 
đàn trên trời, chỉ trừ ngọc báu Ma ni lớn tâm 
vương, ngoài ra không báu nào bằng. Vàng 
Diêm phù đàn tâm Bồ đề của Đại Bồ tát đã 
phát cũng như vậy, trừ ngọc báu lớn tâm 
vương Nhất thiết trí, ngoài ra các báu khác 
không thể bì kịp được. 

Này người Thiện nam! Ví như có người giỏi 
phương pháp dạy dỗ loài rồng, ở trong loài 
rồng, người ấy được tự tại. Đại Bồ tát cũng 
như vậy, được giỏi pháp dạy dỗ rồng tâm Bồ 
đề, nơi trong hết thảy loài rồng phiền não 
được tự tại. 

Này người Thiện nam! Ví như dũng sĩ sử 
dụng bỉnh khí mạnh, tất cả các oán địch 
không thể khuất phục được. Đại Bồ tát cũng 
vậy, sử dụng binh khí mạnh tâm Bồ đề lớn, hết 


- 572- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy nghiệp lầm oán định ác không thể khuất 
phục được. 

Này người Thiện nam! Ví như hương thơm 
Hắc Chiên Đàn trên trời, nếu đốt một chỉ thì 
mùi thơm xông khắp tiểu thiên thế giới, thảy 
bao nhiêu giá trị của các trân bảo đầy trong 
Tam thiên thế giới đều không bì kịp được. 
Tâm Bồ đề hương của Đại Bồ tát cũng như vậy, 
một niệm công đức xông khắp cả pháp giới, 
hết thảy công đức của Thanh văn, Duyên giác 
đều không bì kịp được. 

Này người Thiện nam! Như Bạch Chiên 
Đàn, nếu đem xoa lên thân thì trừ diệt được 
hết thảy nhiệt não, khiến cho thân tâm khắp 
được mát mẻ. Tâm hương Bồ đề của Đại Bồ tát 
cũng vậy, có thể trừ hết thảy phân biệt giả dối, 
các mê lầm nhiệt não của tham sân sỉ, khiến 
cho đầy đủ trí huệ mát mẻ. 

Này người Thiện nam! Như núi Tu Di, nếu 
có ai lại gần thì đồng một màu sắc với núi đó. 
Tâm Bồ đề núi của Đại Bồ tát cũng như vậy, 
nếu ai đến gần thì đều đồng một màu sắc Nhất 
thiết trí. 

Này người Thiện nam! Ví như cây Ba lợi 
chất Đa la, hơi thơm của vỏ cây này, so với bao 
nhiêu mùi thơm các hoa Bà sư ca, Chiêm bặc 


-373- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


ca hoặc Tô ma na tại Diêm Phù Đề, không gì 
bằng nó được. Cây Bồ đề tâm của Đại Bồ tát 
cũng như vậy, hương thơm công đức của đại 
nguyện đã phát ra thì các hương thơm công 
đức vô lậu của giới, định, trí huệ, giải thoát, 
giải thoát trỉ kiến của thảy hàng nhị thừa đều 
không bì kịp được. 

Này người Thiện nam! Ví như cây Ba lợi 
chất Đa la, tuy chưa nở hoa, nhưng nên biết 
chính nơi cây này là chỗ sản xuất ra vô lượng 
hoa. Cây tâm Bồ đề của Đại Bồ tát cũng như 
vậy, tuy chưa nở hoa Nhất thiết trí, nhưng 
phải biết đó là nơi sanh ra vô số các hoa Bồ đề 
cho trời người. 

Này người Thiện nam! Ví như dùng hoa Ba 
Lợi Chất Đa La để ướp áo trong một ngày, thì 
mùi thơm các hoa Chiêm Bặc Ca, hoa Bà Lợi 
Sư, hoa Tô Ma Na, dầu xông một ngàn năm 
cũng không sánh bằng. Tâm hoa Bồ đề của Đại 
Bồ tát cũng như vậy, hương thơm công đức đã 
xông trong một đời thì đến tận hết thảy chỗ 
Phật mười phương, công đức vô lậu của hàng 
Nhị thừa xông trong trăm ngàn kiếp cũng 
không bì kịp được. 

Này người Thiện nam! Như ngoài hải đảo 
mọc cây Da tử, thân rễ, cành lá và hoa quả cây 


s S/Ä - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


này, hết thảy chúng sanh thường lấy dùng mãi 
mãi. Cây tâm Bồ đề của Đại Bồ tát cũng như 
vậy, từ khi mới phát tâm đại bi đại nguyện cho 
đến khi thành Phật, chánh pháp ở đời, luôn 
luôn lợi ích cho hết thảy thế gian không khi 
nào tạm ngừng. 

Này người Thiện nam! Như có nước thuốc 
tên là Ha trạch ca, người nào có nước thuốc 
này thì dùng một lượng có thể biến ngàn 
lượng đồng thành chất vàng, chẳng phải ngàn 
lượng đồng có thể biến được thuốc này. Đại Bồ 
tát cũng vậy, dùng thuốc trí hồi hướng của 
tâm Bồ đề mà biến hết thảy pháp nghiệp lầm, 
khiến cho đều thành tướng Nhất thiết trí, 
chẳng phải nghiệp lầm biến được tâm này. 

Này người Thiện nam! Ví như chút lửa nhỏ, 
đem châm vào chỗ nào lửa càng thêm mạnh. 
Tâm hoả Bồ đề của Đại Bồ tát cũng vậy, tuỳ 
duyên theo chỗ nào thì trí huệ càng mạnh lớn 
thêm. 


Này người Thiện nam! Ví như một ngọn 
đèn, đem thắp trăm ngàn đèn khác, ngọn đèn 
đó không hao không hết. Tâm đèn Bồ đề của 
Đại Bồ tát cũng vậy, khắp thắp đèn trí huệ 
của Chư Phật ba đời, mà đến tâm đó không 
hao không hết. 


-375- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ví như một ngọn 
đèn đem vào nhà tối, trăm ngàn năm tối tăm 
trong đó có thể phá trừ hết. Tâm đèn Bồ đề 
của Đại Bồ tát cũng như vậy, nhập vào trong 
nhà tâm của chúng sanh thì thảy bao nhiêu tối 
tăm ngăn ngại của các nghiệp phiền não trong 
vô số trăm ngàn vạn ức kiếp đều trừ hết được. 


Này người Thiện nam! Ví như tỉm đèn, tuỳ 
theo lớn hay nhỏ mà phát ra ánh sáng, nếu 
thêm nhiều dầu thì ánh sáng không bao giờ 
hết được. Tâm đèn Bồ đề của Đại Bồ tát cũng 
vậy, dùng đại nguyện làm tim, ánh sáng chiếu 
soi pháp giới, thêm dầu đại bi thì giáo hoá 
chúng sanh trang nghiêm cõi nước, bố thí 
cúng dường, làm Phật sự không có ngừng nghỉ. 

Này người Thiện nam! Ví như Vua trời Tha 
Hoá Tự Tại đội nón bằng vàng Diêm phù đàn, 
các vật trang nghiêm của các Vua Trời dục 
giới không bì kịp được. Đại Bồ tát cũng vậy, 
đội nón trời đại nguyện tâm Bồ đề, hết thảy 
công đức của phàm phu và Nhị thừa không bì 
kịp được. 

Này người Thiện nam! Như sư tử chúa khi 
gầm rống lên, các sư tử con nghe đều thêm 
mạnh mẽ, các loài thú khác nghe đều hoảng sợ 
thuần phục. Tiếng gầm tâm Bồ đề của Phật sư 


- 3576- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


tử vương cũng như vậy, các Bồ tát nghe thì 
thêm lớn công đức, còn người có sở đắc nghe 
được thì đều lui tan. 

Này người Thiện nam! Ví như có người lấy 
gân sư tử làm dây đờn, tấu đờn ấy lên thì các 
tiếng đờn khác đều tắt mất. Đại Bồ tát cũng 
vậy, dùng gân tâm Bồ đề, thân Ba la mật của 
Như Lai sư tử làm dây đờn pháp, tấu đờn ấy 
lên thì hết thảy ngũ dục và công đức của Nhị 
thừa đều diệt hết. 

Này người Thiện nam! Ví như có người lấy 
các thứ sữa trâu, sữa dê đủ loại, ví như chứa 
đầy biển lớn, nếu đem nhỏ một giọt sữa sư tử 
vào thì biển sữa hư hết, sữa sư tử đi qua vô 
ngại. Đại Bồ tát cũng vậy, dùng sữa tâm Bồ đề 
của Như Lai sư tử, đem vào trong biển sữa lớn 
của nghiệp phiền não vô lượng kiếp thì khiến 
cho đều hư diệt hết, đi qua vô ngại rốt ráo 
không ở trong giải thoát của Nhị thừa. 

Này người Thiện nam! Như chim Ca Lăng 
Tần Già, khi còn ở trong vỏ trứng đã có sức 
mạnh lớn. Hết thảy các chỉm khác không bì 
kịp được. Đại Bồ tát cũng vậy, ở trong vỏ 
trứng sanh tử, mới phát tâm Bồ đề là có hết 
thảy sức mạnh công đức đại bỉ, hàng Thanh 
văn, Duyên giác không bì kịp được. 


- 3/7- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Như chim Kim sí, 
khi mới sanh, cặp mắt rất sáng, bay lượn mau 
chóng. Hết thảy loài chim khác, dầu sanh đã 
lâu cũng không bì kịp được. Đại Bồ tát cũng 
vậy, phát tâm Bồ đề, làm con của Phật, trí huệ 
thanh tịnh, đại bi dõng mảnh, hết thảy hàng 
nhị thừa, tuy trăm ngàn kiếp đã tu đạo hạnh 
lâu rồi đều không bì kịp. 

Này người Thiện nam! Như có tráng sĩ 
tay cầm mâu nhọn đâm thủng giáp cứng dày, 
xuyên qua vô ngại. Đại Bồ tát cũng vậy, cầm 
mâu nhọn bén tâm Bồ đề đâm thủng áo giáp 
cứng dày tà kiến khiến thảy đều thủng hư 
vô ngại. 

Này người Thiện nam! Như đại lực sĩ Ma 
Ha Na Già, nếu phấn khởi oai sức lên thì trên 
trán nổi lên cục ung, cục ấy nếu chưa lặn thì 
hết thảy người trong Diêm Phù Đề không ai 
thắng được. Đại Bồ tát cũng vậy, nếu khởi 
sanh đại bi tức thời định phát ra nơi tâm Bồ 
đề, lúc chưa xả tâm này thì hết thảy thế gian 
những ma và dân ma không thể làm hại được. 

Này người Thiện nam! Ví như thầy dạy bắn, 
có các học trò, tuy chưa tập quen nghề của 
thầy, nhưng sự khôn khéo trí huệ phương tiện, 
thì hết thảy các người thường không bì kịp 


- 3578- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


được. Đại Bồ tát khi mới phát tâm cũng như 
vậy, tuy chưa tập quen hạnh Nhất thiết trí, 
nhưng thảy bao nhiêu trí nguyện hiểu biết và 
ham muốn thì tất cả phàm phu và hàng nhị 
thừa trong thế gian đều không bì kịp được. 

Này người Thiện nam! Như người tập bắn 
tên, trước giữ vững chân, sau mới tập cách 
bắn. Đại Bồ tát cũng vậy, muốn học đạo 
Nhất thiết trí của Như Lai thì trước ở vững 
trong tâm Bồ đề, sau mới tu hành hết thảy 
Phật pháp. 

Này người Thiện nam! Như nhà ảo thuật, 
khi sắp làm trò, trước phải khởi ý nhớ trì pháp 
ảo rồi sau mới làm việc huyễn thuật thì được 
thành tựu cả. Đại Bồ tát cũng vậy, khi sắp 
khởi sanh các việc thần thông huyễn hoá của 
hết thảy Chư Phật Bồ tát thì trước phải khởi ý 
phát tâm Bồ đề rồi sau đó hết thảy đều được 
thành tựu. 

Này người Thiện nam! Ví như ảo thuật, 
không có hình sắc mà hiện ra hình sắc. Tướng 
tâm Bồ đề của Đại Bồ tát cũng như vậy, tuy 
không có màu sắc, không thể nhìn thấy, mà có 
thể thị hiện ra đủ thứ công đức trang nghiêm 
khắp cả pháp giới mười phương. 

Này người Thiện nam! Ví như mèo chồn 


-379- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vừa thấy chuột thì chuột liền rút vào hang 
chẳng dám ra nữa. Tâm Bồ đề của Đại Bồ tát 
cũng như vậy, tạm dùng con mắt huệ mà xem 
các nghiệp lầm thì nghiệp lầm đều lẩn trốn 
không sanh ra được nữa. 


Này người Thiện nam! Ví như có người đeo 
đồ trang nghiêm bằng vàng Diêm phù đàn, 
chói lấp hết thảy, khiến tất cả các thứ khác 
đều như đống mực đen. Đại Bồ tát cũng vậy, 
mang tâm Bồ đề làm vật nghiêm sức thì chói 
lấp hết thảy công đức trang nghiêm của phàm 
phu và hàng nhị thừa khiến không còn màu 
sắc ánh sáng nữa. 

Này người Thiện nam! Như đá nam châm 
tốt, chỉ một chút ít mà có thể hút hết các 
xiêng xích sắt. Tâm Bồ đề của Bồ tát đã phát 
ra cũng như vậy, nếu khởi ra một niệm thì 
liền có thể phá tan hết thảy xiêng xích cái 
thấy ham muốn vô minh. 

Này người Thiện nam! Như có loại đá nam 
châm, nếu thấy sắt thì sắt bị đẩy tan đi không 
còn đứng vững được nữa. Đại Bồ tát phát tâm 
Bồ đề cũng như vậy, các nghiệp phiền não, các 
giải thoát của nhị thừa, nếu tạm thấy thì đều 
tiêu tan hết không còn lưu trú được. 

Này người Thiện nam! Như có người thạo 


- 580- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


việc ra biển lớn, thảy các loài thuỷ tộc không 
thể làm hại được. Ví như có vào miệng cá Ma 
kiệt cũng không bị cắn nuốt. Đại Bồ tát cũng 
vậy, phát tâm Bồ đề vào biển sanh tử thì các 
nghiệp phiền não không thể làm hại được. Ví 
như nhập vào tận cùng pháp chơn thật của 
Thanh văn, Duyên giác cũng chẳng bị họ làm 
hoạn nạn được. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
uống nước cam lộ thì hết thảy các vật khác 
không thể làm độc hại được. Đại Bồ tát cũng 
vậy, uống nước pháp cam lộ của tâm Bồ đề thì 
không đoạ xuống địa vị của Thanh văn và 
Bích chỉ Phật và đủ sức đại bỉ đại nguyện 
rộng lớn vậy. 

Này người Thiện nam! Ví như có người được 
thuốc An thiện na đem thoa lên mắt, tuy đi giữa 
cõi người, mà người ta chẳng thấy. Đại Bồ tát 
cũng vậy, được thuốc An thiện na tâm Bồ đề thì 
có thể dùng phương tiện nhập vào cảnh giới ma, 
hết thảy chúng ma không thể thấy được. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
nương dựa nơi nhà Vua thì chẳng sợ những 
người khác. Đại Bồ tát cũng vậy, nương nơi 
Vua sức mạnh lớn tâm Bồ đề thì không sợ 
các nạn đường ác ngăn lấp. 


-58]l- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ví như có người ở 
trong nước, chẳng sợ nạn lửa. Đại Bồ tát cũng 
vậy, ở trong gốc nước lành tâm Bồ đề, thì 
chẳng sợ lửa trí giải thoát của Nhị thừa. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
nương dựa nơi người tướng mạnh thì chẳng sợ 
hết thảy kẻ oán địch. Đại Bồ tát cũng vậy, 
nương nơi đại tướng mạnh tâm Bồ đề thì 
chẳng sợ hết thảy kẻ oán địch ác hạnh. 

Này người Thiện nam! Như vua Trời Đế 
Thích cầm chày Kim cang phá dẹp hết thảy 
chúng A tu la. Đại Bồ tát cũng vậy, cầm chày 
Kim cang tâm Bồ đề thì phá dẹp hết thảy 
chúng ma ngoại đạo. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
dùng thuốc sống lâu thì được mạnh khoẻ mãi, 
chẳng già chẳng ốm. Đại Bồ tát cũng vậy, 
dùng thuốc sống lâu tâm Bồ đề thì trải vô số 
kiếp tu hạnh Bồ tát, tâm không lười chán cũng 
không nhiễm trước được. 

Này người Thiện nam! Ví như có người hoà 
chế thuốc nước, thì trước hết phải lấy nước tốt 
trong sạch. Đại Bồ tát cũng vậy, muốn tu hết 
thảy hạnh nguyện của Bồ tát thì trước hết 
phải phát tâm Bồ đề. 


- 382- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Này người Thiện nam! Như người giữ gìn 
thân, trước hết phải giữ gìn mạng căn. Đại Bồ 
tát cũng vậy, hộ trì Phật pháp thì trước hết 
phải giữ gìn tâm Bồ đề. 

Này người Thiện nam! Ví như có người 
mạng sống đã dứt thì không làm lợi ích được 
cho cha mẹ và bà con. Đại Bồ tát cũng vậy, bỏ 
tâm Bồ đề thì chẳng có thể lợi ích được cho 
hết thảy chúng sanh, chẳng thành tựu được 
công đức của Chư Phật. 

Này người Thiện nam! Ví như biển lớn, 
không ai phá hư được. Biển tâm Bồ đề cũng 
như vậy, các nghiệp phiền não của tâm Nhị 
thừa không thể phá hư được. 

Này người Thiện nam! Như ánh sáng mặt 
trời thì các ánh sáng của tỉnh tú không thể 
chói lấp đi được. Mặt trời tâm Bồ đề cũng vậy, 
hết thảy ánh trí vô lậu của hàng Nhị thừa 
không chói lấp được. 

Này người Thiện nam! Như con vua mới 
sanh ra thì được các đại thần tôn trọng, vì 
giống dòng tánh tự tại vậy. Đại Bồ tát cũng 
vậy, ở trong Phật pháp, phát tâm Bồ đề thì 
được các bậc kỳ cựu tu lâu phạm hạnh, các 
hàng Thanh văn, Duyên giác đều cùng tôn 
trọng, vì đại bỉ tự tại vậy. 


-3583- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Này người Thiện nam! Ví như con Vua, tuy 
tuổi còn nhỏ mà hết thảy hàng đại thần đều 
kính lễ. Đại Bồ tát cũng vậy, tuy mới phát tâm 
tu hạnh Bồ tát, hàng Nhị thừa kỳ cựu đều phải 
kính lễ. 

Này người Thiện nam! Ví như con vua, tuy 
ở trong hết thảy các hàng quan đại thần chưa 
được tự tại, nhưng đã đủ tướng vua nên chẳng 
đồng với hết thảy quần thần, vì dòng dõi cao 
quý vậy. Đại Bồ tát cũng vậy, tuy ở trong hết 
thảy nghiệp phiền não chưa được tự tại, 
nhưng đã đầy đủ tướng Bồ đề, nên chẳng cùng 
hàng với hết thảy Nhị thừa, vì do giống tánh 
thứ nhất vậy. 

Này người Thiện nam! Ví như ngọc báu 
màu Ma ni thanh tịnh, vì mắt bị che mù nên 
thấy không sạch. Tâm báu Bồ đề của Đại Bồ 
tát cũng như vậy, kẻ vô trí không có đức tỉn 
thì cho là bất tịnh. 

Này người Thiện nam! Ví như có loại thuốc 
được sức thần chú gia trì, nếu có chúng sanh 
nào thấy, nghe, cùng ở chung thì hết thảy các 
bệnh đều tiêu diệt. Thuốc tâm Bồ đề của Đại 
Bồ tát cũng như vậy, được hết thảy căn lành, 
trí huệ, phương tiện và nguyện trí của Bồ tát 
cùng nhiếp trì, nếu có chúng sanh nào thấy, 


- 584 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nghe, đồng ở chung và nhớ tưởng thì các bệnh 
phiền não đều được trừ diệt. 


Này người Thiện nam! Ví như có người 
thường uống nước cam lộ, thì thân thể rốt ráo 
không biến đổi, không hư hoại. Đại Bồ tát 
cũng vậy, nếu thường nhớ giữ gìn tâm cam lộ 
Bồ đề thì làm cho nguyện, trí, thân rốt ráo 
không hư hoại. 

Này người Thiện nam! Như người máy bằng 
gỗ, nếu không có chốt thì thân thể rời rã, 
không thể vận động được. Đại Bồ tát cũng vậy, 
nếu không có tâm Bồ đề thì hạnh đều phân 
tán, chẳng thành tựu được hết thảy Phật pháp. 

Này người Thiện nam! Như Vua Chuyển 
Luân Vương có thứ trầm hương báu tên là 
Tượng Tạng. Nếu đốt hương ấy lên thì bốn đội 
binh của vua đều bay lên hư không. Tâm 
hương Bồ đề của Đại Bồ tát cũng vậy, nếu 
phát tâm này thì khiến cho hết thảy căn lành 
của Bồ tát vĩnh viễn ra khỏi tam giới, đi trong 
chơn không vô vi của trí Như Lai. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương, chỉ từ mỏ kim cương và mỏ vàng sanh 
ra, chẳng phải các mỏ báu khác sanh được. 
Tâm Kim Cang Bồ đề của Đại Bồ tát cũng vậy, 
chỉ phát sanh từ lòng đại bỉ cứu hộ chúng 


-3585- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


sanh cảnh giới cao cả trí Nhất thiết trí, chẳng 
do nơi căn lành của chúng sanh nào sanh ra. 

Này người Thiện nam! Ví như có cây tên là 
Vô Căn, chẳng do rễ sanh ra mà cành, lá, hoa 
quả đều sum sê. Cây tâm Bồ đề của Đại Bồ tát 
cũng như vậy, không có rễ nào được mà có thể 
nhiếp thọ trí Nhất thiết trí, thần thông đại 
nguyện cành, lá, hoa quả sum sê che mát cùng 
khắp thế gian. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương chẳng phải bình xấu hay bình bể mà có 
thể chứa được, chỉ trừ bình lành thượng diệu 
thôi. Tâm Kim Cang Bồ đề cũng như vậy, 
chẳng phải những chúng sanh hèn kém, đồ 
chứa đựng bón xén, ganh ghét, phá giới, lười 
biếng, vọng niệm, vô trí, mà chứa được tâm Bồ 
đề, cũng chẳng phải đồ chúng sanh thối lùi, 
quên mất chí nguyện cao cả, tán loạn ác giác 
mà chứa được tâm Bồ đề, chỉ trừ đồ chứa quý 
báu thâm tâm của Bồ tát mới chứa được. 

Này người Thiện nam! Như chất kim cương 
có thể xuyên thủng các thứ châu báu. Tâm 
kim cương Bồ đề cũng vậy, có thể xuyên thấu 
hết thảy pháp báu. 

Này người Thiện nam! Ví như kim cang có 
thể phá hư các núi. Tâm kim cang Bồ đề cũng 


- 586- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


vậy, có thể phá tan hết thảy núi tà kiến. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương, dầu bể, không lành hoàn toàn mà hết 
thảy các chất báu khác không thể bằng được. 
Tâm kim cương Bồ đề cũng như vậy, dầu chí 
kém, có chút hao tổn mà vẫn hơn hết thảy 
công đức nhị thừa. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương, dầu bị tổn khuyết mà có thể trừ diệt 
hết thảy nghèo cùng. Tâm kim cương Bồ đề 
cũng vậy, dầu bị tổn khuyết chẳng tấn tới các 
hạnh mà cũng có thể rời bỏ được hết thảy 
sanh tử. 

Này người Thiện nam! Như chút ít chất kim 
cương cũng có thể phá hư được hết thảy các 
vật. Tâm kim cương Bồ đề cũng vậy, vào trong 
chút ít cảnh giới thì phá hết thảy các mê lầm 
vô tri. 

Này người Thiện nam! Như chất kim cương, 
chẳng phải người thường mà có được. Tâm kim 
cương Bồ đề cũng như vậy, chẳng phải các 
chúng sanh thấp kém mà có thể có được. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương người chẳng biết rành chất báu thì 
chẳng biết được công năng tác dụng của nó. 


- 587- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tâm kim cương Bồ đề cũng vậy, người chẳng 
biết pháp thì chẳng hiểu được công năng tác 
dụng của tâm Bồ đề. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương không thứ gì làm tiêu diệt nó được. Tâm 
kim cương Bồ đề cũng vậy, hết thảy các pháp 
không thể tiêu diệt nó được. 

Này người Thiện nam! Như chày kim cương, 
các người có sức mạnh cũng không cầm được, 
chỉ trừ người có sức đại Na la diên. Tâm Bồ đề 
cũng như vậy, hết thảy hàng nhị thừa đều 
không thể giữ được, chỉ trừ Bồ tát có sức lành 
kiên cố nhân duyên rộng lớn mới giữ được. 

Này người Thiện nam! Như chất kim cương, 
hết thảy các vật khác không thể phá hư được 
mà nó thì có thể phá hư khắp hết thảy các vật, 
nhưng thể tánh nó vẫn không hao hư. Tâm Bồ 
đề cũng như vậy, trong vô số kiếp khắp ba đời, 
giáo hoá chúng sanh, tu hành khổ hạnh, hàng 
Thanh văn, Duyên giác không làm được, Bồ tát 
đều làm được, vẫn không nhàm mỏi, không 
tổn giảm Bồ đề tâm. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương, không một chỗ nào giữ nó được, chỉ trừ 
đất kim cương mới giữ nổi. Tâm Bồ đề cũng 
như vậy, Thanh văn, Duyên giác không giữ 


- 3588- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


được, chỉ trừ bậc hướng về Nhất thiết trí mới 
giữ nổi. 

Này người Thiện nam! Như chậu kim 
cương không nứt không mẻ, đem dùng đựng 
nước thì vĩnh viễn nước không chảy thấm 
vào đất. Chậu kim cang tâm Bồ đề cũng vậy, 
chứa đầy nước căn lành thì vĩnh viễn không 
lọt vào các loài. 

Này người Thiện nam! Như lớp kim cang 
dưới cùng có thể giữ cả cõi đất không để nó 
rớt. Tâm Bồ đề cũng vậy, có thể giữ hết thảy 
hạnh nguyện Bồ tát, khiến cho không rơi rớt 
mất vào tam giới. 

Này người Thiện nam! Ví như kim cương, ở 
lâu trong nước chẳng rã chẳng ướt. Tâm Bồ đề 
cũng vậy, trải hết thảy kiếp ở trong nước sanh 
tử nghiệp lầm không hư không đổi. 

Này người Thiện nam! Ví như chất kim 
cương, hết thảy các lửa không thể đốt cháy 
được. Tâm Bồ đề cũng vậy, hết thảy lửa phiền 
não của sanh tử chẳng thể đốt cháy được, 
chẳng làm nóng được. 

Này người Thiện nam! Ví như trên toà kim 
cương trong Tam thiên Đại thiên thế giới có 
thể đỡ nổi Chư Phật ngồi ở đạo tràng, dẹp 


- 3589- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


phục chúng ma, thành hàng Chánh giác, chẳng 
phải các toà khác mà giữ được. Toà tâm Bồ đề 
cũng như vậy, có thể giữ hết thảy nguyện 
hạnh của Bồ tát, các môn Ba la mật, các nhẫn, 
các địa hồi hướng, thọ ký, tu tập pháp trợ Đạo 
Bồ đề, cúng dường Chư Phật, nghe pháp thọ 
lãnh và thật hành, hết thảy các tâm khác 
không thể đỡ nổi được. 

Này người Thiện nam! Tâm Bồ đề thành 
tựu vô lượng vô biên công đức như vậy, cho 
đến thành tựu nhiều không thể nói không thể 
nói công đức cao cả như vậy. Nếu có chúng 
sanh phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác thì được pháp công đức cao cả như vậy. 

Vậy nên, này người Thiện nam! Ngươi đã 
được lợi lành lớn! Ngươi phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác, cầu hạnh Bồ tát, đã 
được công đức lớn như vậy. 

Này người Thiện nam! Như ngươi đã hỏi: 
Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ tát, tu 
đạo Bồ tát? 

Này người Thiện nam! Ngươi hãy vào 
trong lầu đài lớn Tỳ Lô Giá Na Trang 
Nghiêm tạng này, quán sát khắp nơi thì sẽ 
biết cách học hạnh Bồ tát. Học rồi, ngươi sẽ 


- 590- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thành tựu vô lượng công đức.° 

Thiện Tài Đồng tử liền cung kính nhiễu 
quanh về phía hữu của Di Lặc Đại Bồ tát rồi 
liền bạch rằng: Nguyện xin đại Thánh mở cửa 
lầu đài cho tôi được vào. 


Đức Di Lặc Bồ tát liền đi đến trước lầu, 
khảy móng tay phát ra tiếng, tức thời cửa mở 
ra. Ngài bảo Thiện Tài vào. 

Thiện Tài lòng mừng vui, bước vào thì cửa 
liền đóng lại. Thiện Tài thấy trong lầu đài ấy 
rộng rãi thênh thang bằng cõi hư không, có vô 
số báu rải dưới đất, vô số cung điện, vô số cửa 
cái, cửa số, vô số thềm bậc, vô số lan can, vô 
số đường sá thảy đều bằng bảy thứ báu, vô số 
cờ, vô số phan, vô số lọng sắp hàng cùng khắp, 
vô số các báu anh lạc, vô số trân châu anh lạc, 
vô số chuỗi ngọc anh lạc bằng ngọc đỏ, vô số 
chuỗi ngọc sư tử anh lạc, treo thòng xuống nơi 
nơi, vô số hình bán nguyệt, vô số dây đai, vô 
số lưới báu, trang điểm trong đó, vô số chuông 
linh báu, gió động phát tiếng, rải vô số hoa 
trời đẹp, treo vô số dãy tràng báu cõi trời, 
thắp vô số đèn báu, trải vô số áo báu, giăng vô 
số màn trướng báu, bày vô số toà báu, có vô số 


(@ Hán bộ hết quyển 78. 


- 391- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


dây báu giăng trên toà, vô số tượng Đồng nữ 
bằng vàng Diêm phù đàn, vô số các hình tượng 
bằng nhiều chất báu, vô số tượng Bồ tát bằng 
chất báu mầu diệu đầy tràn nơi nơi, vô số các 
loài chim phát ra tiếng hoà nhã, vô số hoa ưu 
đàm báu, vô số hoa sen vàng báu, vô số hoa 
sen đỏ báu, vô số hoa sen trắng báu, dùng để 
trang nghiêm, vô số cây báu sắp hàng thứ lớp, 
vô số ngọc Ma ni phóng ánh sáng lớn. Các đồ 
vật trang nghiêm như vậy nhiều vô lượng vô 
số dùng để trang nghiêm. 

Lại thấy trong đó có vô lượng trăm ngàn 
lầu đài mầu diệu, mỗi mỗi đều nghiêm sức 
như trên đã nói, đều rộng rãi tráng lệ đầy cõi 
hư không, chẳng chướng ngại nhau, cũng 
không rối loạn nhau. 

Thiện Tài Đồng tử ở trong một nơi thấy hết 
thảy nơi và thấy hết thảy nơi nơi cũng đều 
như vậy. 

Lúc bấy giờ, Thiện Tài thấy lâu đài Tỳ Lô 
Giá Na trang nghiêm tạng nhiều cảnh giới tự 
tại không thể nghĩ bàn như vậy, sanh vui 
mừng hớn hở vô lượng, thân tâm mềm dịu, lìa 
hết thảy tưởng, trừ hết thảy chướng, diệt tất 
cả mê lầm, chỗ thấy chẳng quên, chỗ nghe đều 
nhớ, chỗ suy nghĩ chẳng loạn, nhập vào môn 


- 392- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


vô ngại giải thoát, vận dụng tâm cùng khắp, 
thấy khắp hết thảy, kính lễ cùng khắp. 


Vừa mới cúi đầu thì do thần lực của Đức Di 
Lặc Bồ tát, tự thấy thân mình khắp tại hết 
thảy trong các lầu đài, thấy đủ thứ cảnh giới 
tự tại không thể nghĩ bàn, như là: Hoặc thấy 
Đức Di Lặc Bồ tát lúc mới phát tâm Vô Thượng 
Bồ đề tên hiệu như vậy, dòng họ như vậy, 
được bạn lành khai ngộ như vậy, khiến cho 
gieo trồng căn lành như vậy, sống lâu như vậy, 
tại các kiếp như vậy, gặp Phật như vậy, ở các 
cõi nước trang nghiêm như vậy, tu các hạnh 
như vậy, phát các nguyện như vậy, các chúng 
hội Chư Như Lai đó như vậy, thọ mạng như 
vậy, trải thời gian như vậy, gần gũi cúng 
dường thảy đều thấy rõ cả. 

Hoặc thấy Đức Di Lặc từ khi mới đầu 
chứng đắc được từ tâm Tam muội, từ đó về sau 
hiệu là Từ Thị; hoặc thấy Đức Di Lặc tu các 
hạnh mầu diệu thành tựu viên mãn hết thảy 
các Ba la mật; hoặc thấy Ngài được môn nhẫn; 
hoặc thấy Ngài ở trong địa; hoặc thấy Ngài 
thành tựu cõi nước thanh tịnh; hoặc thấy Ngài 
hộ trì chánh giáo Như Lai, làm Đại Pháp Sư, 
được vô sanh nhẫn, thời đó, xứ đó, tại nơi Đức 
Như Lai đó được thọ ký Vô thượng Bồ đề. 


-3593- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Hoặc thấy Ngài làm Chuyển Luân Vương 
khuyên các chúng sanh ở vào trong mười đạo 
lành; hoặc Ngài làm Hộ Thế Tứ Thiên Vương, 
làm ích lợi cho chúng sanh; hoặc làm trời Đế 
Thích quở trách ngũ dục; hoặc làm Vua Trời 
Dạ Ma khen kẻ không buông lung; hoặc làm 
vua Trời Đâu Suất khen ngợi công đức còn 
một đời chót bổ xứ; hoặc làm Vua Trời Hoá 
Lạc, vì các chư Thiên hiện ra các biến hoá 
trang nghiêm của các Bồ tát; hoặc làm vua 
trời Tha Hoá Tự Tại, vì các chư Thiên mà diễn 
nói hết thảy pháp của Chư Phật; hoặc làm Ma 
Vương, nói hết thảy pháp đều là Vô thường; 
hoặc làm Phạm Vương, nói vô lượng vui thích 
của các thiền định; hoặc làm Vua A tu la, nhập 
vào biển đại trí, rõ pháp như huyễn, vì các 
chúng hội A tu la mà diễn nói pháp, dứt trừ 
hết thảy kiêu mạn ngạo nghễ. 

Hoặc lại thấy Ngài ở cõi Diêm La, phóng 
ánh sáng lớn, cứu khổ địa ngục; hoặc thấy 
Ngài ở cõi Ngạ Quỷ, bố thí các đồ ăn uống cứu 
vớt các quỷ đói khát; hoặc thấy Ngài ở trong 
đường súc sanh, dùng đủ thứ phương tiện để 
điều phục chúng sanh. 

Hoặc lại thấy Ngài vì chúng hội Hộ Thế 
Thiên Vương mà nói pháp; hoặc lại thấy Ngài 


- 594 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


vì chúng hội trời Đao Lợi mà nói pháp; hoặc 
lại thấy Ngài vì các đại chúng Vua Trời Diệm 
Ma mà nói pháp; hoặc lại thấy Ngài vì chúng 
hội vua Trời Đâu Suất mà nói pháp; hoặc lại 
thấy Ngài vì đại chúng vua trời Hoá Lạc mà 
nói pháp; hoặc lại thấy Ngài vì các chúng hội 
Vua trời Tha Hoá Tự Tại mà nói pháp; hoặc lại 
thấy Ngài vì các đại chúng Đại Phạm Thiên 
Vương mà nói pháp; hoặc lại thấy Ngài vì các 
Vua Rồng mà nói pháp; hoặc lại thấy Ngài vì 
các đại chúng Dạ xoa, La sát Vương mà nói 
pháp; hoặc lại thấy Ngài vì các đại chúng Vua 
Càn thát bà, Khẩn na la mà nói pháp; hoặc lại 
thấy Ngài vì các đại chúng Vua A tu la, Vua Đà 
Na Bà mà nói pháp; hoặc lại thấy Ngài vì 
chúng hội các Vua Ca lầu la, Ma hầu la già mà 
nói pháp; hoặc thấy Ngài vì hết thảy các 
chúng hội người và không phải người mà nói 
pháp; hoặc lại thấy Ngài vì chúng hội các 
Thanh văn mà nói pháp; hoặc lại thấy Ngài vì 
chúng hội các Duyên giác mà nói pháp; hoặc 
lại thấy Ngài vì chúng hội các Bồ tát từ bậc 
mới phát tâm cho đến bậc quán đảnh, còn một 
đời chót bổ xứ làm Phật mà nói pháp. 

Hoặc lại thấy Ngài khen ngợi các công đức 
của các bậc từ Sơ địa cho đến Thập địa; hoặc 


-3595- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


lại thấy Ngài khen nói tròn đầy hết thảy các 
Ba la mật; hoặc lại thấy Ngài khen nói nhập 
vào các môn nhẫn; hoặc lại thấy Ngài khen nói 
những môn đại Tam muội; hoặc lại thấy Ngài 
khen nói môn giải thoát sâu xa; hoặc lại thấy 
Ngài khen nói cảnh giới của những Tam muội 
thần thông; hoặc lại thấy Ngài khen nói các 
hạnh Bồ tát; hoặc lại thấy Ngài khen nói các 
thệ nguyện lớn; hoặc lại thấy Ngài cùng với 
các Bồ tát đồng hành khen nói những công 
đức tư sanh của thế gian, những phương tiện 
lợi ích chúng sanh; hoặc thấy Ngài cùng với 
các Bồ tát còn một đời chót, khen nói hết thảy 


môn quán đảnh của Chư Phật. 


Hoặc thấy Đức Di Lặc Bồ tát trải trăm 
ngàn năm đi kinh hành, đọc tụng, viết chép 
kinh quyển, siêng cầu quán sát, vì chúng sanh 
mà thuyết pháp; hoặc nhập vào các thiền định, 
bốn vô lượng tâm; hoặc nhập vào biến xứ 
thiền và những giải thoát môn; hoặc nhập vào 
Tam muội dùng sức phương tiện hiện ra các 
thần biến. 

Hoặc thấy các Bồ tát nhập vào môn biến 
hoá Tam muội, thảy đều phóng ra những mây 
thân biến hoá từ hết thảy lỗ chân lông; hoặc 
thấy phóng ra mây thân chư Thiên; hoặc thấy 


- 396 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


phóng ra mây thân loài rồng; hoặc thấy phóng 
ra mây thân các Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, 
Khẩn na la, Ca lầu la, Ma hầu la già, Đế Thích, 
Phạm Thiên, Hộ Thế Thiên Vương, Chuyển 
luân Thánh vương, Tiểu vương, Vương tử, Đại 
thần, Quan thuộc, Trưởng giả, Cư sĩ; hoặc thấy 
phóng ra mây thân các Thanh văn, Duyên giác 
và các Bồ tát, Như Lai; hoặc thấy phóng ra 
mây thân hết thảy chúng sanh. 


Hoặc thấy phóng ra tiếng mầu diệu khen 
ngợi các pháp môn của các Bồ tát, như là: 
Khen nói môn công đức của tâm Bồ đề, khen 
nói Bố thí Ba la mật cho đến môn trí huệ Ba la 
mật, khen nói môn Tứ nhiếp, các thiền định, 
các vô lượng tâm, các Tam muội chánh quán, 
các thông, các minh, tổng trì, biện tài, các đế, 
các trí, chỉ quán, giải thoát, các duyên, các y, 
các môn thuyết pháp, khen nói niệm xứ, 
chánh cần, thần túc, căn, lực, bảy phần Bồ đề, 
tám phần Thánh đạo, các thừa Thanh văn, các 
thừa Duyên giác, các thừa Bồ tát, các địa, các 
nhẫn, các hạnh, các nguyện, hết thảy các môn 
công đức như vậy. 


Hoặc lại ở trong các lỗ lông ấy, thấy các 
Như Lai có đại chúng vây quanh, cũng thấy 
các Chư Phật đó chỗ nào sanh ra, dòng họ, 


- 597 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thân hình, thọ mạng, cõi, kiếp, danh hiệu, 
thuyết pháp, lợi ích, giáo pháp ở đời lâu mau, 
cho đến bao nhiêu đạo tràng, chúng hội, đủ 
thứ khác nhau đều thấy rõ cả. 


Lại thấy ở trong các lầu đài trang nghiêm 
tạng đó, mỗi mỗi lầu đài đều cao rộng trang 
nghiêm cùng tột, không đâu sánh bằng, trong 
đó đều thấy ba ngàn thế giới, trăm ức Tứ 
Thiên hạ, trăm ức cõi trời Đâu Suất, mỗi mỗi 
đều có Đức Di Lặc Bồ tát giáng thần, đản sanh, 
có Đế Thích, Phạm Thiên và các Thiên Vương 
hầu hạ ấm bồng, dạo đi bảy bước, quán sát 
mười phương, đại sư tử gầm, hiện làm Đồng tử, 
ở trong cung điện, dạo chơi trong vườn, vì cầu 
Nhất thiết trí mà xuất gia, khổ hạnh thị hiện 
thọ cháo sữa, đi đến đạo tràng, dẹp phục quân 
ma, thành hàng Chánh giác, quán sát cây Bồ 
đề, các Phạm Vương khuyến thỉnh chuyển 
chánh pháp luân, bay lên cung điện cõi trời 
mà diễn nói pháp, kiếp số, thọ lượng, chúng 
hội trang nghiêm, nghiêm tịnh cõi nước, tu 
hành hạnh nguyện, phương tiện giáo hoá 
thành thục chúng sanh, phân chia xá lợi, trụ 
trì giáo pháp, hết thảy việc khác nhau như 
vậy đều thấy rõ. 


Lúc ấy Thiện Tài lại thấy thân mình tại 


- 3598- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


trước các Đức Như Lai đó, cũng thấy ở trong 
các chúng hội đó, làm thảy việc Phật, ghỉ nhớ 
chẳng quên, thông đạt vô ngại. Lại nghe trong 
các lầu đài đó, lưới báu, chuông mõ và các 
nhạc khí, thảy đều diễn xướng tiếng pháp mầu 
không thể nghĩ bàn, nói các thứ pháp, như là: 
Hoặc nói việc phát Bồ đề tâm của Bồ tát; hoặc 
nói việc tu hành hạnh Ba la mật; hoặc nói các 
nguyện; hoặc nói các địa; hoặc nói việc cung 
kính cúng dường Như Lai; hoặc nói trang 
nghiêm cối nước Chư Phật; hoặc nói các sự 
thuyết pháp khác nhau của Chư Phật, hết 
thảy các Phật pháp như vậy đều nghe tiếng 
diễn nói rõ ràng. 

Lại nghe xứ đó, có Bồ tát đó nghe pháp 
môn như vậy, có Thiện trí thức đó khuyên 
phát tâm Bồ đề ở cõi đó, kiếp đó, nơi Đức Như 
Lai đó, trong đại chúng đó, nghe các công đức 
của Đức Phật đó như vậy, phát tâm như vậy, 
khởi nguyện như vậy, gieo trồng các căn lành 
rộng lớn như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp tu 
hạnh Bồ tát, bao nhiêu thời gian sẽ thành 
Chánh giác, danh hiệu như vậy, thọ lượng như 
vậy, cõi nước trang nghiêm đầy đủ như vậy, 
đầy đủ đại nguyện như vậy, hoá độ chúng 
sanh như vậy, đại chúng Thanh văn Bồ tát như 


- 3599- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vậy, sau khi nhập Niết bàn, chánh pháp ở đời 
trải bao nhiêu kiếp, lợi ích vô lượng chúng 
sanh như vậy; hoặc lại nghe xứ đó, có Bồ tát 
đó, tu tập các Ba la mật bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ như vậy; 
hoặc nghe xứ đó, có Bồ tát đó, vì cầu Chánh 
pháp mà xả bỏ ngôi vua, và các của cải, vợ con, 
quyến thuộc tay chân, đầu mắt, hết thảy thân 
phần, đều không luyến tiếc. 

Hoặc nghe ở xứ đó, có Bồ tát đó, hộ trì 
chánh pháp của Như Lai đã thuyết, làm Đại 
Pháp Sư, rộng hành pháp thí, dựng cờ pháp 
lớn, thổi loa pháp lớn, đánh trống pháp lớn, 
tuôn mưa pháp lớn, xây cất tháp miếu, đúc 
hình tượng Phật, bố thí hết thảy đồ vui thích 
cho các chúng sanh. Hoặc nghe ở xứ ấy, có 
Đức Như Lai đó, trong kiếp đó, thành hàng 
Chánh giác, cõi nước như vậy, chúng hội như 
vậy, thọ mạng như vậy, nói pháp như vậy, tròn 
đây các bổn nguyện như vậy, giáo hoá vô 
lượng chúng sanh như vậy. 

Thiện Tài Đồng tử nghe tiếng pháp mầu 
diệu không thể nghĩ bàn như vậy, thân tâm 
hoan hỷ, mềm dịu sung sướng, liền được vô 
lượng các môn tổng trì, các môn biện tài, các 
môn thiền định, nhẫn nhục, các nguyện, các 


- 600 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


độ, các thông, các minh, và các giải thoát, các 
môn Tam muội. 


Lại thấy hết thảy đủ thứ hình tượng trong 
các gương báu như là: Hoặc thấy chúng hội 
đạo tràng của Chư Phật, hoặc thấy chúng hội 
đạo tràng của Bồ tát, hoặc thấy những đạo 
tràng chúng hội của Thanh văn, hoặc thấy 
những đạo tràng chúng hội của Duyên giác, 
hoặc thấy thế giới sạch, hoặc thấy thế giới 
không sạch, hoặc thấy thế giới sạch lộn với 
uế, hoặc thấy thế giới uế lộn với sạch, hoặc 
thấy thế giới có Phật, hoặc thấy thế giới 
không có Phật, hoặc thấy thế giới nhỏ, hoặc 
thấy thế giới trung bình, hoặc thấy thế giới 
lớn, hoặc thấy thế giới lưới Nhơn đà la, hoặc 
thấy thế giới úp, hoặc thấy thế giới ngửa, 
hoặc thấy thế giới bằng phẳng, hoặc thấy thế 
giới địa ngục, nga quỷ, súc sanh ở, hoặc thấy 
thế giới tràn đầy trời người. Trong các thế 
giới như vậy, thấy có vô số đại chúng Đại Bồ 
tát, hoặc đi, hoặc ngồi, làm các sự nghiệp, 
hoặc khởi sanh đại bi gần gũi thương xót 
chúng sanh, hoặc làm ra các nghị luận lợi ích 
thế gian, hoặc thọ, hoặc trì, hoặc biên chép, 
hoặc đọc tụng, hoặc hỏi, hoặc đáp, ba thời 
sám hối, hồi hướng phát nguyện. 


- 601 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thiện Tài lại thấy trong hết thảy các cột 
nhà quý báu, phóng ra lưới ánh sáng lớn ngọc 
Ma nỉ, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc 
trắng, hoặc màu pha lê, hoặc màu thuỷ tỉnh, 
hoặc màu đế thanh, hoặc màu hồng nghệ, hoặc 
màu vàng Diêm phù đàn, hoặc làm thành màu 
hết thảy các quang minh. 

Lại thấy những tượng Đồng nữ báu bằng 
vàng Diêm phù đàn, và các tượng báu khác, 
hoặc tay cầm mây hoa, mây áo, hoặc cầm 
tràng phan, hoặc cầm man, lọng, hoặc cầm đủ 
thứ hương xoa, hương bột, hoặc cầm mây báu 
ngọc Ma nỉ thượng diệu, hoặc thòng dây xích 
vàng, hoặc mang chuỗi ngọc anh lạc, hoặc đưa 
cánh tay bưng đồ trang nghiêm, hoặc cúi đầu 
bỏ mũ Ma nỉ, khom mình chiêm ngưỡng mắt 
chẳng tạm rời. 


Lại thấy chuỗi trân châu anh lạc đó thường 
chảy ra nước thơm đủ tám công đức, chuỗi lưu 
ly anh lạc phóng trăm ngàn ánh sáng đồng 
thời chiếu diệu, những cờ, phan, lưới, lọng đều 
trang nghiêm bằng các ngọc báu. 

Lại thấy hoa sen xanh, sen vàng, sen đỏ, 
sen trắng, mỗi mỗi đều sanh ra vô lượng các 
hoa, hoặc lớn bằng một cánh tay, hoặc bằng 
một khuyu tay, hoặc ngang dọc rộng như bánh 


- 602 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


xe, trong mỗi mỗi hoa đều thị hiện ra đủ thứ 
sắc tượng làm nghiêm sức, như là tượng hình 
sắc con trai, tượng hình sắc con gái, tượng 
đồng nam, tượng Đồng nữ, tượng Đế Thích, 
Phạm Thiên, Hộ Thế Thiên Vương, Trời, Rồng, 
Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn 
na la, Ma hầu la già, Thanh văn, Duyên giác, 
và các Bồ tát. Hết thảy những sắc tượng, 
chúng sanh như vậy đều chắp tay khom mình 
kính lễ. Cũng thấy Đức Như Lai ngồi kiết già, 
thân đủ ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm. 

Lại thấy nơi đất lưu ly sạch đó, trong 
khoảng mỗi bước đều hiện ra đủ thứ hình 
tượng màu sắc không thể nghĩ bàn, như là: Sắc 
tượng thế giới, sắc tượng Bồ tát, sắc tượng 
Như Lai, sắc tượng những lâu đài trang 
nghiêm. Lại trong mỗi mỗi cành, lá, hoa, quả 
của cây báu đều thấy đủ thứ sắc tượng nửa 
thân hình như là: Tượng bán thân của Phật, 
tượng bán thân của Bồ tát, tượng bán thân của 
Trời, Rồng, Dạ xoa, cho đến Hộ thế, chuyển 
luân Thánh vương, Tiểu vương, Vương tử, Đại 
thần, Quan trưởng và của tứ chúng. 

Các sắc tượng đó hoặc cầm hoa man, hoặc 
cầm chuỗi ngọc anh lạc, hoặc cầm hết thảy 
các đồ vật trang nghiêm, hoặc có tượng cúi 


- 603 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mình chắp tay lễ kính, nhất tâm chiêm ngưỡng, 
mắt chẳng tạm rời, hoặc ca ngợi, hoặc nhập 
Tam muội, thân đều đầy tướng tốt trang 
nghiêm, khắp phóng ra đủ thứ các màu sắc 
ánh sáng như là: Ánh màu vàng ròng, ánh màu 
bạc, ánh màu san hô, ánh màu Đâu sa la, ánh 
màu Đế Thanh, ánh màu ngọc Tỳ Lô Giá na 
quý báu, ánh màu hết thảy các ngọc báu, ánh 
màu hoa Chiêm ba ca. 


Lại thấy trong tượng bán nguyệt các lầu 
đài, phóng ra vô số ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng, sao, chiếu khắp mười phương. 


Lại thấy bốn phía vách các lầu đài, trong 
mỗi mỗi bước đều dùng hết thảy các châu báu 
làm trang nghiêm, trong mỗi mỗi châu báu, 
đều hiện ra Đức Di Lặc, trải nhiều kiếp lúc tu 
hành đạo Bồ tát, hoặc bố thí đầu, mắt, hoặc bố 
thí chân tay, môi, lưỡi, răng, hàm, tai, mũi, 
máu, thịt, da, bì, xương, tuỷ, cho đến móng tóc 
như vậy, hết thảy đều có thể xả thí hết. Vợ con, 
thành, ấp, làng, xóm, cõi nước, ngai vàng, tuỳ 
ai cần gì, đều đem cho hết. Người ở lao ngục 
thì Ngài làm cho được thoát lìa, người bị trói 
thì Ngài khiến cho được giải thoát, người bệnh 
hoạn thì chữa trị cho lành, người đi vào đường 
tà thì chỉ cho đường chánh. Hoặc thấy Ngài 


- 604 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


làm thuyền trưởng đưa cho qua biển lớn, hoặc 
Ngài làm con ngựa chúa cứu hộ nạn ác, hoặc 
Ngài làm đại tiên giỏi nói các luận, hoặc Ngài 
làm Luân Vương khuyên tu mười điều lành, 
hoặc làm thầy thuốc khéo chữa lành các bệnh, 
hoặc hiếu thuận cha mẹ, hoặc gần gũi bạn 
lành, hoặc làm "Thanh văn, hoặc làm Duyên 
giác, hoặc làm Bồ tát, hoặc làm Như Lai, giáo 
hoá điều phục hết thảy chúng sanh, hoặc làm 
pháp sư phụng hành Phật giáo, thọ trì đọc 
tụng, đúng theo lý mà suy nghĩ, xây dựng tháp 
Phật, đắp các tượng Phật, hoặc tự mình cúng 
dường, hoặc khuyên người cúng dường, xoa 
hương, rải hoa, cung kính lễ bái, các việc như 
vậy liên tục nhau không dứt. Hoặc thấy Ngài 
ngồi trên toà sư tử, rộng diễn nói pháp, 
khuyên các chúng sanh ở vào trong mười điều 
lành, nhất tâm hướng về Tam bảo Phật Pháp 
Tăng, thọ trì năm giới, và tám giới bát trai, 
xuất gia nghe pháp, thọ trì đọc tụng, đúng 
theo lý mà tu hành. 

Cho đến thấy những sắc tượng của Bồ tát 
Di Lặc, trải trăm ngàn ức Na do tha a tăng kỳ 
kiếp, tu hành các môn Ba la mật, lại thấy Đức 
Di Lặc Bồ tát từng hầu hạ các thiện trí thức, 
thảy đều đem tất cả công đức trang nghiêm, 


- 605- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


lại thấy Đức Di Lặc nơi chỗ của mỗi mỗi thiện 
trí thức đó, gần gũi cúng dường tuân hành 
theo lời dạy, cho đến ở trong bậc quán đảnh. 

Các Thiện trí thức đó bảo Thiện Tài rằng: 
Lành thay! Đồng tử đã đến đây! Ngươi xem 
những việc không nghĩ bàn của Bồ tát này, 
chớ có nhàm chán. 


Lúc bấy giờ, Thiện Tài, vì được sức nhớ 
tưởng không quên mất, vì được con mắt thanh 
tịnh thấy mười phương, vì được trí vô ngại 
khéo quan sát, vì được trí tự tại của các Bồ tát, 
vì được sự hiểu biết rộng lớn của các Bồ tát đã 
nhập địa trí, cho nên Thiện Tài đều thấy trong 
mỗi mỗi vật của hết thảy lầu đài, hết thảy các 
cảnh giới như vậy và nhiều việc trang nghiêm 
trong vô lượng các cảnh giới tự tại không thể 
nghĩ bàn khác. 

Ví như có người, trong lúc nằm ngủ chiêm 
bao, thấy nhiều cảnh vật, như là thành, ấp, 
làng, xóm, cung điện, vườn tược, núi rừng, 
sông ao, áo quần, thức ăn uống, cho đến 
những việc thường dùng; hoặc thấy thân mình, 
cha mẹ, anh em, nội ngoại, thân thuộc; hoặc 
thấy biển lớn, núi Tu Di, cho đến hết thảy các 
cung điện chư Thiên, cõi Diềm Phù đề, bốn 
Châu Thiên hạ; hoặc thấy thân mình lớn rộng 


- 606 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


bằng trăm ngàn do tuần, nhà cửa áo quần đều 
vừa vặn tương xứng, như ban ngày trải vô 
lượng thời, chẳng hôn chẳng mê được đây an 
vui. Đến khi thức dậy, thì mới biết đó là mộng, 
nhưng có thể nhớ rõ, không quên mất. Thiện 
Tài Đồng tử cũng vậy, nhờ sức gia trì của Đức 
Di Lặc Bồ tát mà biết pháp tam giới đều như 
mộng, vì diệt được tư tưởng hèn kém của các 
chúng sanh, vì được sự hiểu biết rộng lớn 
không chướng ngại, vì ở trong cảnh giới cao cả 
của các Bồ tát, vì nhập vào trí phương tiện 
không nghĩ bàn, nên Thiện Tài có thể thấy 
cảnh giới tự tại như vậy. 

Ví như có người sắp chết, thấy tướng thọ 
báo theo nghiệp của họ: Người làm nghiệp ác 
thì thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thảy thảy 
các cảnh giới khổ, hoặc thấy ngục tốt tay cầm 
binh khí, hoặc giận hoặc mắng, trói bắt dẫn đi, 
cũng nghe những tiếng kêu khóc than van, 
hoặc thấy sông tro, hoặc thấy vạc nước sôi, 
hoặc thấy núi dao, hoặc thấy cây gươm, rồi bị 
đủ cách bức bách vào chịu khổ. Người làm 
nghiệp lành thì thấy hết thảy các cung điện 
cõi trời, vô lượng chư Thiên, các thiên nữ cõi 
trời, các thứ y phục đầy đủ trang nghiêm, 
cung điện vườn rừng đều tốt đẹp mầu diệu 


- 607 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhất. Tuy thân chưa chết, nhưng do nghiệp lực, 
thấy những việc như vậy. Thiện Tài cũng vậy, 
nhờ sức không thể nghĩ bàn của Bồ tát nên 
thấy được hết thảy cảnh giới trang nghiêm. 

Lại như có người bị quỷ nhập, nên thấy 
được đủ việc, tuỳ ai hỏi gì đều đáp được cả. 
Thiện Tài cũng vậy, nhờ được trí huệ Bồ tát 
nhiếp trì nên thấy hết thảy các việc trang 
nghiêm đó, nếu có ai hỏi gì đều đáp được cả. 

Lại như có người được rồng nhập, tự cho 
mình là rồng đi vào trong cung rồng trong một 
khoảnh khắc thời gian, tự cho là đã trải nhiều 
ngày, tháng, năm. Thiện Tài cũng vậy, vì ở vào 
trong tâm tưởng trí huệ Bồ tát, vì được Đức Di 
Lặc giúp sức cho, mà trong khoảnh khắc thời 
gian coi như vô lượng kiếp. 

Ví như cung trời Phạm Thiên tên là trang 
nghiêm tạng, trong đó thấy hết thảy các cảnh 
vật của Tam thiên Đại thiên thế giới, không 
rối loạn nhau. Thiện Tài cũng vậy, ở trong lầu 
đài đó, thấy khắp hết thảy cảnh giới trang 
nghiêm, đủ thứ khác nhau, không rối loạn 
nhau. 

Ví như vị Tỳ kheo nhập vào môn Biến Xứ 
định, hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, 
tuỳ theo chỗ định đã nhập mà cảnh giới đều 


- 608- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hiện tiền. Thiện Tài cũng vậy, vào trong lầu 
đài đó thì hết thảy các cảnh giới đều hiện rõ. 

Ví như có người ở giữa hư không thấy 
thành Càn thát bà đủ sự trang nghiêm, thảy 
đều thấy biết rõ ràng không có chướng ngại, 
như cung điện của Dạ xoa và cung điện của 
người đều ở một chỗ mà chẳng rối loạn lẫn 
nhau, thảy đều tuỳ theo nghiệp mà chỗ thấy 
có khác nhau. Như biển lớn, hết thảy sắc 
tượng của Tam thiên thế giới đều thấy ở trong 
đó. Như nhà ảo thuật, vì nhờ sức huyễn ảo mà 
hiện ra các việc giả, làm đủ các việc. Thiện 
Tài cũng vậy, vì nhờ sức oai thần của Đức Di 
Lặc Bồ tát, và vì nhờ sức huyễn trí không thể 
nghĩ bàn, vì có thể dùng trí huyễn mà biết các 
pháp, vì được các sức tự tại của Bồ tát, nên 
thấy hết thảy cảnh giới tự tại trang nghiêm 
trong lầu đài ấy. 

Lúc bấy giờ Đức Di Lặc Đại Bồ tát liền gom 
thần lực, đi vào trong lầu đài, khảy móng tay 
ra tiếng, bảo Thiện Tài rằng: Này người Thiện 
nam! Hãy dậy! Tánh pháp như vậy! Đây là 
tướng của trí biết các pháp của Bồ tát làm 
nhơn duyên tụ tập mà hiện ra. Tự tánh như 
vậy, như huyễn, như mộng, như ảnh, như 
tượng đều chẳng thành tựu. 


- 609 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thiện Tài nghe tiếng khảy móng tay, liền 
từ Tam muội dậy. Đức Di Lặc liền nói rằng: 
Này người Thiện nam! Ngươi ở trong môn giải 
thoát tự tại không thể nghĩ bàn của Bồ tát, 
nhận được các sự vui thú của Tam muội Bồ tát, 
có thể thấy những cung điện trang nghiêm tột 
mầu diệu do thần lực của Bồ tát giữ gìn, do 
pháp trợ đạo tạo ra, do chí nguyện hiện ra, 
thấy hạnh Bồ tát, nghe pháp Bồ tát, biết đức 
của Bồ tát, rõ nguyện của Như Lai. 

Thiện Tài liền thưa rằng: Bạch Đức Thánh! 
Đây là sức oai thần gia hộ ức niệm của Thiện 
trì thức. Bạch Đức Thánh! Môn giải thoát này 
tên là gì? 

Đức Di Lặc nói: Môn giải thoát này tên là 
Kho Tạng trí trang nghiêm nhập vào hết thảy 
cảnh giới ba đời chẳng quên mất. 

Này người Thiện nam! Trong môn giải 
thoát này có các môn giải thoát nhiều không 
thể nói không thể nói, là chỗ đắc được của các 
vị Bồ tát còn một đời chót bổ xứ. 

Thiện Tài hỏi: Những việc trang nghiêm 
này về đến nơi đâu? 

Đức Di Lặc đáp: Đi về nơi chỗ đến. 


Thiện Tài hỏi: Từ chỗ nào đến? 


- 610- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đáp: Từ trong thần lực trí huệ của Bồ tát đến, 
nương nơi thần lực trí huệ của Bồ tát mà ở, không 
có chỗ đi, không chỗ ở đâu, chẳng phải chứa 
nhóm, chẳng phải thường còn, xa rời hết thảy. 

Này người Thiện nam! Như vua Rồng làm 
mưa, chẳng từ thân phóng ra, chẳng từ tâm 
chảy ra, chẳng có chứa trữ đâu mà không phải 
là không thấy, chỉ do sức tâm niệm của Vua 
Rồng mà mưa tuôn khắp thiên hạ. Cảnh giới 
như vậy, chẳng thể nghĩ bàn. 

Này người Thiện nam! Việc trang nghiêm 
trong lầu đài đó cũng như vậy, chẳng ở trong, 
cũng chẳng ở ngoài mà chẳng phải là không 
thấy, chỉ do sức oai thần của Bồ tát và sức căn 
lành của ngươi mà thấy việc như vậy. 


Này người Thiện nam! Như nhà ảo thuật 
làm ra các việc giả, không từ đâu lại cũng 
không đi đến đâu. Tuy rằng chẳng lại chẳng đi 
nhưng do sức huyễn mà thấy được rõ ràng 
phân mình. Những việc trang nghiêm ở đây 
cũng như vậy, không từ đâu lại, cũng không đi 
về đâu, tuy không lại không đi, nhưng do quen 
tập sức huyễn trí không thể nghĩ bàn, và do 
sức đại nguyện từ xưa mà hiện rõ ra như vậy. 

Thiện Tài Đồng tử thưa: Đại Thánh từ xứ 
nào đến đây? 


-6]11- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đức Di Lặc nói: Này người Thiện nam! Các 
Bồ tát không đến không đi, như vậy mà đến, 
không đi không ở, như vậy mà đến, không chỗ, 
không chấp, không mất, không sanh, chẳng ở, 
chẳng dời, chẳng động, chẳng khởi, không 
luyến, không nhiễm, chẳng nghiệp, chẳng báo, 
chẳng khởi, chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng 
thường, như vậy mà đến. 

Này người Thiện nam! Bồ tát từ chỗ Đại bỉ 
mà đến, vì muốn điều phục các chúng sanh, từ 
chỗ đại từ mà đến, vì muốn cứu hộ các chúng 
sanh, từ chỗ tịnh giới mà đến, vì tuỳ sở thích 
mà thọ sanh, từ chỗ đại nguyện mà đến, vì do 
nguyện lực từ xưa gìn giữ, từ chỗ thần thông 
mà đến, vì thảy nơi nơi tuỳ thích mà hiện, từ 
chỗ không lay động mà đến, vì thường chẳng 
rời bỏ hết thảy Chư Phật, từ chỗ không lấy 
không bỏ mà đến, vì chẳng bắt buộc thân tâm 
phải qua chẳng lại, từ chỗ trí huệ phương tiện 
mà đến, vì tuỳ thuận hết thảy các chúng sanh, 
từ chỗ thị hiện biến hoá mà đến, vì dường như 
ảnh tượng mà hoá hiện ra. 

Nhưng này người Thiện nam! Ngươi hỏi ta 
từ đâu đến. Này người Thiện nam! Ta từ chỗ 
sanh ra, nước Ma La Đề mà đến đây. 


Này người Thiện nam! Nước ấy có một 


-612- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thôn xóm tên là Phòng Xá. Trong đó có người 
con của một Trưởng giả tên là Cù Bà La. Ta vì 
hoá độ người ấy vào trong Phật pháp nên ở 
nơi đó. Lại vì hết thảy nhân dân đáng được 
hoá độ nơi đó, nên ta sanh nơi đó để thuyết 
pháp. Lại cũng vì cha mẹ và các quyến thuộc 
Bà la môn thảy mà ta nói pháp đại thừa cho 
họ được nhập về, cho nên ta đã ở nơi đó, và từ 
đó đến đây. 

Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh! Thế nào 
là chỗ sanh của Bồ tát? 

Đáp rằng: Này người Thiện nam! Bồ tát có 
mười chỗ sanh. Này người Thiện nam! Tâm Bồ 
đề là chỗ sanh của Bồ tát, vì là nhà sanh ra Bồ 
tát. Thâm tâm là chỗ sanh của Bồ tát, vì là nhà 
sanh ra thiện trí thức. Các địa là chỗ sanh của 
Bồ tát, vì là nhà sanh ra các Ba la mật. Đại 
nguyện là chỗ sanh của Bồ tát, vì là nhà sanh 
ra các diệu hạnh. Đại bi là chỗ sanh của Bồ tát, 
vì là nhà sanh ra pháp tứ nhiếp. Đúng theo lý 
mà quán sát là chỗ sanh của Bồ tát, vì là nhà 
sanh ra trí huệ Ba la mật. Đại thừa là chỗ 
sanh của Bồ tát, vì là nhà sanh ra phương tiện 
khéo giỏi. Giáo hoá chúng sanh là chỗ sanh 
của Bồ tát, vì là nhà sanh ra Chư Phật. Trí huệ 


phương tiện là chỗ sanh của Bồ tát, vì là nhà 


-613- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


sanh ra vô sanh pháp nhẫn. Tu hành hết thảy 
pháp là chỗ sanh của Bồ tát, vì là nhà sanh ra 
hết thảy Như Lai quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Này người Thiện nam! Đại Bồ tát dùng trí 
huệ Ba la mật làm mẹ, phương tiện khéo giỏi 
làm cha, Bố thí Ba la mật làm mẹ vú, trì giới 
Ba la mật làm mẹ nuôi, nhẫn nhục Ba la mật 
làm đồ vật trang nghiêm, tỉnh tấn Ba la mật 
làm người nhiếp thọ, Thiền định Ba la mật làm 
người giặt rửa, dùng Thiện tri thức làm thầy 
dạy, hết thảy các phần Bồ đề làm bạn bè, hết 
thảy pháp lành làm quyến thuộc, hết thảy Bồ 
tát làm anh em, tâm Bồ đề làm nhà, tu hành 
đúng lý làm gia pháp, các địa làm gia xứ, các 
nhẫn làm gia tộc, đại nguyện làm gia giáo, đầy 
đủ các hạnh làm thuận gia pháp, khuyên phát 
Đại Thừa làm nối gia nghiệp, nước pháp rưới 
trên đảnh đầu Bồ tát còn một đời chót bổ xứ 
làm Thái tử, dùng thành tựu Bồ đề làm thanh 
tịnh được gia tộc. 

Này người Thiện nam! Bồ tát vượt khỏi địa 
vị phàm phu như vậy, nhập vào địa vị Bồ tát, 
sanh vào nhà Như Lai, ở trong giống tánh của 
Phật như vậy, có thể tu các hạnh, chẳng dứt 
Tam bảo, khéo thủ hộ được dòng họ Bồ tát, 
thanh tịnh được hột giống Bồ tát, chỗ sanh cao 


-614- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


sang, không có các lỗi ác, hết thảy thế gian 
trời, người, ma, phạm, Sa môn, Bà la môn, đều 
cung kính khen ngợi. 


Này người Thiện nam! Đại Bồ tát sanh vào 
nơi nhà cao sang như vậy rồi, vì biết hết thảy 
pháp đều như ảnh tượng, nên đối với thế gian 
không ghét không chê. Vì biết hết thảy pháp 
như biến hoá nên không nhiễm trước nơi các 
cõi các loài. Vì biết hết thảy pháp là vô ngã, 
nên giáo hoá chúng sanh tâm không nhàm 
chán. Vì dùng đại từ bi làm thể tánh nên 
nhiếp thọ chúng sanh chẳng biết lao khổ. Vì 
rõ tận sanh tử như chiêm bao nên trải qua hết 
thảy kiếp mà không sợ hãi. Vì rõ biết các uẩn 
đều như huyễn nên thị hiện thọ sanh mà 
chẳng nhàm chán, vì biết các xứ giới đồng với 
pháp giới nên nơi các cảnh giới không bị hoại 
diệt. Vì biết hết thảy tưởng như hình ảnh bóng 
sáng nên vào trong các loài mà chẳng sanh 
điên đảo mê lầm. Vì đạt đến hết thảy pháp 
đều như huyễn nên nhập vào cảnh giới ma 
chẳng khởi sanh nhiễm trước. Vì biết pháp 
thân nên hết thảy phiền não chẳng khi đối 
được. Vì được tự tại nên nơi hết thảy loài đều 
thông đạt vô ngại. 


Này người Thiện nam! Thân ta khắp sanh 


-615- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


vào hết thảy pháp giới, đồng sắc tướng khác 
nhau với hết thảy chúng sanh, đồng những 
tiếng nói khác nhau với hết thảy chúng sanh, 
đồng nhiều thứ tên tuổi với hết thảy chúng 
sanh, đồng sở thích, oai nghỉ, tuỳ thuận thế 
gian, giáo hoá điều phục, đồng với hết thảy 
chúng sanh thanh tịnh mà thị hiện thọ sanh, 
những sự nghiệp làm ra đồng với hết thảy 
chúng sanh phàm phu, đồng với tâm tưởng của 
hết thảy chúng sanh, đồng thệ nguyện với hết 
thảy Bồ tát mà hiện thân mình đây khắp cả 
pháp giới. 

Này người Thiện nam! Ta vì hoá độ 
những người cùng ta ngày xưa đồng tu các 
hạnh mà nay lui mất tâm Bồ đề, lại cũng vì 
giáo hoá cha mẹ, bà con, cũng vì giáo hoá 
các Bà la môn khiến cho họ bỏ tánh kiêu 
mạn để được sanh vào trong giống tánh Như 
Lai nên ta sanh vào cõi Diêm phù đề, trong 
nước Ma La Đề, tại thôn Câu Tra nơi nhà Bà 
la môn này vậy. 

Này người Thiện nam! Ta ở trong lầu đài 
lớn này, tuỳ các chúng sanh tâm thích muốn gì, 
dùng đủ thứ phương tiện giáo hoá điều phục. 

Này người Thiện nam! Ta vì tuy thuận theo 
tâm chúng sanh, ta vì thành thục cho chư 


- 6l6- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiên đồng hành nơi cung trời Đâu Suất, ta vì 
thị hiện ra phước trí biến hoá trang nghiêm 
của Bồ tát hơn hết thảy cõi Dục giới, vì khiến 
cho họ rời bỏ những ham muốn vui ngũ dục, vì 
khiến cho họ biết hữu vi là vô thường, vì 
khiến cho họ biết chư Thiên hễ thạnh tất có 
suy, vì muốn thị hiện ra lúc sắp giáng sanh 
dùng đại trí pháp môn, cùng với các Bồ tát 
một đời chót bổ xứ đàm luận với nhau, vì 
muốn nhiếp hoá những kẻ đồng hành, vì muốn 
giáo hoá những kẻ mà Đức Thích Ca Như Lai 
gởi lại làm cho họ đều được khai ngộ như hoa 
sen nở, đến khi mạng chung, sanh lên cung 
trời Đâu Suất. 

Này người Thiện nam! Lúc ta tròn đầy bổn 
nguyện Nhất thiết trí, đắc được Bồ đề, thì 
ngươi và Văn Thù Sư Lợi đều được thấy ta. 

Này người Thiện nam! Ngươi nên đi đến 
chỗ Văn Thù Sư Lợi Thiện tri thức mà hỏi 
rằng: Bồ tát phải làm thế nào để học hạnh Bồ 
tát? Phải làm thế nào để nhập môn hạnh Phổ 
Hiền? Phải làm thế nào để thành tựu, để rộng 
lớn, để tuỳ thuận, để thanh tịnh, để tròn đầy? 

Này người Thiện nam! Văn Thù sẽ vì ngươi 
mà phân biệt giải nói. Vì sao? Vì thảy bao 
nhiêu đại nguyện của Văn Thù Sư Lợi chẳng 


-6l7- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


phải vô lượng trăm ngàn ức Na do tha Bồ tát 
khác mà có được. 

Này người Thiện nam! Hạnh của Văn Thù 
Sư Lợi Đồng tử rất rộng lớn, nguyện thật vô 
biên, sanh ra hết thảy công đức Bồ tát không 
có ngừng nghỉ. 

Này người Thiện nam! Văn Thù Sư Lợi 
thường làm mẹ của vô lượng trăm ngàn ức Na 
do tha Chư Phật, thường làm thầy của vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha các Bồ tát, giáo 
hoá thành tựu hết thảy chúng sanh, tiếng đồn 
vang khắp thế giới mười phương. Thường làm 
thuyết pháp sư trong hết thảy chúng hội của 
Chư Phật, được hết thảy các Đức Như Lai 
khen ngợi, ở nơi trí sâu xa, có thể thấy hết 
thảy các pháp đúng sự thật, thông đạt hết 
thảy cảnh giới giải thoát, rốt ráo thảy bao 
nhiêu hạnh của Phổ Hiền đã tu hành. 

Này người Thiện nam! Văn Thù Sư Lợi 
Đồng tử là Thiện tri thức của ngươi, làm cho 
ngươi được sanh vào nhà Như Lai, nuôi lớn hết 
thảy các căn lành, phát khởi hết thảy các 
pháp trợ đạo, gặp Thiện tri thức chơn thật 
khiến cho ngươi tu hết thảy công đức, nhập 
vào hết thảy lưới bổn nguyện, ở trong hết thảy 
đại nguyện, vì ngươi mà nói hết thảy pháp bí 


-6l18- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


mật của Bồ tát, hiện hết thảy hạnh không thể 
nghĩ bàn của Bồ tát, cùng đồng sanh đồng 
hành với ngươi từ thuở xa xưa. 

Vậy nên, này người Thiện nam! Ngươi 
phải nên đi đến chỗ Đức Văn Thù Sư Lợi, 
chớ sanh lòng nhàm chán. Văn Thù sẽ vì 
ngươi mà nói hết thảy công đức. Vì sao? Vì 
trước kia ngươi đã thấy các Thiện tri thức, 
nghe hạnh Bồ tát, nhập vào các môn giải 
thoát, tròn đầy các đại nguyện, đều do thần 
lực của Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi đều 
được rốt ráo hết thảy nơi nơi. 

Thiện Tài Đồng tử liền đảnh lễ chân Đức 
Di Lặc, nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần 
chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà lui đi.°® 

Lúc bấy giờ Thiện Tài Đồng tử, theo lời dạy 
của Đức Di Lặc Đại Bồ tát, lần lần mà đi, vượt 
qua hơn một trăm mười thành, rồi đến thành 
Tô ma na nước Phổ Môn, đứng trước cửa 
thành suy gẫm tìm tòi Ngài Văn Thù Sư Lợi, 
nhìn quanh tìm kiếm, mong cầu được gặp gỡ 
yết kiến Ngài. 

Khi ấy Đức Văn Thù Sư Lợi từ chỗ xa đưa 
tay hữu ra, qua khỏi một trăm mười do tuần, 


(@ Hán bộ hết quyển 79. 


-619- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


để lên đảnh đầu của Thiện Tài mà nói rằng: 
Lành thay! Lành thay! Này người Thiện nam! 
Nếu rời bỏ tín căn thì tâm sanh hèn kém, lo sợ, 
hối hận, công hạnh chẳng đầy tròn, lui mất sự 
siêng năng, nơi một căn lành sanh lòng chấp ở, 
nơi chút ít công đức đã cho là đủ, chẳng có thể 
khéo phát khởi hạnh nguyện, chẳng được 
Thiện tri thức nhiếp thọ hộ trì, chẳng được 
các Đức Như Lai nhớ tưởng, chẳng rõ biết 
được tánh pháp như vậy, lý thú như vậy, pháp 
môn như vậy, chỗ tu hành như vậy, cảnh giới 
như vậy, thảy đều không có thể biết cùng 
khắp, biết nhiều thứ, biết tận nguồn đáy, hiểu 
biết rõ ràng, không có thể hướng về, giải thoát, 
phân biệt, chứng biết, đắc được gì cả. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi tuyên nói pháp như 
vậy cho Thiện Tài, chỉ dạy làm cho lợi ích, vui 
mừng, thành tựu được vô số pháp môn, đầy đủ 
vô lượng ánh sáng đại trí, được tận cùng vô 
biên môn Đà la nỉ của Bồ tát, tận cùng vô biên 
đại nguyện, tận cùng vô biên Tam muội, tận 
cùng vô biên thần thông, tận cùng vô biên trí 
huệ, khiến cho nhập vào đạo tràng hạnh Phổ 
Hiền, Ngài lại đem Thiện Tài để lại chỗ cũ như 
trước, rôi thâu tay về, chẳng hiện ra. 


Thiện Tài suy nghĩ quán sát, một lòng cầu 


- 620- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


nguyện thấy được Đức Văn Thù và mong thấy 
thảy các Thiện tri thức nhiều như số vỉ trần 
của Tam thiên Đại thiên thế giới để gần gũi, 
cung kính, hầu hạ, nhận lãnh tu hành theo lời 
chỉ dạy không có trái nghịch, tăng trưởng 
hướng cầu hết thảy trí huệ, làm rộng biển đại 
bi, thêm lớn mây đại từ, quán khắp chúng 
sanh, sanh lòng đại hoan hỷ, ở vào trong pháp 
môn vắng lặng của Bồ tát, duyên khắp hết 
thảy cảnh giới rộng lớn, học hết thảy công đức 
rộng lớn của Phật, nhập vào hết thảy cái thấy 
biết quyết định của Phật, thêm lớn pháp trợ 
đạo cho Nhất thiết trí, khéo tu thâm tâm của 
hết thảy Bồ tát, biết Chư Phật ba đời thứ lớp 
ra đời, vào biển hết thảy pháp, chuyển hết 
thảy pháp luân, sanh vào trong hết thảy thế 
gian, nhập vào biển hết thảy nguyện của Bồ 
tát, ở trong hết thảy kiếp mà tu hạnh Bồ tát, 
chiếu sáng hết thảy cảnh giới Như Lai, nhiếp 
thọ hết thảy các căn của Bồ tát, thâu được ánh 
sáng thanh tịnh Nhất thiết trí, chiếu khắp 
mười phương trừ hết thảy tối tăm chướng ngại, 
trí biết cùng khắp pháp giới, hiện thân mình 
vào khắp nơi hết thảy các cõi Phật, hết thảy 
các loài, dẹp tan hết thảy các chướng ngăn, 
nhập vào pháp vô ngại, ở vào trong bậc pháp 
giới bình đẳng, quán sát cảnh giới giải thoát 


-621- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


của Phổ Hiền, được nghe danh tự, hạnh 
nguyện, trợ đạo, chánh đạo, các địa, các bậc 
phương tiện, nhập địa, địa thắng tấn, trụ địa, 
địa tu tập, địa cảnh giới, địa oai lực, địa đồng 
trụ của Đại Bồ tát Phổ Hiền. 


Thiện Tài khát mong thấy được Bồ tát Phổ 
Hiền, liền ở trước toà sư tử của Đức Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai nơi đạo tràng Bồ đề Kim Cang 
Tạng, trên toà nhất Thiết Bảo Liên Hoa Tạng, 
khởi phát tâm rộng lớn như cõi hư không, khởi 
sanh tâm vô ngại xả bỏ hết thảy cõi, rời hết 
thảy các chấp trước, khởi tâm vô ngại khắp tu 
hành hết thảy pháp vô ngại. Khởi tâm vô ngại 
vào khắp hết thảy biển mười phương, khởi tâm 
thanh tịnh vào khắp cảnh giới Nhất thiết trí, 
khởi tâm hiểu rõ quán sát đạo tràng trang 
nghiêm, khởi tâm rộng lớn nhập vào hết thảy 
biển Phật pháp, khởi tâm cùng khắp hoá độ 
hết thảy thế giới chúng sanh, khởi tâm vô 
lượng làm thanh tịnh hết thảy cõi nước, khởi 
tâm vô tận ở vào hết thảy kiếp, khởi tâm rốt 
ráo hướng về mười lực của Như Lai. 

Lúc Thiện Tài Đồng tử khởi tâm như vậy, 
thì do sức căn lành của tự thân, sức gia trì của 
hết thảy Như Lai, do sức căn lành đồng với Bồ 
tát Phổ Hiền, nên thấy được mười tướng điềm 


- 622- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


lành là: Thấy hết thảy cõi Phật thanh tịnh, hết 
thảy các Đức Như Lai thành Chánh giác; thấy 
hết thảy cõi Phật Thanh tịnh không có các 
đường ác; thấy hết thảy cõi Phật thanh tịnh, 
trang sức bằng những hoa sen mầu diệu; thấy 
hết thảy cõi Phật thanh tịnh, hết thảy chúng 
sanh thân tâm thanh tịnh; thấy hết thảy cõi 
Phật thanh tịnh, nhiều thứ châu báu trang 
nghiêm; thấy hết thảy cõi Phật thanh tịnh, hết 
thảy chúng sanh tướng tốt nghiêm thân; thấy 
hết thảy cõi Phật thanh tịnh, những mây trang 
nghiêm che phủ ở trên; thấy hết thảy cõi nước 
thanh tịnh, hết thảy chúng sanh đồng khởi 
tâm thương mến nhau, giúp ích nhau, chẳng 
làm hại nhau; thấy hết thảy cõi Phật thanh 
tịnh, đạo tràng trang nghiêm; thấy hết thảy 
cõi Phật thanh tịnh, hết thảy chúng sanh tâm 
thường niệm Phật. 

Thiện Tài lại thấy mười tướng quang minh 
là: Thấy hết thảy thế giới có thảy bao nhiêu vi 
trần, trong mỗi mỗi hột vi trần xuất sanh ra 
hết thảy lưới mây ánh sáng của Phật nhiều 
như số vi trần của hết thảy thế giới, chiếu 
sáng cùng khắp. 

Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra hết 
thảy mây vòng bánh xe ánh sáng của Phật 


- 623- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhiều như số vi trần của hết thảy thế giới, 
nhiều thứ sắc tướng cùng khắp pháp giới. 


Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra những 
mây báu sắc tượng Phật nhiều như số vi trần 
của hết thảy thế giới, cùng khắp pháp giới. 

Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra nhiều 
mây bánh xe ánh sáng rực rỡ của Phật nhiều 
như số vi trần của hết thảy thế giới, cùng 
khắp pháp giới. 

Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra các 
mây hương thơm mầu diệu nhiều như số vi 
trần của hết thảy thế giới, cùng khắp mười 
phương, tán dương khen ngợi biển công đức 
lớn của hết thảy hạnh nguyện Phổ Hiền. 

Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra những 
mây mặt trời, mặt trăng và các tỉnh tú nhiều 
như số vi trần của hết thảy thế giới, thảy đều 
phóng ra ánh sáng của Bồ tát Phổ Hiền cùng 
khắp pháp giới. 

Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra hết 
thảy các mây sắc tượng thân của tất cả chúng 
sanh, nhiều như số vi trần của hết thảy thế 
giới, phóng ra ánh sáng Phật chiếu khắp cả 
pháp giới. 


Trong mỗi mỗi vi trần, xuất sanh ra hết 


- 624 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thảy mây sắc tượng Phật bằng ngọc Ma nỉ, 
nhiều như số vi trần của hết thảy thế giới, 
cùng khắp pháp giới. 

Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra các 
mây sắc tượng thân Bồ tát nhiều như số vi 
trần của hết thảy thế giới, tràn ngập pháp 
giới, khiến cho hết thảy chúng sanh đều được 
thoát ly, bao nhiêu bổn nguyện đều viên mãn 
đầy đủ. 

Trong mỗi mỗi vi trần xuất sanh ra các 
mây sắc tượng thân Như Lai, nhiều như số vi 
trần của hết thảy thế giới nói các thệ 
nguyện rộng lớn của hết thảy Phật cùng 
khắp pháp giới. 

Thiện Tài Đồng tử thấy mười tướng quang 
minh ấy rồi, liền suy nghĩ rằng: Nay ta sẽ được 
thấy Bồ tát Phổ Hiền, lợi lớn căn lành, thấy 
hết thảy Phật, nơi cảnh giới rộng lớn của các 
Bồ tát, sanh ra sự hiểu biết quyết định, được 
Nhất thiết trí. 

Khi ấy, Thiện Tài nhiếp khắp hết thảy các 
căn, nhất tâm cầu thấy Phổ Hiền Bồ tát, khởi 
tâm đại tỉnh tấn không thối chuyển, liền dùng 
con mắt phổ nhãn cùng khắp mà nhìn xem 
mười phương hết thảy Chư Phật và đại chúng 
Bồ tát. Bao nhiêu cảnh giới đã thấy, đều xem 


- 625- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


như được thấy tướng của Phổ Hiền, lại dùng 
con mắt trí huệ mà quán đạo Phổ Hiền, tâm 
niệm rộng lớn như hư không, đại bỉ kiên cố 
như kim cang, nguyện tận cùng đời vị lai 
thường được đi theo Bồ tát Phổ Hiền, mỗi mỗi 
niệm tuỳ thuận, tu hạnh Phổ Hiền, thành tựu 
trí huệ, nhập vào cảnh giới Như Lai, ở trong 
địa của Phổ Hiền. 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử liền thấy Bồ tát 
Phổ Hiền ở tại trong chúng hội trước Đức Như 
Lai, ngồi trên toà sư tử Bảo Liên Hoa, có các 
chúng Bồ tát bao quanh, rất là cao cả tôn 
nghiêm, thế gian không sánh được, cảnh giới 
trí huệ vô lượng vô biên khó lường khó nghị, 
đồng với Phật ba đời, hết thảy các Bồ tát 
không thể quán sát được. 

Thiện Tài thấy thân của Phổ Hiền, mỗi mỗi 
lỗ chân lông phóng ra những mây ánh sáng 
nhiều như số vi trần của hết thảy thế giới, 
khắp cả pháp giới, cùng cõi hư không, hết 
thảy thế giới, trừ diệt hết thảy các khổ hoạn 
nạn của hết thảy chúng sanh, khiến các Bồ tát 
sanh đại hoan hỷ. 

Thiện Tài lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông 
phóng ra những mây hương thơm nhiều màu 
rực rỡ nhiều như số vỉ trần của hết thảy cõi 


- 626 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Phật, cùng khắp hết thảy các chúng hội đạo 
tràng của Chư Phật khắp cả pháp giới cùng 
cõi hư không để xông thơm tất cả. 


Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra đủ 
thứ mây hoa, nhiều như số vỉ trần của hết 
thảy cõi Phật trên các chúng hội đạo tràng 
khắp cả pháp giới cùng cõi hư không mưa 
xuống các hoa mầu diệu. 

Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông sanh ra các 
mây cây hương thơm nhiều như số vi trần của 
hết thảy cõi Phật khắp các chúng hội đạo 
tràng cùng cả pháp giới cõi hư không mà mưa 
xuống các hương thơm mầu diệu. 

Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra 
những mây áo mầu diệu nhiều như số vi trần 
của hết thảy cõi Phật, khắp hết thảy đạo tràng 
chúng hội cùng cả pháp giới cõi hư không mà 
mưa xuống những áo mầu diệu. 

Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra các 
mây cây báu nhiều như số vi trần của hết thảy 
cõi Phật, khắp hết thảy chúng hội đạo tràng 
cùng cả pháp giới cõi hư không, mưa xuống 
ngọc báu Ma nỉ. 

Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông phóng ra 
những mây thân chư Thiên cõi trời sắc giới 


- 627- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhiều như số vi trần của hết thảy cõi Phật, 
cùng khắp pháp giới khen ngợi tâm Bồ đề. 


Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, phóng ra 
những mây thân chư Thiên cõi trời Phạm 
Thiên, nhiều như số vi trần của hết thảy cõi 
Phật, khuyến thỉnh các Đức Như Lai chuyển 
pháp luân mầu diệu. 


Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, phóng ra 
những mây thân các Vua trời Dục Giới, nhiều 
như số vỉ trần của hết thảy cõi Phật, hộ trì hết 


thảy pháp luân của Như Lai. 


Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm sanh ra các mây cõi Phật ba đời 
nhiều như số vỉ trần của hết thảy cõi Phật, 
khắp cả pháp giới, cùng cõi hư không, vì các 
chúng sanh không có chỗ nương về mà làm 
chỗ nương về cho họ, vì các chúng sanh không 
có chỗ che chở mà làm chỗ che chở cho họ, vì 
các chúng sanh không có chỗ nương tựa mà 
làm chỗ nương tựa cho họ. 

Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm sanh ra những mây cõi Phật thanh 
tịnh nhiều như số vi trần của hết thảy cõi 
Phật, khắp cả pháp giới, cùng cõi hư không, 
hết thảy Chư Phật ra đời ở trong đó, chúng 
hội Bồ tát đều tràn đầy. 


- 628- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm sanh ra những mây cõi Phật sạch 
hoặc không sạch nhiều như số vi trần của hết 
thảy cõi Phật, khắp cả pháp giới, cùng cõi hư 
không, khiến cho những chúng sanh nhiễm 
loạn đều được thanh tịnh. 


Lại thấy nơi mỗi mỗi lỗ chân lông, trong 
mỗi mỗi niệm phóng ra những mây cõi Phật 
chẳng sạch và sạch, nhiều như số vi trần của 
hết thảy cõi Phật, khắp cả pháp giới, cùng cõi 
hư không, khiến cho những chúng sanh loạn 
nhiễm đều được thanh tịnh. 


Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm phóng ra các mây cõi Phật không 
sạch nhiều như số vi trần của hết thảy cõi 
Phật, khắp cả pháp giới, cùng cõi hư không, 
khiến cho những chúng sanh hoàn toàn nhiễm 
uế đều được thanh tịnh. 


Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm sanh ra các mây thân chúng sanh 
nhiều như số vỉ trần của hết thảy cõi Phật, 
khắp cả pháp giới, cùng cõi hư không, tuỳ 
chỗ đáng độ mà giáo hoá chúng sanh, khiến 
cho đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 


- 629- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mỗi niệm sanh ra các mây thân Bồ tát nhiều 
như số vi trần của hết thảy cõi Phật, khắp cả 
pháp giới, cùng cối hư không, ca ngợi những 
danh hiệu Chư Phật, làm cho các chúng sanh 
thêm lớn căn lành. 


Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm sanh ra các mây thân Bồ tát nhiều 
như số vi trần của hết thảy cõi Phật, cùng 
khắp hết thảy các cõi Phật trong pháp giới, 
cõi hư không, tuyên dương những căn lành 
sanh ra của hết thảy Chư Phật Bồ tát từ khi 
mới phát tâm Bồ đề. 

Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm xuất sanh ra hết thảy mây thân Bồ 
tát nhiều như số vi trần của hết thảy cõi Phật, 
khắp cả pháp giới, cùng cõi hư không, nơi 
trong hết thảy cõi trong tất cả các cõi Phật, 
tuyên dương hết thảy biển nguyện Bồ tát và 
diệu hạnh thanh tịnh của Bồ tát Phổ Hiền. 

Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, mỗi 
mỗi niệm phóng ra các mây hạnh của Bồ tát 
Phổ Hiền, làm cho hết thảy chúng sanh tâm 
được đầy tròn, tu tập đầy đủ đạo Nhất thiết trí. 


Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, phóng 
ra hết thảy mây thân Chánh giác nhiều như số 
vi trần cõi Phật, nơi hết thảy cõi Phật hiện 


- 630- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


thành Chánh giác. Khiến cho các Bồ tát thêm 
lớn đại pháp, thành Nhất thiết trí. 

Thiện Tài Đồng tử thấy cảnh giới thần 
thông tự tại của Bồ tát Phổ Hiền như vậy, thân 
tâm vui mừng cùng khắp, hớn hở vô lượng. 

Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên mỗi mỗi 
phần thân thể của Phổ Hiền đều có Tam thiên 
Đại thiên thế giới, gió, nước, đất, lửa, biển lớn, 
sông, suối và các núi báu Tu Di, Thiết vi, thôn, 
dinh, thành, ấp, cung điện, vườn tược, hết thảy 
cõi địa ngục, nơøa quý, súc sanh, diêm la, trời, 
rồng tám bộ chúng người và không phải người, 
các cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, mặt trời, 
mặt trăng, các sao, gió, mây, sấm, chớp, thời 
gian ngày, đêm, tháng, và những năm, những 
kiếp, Chư Phật xuất hiện ra đời, chúng hội 
đạo tràng trang nghiêm của Bồ tát, các việc 
như vậy đều thấy rõ cả. 

Như thấy ở thế giới này, hết thảy bao 
nhiêu thế giới ở mười phương đều thấy như 
vậy. Như thấy ở các thế giới hiện tại trong 
mười phương, hết thảy các thế giới từ tột 
trước đến tận cùng sau cũng đều thấy như vậy, 
thảy thảy đều khác nhau không rối loạn nhau. 
Như ở chỗ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai đây, thị 
hiện ra sức thần thông như vậy, thì tại phương 


-631- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đông, nơi thế giới Liên Hoa Đức, chỗ của Đức 
Phật Hiền Thủ, hiện ra sức thần thông cũng 
như vậy. Như chỗ của Đức Phật Hiền Thủ, hết 
thảy các thế giới ở phương Đông cũng đều như 
vậy. Như ở phương Đông, tại các phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới, 
hết thảy thế giới, nơi các Đức Như Lai, hiện ra 
sức thần thông, phải biết đều như vậy cả. 


Như nơi hết thảy thế giới mười phương, thì 
trong mỗi mỗi vi trần của hết thảy cõi Phật 
mười phương cũng vậy, đều có pháp giới Chư 
Phật chúng hội. Tại nơi mỗi mỗi Đức Phật đều 
có Bồ tát Phổ Hiền ngồi trên toà sư tử Bảo 
Liên Hoa, hiện ra sức thần thông cũng đều 
như vậy. Trong thân của mỗi mỗi Đức Phổ 
Hiền đều hiện ra hết thảy cảnh giới ba đời, 
hết thảy cõi Phật, hết thảy chúng sanh, hết 
thảy Đức Phật giáng hiện, hết thảy đại chúng 
Bồ tát, lại nghe hết thảy tiếng nói của chúng 
sanh, hết thảy tiếng nói của Phật, hết thảy 
pháp luân của Như Lai đã chuyển, hết thảy 
hạnh của Bồ tát đã thành, hết thảy thần thông 
Du hí của Như Lai. 


Thiện Tài Đồng tử thấy vô lượng sức đại 
thần thông không nghĩ bàn của Phổ Hiền Bồ 
tát như vậy, liền đắc được mười môn trí Ba la 


- 632- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


mật, là: Trí Ba la mật trong mỗi mỗi niệm đều 
có thể đi khắp hết thảy cõi Phật. Trí Ba la mật 
trong mỗi mỗi niệm có thể đi đến nơi hết thảy 
các Đức Phật. Trí Ba la mật trong mỗi mỗi 
niệm có thể cúng dường hết thảy các Đưc Như 
Lai. Trí Ba la mật trong mỗi mỗi niệm, khắp 
tại chỗ hết thảy các Đức Như Lai, nghe pháp 
thọ trì. Trí Ba la mật trong mỗi mỗi niệm, suy 
nghĩ hết thảy các pháp luân của Như Lai. Trí 
Ba la mật trong mỗi mỗi niệm, biết các việc 
đại thân thông không thể nghĩ bàn của hết 
thảy Chư Phật. Trí Ba la mật trong mỗi mỗi 
niệm nói một câu pháp mà tận cùng đời vị lai, 
biện tài ra vô tận. Trí Ba la mật trong mỗi mỗi 
niệm dùng trí Bát nhã thâm sâu mà quán hết 
thảy pháp. Trí Ba la mật trong mỗi mỗi niệm, 
nhập vào hết thảy biển thật tướng của pháp 
giới. Trí Ba la mật trong mỗi mỗi niệm biết 
tâm của hết thảy chúng sanh. Trí Ba la mật 
trong mỗi mỗi niệm, huệ hạnh Phổ Hiền đều 
hiện ra trước mắt. 

Thiện Tài Đồng tử đã đắc được các trí ấy 
rồi thì Bồ tát Phổ Hiền liền đưa cánh tay phải 
ra mà xoa đảnh đầu. Được xoa đầu xong, 
Thiện Tài liền đắc được các môn Tam muội 
nhiều như số vỉ trần của hết thảy cõi Phật, 


- 633- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


mỗi môn riêng biệt đều có số vi trần cõi Phật 
các Tam muội khác làm quyến thuộc. Mỗi mỗi 
Tam muội đều thấy những biển lớn Chư Phật 
nhiều như số vi trần của hết thảy cõi Phật, mà 
từ xưa nay chưa từng thấy; đều gồm nhóm các 
pháp trợ đạo Nhất thiết trí nhiều như số vi 
trần của hết thảy cõi Phật; đều sanh ra những 
pháp thượng diệu Nhất thiết trí nhiều như số 
vi trần của hết thảy cõi Phật; đều phát những 
thệ nguyện lớn Nhất thiết trí nhiều như số vỉ 
trần của hết thảy cõi Phật; đều nhập vào 
những biển đại nguyện nhiều như số vi trần 
của hết thảy cõi Phật; đều ở vào trong các đạo 
xuất yếu Nhất thiết trí, nhiều như số vi trần 
của hết thảy cõi Phật; đều tu hết thảy hạnh 
của các Bồ tát đã tu, nhiều như số vi trần của 
hết thảy cõi Phật; đều khởi sanh các đại tỉnh 
tấn Nhất thiết trí nhiều như số vi trần của hết 
thảy cõi Phật; đều đắc được các ánh sáng 
thanh tịnh Nhất thiết trí nhiều như số vi trần 
của hết thảy cõi Phật. 

Như tại nơi Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở thế 
giới Ta Bà này, Đức Phổ Hiền Bồ tát xoa đầu 
Thiện Tài thì nơi các thế giới ở mười phương, 
và hết thảy các thế giới trong mỗi mỗi vi trần 
của các thế giới đó, nơi hết thảy các Đức Phật, 


- 634 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Đức Phổ Hiền Bồ tát cũng đều như vậy, đều 
xoa đảnh đầu của Thiện Tài. Các pháp môn 
Thiện Tài đã được cũng đồng như nhau. 

Lúc bấy giờ Đức Phổ Hiền Đại Bồ tát 
Hền bảo Thiện Tài rằng: Này người Thiện 
nam! Ngươi có thấy sức thần thông của ta 
đây chăng? 

Thiện Tài thưa: Dạ đã thấy rồi! Bạch 
Đại Thánh! Việc đại thần thông không thể 
nghĩ bàn này, chỉ có Đức Như Lai mới có 
thể biết được. 

Đức Phổ Hiền bảo rằng: Này người Thiện 
nam! Ta ở đời quá khứ trải số kiếp nhiều như 
số vi trần của không thể nói không thể nói cõi 
Phật tu hạnh Bồ tát cầu Nhất thiết trí. Trong 
mỗi mỗi kiếp vì muốn thanh tịnh tâm Bồ đề, 
nên hầu hạ các Đức Phật nhiều như vô số vi 
trần của nhiều không thể nói không thể nói 
cõi Phật. Trong mỗi mỗi kiếp vì gồm nhóm cho 
đủ phước đức Nhất thiết trí mà thiết ra các 
hội bố thí rộng lớn nhiều như số vi trần của 
không thể nói không thể nói cõi Phật, khiến 
hết thảy thế gian đều nghe đều biết, phàm ai 
đến cầu xin đều khiến họ đầy đủ. Trong mỗi 
mỗi kiếp vì cầu pháp Nhất thiết trí nên ta đem 
các tài vật bố thí nhiều như số vi trần của 


- 635- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhiều không thể nói không nói cõi Phật. 
Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu trí Phật nên ta đem 
nhiều như số vi trần của không thể nói không 
nói cõi Phật, những thành, ấp, làng, xóm, cõi 
nước, ngôi vua, vợ con, quyến thuộc, mắt, tai, 
mỗi, lưỡi, thân, thịt, tay, chân, cho đến thân 
mạng để bố thí. Trong mỗi mỗi kiếp vì cầu cái 
đầu Nhất thiết trí nên ta đem những đầu 
nhiều như số vi trần của không thể nói không 
nói cõi Phật để bố thí. Trong mỗi mỗi kiếp, vì 
cầu Nhất thiết trí mà nơi chỗ các Đức Như Lai 
nhiều như số vi trần của không thể nói không 
thể nói cõi Phật, ta cung kính, tôn trọng, hầu 
hạ cúng dường, y phục, giường nằm, thức ăn 
uống, thuốc men, hết thảy các thứ Phật cần 
dùng đều đem cúng dường, ở trong pháp Phật, 
xuất gia học đạo, tu hành Phật pháp, hộ trì 
chánh giáo. 

Này người Thiện nam! Ta ở trong những 
biển kiếp như vậy, tự nhớ rằng chưa từng 
trong khoảng một niệm mà chẳng thuận theo 
Phật giáo, chưa từng có một niệm sanh lòng 
sân hại, sinh tâm ngã hay ngã sở, sanh tâm ta 
và người khác nhau, sanh xa lìàa tâm Bồ đề, 
sanh tâm chán nhàm trong sanh tử, tâm lười 
biếng, tâm chướng ngại, tâm mê lầm, mà chỉ ở 


- 636 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


yên trong tâm Đại Bồ đề vô thượng không thể 
hư hoại, nhóm họp hết thảy pháp trợ đạo Nhất 
thiết trí. 

Này người Thiện nam! Ta trang nghiêm cõi 
Phật, dùng tâm đại bi cứu hộ chúng sanh, giáo 
hoá thành tựu, cúng dường Chư Phật, hầu hạ 
Thiện tri thức, cầu chánh pháp, hoằng tuyên, 
hộ trì, là vì chúng sanh, hết thảy trong ngoài 
đều hay xả bỏ bố thí, cho đến thân mạng cũng 
không lẫn tiếc. Trải hết thảy biển kiếp mà nói 
nhân duyên đó thì biển kiếp đó còn có thể hết 
chớ nhơn duyên đó không thể hết được. 

Này người Thiện nam! Trong biển pháp của 
ta không có một chữ, không có một câu, 
chẳng phải xả thí ngôi chuyển luân vương mà 
đắc được, chẳng phải xả thí hết thảy sở hữu 
mà cầu đắc được. 

Này người Thiện nam! Pháp của ta cầu đều 
vì cứu độ hết thảy chúng sanh. Một lòng suy 
nghĩ, nguyện các chúng sanh được nghe pháp 
này, nguyện dùng ánh sáng trí chiếu khắp thế 
gian, nguyện vì chúng sanh mà khai thị trí 
xuất thế gian, nguyện làm cho chúng sanh đều 
được an vui, nguyện khắp tán dương khen 
ngợi thảy bao nhiêu công đức của Chư Phật. 


Nhơn duyên thuở xưa của ta như vậy, trong 


- 637- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


biển kiếp nhiều như số vi trần của không thể 
nói không thể nói cõi Phật, nói cũng không 
hết. 

Vậy nên, này người Thiện nam! Ta dùng 
sức trợ đạo như pháp như vậy, những sức căn 
lành, sức đại chí nguyện, sức tu công đức, sức 
suy nghĩ hết thảy pháp như thật, sức con mắt 
trí huệ, sức oai thần của Phật, sức đại từ bị, 
sức thần thông thanh tịnh, sức Thiện tri thức 
như vậy, cho nên ta được pháp thân thanh 
tịnh ba đời rốt ráo bình đẳng này. Ta lại được 
sắc thân thanh tịnh vô thượng hơn hết các thế 
gian, tuỳ sở thích của tâm chúng sanh mà hiện 
hình nhập vào hết thảy cõi, khắp cả nơi nơi, ở 
các thế giới rộng hiện thần thông, khiến cho 
ai thấy cũng đều vui mừng. 

Này người Thiện nam! Ngươi phải quán sắc 
thân ta như vậy. Sắc thân của ta đây đã thành 
tựu từ vô biên biển kiếp. Trải vô lượng ngàn 
ức NÑa do tha kiếp khó thấy khó nghe. 

Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
nào chưa gieo căn lành, hoặc gieo ít căn lành, 
Thanh văn Bồ tát thì còn chẳng được nghe 
danh hiệu của ta huống là thấy được ta. 

Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
nào được nghe danh hiệu của ta thì được 


- 638- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


không thối chuyển nơi Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Nếu ai hoặc thấy, hoặc đụng chạm, 
hoặc rước, hoặc đưa, hoặc tạm đi theo, cho 
đến trong mộng, thấy nghe ta, thì cũng đều 
như vậy, được bất thối chuyển. Nếu có chúng 
sanh nào một ngày một đêm nhớ nghĩ đến ta 
thì liền được thành thục. Hoặc bảy ngày đêm, 
nửa tháng, một tháng, nửa năm, một năm; 
trăm năm, ngàn năm, một kiếp; trăm kiếp, cho 
đến số kiếp nhiều như số vi trần của không 
thể nói không thể nói cõi Phật, nghĩ nhớ đến 
ta mà được thành thục. Hoặc một đời, hoặc 
trăm đời, cho đến số đời nhiều như số vi trần 
của không thể nói không thể nói cõi Phật, nhớ 
nghĩ đến ta mà được thành thục. Hoặc thấy ta 
phóng ra ánh sáng lớn, hoặc thấy ta chấn 
động cõi Phật, hoặc sanh e sợ, hoặc sanh hoan 
hỷ, thảy đều thành thục. 

Này người Thiện nam! Ta dùng các môn 
phương tiện nhiều như số vi trần cõi Phật như 
vậy, khiến cho các chúng sanh được không 
thối chuyển nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Này người Thiện nam! Nếu có chúng sanh 
nào thấy nghe cõi thanh tịnh của ta thì được 
sanh vào trong cõi thanh tịnh này. Nếu có 


- 639- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chúng sanh nào thấy nghe được thân thanh 
tịnh của ta, thì được sanh vào trong thân 
thanh tịnh của ta. 


Này người Thiện nam! Ngươi nên quán sát 
thân thanh tịnh của ta đây. 

Bấy giờ Thiện Tài Đồng tử liền quán thân 
thanh tịnh của Bồ tát Phổ Hiền, tướng tốt, tay 
chân, trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều có các 
biển cõi Phật nhiều như số vi trần của không 
thể nói không thể nói cõi Phật. Mỗi mỗi biển 
cõi, đều có Chư Phật xuất hiện ra đời, có đại 
chúng Bồ tát bao quanh. Lại thấy hết thảy các 
biển cõi đó, những kiến lập, những hình trạng, 
những trang nghiêm, những núi lớn bao quanh, 
nhiều sắc mây giăng phủ trên hư không, nhiều 
Đức Phật xuất thế, diễn nói nhiều thứ pháp. 
Các việc như vậy thảy thảy đều khác nhau. 

Lại thấy Đức Phổ Hiền trong mỗi mỗi biển 
thế giới phóng ra các mây thân hoá Phật số 
nhiều như số vi trần hết thảy cõi Phật, cùng 
khắp hết thảy thế giới mười phương giáo hoá 
chúng sanh khiến cho họ hướng về Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 


Thiện Tài Đồng tử lại thấy thân mình ở 
trong thân của Phổ Hiền, giáo hoá chúng sanh 
trong hết thảy các thế giới mười phương. 


- 640 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Thiện Tài lại thấy bao nhiêu căn lành, trí 
huệ quang mỉnh của mình do gần gũi các 
Thiện tri thức nhiều như số vi trần hết thảy 
cõi Phật, sánh với căn lành đã đắc được nơi Bồ 
tát Phổ Hiền thì trăm phần không bằng một, 
ngàn phần không bằng một; trăm ngàn phần 
không bằng một; trăm ngàn ức phần, cho đến 
toán số thí dụ cũng không bằng được. Thời 
gian từ khi Thiện Tài mới phát tâm cho đến 
khi thấy được Bồ tát Phổ Hiền, trong khoảng 
đó đã nhập thảy bao nhiêu biển cõi Chư Phật, 
thì nay trong một lỗ chân lông của Phổ Hiền, 
trong khoảng một niệm, nhập vào biển cõi 
Chư Phật, hơn trước gấp bội lần vi trần số 
không thể nói không thể nói cõi Phật. 

Như trong một lỗ chân lông, trong hết thảy 
các lỗ chân lông cũng đều như vậy. 

Thiện Tài ở trong cõi của lỗ chân lông Bồ 
tát Phổ Hiền bước một bước, liền qua khỏi số 
thế giới nhiều như số vi trần của không thể 
nói không thể nói cõi Phật. Đi mãi như vậy, 
tận cùng kiếp vị lai cũng chẳng biết được các 
biển cõi thứ lớp trong một lỗ chân lông, cũng 
chẳng biết được ngằn mé của kho biển cõi, 
biển cõi khác nhau, biển cõi khắp nhập vào, 
biển cõi thành, biển cõi hoại, biển cõi trang 


- 641 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nghiêm, cũng chẳng biết được ngằn nước của 
biển Chư Phật thứ lớp, kho biển Phật, biển 
Phật khác nhau, biển Phật khắp nhập vào, 
biển Phật sanh, biển Phật diệt, cũng chẳng 
biết được ngằn mé của biển đại chúng Bồ tát 
thứ lớp, kho biển đại chúng Bồ tát, biển đại 
chúng Bồ tát khác nhau, biển đại chúng Bồ tát 
khắp nhập vào, biển đại chúng Bồ tát nhóm, 
biển chúng Bồ tát tan, cũng chẳng thể biết 
được ngăn mé của trí nhập vào chúng sanh 
giới, biết căn chúng sanh trí giáo hoá, điều 
phụ chúng sanh, chỗ ở thậm thâm tự tại của 
Bồ tát, những địa, những đạo của Bồ tát nhập. 

Ở trong biển cõi của lỗ chân lông Bồ tát 
Phổ Hiền, Thiện Tài đi như vậy hoặc nơi một 
cõi, trải qua một kiếp, cho đến hoặc trải số 
kiếp nhiều như số vi trần của không thể nói 
không thể nói kiếp mà đi như vậy, cũng chẳng 
một nơi cõi này mà hiện nơi cõi kia, mỗi mỗi 
niệm cùng khắp vô biên biển cõi, giáo hoá 
chúng sanh, làm cho họ hướng về Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

Trong lúc đó, Thiện Tài lần lượt đắc được 
biển hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền, đông 
với Phổ Hiền, đồng với Chư Phật, một thân 
đây khắp hết thảy thế giới, đông cõi, đồng 


- 642 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


hạnh, đồng Chánh giác, đồng thần thông, đồng 
pháp luân, đồng biện tài, đồng ngôn từ, đồng 
âm thanh, đồng lực vô uý, đồng ở chỗ Phật, 
đồng đại từ bi, đồng hết thảy các giải thoát tự 
tại không thể nghĩ bàn. 
Lúc bấy giờ Phổ Hiền Đại Bồ tát liền nói 
bài kệ rằng: 
- Các ngươi hãy trừ thảy mê lầm, 
Nhất tâm bất loạn mà lóng nghe, 
Tôi nói thảy độ của Chư Phật, 
Thảy đạo chơn thật giải thoát môn. 


- Xuất thế điều nhu, đại trượng phu, 
Tâm Ngài thanh tịnh như hư không, 
Thường phóng ánh sáng mặt trời trí, 
Khắp khiến quần sanh diệt tối mê. 


- Như Lai rất khó được thấy nghe, 
Vô lượng ức kiếp nay gặp Ngài, 
Như hoa ưu đàm một lần hiện, 
Vì thế hãy nghe công đức Phật. 


- Tuỳ thuận việc làm của thế gian, 
Như nhà ảo thuật hiện việc ra, 
Chỉ để làm vui lòng quần chúng, 
Không hề phân biệt nghĩ tưởng sanh. 
Các Bồ tát nghe thuyết pháp ấy rồi một 


- 643 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


lòng khao khát, mong được nghe công đức 
chơn thật của Như Lai Thế Tôn, đồng suy nghĩ 
rằng: Đức Bồ tát Phổ Hiền tu đủ các hạnh, thể 
tánh thanh tịnh, thảy những lời nói ra đều 
không sai lầm, hết thảy chư Như Lai đồng 
khen ngợi. 

Suy nghĩ như vậy rồi, sanh khát ngưỡng 
sâu xa, lúc ấy Bồ tát Phổ Hiền, công đức trí 
huệ đầy đủ trang nghiêm, như hoa sen chẳng 
dính bụi trần ba cõi, liền bảo với các Bồ tát 
rằng: Các người hãy lắng nghe, tôi nay muốn 
nói tướng của một giọt trong biển công đức 
của Phật. 

Ngài Hiền đọc kệ rằng: 


- Trí Phật rộng lớn đồng hư không, 
Cùng khắp hết thảy tâm chúng sanh, 
Hiểu rõ thế gian những vọng tưởng, 
Chẳng sanh phân biệt món khác nhau. 

- Một niệm rõ thông pháp ba đời, 

Cũng thông hết thảy căn chúng sanh, 
Như nhà ảo thuật tài giỏi lớn, 
Mỗi niệm hiện ra việc vô biên. 

- Tuỳ tâm chúng sanh, hiện hạnh nhiều, 

Sức thề nguyện lớn, nghiệp xa xưa, 


- 644 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Khiến chúng sanh thấy đều sai khác, 
Mà Phật vốn không động niệm nào. 

- Hoặc có những xứ thấy Phật ngồi, 
Đầy khắp thế giới ở mười phương, 
Hoặc có chúng sanh tâm chẳng sạch, 


Trong vô lượng kiếp chẳng thấy Phật. 


- Hoặc kẻ tin hiểu, rời kiêu mạn, 
Phát ý liền được thấy Như Lai, 
Hoặc kẻ dối nịnh tâm chẳng sạch, 
Ức kiếp tìm cầu chẳng thấy Phật. 


- Hoặc thảy nơi nơi nghe tiếng Phật, 
Tiếng Ngài mầu đẹp khiến tâm vui, 
Hoặc kẻ trăm ngàn vạn ức kiếp, 

Vì tâm chẳng sạch chẳng được nghe. 


- Hoặc thấy thanh tịnh Đại Bồ tát, 
Đầy khắp thế giới đại Tam thiên, 
Thảy đều đầy đủ Phổ Hiền hạnh, 
Như Lai trong đó nghiễm nhiên ngồi. 

- Hoặc thấy cõi này diệu đâu bằng, 
Phật vô lượng kiếp nghiêm tịnh cho, 
Tỳ Lô Giá Na đấng cao cả, 

Giác ngộ trong đây thành Bồ đề. 


- Hoặc thấy cõi diệu hoa sen màu, 


- 645 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Hiền Thủ Như Lai ở trong đây, 
Vô lượng Bồ tát bao quanh Phật, 
Thảy thảy siêng tu hạnh Phổ Hiền. 


- Hoặc thấy cõi Phật Vô Lượng Thọ, 
Quan Âm Tự Tại nhiễu quanh Ngài, 
Thảy đều ở bậc quán Đảnh Địa, 

Đầy khắp thế giới ở mười phương. 

- Hoặc thấy cả cõi Tam thiên giới, 
Trang nghiêm nhiều thứ như Diệu Hỷ, 
Đức Phật A Súc ở trong đó, 

Và các Bồ tát như voi vua. 


- Hoặc Phật Nguyệt Giác đại danh xưng, 
Cùng Kim cang tràng các Bồ tát, 
Ở cõi viên cảnh trang nghiêm diệu, 
Cùng cõi thanh tịnh khắp mười phương. 
- Hoặc thấy Nhật Tạng Phật Thế Tôn, 
Ở cõi thanh tịnh Thiện Quang Minh, 
Cùng các Bồ tát bậc Quán Đảnh, 
Thuyết pháp cho nghe khắp mười phương. 


- Hoặc thấy Kim Cang Đại Diệm Phật, 
Bồ tát Trí Tràng trong hội Ngài, 
Đi khắp hết thảy cõi rộng lớn, 
Thuyết pháp diệt trừ chúng sanh mê. 


- 646 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Trên mỗi đầu lông nhiều không bàn, 
Chư Phật tướng tốt ba mươi hai, 
Quyến thuộc Bồ tát bao quanh thảy, 
Thuyết pháp nhiều môn độ quần sanh. 


- Hoặc quán thấy trong một lỗ lông, 
Cõi nước rộng lớn đủ trang nghiêm, 
Vô lượng Như Lai ở trong đó, 

Phật tử thanh tịnh thảy tràn đầy. 


- Hoặc thấy ở trong hột vi trần, 
Có đủ hằng sa cõi Như Lai, 
Vô lượng Bồ tát tràn đầy khắp, 
Kiếp nhiều không, nói tu hạnh nhiều. 


- Hoặc thấy trên đầu mỗi sợi lông, 
Vô lượng trần sa biển cõi nhiều, 
Nhiều nghiệp khởi sanh đều sai khác, 
Tỳ Lô Giá Na chuyển pháp luân. 


- Hoặc thấy thế giới không thanh tịnh 
Hoặc thấy thanh tịnh báu kết thành, 
Như Lai sống đời lâu vô lượng, 

Đến nhập Niết bàn, thảy hiện ra. 


- Cùng khắp thế giới ở mười phương, 
Thị hiện nhiều cách chẳng nghĩ bàn, 
Tuy các chúng sanh tâm, trí, nghiệp, 
Thảy đều hoá độ khiến sạch lành. 


- 647 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Đạo Sư Vô Thượng thảy như vậy, 
Cùng khắp cõi nước ở mười phương, 
Thị hiện đủ thứ thần thông lực, 

Ta nói ít phần ngươi hãy nghe. 


- Hoặc thấy Thích Ca thành Phật đạo, 
Trải qua kiếp số chẳng nghĩ bàn, 
Hoặc thấy nay mới làm Bồ tát, 

Lợi ích mười phương các chúng sanh. 


- Hoặc người thấy đấng Thích Sư Tử, 
Cúng dường Chư Phật tu đạo hạnh, 
Hoặc thấy Thế Tôn đời cao nhất, 
Hiện ra đủ việc đại thần thông. 


- Hoặc thấy bố thí, hoặc trì giới, 
Nhẫn nhục, tỉnh tấn, hoặc thiền định, 
Bát nhã, phương tiện, nguyện, trí, lực, 
Tuy tâm chúng sanh, thị hiện ra. 


- Hoặc thấy rốt ráo Ba la mật, 
Hoặc thấy ở yên trong các địa, 
Tổng trì, Tam muội, thần thông trí, 
Như vậy đều hiện, thảy vô cùng. 


- Hoặc hiện tu hành vô lượng kiếp, 
Ở trong Bồ tát, bậc Nhẫn Nhục, 
Hoặc hiện ở nơi bậc Bất Thối, 
Hoặc hiện nước pháp rưới trên đầu. 


- 648 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Hoặc hiện Phạm, Thích, Hộ Thế Thân, 
Hoặc hiện Sát lợi, Bà la môn, 

Nhiều loại sắc tướng trang nghiêm thân, 
Như nhà ảo thuật hiện tượng hình. 


Hoặc hiện Đâu Suất mới giáng thần, 
Hoặc thấy trong cung vui thê thiếp, 
Hoặc thấy rời bỏ vinh hoa quý, 
Xuất gia lìa tục, đi học đạo. 


Hoặc thấy mới sanh, hoặc thấy diệt, 
Hoặc thấy xuất gia học hạnh lạ, 

Hoặc thấy ngồi dưới cây Bồ đề, 

Dẹp phục quân ma thành Chánh giác. 


Hoặc lại thấy Phật mới Niết bàn. 
Hoặc thấy dựng tháp khắp thế gian, 
Hoặc thấy trong tháp lập tượng Phật, 
Vì biết thời cơ mà hiện ra. 

Hoặc thấy Như Lai vô lượng thọ, 

Thọ ký thành Phật các Bồ tát, 

Mà thành Vô thượng Đại Đạo Sư, 

Kế bổ nhiệm về cõi An lạc. 

Hoặc thấy vô lượng ức ngàn kiếp, 
Làm Phật sự xong nhập Niết bàn, 
Hoặc thấy nay mới thành Bồ đề, 
Hoặc thấy chánh tu những diệu hạnh. 


- 649 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Hoặc thấy Như Lai thanh tịnh nguyệt, 
Ở tại Phạm Thế và cung ma, 
Cung trời Tự Tại, cung Hoá Lạc, 
Thị hiện thần thông biến hoá nhiều. 


- Hoặc thấy ở cung trời Đâu Suất, 
Vô lượng chư Thiên đồng bao quanh, 
Vì họ nói pháp cho hoan hỷ, 
Khiến họ phát tâm cúng dường Phật. 


- Hoặc thấy ở cung trời Dạ Ma, 
Đao Lợi, Hộ thế, cung của Rồng, 
Như vậy hết thảy các cung điện, 
Nơi nào Phật cũng hiện tượng thân. 


- Ở chỗ Nhiên Đăng Phật Thế Tôn, 
Rải hoa trải tóc để cúng dường, 
Từ đó rõ thông pháp thâm diệu, 
Thường dùng đạo này độ quần sanh. 

- Hoặc thấy Phật lâu trong Niết bàn, 
Hoặc thấy Phật mới thành Bồ đề, 
Hoặc thấy Phật trụ vô lượng kiếp, 
Hoặc thấy giây lát liền nhập diệt. 

- Thân tướng quang minh cùng thọ mạng, 
Trí huệ Bồ đề và Niết bàn, 
Chúng hội được độ, tiếng oai nghỉ, 
Mỗi mỗi như vậy đều vô số. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Hoặc hiện thân mình rất rộng lớn, 
Như núi Tu Di, núi Đại Bảo, 

Hoặc thấy Phật ngồi không lay động, 
Ngập đầy thế giới rộng vô biên. 

- Hoặc thấy ánh sáng ra một tầm, 
Hoặc thấy ngàn vạn ức do tuần, 
Hoặc thấy chiếu khắp vô lượng cõi, 
Hoặc thấy tràn đầy thảy cõi nào. 


- Hoặc thấy Phật thọ tám mươi năm, 
Hoặc thọ trăm ngàn vạn ức năm, 
Hoặc ở vô lượng không bàn kiếp, 
Như vậy lần lượt bội hơn đây. 


Trí Phật thông đạt, tịnh vô ngại, 
Một niệm biết khắp pháp ba đời, 
Đều từ tâm thức nhân duyên khởi, 
Sanh diệt vô thường không tự tánh. 


Ở trong một cõi thành Chánh giác, 

Nơi hết thảy cõi cũng đều thành, 

Hết thảy vào một, một vào khắp, 

Tuỳ tâm chúng sanh đều thị hiện. 

- Như Lai ở nơi đạo vô thượng, 

Thành tựu mười lực, bốn vô uý, 

Đầy đủ trí huệ không chướng ngại, 
Chuyển mười hai, hành chánh pháp luân. 


-651- 


- 652- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Biết rõ khổ, tập và diệt, đạo, 

Phân biệt mười hai pháp nhân duyên, 
Pháp, nghĩa, nhạo thuyết, từ, vô ngại, 
Dùng bốn biện tài rộng nói ra. 

Các pháp vô ngã, không, có tướng, 
Nghiệp tánh không sanh cũng chẳng mất, 
Hết thảy xa lìa như hư không, 

Phật dùng phương tiện mà phân biệt. 


Như Lai như vậy chuyển pháp luân, 
Chấn động mười phương cõi khắp nơi, 
Cung điện, núi, sông, đều lay động, 
Chẳng khiến chúng sanh kinh sợ gì. 


Phật diễn pháp âm rộng khắp cùng, 
Tuỳ căn chúng sanh khiến hiểu đều, 
Đều khiến phát tâm, trừ lầm lạc, 

Mà Phật chưa từng sanh niệm tâm. 


Hoặc nghe thí giới, nhẫn, tỉnh tấn, 
Thiền định, Bát nhã, phương tiện trí, 
Hoặc nghe từ bỉ và hỷ xả, 

Nhiều tiếng ngôn từ thảy khác nhau. 


Hoặc nghe tứ niệm, tứ chánh cần, 
Thần túc, căn, lực và giác đạo, 

Các niệm, thần thông và chỉ quán, 
Vô lượng phương tiện các pháp môn. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


Long thần, bát bộ, người, chẳng người, 
Phạm, Thích, Hộ thế, chúng chư Thiên, 
Phật dùng một tiếng mà nói pháp, 

Tuỳ loại chúng sanh khiến hiểu thông. 


Nếu người tham dục với sân sỉ, 

Giận, ganh, bỏn xẻn, đối, kiêu căng, 
Tám vạn bốn ngàn phiền não chướng, 
Khiến nghe nói pháp thảy trị lành. 


Nếu chưa tu đủ pháp trắng lành, 
Khiến họ nghe mười giới hạnh tu, 

Bố thí, điều phục cho người thảy, 
Khiến nghe vắng lặng tiếng Niết bàn. 
Nếu người chí kém thiếu tâm từ, 
Ghét chán sanh tử tự cầu rời, 

Khiến họ nghe nói ba giải thoát, 
Khiến họ khỏi khổ, vui Niết bàn. 


Nếu người tự tánh ít tham muốn, 
Nhàm bỏ ba cõi cầu vắng lặng, 
Khiến họ nghe nói các duyên khởi, 
Nương thừa Độc giác mà thoát ly. 
Nếu người thanh tịnh, tâm rộng cao, 
Đầy đủ thí, giới, công đức nhiều, 
Gần gũi Như Lai đủ thương xót, 
Khiến họ nghe nói tiếng Đại thừa. 


- 653- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Hoặc có cõi nước nghe một thừa, 
Hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, năm, 
Như vậy cho đến thừa vô lượng, 
Đều sức phương tiện của Như Lai. 


- Niết bàn vắng lặng chưa từng khác, 
Trí hạnh cao hạ có khác nhau, 
Như cõi hư không thể tánh một, 
Chim bay xa gần thảy khác nhau. 


- Thể tánh tiếng Phật cũng như đây, 
Cùng khắp hết thảy cõi hư không, 
Tuỳ các chúng sanh nhiều tâm trí, 
Chỗ nghe, chỗ thấy thảy khác nhau. 


- Phật trải quá khứ tu các hạnh, 
Hay theo sở thích diễn tiến mầu, 
Không lòng suy tính đây với đó, 
Ta vì ai nói, vì ai không? 

- Trên mặt Như Lai phóng quang minh, 
Đầy đủ số tám vạn bốn ngàn, 
Pháp môn Phật nói cũng như vậy, 
Chiếu khắp thế giới trừ não phiền. 

- Đầy đủ thanh tịnh công đức trí, 
Mà thường tuỳ thuận thảy ba đời, 
Ví như hư không không dính uế, 
Vì thảy chúng sanh mà hiện ra. 


- 654 - 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Thị hiện sanh, già, bệnh, chết, khổ, 
Cũng hiện sống lâu ở thế gian, 
Tuy thuận thế gian hiện như vậy, 
Thể tánh thanh tịnh đồng hư không. 


- Hết thảy cõi nước vô lượng biên, 
Căn dục chúng sanh cũng vô cùng, 
Mắt trí Như Lai đều thấy rõ, 

Tuy nơi đáng độ dạy đạo cho. 


- Cùng tận hư không cõi mười phương, 
Ở trong đại chúng thảy trời người, 
Tuỳ theo hình tướng không đồng thảy, 
Phật hiện thân hình cũng như đây. 


- Nếu trong chúng hội các Sa môn, 
Cạo bỏ tóc râu bận cà sa, 
Đắp y trì bát giữ căn tánh, 
Khiến cho hoan hỷ dứt não phiền. 


- Hoặc lúc gần gũi Bà la môn, 
Vì họ hiện ra thân ốm gầy, 
Chống gậy mang bình thường thanh tịnh, 
Đủ đầy trí huệ giảng nói hay. 

- Nhả cũ nuốt mới, tự no đủ, 
Hớp gió uống sương không ăn khác, 
Hoặc ngồi hoặc đứng không lay động, 
Hiện ra khổ hạnh dẹp đạo tà. 


- 655- 


- 656 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Hoặc trì giới cấm làm thầy đời, 

Khéo rành phương thuốc các luận môn, 
Toán số, thiên văn, địa lý, tướng, 

Các hung lành dữ thảy rõ không. 

Thâm nhập các thiền và giải thoát, 
Tam muội, thần thông, trí huệ, hạnh, 
Luận đàm, ngâm vịnh và đùa vui, 
Phương tiện khiến đều ở Phật đạo. 


Hoặc hiện thượng phục để nghiêm thân, 
Đầu đội nón hoa, che lộng cao, 

Bốn bỉnh sau trước bao quanh thảy, 
Ra oai hùng mãnh phục Tiểu Vương. 


Hoặc làm quan toà, quan cai ngục, 
Giỏi giải việc đời cho thế gian, 

Thảy bao thưởng phạt công minh cả, 
Khiến cho hết thảy ắt mừng vui. 


Hoặc làm đại thần chuyên phụ bật, 
Giỏi dùng chánh trị an lê dân, 

Lợi ích mười phương đều cùng khắp, 
Hết thảy chúng sanh chẳng biết đâu. 


Hoặc làm Túc Tán các Tiểu Vương, 
Hoặc làm Phi hành chuyển luân vương, 
Khiến các vương tử cùng thể nữ, 

Thảy được hoá độ ai lường được. 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Hoặc làm hộ thế Tứ Thiên Vương, 
Thống lãnh các Rồng với Dạ xoa, 

Vì chúng hội đó mà nói pháp, 
Khiến hết thảy đều rất vui mừng. 

- Hoặc làm Đao Lợi Đại Thiên Vương, 
Ở Thiện Pháp đường, vườn hoan hỷ, 
Đầu đội nón hoa nói diệu pháp, 

Chư thiên ngưỡng mộ chẳng thể lường. 

- Hoặc ở Dạ Ma, Đâu Suất thiên, 

Hoá Lạc, Tự Tại, cung Ma Vương, 
Ở trong Ma Ni Bảo Cung điện, 
Nói hạnh chơn thật khiến điều phục. 


- Hoặc đến trong hội chúng Phạm Thiên, 
Nói bốn vô lượng các đạo Thiền, 
Khiến khắp hoan hỷ, bỏ đi thảy, 
Không ai biết được tướng tới lui. 


- Hoặc đến cung trời Sắc Cứu Cánh, 
Mà nói giác phần các báu hoa, 
Cùng những vô lượng công đức Thánh, 
Sau đó bỏ đi, chẳng ai hay. 


- Phật trí vô ngại đã thấy gì, 
Trong đây hết thảy các chúng sanh, 
Đều dùng vô biên môn phương tiện, 
Nhiều cách giáo hoá khiến thảy thành. 


- 657- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Như nhà ảo thuật khéo lành nghề, 
Hiện ra đủ việc giả dối nhiều, 
Phật hoá độ sanh cũng như vậy, 
Vì họ thị hiện nhiều thân hình. 


- Như mặt trăng sáng giữa hư không, 
Khiến chúng sanh đời thấy khuyết tròn, 
Hết thảy sông ao hiện ảnh tượng, 

Ánh sáng các sao bị khoả mờ. 


- Mặt trăng trí Phật ra thế gian, 
Cũng dùng phương tiện hiện giảm tăng, 
Nước tâm Bồ tát hiện bóng Phật, 
Thanh văn tỉnh tú chẳng sáng gì. 


- Ví như biển lớn châu báu đầy, 
Thanh tịnh không dơ, vô lượng biên, 
Bốn châu có thảy bao sanh chúng, 
Hiện bóng thảy vào trong biển này. 


- Biển thân công đức Phật cũng vậy, 
Không dơ không đục, không bến bờ, 
Cho đến chúng sanh trong pháp giới, 
Thảy đều hiện bóng trong thân đây. 


- Như mặt trời sáng phóng ngàn màu, 
Chẳng rời bổn xứ chiếu mười phương, 
Ánh mặt trời Phật cũng như vậy, 
Chẳng đi chẳng lại, trừ tối tăm. 


- 658- 


PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (tiếp theo) 


- Ví như vua Rồng mưa lớn xuống, 
Không từ thân ra, không tâm ra, 
Mà hay rưới ướt đây khắp cả, 

Diệt trừ nóng nảy, khiến mát lành. 


- Mưa pháp Như Lai cũng vậy đây, 
Chẳng từ thân tâm của Phật ra, 
Mà khai ngộ được hết quần chúng, 
Khắp khiến diệt trừ lửa ba độc. 


- Pháp thân mầu sạch của Như Lai, 
Hết thảy ba cõi chẳng sánh bằng, 
Đạo ngoài lời nói thế gian thảy, 
Tánh không phải có cũng không không. 


- Tuy không nương đâu mà ở khắp, 
Tuy đâu cũng đến mà không đi, 
Như vẽ trên không, thấy trong mộng, 
Phải quán thân Phật như vậy đây. 


- Thảy bao nhiêu pháp trong ba đời, 
Không thể ví dụ với Phật được, 
Ví như chim muông trong rừng núi, 
Chẳng nương không gian mà ở được. 
- Biển lớn Ma nỉ vô lượng màu, 
Thân Phật khác nhau cũng như vậy, 
Như Lai không sắc, không không sắc, 
Tuỳ nghỉ mà hiện, không ở đâu. 


- 659- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Hư không, chơn như và thật tế, 
Niết bàn, pháp tánh tịch diệt thảy, 
Chỉ có những pháp chơn thật này, 
Mới diễn bày được đức Như Lai. 


- Trần cõi tâm niệm đếm biết được, 
Nước trong biển lớn uống hết được, 
Hư không lường được, gió nắm được, 
Không thể nói hết công đức Phật. 


- Nếu ai nghe biển công đức này, 
Mà sanh vui mừng tâm tin hiểu, 
Sẽ được công đức như đã nói, 

Cẩn thận chớ sanh nghỉ ngại nào.° 


(@ Hán bộ hết quyển 80. 


- 660 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 
PHẬT HOA NGHIÊM 


Ngài Tam Tụng Sa môn Bát Nhã ở nước Kế Tân, 
đời nhà Đường, dịch ra chữ Hán 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI 


NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT 
KHÔNG NGHĨ BÀN 
CỦA PHÔ HIÊN HẠNH NGUYÊN 


Lúc bấy giờ Đức Phổ Hiền Đại Bồ tát khen 
ngợi công đức thù thắng của Đức Như Lai rồi, 
liền bảo các Bồ tát và Thiện Tài rằng: Này các 
Thiện nam! Công đức của Đức Như Lai, ví như 
hết thảy Chư Phật mười phương, trải số kiếp 
nhiều như số vi trần tột nhỏ của vô lượng vô 
lượng cõi Phật, diễn nói không ngừng, cũng 
không thể hết được. 

Nếu muốn thành tựu môn công đức này thì 
phải tu mười thứ hạnh nguyện rộng lớn: 

Một là lễ kính Chư Phật, 

Hai là khen ngợi Như Lai, 


- 661 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Ba là rộng tu cúng dường, 

Bốn là sám hối nghiệp chướng, 

Năm là tuỳ hỷ công đức, 

Sáu là thỉnh chuyển pháp luân, 

Bảy là thỉnh Phật ở đời, 

Tám là thường theo Phật học, 

Chín là tuy thuận chúng sanh, 

Mười là khắp đều hồi hướng. 

Thiện Tài thưa rằng: Bạch Đại Thánh! Thế 
nào là lễ kính Chư Phật cho đến hồi hướng? 

Bồ tát Phổ Hiền bảo Thiện Tài rằng: 

Này người Thiện nam! Nói rằng lễ kính 
Chư Phật là đối với thảy bao nhiêu Chư Phật 
Thế Tôn nhiều như vô số vi trần tột nhỏ của 
hết thảy cõi Phật trong mười phương ba đời 
tận cùng pháp giới khắp cõi hư không, tôi 
dùng sức hạnh nguyện Phổ Hiền, thâm tâm tin 
hiểu như đối trước mắt, đều dùng nghiệp thân 
ngữ ý thanh tịnh thường lễ kính. Nơi mỗi mỗi 
Đức Phật, tôi đều hoá hiện ra các thân nhiều 
như số vi trần tột nhỏ của vô lượng vô lượng 
cõi Phật, mỗi thân đều lễ lạy Chư Phật nhiều 
như số vi trần tột nhỏ của vô lượng vô lượng 
cõi Phật. Cõi hư không nếu tận, sự lễ kính của 


- 662 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


tôi mới tận. Nhưng cõi hư không không thể 
cùng tận được nên sự lễ kính của tôi không 
bao giờ cùng tận được. Như vậy, cho đến thế 
giới chúng sanh nếu cùng tận, nghiệp chúng 
sanh tận, phiền não chúng sanh tận, thì sự lễ 
kính của tôi mới đoạn. Nhưng thế giới chúng 
sanh cho đến phiền não không bao giờ tận, 
nên sự lễ kính của tôi vô cùng vô tận, mỗi mỗi 
niệm nối tiếp luôn không có gián đoạn, nghiệp 
thân khẩu ý không có nhàm chán. 


Lại nữa, này người Thiện nam! Nói rằng 
khen ngợi Đức Như Lai là: Thảy bao nhiêu vỉ 
trần tột nhỏ trong các cõi nước ở mười phương 
ba đời tận cùng pháp giới khắp cõi hư không, 
trong mỗi mỗi vi trần đều có các Đức Phật 
nhiều như số vi trần tột nhỏ của hết thảy thế 
giới, nơi mỗi mỗi Đức Phật đều có biển đại hội 
Bồ tát bao quanh, tôi đều đem sự thấy biết 
hiện tiền hiểu biết cao cả sâu xa, đều dùng 
lưỡi diệu mầu hơn cả Biện Tài thiên nữ, mỗi 
mỗi lưỡi phát ra vô tận biển âm thanh, mỗi 
mỗi biển âm thanh phát ra hết thảy biển lời 
nói tán dương khen ngợi các biển công đức 
của hết thảy Như Lai, tận cùng đời vị lai liên 
tục không dứt, tận cùng pháp giới khắp cả nơi 
nơi. Như vậy cõi hư không vốn cùng tận, thế 


- 663 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


giới chúng sanh tận, nghiệp chúng sanh tận, 
phiền não chúng sanh tận, thì sự ca ngợi của 
tôi mới tận. Nhưng cõi hư không cho đến 
phiền não không bao giờ tận, thì sự ca ngợi 
của tôi đây cũng vô cùng vô tận, từng niệm 
nối nhau không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ 
ý không có nhàm chán. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Nói rằng 
rộng tu cúng dường là thảy bao nhiêu số vi 
trần trong các cõi nước nhiều như số vi trần 
tột nhỏ của hết thảy cõi Phật mười phương ba 
đời, tận cùng pháp giới, khắp cõi hư không, 
trong mỗi mỗi vi trần đều có Chư Phật nhiều 
như số vi trần tột nhỏ của hết thảy thế giới, 
mỗi mỗi Đức Phật đều có rất nhiều biển hội 
Bồ tát bao quanh, tôi đều dùng sức hạnh 
nguyện Phổ Hiền mà khởi sanh tin hiểu sâu xa, 
thấy biết hiện tiền, thảy đều đem các lễ vật 
cúng dường thượng diệu mà cúng dường, như 
là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc cõi 
trời, mây tàng lọng cõi trời, mây y phục cõi 
trời đủ thứ hương thơm cõi trời, hương xoa, 
hương đốt, hương bột, các thứ mây như vậy, 
mỗi mỗi đều lớn như núi Tu Di. Lại thắp đủ 
thứ đèn tô lạc, đèn dầu, đèn dầu thơm, mỗi 
tim đèn lớn như núi Tu Di, dầu trong đèn như 


- 664 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


nước biển cả. Đem các thứ đồ cúng dường như 
vậy mà thường cúng dường. 

Này người Thiện nam! Trong các cách cúng 
dường thì pháp cúng dường là hơn hết. Như là: 
Tu hành đúng theo lời dạy để cúng dường, làm 
lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp 
thọ chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thay 
cho chúng sanh để cúng dường, siêng tu căn 
lành để cúng dường, chẳng bỏ hạnh nghiệp Bồ 
tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ đề để 
cúng dường. 

Này người Thiện nam! Như vô lượng công 
đức cúng dường đã nói trước đây, sánh với 
một niệm công đức của pháp cúng dường này, 
thì trăm phần không bằng một, ngàn phần 
không bằng một, trăm ngàn Cu chỉ Na do tha 
phần, Ca la phần, toán phần, số phần, dụ phần, 
Ưu bà ni sa đà phần, cũng không bằng một. Vì 
sao? Vì các Đức Như Lai tôn trọng pháp, vì 
theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì 
sanh ra Chư Phật. Nếu các Bồ tát tu hành 
pháp cúng dường thì thành tựu được sự cúng 
dường Như Lai, như vậy là chơn cúng dường, 
là sự cúng dường rộng lớn cao cả hơn hết. Cõi 
hư không nếu cùng tận, nghiệp chúng sanh 
tận, phiền não chúng sanh tận, thì sự cúng 


- 665- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


dường của tôi mới tận. Nhưng cõi hư không 
cho đến phiền não chẳng thể tận được nên sự 
cúng dường của tôi vô cùng vô tận, từng niệm 
nối tiếp nhau không bao giờ gián đoạn, nghiệp 
thân ngữ ý không có nhàm chán. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Nói sám hối 
nghiệp chướng là: Bồ tát tự nghĩ rằng: Tôi từ 
kiếp vô thuỷ đời quá khứ do tham, sâm, sỉ 
khiến cho thân khẩu ý tạo ra các nghiệp ác 
nhiều vô lượng vô biên. Nếu các nghiệp ác này 
mà có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng 
không thể chứa hết được. Tôi nay đem ba 
nghiệp thanh tịnh đến trước hết thảy Chư 
Phật và đại chúng Bồ tát nhiều như số vi trần 
tột nhỏ các cõi khắp pháp giới mà thành tâm 
sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường ở 
trong hết thảy công đức của tịnh giới. Như vậy 
cõi hư không nếu cùng tận, thế giới chúng 
sanh tận, nghiệp chúng sanh tận, phiền não 
chúng sanh tận thì việc sám hối của tôi mới 
tận. Nhưng cõi hư không, cho đến phiền não 
chúng sanh không thể cùng tận được thì việc 
sám hối của tôi vô cùng vô tận, từng niệm nối 
tiếp nhau không có gián đoạn, nghiệp thân 
ngữ ý không có nhàm chán. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Nói tuỳ hỷ 


- 6Ó6 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


công đức là có thảy bao nhiêu các Đức Phật 
Như Lai nhiều như số vi trần tột nhỏ của hết 
thảy cõi Phật trong mười phương ba đời tận 
cùng pháp giới khắp cõi hư không, từ khi mới 
phát tâm vì Nhất thiết trí mà siêng tu núi 
phước, chẳng tiếc thân mạng, trải số kiếp 
nhiều như số vi trần của vô lượng vô lượng cõi 
Phật, trong mỗi mỗi kiếp đều xả thí đầu, mắt, 
tay, chân nhiều như số vỉ trần của vô lượng vô 
lượng cõi Phật, như vậy làm hết thảy những 
khổ hạnh khó làm, tròn đầy các môn Ba la mật, 
chứng nhập nhiều địa trí Bồ tát, thành tựu vô 
thượng Bồ đề của Chư Phật, cho đến nhập 
Niết bàn, phân chia xá lợi, thảy bao nhiêu căn 
lành đó tôi đều tùy hỷ. 

Đến thảy các loài lục thú tứ sanh trong hết 
thảy thế giới mười phương có bao nhiêu công 
đức, dầu nhỏ như hột bụi, tôi đều tùy hỷ. 
Trong mười phương ba đời thảy bao nhiêu 
Thanh văn, Bích chỉ Phật, còn học, hết học, có 
những công đức nào, tôi đều tùy hỷ. Hết thảy 
Bồ tát đã tu vô lượng các khổ hạnh khó làm, 
chí cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề công đức 
rộng lớn, tôi đều tùy hỷ. Như vậy cõi hư không 
nếu cùng tận, thế giới chúng sanh tận, nghiệp 
chúng sanh tận, phiền não chúng sanh tận, thì 


- 667 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


việc tuỳ hỷ vẫn vô cùng vô tận, từng niệm nối 
tiếp nhau không có gián đoạn, nghiệp thân 
ngữ ý không có nhàm chán. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Nói thỉnh 
chuyển pháp luân là trong các vi trần tột nhỏ 
của hết thảy cõi Phật trong mười phương ba 
đời tận cùng pháp giới khắp cõi hư không, mỗi 
mỗi vi trần đều có các cõi Phật rộng lớn nhiều 
như số vi trần của vô lượng vô lượng cõi Phật, 
trong mỗi mỗi cõi, từng niệm đều có thảy bao 
nhiêu Chư Phật thành hàng Chánh giác nhiều 
như số vi trần của vô lượng vô lượng cõi Phật, 
có thảy bao nhiêu biển hội Bồ tát bao quanh, 
thì tôi đều dùng đủ thứ phương tiện của 
nghiệp thân khẩu ý mà ân cần mời thỉnh các 
Ngài chuyển pháp luân mầu diệu. Như vậy, cõi 
hư không nếu cùng tận, thế giới chúng sanh 
tận, nghiệp chúng sanh tận, phiền não chúng 
sanh tận, mà tôi vẫn thường mời thỉnh hết 
thảy Chư Phật chuyển chánh pháp luân, việc 
thỉnh mời vô cùng vô tận, từng niệm nối nhau 
không bao giờ dứt, nghiệp thân ngữ ý không 
có nhàm chán. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Nói thỉnh 
Phật ở lại đời là có thảy bao nhiêu Chư Phật 
Như Lai nhiều như số vi trần tột nhỏ của mười 


- 668 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


phương ba đời, tận cùng pháp giới, khắp cõi 
hư không, Đức Phật nào sắp thị hiện nhập 
Niết bàn, và các Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác, 
còn học, hết học cho đến hết thảy các thiện trí 
thức, tôi đều mời thỉnh, xin chớ nhập Niết bàn, 
xin ở lại đời trải số kiếp nhiều như số vi trần 
của hết thảy cõi Phật, vì muốn lợi ích an vui 
cho hết thảy chúng sanh. Như vậy cõi hư 
không nếu cùng tận, thế giới chúng sanh tận, 
nghiệp chúng sanh tận, phiền não chúng sanh 
tận, sự mời thỉnh của tôi cũng vô cùng vô tận, 
từng niệm nối tiếp nhau không có gián đoạn, 
nghiệp thân ngữ ý không có nhàm mỏi. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Nói thường 
tuỳ Phật học là như Đức Ty Lô Giá Na Như Lai 
tại thế giới Ta Bà này, từ khi mới phát tâm, 
tỉnh tấn không lùi, đem thân mạng nhiều vô 
lượng vô lượng ra mà bố thí, lột da làm giấy, 
chẻ xương làm bút, chích máu làm mực để 
dùng biên chép kinh điển, chất như núi Tu Di, 
vì tôn trọng chánh pháp nên chẳng tiếc thân 
mạng, huống là ngôi Vua, thành, ấp, làng, xóm, 
cung điện, vườn, rừng hết thảy của cải, và 
nhiều khổ hạnh khó làm khác, cho đến dưới 
cây thành đại Bồ đề, thị hiện nhiều thứ thần 
thông, khởi ra nhiều thứ biến hoá, hiện ra 


- 669 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


nhiều thân Phật, ở trong nhiều chúng hội, 
hoặc ở trong chúng hội đạo tràng của hết thảy 
các đại Bồ tát, hoặc ở trong chúng hội đạo 
tràng của Thanh văn và Bích chỉ Phật, hoặc ở 
trong chúng hội đạo tràng của chuyển luân 
chánh vương, tiểu vương, quyến thuộc hoặc ở 
trong chúng hội đạo tràng của Sát Lợi, Bà la 
môn, Trưởng giả, cư sĩ cho đến hoặc ở trong 
chúng hội đạo tràng của Trời, Rồng, bát bộ, 
người, không phải Người, ở trong nhiều thứ 
chúng hội như vậy dùng tiếng tròn đầy như 
tiếng sấm lớn gầm, tuỳ căn thích muốn mà 
thành thục cho chúng sanh, cho đến thị hiện 
nhập vào Niết bàn, như vậy thảy thảy, tôi đều 
theo học. 

Như đối với Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na 
ngày nay thì cũng vậy, hết thảy các cõi Phật 
trong mười phương ba đời tận cùng pháp giới 
khắp cõi hư không, trong đó các Đức Như Lai 
như số vi trần cũng đều như vậy, trong mỗi 
mỗi niệm tôi đều theo học. Như vậy cõi hư 
không nếu cùng tận, thế giới chúng sanh tận, 
nghiệp chúng sanh tận, phiền não chúng sanh 
tận, mà việc theo học của tôi vẫn vô cùng vô 
tận, từng niệm nối tiếp nhau không có gián 
đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có nhàm chán. 


- 670- 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Lại nữa, này người Thiện nam! Nói thuận 
theo chúng sanh là thảy bao nhiêu loài chúng 
sanh khác nhau trong biển cõi mười phương tận 
cùng pháp giới khắp cõi hư không, như là: Loài 
sanh trứng, sanh thai, thấp sanh, hoá sanh, 
hoặc loài nương nơi đất, nước, gió, lửa mà sanh, 
mà ở, hoặc loài nương nơi hư không cùng cỏ cây 
mà sanh, mà ở, nhiều loài giống, nhiều sắc thân, 
nhiều hình trạng, nhiều tướng mạo, nhiều mạng 
sống, nhiều dòng giống, nhiều tên tuổi, nhiều 
tâm tánh, nhiều thấy biết, nhiều ham thích, 
nhiều ý hành, nhiều oai nghỉ, nhiều y phục, 
nhiều thức ăn uống, ở trong các thôn dinh, làng 
xóm, thành ấp, cung điện cho đến hết thảy 
những Trời, Rồng, Bát Bộ, Người, không phải 
người, loài không chân, hai chân, bốn chân, 
nhiều chân, loài có sắc, không sắc, có tưởng, 
không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải 
không tưởng, các loài như vậy, tôi đều thuận 
theo hết thảy mà chuyển. Hầu hạ đủ cách, cúng 
dường đủ thứ, như kính cha mẹ, như thờ sư 
trưởng và A la hán, cho đến như hàng Như Lai 
không khác. Đối với các chúng sanh bệnh khổ, 
tôi làm lương y, với kẻ lạc đường, tôi chỉ cho 
đường chánh, nơi trong đêm tối, tôi làm đèn 
sáng, với các kẻ nghèo cùng, tôi làm cho họ 
được kho tàng. 


-67]- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Bồ tát làm ích lợi cho hết thảy chúng sanh 
như vậy, vì sao? Vì nếu Bồ tát có thể tuỳ 
thuận chúng sanh tức là tuy thuận cúng 
dường Chư Phật. Nếu tôn trọng, hầu hạ chúng 
sanh tức là tôn trọng, hầu hạ Như Lai. Nếu 
làm cho chúng sanh sanh hoan hỷ tức là làm 
cho hết thảy Như Lai hoan hỷ, vì sao? Vì Chư 
Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm thể, nhơn 
nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhơn lòng 
đại bi mà phát tâm Bồ đề, nhơn tâm Bồ đề mà 
thành hàng Chánh giác. 

Ví như giữa chốn sa mạc có cây đại thọ to 
lớn. Nếu rễ cây được nước thì cành lá hoa quả 
đều được tốt tươi, cây Bồ đề ở chốn đồng 
hoang sanh tử cũng như vậy, hết thảy chúng 
sanh là gốc là rễ, Chư Phật Bồ tát là hoa là 
quả, dùng nước đại bỉ mà làm ích lợi chúng 
sanh thì có thể thành tựu hoa quả trí huệ của 
Chư Phật Bồ tát. Vì sao? 

Vì các Bồ tát dùng nước đại bỉ mà làm ích 
lợi chúng sanh thì thành tựu được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Vậy nên Bồ đề thuộc 
của chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì 
hết thảy Bồ tát rốt ráo không thể thành Vô 
thượng Chánh giác. 

Này người Thiện nam! Ngươi ở nơi nghĩa 


- 672 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


này phải hiểu như vậy. Vì đối với chúng sanh 
mà tâm bình đẳng thì có thể thành tựu đại bi 
hoàn toàn. Dùng tâm đại bỉ mà tuy thuận 
chúng sanh thì có thể thành tựu việc cúng 
dường Như Lai. Bồ tát tuỳ thuận chúng sanh 
như vậy. 


Cõi hư không nếu cùng tận, thế giới 
chúng sanh tận, nghiệp chúng sanh tận, 
phiền não chúng sanh tận, việc tuỳ thuận 
của tôi vẫn vô cùng vô tận, từng niệm nối 
nhau không có gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý 
không có nhàm chán. 

Lại nữa, này người Thiện nam! Nói khắp 
đều hồi hướng là thảy bao nhiêu công đức từ 
khi kính lễ Chư Phật cho đến tuỳ thuận chúng 
sanh đều đem hồi hướng hết cho tất cả chúng 
sanh tận cùng pháp giới, khắp cõi hư không, 
nguyện cho chúng sanh thường được an vui, 
không có các bệnh khổ, muốn làm các pháp ác 
thảy đều không thành, còn các nghiệp lành đã 
tu thì mau thành tựu, đóng chặt cửa của hết 
thảy các đường ác thú, mở bày đường chánh 
Niết bàn cho trời người. Nếu các chúng sanh 
nhơn vì trước kia chứa nhóm các nghiệp ác 
nên chiêu cảm thảy quả báo khổ sở nặng nề, 
thì tôi đều chịu thế cho, khiến cho các chúng 


- 673- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


sanh đó đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu 
vô thượng Bồ đề. 

Bồ tát tu hạnh hồi hướng như vậy, cõi hư 
không nếu tận, thế giới chúng sanh tận, 
nghiệp chúng sanh tận, phiền não chúng sanh 
tận mà pháp hồi hướng của tôi vẫn vô cùng vô 
tận, từng niệm nối tiếp nhau không có gián 
đoạn, nghiệp thân ngữ ý không có chán nhàm. 

Này người Thiện nam! Ấy là mười đại 
nguyện đầy đủ viên mãn của Đại Bồ tát, nếu 
các Bồ tát ở nơi mười đại nguyện này mà tuỳ 
thuận tu hành thì có thể làm thành thục cho 
hết thảy chúng sanh, có thể tuỳ thuận Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, có thể thành 
tựu viên mãn các biển đại nguyện của Bồ tát 
Phổ Hiền. 

Vậy nên, này người Thiện nam! Đối với 
nghĩa này ngươi phải nên biết như vậy. 

Nếu có người Thiện nam, kẻ Thiện nữ nào 
đem các của báu thất bảo thượng diệu đầy 
ngập hết thảy các thế giới nhiều như số vi 
trần tột nhỏ của vô lượng vô lượng cõi Phật 
mười phương, và những đồ an vui tột cao sang 
của trời người cũng nhiều như vậy mà bố thí 
cho hết thảy bao nhiêu chúng sanh trên các 
thế giới nhiều như vậy, mà cúng dường lên 


- 674 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Chư Phật Bồ tát trên hết thảy thế giới cũng 
nhiều như vậy, trải số kiếp nhiều như số vi 
trần các cõi Phật cũng nhiều như vậy, liên 
tiếp nhau không dứt, thì đắc được thảy bao 
nhiêu công đức. Nhưng nếu lại có người vừa 
nghe qua mười đại nguyện này thì đắc được 
công đức hơn, đem sánh với công đức trước thì 
trăm phần không bằng một, ngàn phần không 
bằng một, cho đến Ưu bà ni sa đà phần cũng 
không bằng một. 


Hoặc lại có người dùng đức tin sâu chắc, ở 
nơi mười điều nguyện rộng lớn này thọ trì đọc 
tụng, cho đến chỉ biên chép một bài kệ bốn 
câu thì mau dứt trừ được năm nghiệp vô gián, 
thảy bao nhiêu bệnh thân bệnh tâm của thế 
gian, nhiều thứ khổ não, cho đến tiêu hết thảy 
các nghiệp ác nhiều như số vi trần cõi Phật. 
Hết thảy quân ma, Dạ xoa, La sát, hoặc Cưu 
bàn trà, hoặc Tỳ xá xà, hoặc Bộ đa thảy, các 
quỷ thần hung ác uống máu ăn thịt thảy đều 
lánh xa. Hoặc nếu có gần gũi thì là hạng phát 
tâm hộ trì. 

Vậy nên, nếu người nào trì tụng nguyện 
này thì đi trong thế gian không có chướng 
ngại như mặt trăng giữa hư không ra khỏi 
mây mù, Chư Phật Bồ tát đều khen ngợi, hết 


- 675- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


thảy trời người đều phải kính lễ, hết thảy 
chúng sanh đều phải cúng dường. 

Người Thiện nam này khéo được thân 
người, tròn đầy thảy bao nhiêu công đức của 
Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Bồ tát Phổ 
Hiền, mau được thành tựu sắc thân vi diệu, đủ 
ba mươi hai tướng đại trượng phu. Nếu sanh 
vào cõi trời người thì thường ở dòng họ cao 
quý, có thể phá hoại hết thảy đường ác thú, có 
thể xa lìa hết thảy bạn ác, có thể chế phục hết 
thảy ngoại đạo, giải thoát được hết thảy phiền 
não, như sư tử chúa dẹp phục muôn thú, xứng 
đáng nhận lãnh hết thảy sự cúng dường của 
chúng sanh. 


Lại người này lúc lâm chung, trong phút 
cuối cùng, hết thảy các căn đều tan rã, hết 
thảy thân thuộc đều phải bỏ lhìa; hết thảy oai 
thế đều hư mất; các quan phụ tướng đại thần, 
cung điện trong ngoài, voi, ngựa, xe cộ, châu 
báu, kho tàng, hết thảy như vậy đều không 
đem theo một món nào được. Chỉ có mười điều 
nguyện vương này là chẳng rời bỏ người đó, 
luôn luôn ở trước mà dẫn đường, trong khoảnh 
khắc một sát na liền được vãng sanh lên thế 
giới Cực Lạc. Khi đến Cực Lạc rồi, người ấy 
liền thấy Đức Phật A Di Đà, thấy Bồ tát Văn 


- 676 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Thù Sư Lợi, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Quán Tự 
Tại, Bồ tát Di Lặc thảy. Các Đức Bồ tát này sắc 
tướng đoan nghiêm, xinh đẹp, công đức đầy đủ, 
chung cùng vây quanh. Người ấy tự thấy mình 
sanh từ hoa sen ra, được Phật thọ ký. Khi 
được thọ ký rồi, trải vô số trăm ngàn vạn ức 
Na do tha kiếp, khắp nơi các thế giới ở mười 
phương nhiều vô lượng vô lượng, dùng sức trí 
huệ, tuỳ tâm chúng sanh mà làm lợi ích. 
Không lâu sẽ ngồi đạo tràng Bồ đề, dẹp phục 
quân ma, thành hàng Chánh giác, chuyển 
pháp luân mầu, có thể làm cho các chúng sanh 
trong số thế giới nhiều như số vi trần tột nhỏ 
của cõi Phật phát tâm Bồ đề, tuỳ theo chỗ căn 
tánh của họ mà giáo hoá thành thục, cho đến 
tận biển kiếp vị lai, rộng làm lợi ích được cho 
hết thảy chúng sanh. 

Này người Thiện nam! Các chúng sanh này 
hoặc nghe hoặc tin đại nguyện vương này mà 
thọ trì đọc tụng, rộng vì người nói, thì được 
thảy bao nhiêu công đức, trừ Phật Thế Tôn ra 
còn thì không ai biết nổi. 

Vậy nên, các ngươi khi nghe bổn nguyện 
vương này, chớ có sanh lòng nghỉ mà phải nên 
lãnh thọ, thọ rồi phải đọc, đọc rồi phải tụng, 
tụng rồi phải thuộc nhớ, cho đến phải biên 


- 677 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


chép, rộng vì người mà giảng nói. Những 
người như vậy, trong một niệm, thảy bao 
nhiêu hạnh nguyện đều được thành tựu, được 
núi phước vô lượng vô biên, có thể ở trong 
biển lớn phiền não mà cứu vớt chúng sanh, 
khiến cho họ được thoát ly, được vãng sanh 
đến thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 

Lúc bấy giờ, Đức Phổ Hiền Đại Bồ tát 
muốn tuyên lại nghĩa này, nhìn khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng: 


- Thảy bao thế giới khắp mười phương, 
Thảy Phật ba đời ở trong đó, 
Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh, 
Lễ lạy khắp thảy không còn thừa. 


- Oai thần nguyện lực hạnh Phổ Hiền, 
Phân thân hiện khắp trước Như Lai, 
Một thân lại hiện vỉ trần thân, 

Mỗi thân lễ khắp vi trần Phật. 

- Trong một bụi trần, vi trần Phật, 
Thảy ngồi giữa những hội Bồ tát, 

Vô tận pháp giới trần cũng vậy, 
Tin sâu Chư Phật thảy đủ đầy. 

- Tôi đều đem thảy biển âm thanh, 
Khắp phát ra lời nói diệu mầu, 


- 678- 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Tận cùng vị lai hết thảy kiếp, 
Khen biển công đức sâu của Phật. 


- Đem các tràng hoa mầu diệu đẹp, 
Âm nhạc, hương xoa cùng dù lọng, 
Đồ vật trang nghiêm sang quý vậy, 
Tôi đem cúng dường các Như Lai. 


- Y phục quý đẹp, hương tột thơm, 
Hương phấn hương xông cùng đèn đuốc, 
Mỗi thứ cao nhiều như núi lớn, 
Thảy đem cúng dường các Như Lai. 


- Tôi đem tâm hiểu thật rộng xa, 
Tin sâu hết thảy Phật ba đời, 
Tôi dùng hạnh nguyện Phổ Hiền thảy, 
Cúng dường khắp thảy Chư Như Lai. 
- Tôi xưa đã làm bao nghiệp ác, 
Do từ trước khởi tham sân sỉ, 
Theo thân khẩu ý mà sanh ra, 
Hết thảy nay tôi xin sám hối. 
- Thảy các chúng sanh ở mười phương, 
Nhị thừa, còn học và hết học, 
Hết thảy Như Lai và Bồ tát, 


Có bao công đức tôi đều mừng. 


- Thảy Phật mười phương, đèn của đời, 


- 679- 


- 680- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Thành đạo Bồ đề từ trước xưa, 
Nay tôi đều thảy xin mời thỉnh, 
Chuyển cho vô thượng diệu pháp luân. 


Chư Phật nào sắp nhập Niết bàn, 
Tôi đều thành kính đến thỉnh mời, 
Xin ở lại đời lâu nhiều kiếp, 

Lợi lạc hết thảy các chúng sanh. 
Thảy bao nhiêu phước do lễ kính, 
Khen, cúng, tuỳ hỷ và sám hối, 
Thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân, 
Hồi hướng chúng sanh và Phật đạo. 


Tôi theo học thảy các Như Lai, 

Tu tập tròn đầy hạnh Phổ Hiền, 
Cúng dường Chư Phật đời quá khứ, 
Thảy Phật hiện tại ở mười phương. 
Thảy Phật vị lai thầy trời người, 
Thảy bao chí nguyện đều tròn đầy, 
Tôi nguyện theo Phật ba đời học, 
Cho mau thành tựu đạo Bồ đề. 


Thảy bao nhiêu cõi ở mười phương, 


Rộng lớn, thanh tịnh, diệu trang nghiêm, 


Chúng hội bao quanh các Chư Phật, 
Thảy hiện ra dưới cây Bồ đề. 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Thảy bao sanh chúng ở mười phương, 
Nguyện rời khổ nạn, thảy an vui, 
Được lợi chánh pháp sâu xa thảy, 
Diệt hết phiền não chẳng còn thừa. 


Khi vì Bồ đề, tôi tu hành, 

Nhớ bao kiếp trước làm muôn loài, 
Thường được xuất gia tu tịnh giới, 
Không dơ uế lỗi, không phá hư. 


Trời, Rồng, Dạ xoa, Cưu Bàn trà, 

Đến người và loài không phải người, 
Bao nhiêu tiếng nói chúng sanh thảy, 
Đều dùng tiếng họ nói pháp cho. 


Tu Ba la mật sạch, siêng năng, 
Thường không quên mất tâm Bồ đề, 
Diệt trừ chướng uế sạch tất cả, 

Thảy hạnh diệu mầu đều được thành. 


Nơi các nghiệp, hoặc với cảnh ma, 
Được đạo giải thoát ở thế gian, 

Giống như hoa sen không dính nước, 
Như mặt trời, trăng chẳng dừng không. 
Bao nhiêu đường ác thảy diệt trừ, 

Đem vui cho hết thảy quần sanh, 

Như vậy trải qua vi trần kiếp, 

Lợi ích mười phương vô tận cùng. 


-681- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Tôi thường tuyỳ thuận các chúng sanh, 
Tận cùng hết thảy kiếp vị lai, 
Thường tu Phổ Hiền hạnh rộng lớn, 
Tròn đầy vô thượng quả Bồ đề. 


- Thảy kẻ đồng hành tu với tôi, 
Nhóm thảy nơi nơi hội về cả, 
Nghiệp thân khẩu ý đồng nhau thảy, 
Hết thảy hạnh nguyện tu học cùng. 
- Thảy Thiện trì thức giúp ích tôi, 
Vì tôi chỉ dạy hạnh Phổ Hiền, 
Thường nguyện cùng tôi chung nhóm hội, 
Thường sanh hoan hỷ đối với tôi. 


- Nguyện thường diện kiến các Như Lai, 
Và hàng Phật tử chúng vây quanh, 
Tôi đều dâng lễ cúng dường lớn, 

Tận kiếp vị lai chẳng chán nhàm. 


- Nguyện giữ pháp mầu của Như Lai, 
Sáng bày hết thảy hạnh Bồ đề, 
Rốt ráo thanh tịnh Phổ Hiền đạo, 
Tận kiếp vị lai tu tập thường. 


- Ở trong hết thảy cõi hữu vi, 
Tôi tu phước trí vô tận cùng, 
Định, huệ, phương tiện và giải thoát, 
Được kho công đức vô tận biên. 


- 682- 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Trong một vi trần, trần sa cõi, 

Mỗi cõi có Phật nhiều không bàn, 
Mỗi Phật đều ngồi giữa chúng hội, 
Tôi thấy thường giảng hạnh Bồ đề. 
Cùng khắp biển cõi ở mười phương, 
Trên mỗi đầu lông, biển ba đời, 
Biển Phật với nhiều biển cõi nước, 
Tôi trải biển kiếp khắp tu hành. 
Thảy lời thanh tịnh của Như Lai, 
Mỗi lời đủ thảy biển âm thanh, 
Tiếng tuỳ ý muốn của quần chúng, 
Mỗi tiếng tuôn ra biển biện tài. 
Thảy các Như Lai cả ba đời, 

Dùng biển tiếng nói vô tận này, 
Thường chuyển pháp luân mầu, lý thú, 
Trí lực của tôi khắp nhập vào. 

Tôi vào sâu được đời vị lai, 

Thâu thảy kiếp vào một niệm thôi, 
Đem bao nhiêu kiếp ba đời thảy, 
Làm ra một niệm, tôi nhập vào. 


Tôi trong một niệm, thấy ba đời, 

Thảy nhơn sư tử Phật Thế Tôn, 

Cũng thường nhập trong cảnh giới Phật, 
Như huyễn, giải thoát, oai lực nhiều. 


- 683- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Trong bụi vi trần bằng đầu lông, 
Hiện cõi trang nghiêm thảy ba đời, 
Mười phương trần cõi đầu lông thảy, 
Tôi thảy nhập sâu nghiêm tịnh điều. 


- Đấng đèn chiếu thế thảy vị lai, 
Thành đạo chuyển pháp ngộ quần sanh, 
Phật sự toàn rồi hiện nhập diệt, 
Tôi đều đi đến để được gần. 


- Sức thân cùng khắp và lẹ mau, 
Đại thừa, nhập khắp, sức Phổ môn, 
Sức trí hạnh khắp, tu công đức, 
Sức đại từ bi oai phủ trùng. 


- Sức phước thanh tịnh tột trang nghiêm, 
Trí huệ không chấp, không nương đâu, 
Sức định huệ thần và phương tiện, 

Sức khắp chứa được đạo Bồ đề. 


- Sức làm sạch thảy các nghiệp lành, 
Sức phá dẹp tan thảy não phiền, 
Sức chỉnh phục thảy quân ma quý, 
Sức tròn đầy thảy hạnh Phổ Hiền. 


- Khắp nghiêm tịnh được biển cõi nhiều, 
Giải thoát thảy bao biển chúng sanh, 
Khắp phân biệt thảy biển các pháp, 
Nhập được sâu vào biển trí thông. 


- 684 - 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


- Khắp tu biển hạnh thảy hoàn toàn, 
Khắp tròn đầy thảy biển nguyện nào, 
Gần gũi cúng dường biển Chư Phật, 
Tu hành biển kiếp chẳng chán lười. 


- Thảy các Như Lai trong ba đời, 
Hạnh nguyện Bồ đề cao cả cùng, 
Tôi đều cúng dường, tu tập đủ, 
Nhờ hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ đề. 


- Thảy người con trưởng các Như Lai, 
Đều mang danh hiệu Đức Phổ Hiền, 
Tôi nay hồi hướng căn lành thảy, 
Nguyện trí hạnh tôi đồng các Ngài. 


- Nguyện thân khẩu ý thường thanh tịnh, 
Các hạnh, cõi nước đều sạch trong, 
Gọi là Phổ Hiền trí huệ đó, 

Tôi nguyện cùng Ngài đồng như nhau. 

- Tôi khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền, 
Cùng các đại nguyện của Văn Thù, 
Đủ đầy sự nghiệp không còn sót, 

Tận kiếp vị lai không mỏi nhàm. 

- Các hạnh tôi tu vô lượng nhiều, 

Được các công đức cũng không lường, 
Ở yên trong hạnh nhiều vô lượng, 
Suốt thông hết thảy các thần thông. 


- 685- 


- 686 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Trí thần dõng mãnh của Văn Thù, 
Huệ hạnh Phổ Hiền cũng như nhau, 
Tôi nay hồi hướng căn lành thảy, 
Theo cả hai Ngài tu học luôn. 


Chư Phật ba đời đều ngợi khen, 

Thảy bao đại nguyện cao cả này, 
Tôi nay hồi hướng căn lành thảy, 
Để được hạnh cao của Phổ Hiền. 


Tôi nguyện đến khi sắp mạng chung, 
Tận trừ thảy các chướng ngại nào, 
Tận mắt thấy Đức Di Đà Phật, 

Liền được vãng sanh Cực Lạc ngay. 


Khi được sanh về cõi đó rồi, 

Thành tựu hiện tiền nguyện lớn này, 
Hết thảy tròn đầy không còn sót, 
Lợi lạc hết thảy giới chúng sanh. 


Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh, 

Từ hoa sen báu tôi sanh ra, 

Thấy vô lượng quang Di Đà Phật, 
Thọ ký cho tôi quả Bồ đề. 

Được Đức Phật ấy thọ ký rồi, 

Hoá ra vô số trăm ức thân, 

Sức trí rộng khắp mười phương thảy, 
Lợi ích khắp thảy chúng quần sanh. 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Dù cho thế giới hư không tận, 

Chúng sanh với nghiệp phiền não tận, 
Nhưng thảy pháp đó đều vô tận, 
Nguyện tôi rốt ráo thường vô tận. 


Cõi nước vô biên khắp mười phương, 
Trang nghiêm các báu cúng Như Lai, 
Cho thảy trời người vật cao quý, 
Cúng thí nhiều kiếp như vi trần. 


Những kẻ ở nơi nguyện lớn này, 
Mới nghe một lần tỉn được ngay, 
Cầu được Bồ đề, tâm khao khát, 
Được công đức lớn hơn người trên. 


Thường được xa lìa ác tri thức, 
Thoát khỏi thảy bao đường ác nào, 
Mau thấy được Phật vô lượng thọ, 
Đủ đầy thắng hạnh của Phổ Hiền. 


Người này khéo được mạng lâu dài, 
Người này khéo đến ở cõi người, 
Người này không lâu được thành tựu, 
Hạnh nguyện Bồ tát như Phổ Hiền. 
Kiếp xưa do vì thiếu trí huệ, 

Tạo nên tội ác ngũ vô gián, 

Nay tụng đại nguyện Phổ Hiền này, 


Một niệm liền mau tiêu diệt thảy. 


- 687 - 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


- Dòng họ, giống loài cùng dung sắc, 
Tướng tốt, trí huệ, thảy tròn đầy, 
Các ma, ngoại đạo không phá được, 
Xứng đáng ba cõi đến cúng dường. 


- Mau đến Bồ đề cây đại thọ, 
Ngồi xuống, chỉnh phục chúng quân ma, 
Thành hàng Chánh giác chuyển chánh pháp, 
Lợi khắp hết thảy cả muôn loài. 


- Nếu ai với nguyện Phổ Hiền này, 
Đọc tụng, thọ trì, diễn nói ra, 
Quả báo chỉ Phật mới biết được, 
Quyết định đắc thành đạo Bồ đề. 


- Nếu ai tụng nguyện Phổ Hiền này, 
Tôi nói chút ít căn lành đây, 
Một niệm thảy đều viên mãn cả, 
Thành nguyện thanh tịnh độ chúng sanh. 

- Hạnh lớn Phổ Hiền của tôi đây, 

Phước lớn vô biên hồi hướng xong, 
Nguyện khắp chúng sanh đang chìm đắm, 
Mau sanh cõi Phật vô lượng quang. 

Lúc bấy giờ Đức Phổ Hiền Đại Bồ tát ở 
trước Đức Như Lai, nói kệ bổn nguyện Phổ 
Hiền Vương rộng lớn thanh tịnh này rồi thì 
Thiện Tài Đồng tử vui mừng vô lượng, hết 


- 688- 


PHẨM THỨ BỐN MƯƠI: NHẬP CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


thảy các Bồ tát đều hoan hỷ lớn, Đức Như Lai 
liền khen rằng: Lành thay! Lành thay! 


Khi Đức Thế Tôn cùng hàng Thánh chúng, 
các Đại Bồ tát diễn nói pháp môn cao cả, cảnh 
giới giải thoát không thể nghĩ bàn như vậy, thì 
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi làm bậc dẫn đầu các 
đại Bồ tát và sáu ngàn Tỳ kheo mà Ngài đã 
dạy cho thành thục, Đức Di Lặc Bồ tát làm 
dẫn đầu các đại Bồ tát trong hiền kiếp, Đức 
Vô Cấu Phổ Hiền Bồ tát làm dẫn đầu cho các 
đại Bồ tát ở ngôi vị quán đảnh, còn một đời 
chót được bổ xứ, cùng với các chúng đại Bồ tát 
khác, nhiều như số vi trần tột nhỏ của hết 
thảy biển cõi trong thảy bao nhiêu thế giới 
mười phương khắp đến nhóm hội, Đại Trí Xá 
Lợi Phất, Đại Mục Kiều Liên thảy, đều làm 
dẫn đầu các đại Thanh văn, cùng các trời 
người, thảy các Thế chủ, Trời, Rồng, Dạ xoa, 
Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma 
hầu la già, người, không phải người thảy tất cả 
đại chúng, nghe Phật nói pháp, đều vui mừng 
lớn, tỉn nhận tu hành. 


HẾT TẬP NĂM 
(TRỌN BỘ) 


- 689 - 


- 690- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Hoàn chỉnh bản thảo 
Ngày 12/06 năm Canh Tuất 
(14/07/1970) 

Tại Đà Lạt 


PHẦN HỒI HƯỚNG 


NGHI THỨC HỒI HƯỚNG® 


BÁT NHÃ TÂM KINH 


Khi hành Bát Nhã Ba La, 

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng. 
Thấy ra năm uẩn đều không, 

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua. 
Này Xá Lợi Tử xét ra, 

Không là sắc đó, sắc là không đây. 
Sắc cùng không chẳng khác sai, 

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau. 
Thọ, tưởng, hành, thức, uẩấn nào, 

Cũng như sắc uẩn một màu không không. 
Này Xá Lợi Tử ghi lòng: 

Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình. 
Không tăng giảm, không trược thanh, 

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng. 
Vậy nên trong cái chơn không, 

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thỉnh. 
Từ không giới hạn mắt nhìn, 


(@ Phần Nghi thức hồi hướng của Ni giới Hệ phái Khất sĩ. 


-691- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Đến không ý thức, vô minh cũng đồng. 
Hết vô minh cũng vẫn không, 

Chết già, hết chết già không có gì. 
Không khổ, tập, diệt, đạo kia, 

Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không. 
Sở thành, sở đắc bởi không, 

Các vị Bồ tát nương tùng tuệ năng. 
Tâm không còn chút ngại ngăn, 

Nên không còn chút băn khoăn sợ øì. 
Đảo điên mộng tưởng xa la, 

Niết bàn mới đến bên kia bến bờ. 
Ba đời Chư Phật sau xưa, 

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng. 
Trí tuệ năng lực vô ngần, 

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu. 
Trí tuệ năng lực có nhiều, 

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền. 
Trí tuệ năng lực vô biên, 

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn. 
Liên theo lời chú thuyết rằng: 


“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. 


- 692- 


PHẦN HỒI HƯỚNG 


SÁM THẬP PHƯƠNG 


Mười phương ba đời Phật, 
Di Đà đệ nhứt danh. 

Độ sanh lên chín phẩm, 

Oai đức rộng thỉnh thỉnh. 
Con nay quy y Phật, O 

Diệt ba nghiệp mê tình. 
Bao nhiêu phần phước đức, 
Hồi hướng khắp nhân sanh. 
Nguyện cùng người niệm Phật, 
Cảm ứng hiện điềm lành. 
Lâm chung thấy cảnh Phật. 
Trước mắt hiện đành rành. 
Thấy nghe đều tỉnh tấn. 
Cực Lạc được vãng sanh. 
Thấy Phật dứt sanh tử. 
Như Phật độ hàm lỉnh. 

Trừ vô biên phiền não. 

Tu vô lượng pháp lành. 
Chúng sanh nguyền tế độ. 
Phật đạo thảy viên thành. 
Hư không còn có hết. 

Bốn nguyện vốn không cùng. 
Hữu tình vô tình khắp. 

Trí tuệ chứng viên thông. OQ 


- 693- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


THẬP NGUYỆN 


Một nguyền lễ kính Như Lai, 

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. 
Ba nguyền tu phước cúng đường, 

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần. 
Năm nguyền tùy hỷ công huân, 

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. 
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời, 

Tám nguyền học Phật tùy thời phát minh. 
Chín nguyền hằng thuận chúng sanh, 

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. 


PHÚNG KINH 


Tụng kinh công đức tuyệt vời, 

Xin đem hồi hướng khắp người gần xa. 
Chúng sanh pháp giới Ta Bà, 

Mau về cõi Phật Di Đà, Tây Thiên. O 


NGUYÊN TIÊU 


Nguyện tiêu tam chướng não phiền, 
Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời. 

Nguyện bao nghiệp tội xa rời, 
Nguyện hành Bồ tát đời đời độ tha. O 


- 694 - 


PHẦN HỒI HƯỚNG 


NGUYỆN SANH 


Nguyện về Tịnh Độ nước nhà, 
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. 
Hoa khai, ngộ pháp Vô sanh, 
Bất thối Bồ tát bạn lành dựa nương. O 


HỒI HƯỚNG 


Nguyện đem công đức lành, 
Hồi hướng cho tất cả. 

Chúng con với chúng sanh, 
Đều chứng thành Phật quả. O 


TỰ QUY 


Tự quy y Phật, 

Cầu cho chúng sanh, 
Hiểu rõ đạo lành, 

Phát lòng vô thượng. Q 


Tự quy y Pháp, 

Cầu cho chúng sanh, 
Kinh luật hiểu rành, 
Trí tuệ như biển. O 


- 695- 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM - TẬP V 


Tự quy y Tăng, 

Cầu cho chúng sanh, 
Hiệp chúng đồng tình, 
Chẳng hề trở ngại. O 


NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. O 
(3 lần) 


- 696 - 


MỤC LỤC 


MỤC LỤC 


(THEO PHẨM) 


Tập 1: Từ phẩm 1 đến phẩm 12 


E010: 0x11 1)ICH: B 1d nay A4000 A086 000 A1 0A/0Á1/A000068003088L6A 01M S0 SUAI 3 
UIT LÍ đÌT- ` 3x 60xs991160407/091)0mÁ4014)08019inã\00088)00i8009w8)06iể1440S6xás0xtátlyÖn jj 
€ủc phan/EHí-02TEzaassesalaoiandodiaoaddgaaiaouaajaliadeuaojôdseasioi II 
1N i†ni,[D0T thiT2E CIIHLŨ sa4/EoksawEdáufffudawnadawztttogiabieoliaensgatl li 

II. Nhân duyên và truyền sử của Kinh Hoa Nghiêm ......................... 13 
Chín hội, bẩy nơi thuyết pháp trong kinh ...........................-- --- ---- 14 

Pháp môn thuyết tại chín hội...........................-- + ¿+2 + +s++s£+s+es+czs+s 15 

Chín hội chủ và Tám tam muỘi.........................----- «+ ++++<++++< + 16 
CũaiT19IH1a°tGriGUfd KHE Sssv26/04306/0)/À13/4/800031À)20k01)0/0/06À.00AA 17 

Ehãtitfch f0 ý Của RINBss216/6001060)00000000160001 019202102 19 

Bố HDD 101.606 nse s0 ia0a0yni80alihiaixltn lðAltbieai lò laioieddeluult 21 

ĐT TH HP apgnispbdsbuabbdoelidAidbhoylassaihduauoaltlahaloaNealadvauedloe 32 

Bảng tổng yếu toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm............................. - --- 23 

Ki Của HH VỆ set asekdeubllaosiaktaafnalkfesaolgoialsseosaAdl 25 

Các đồ bản vũ trụ pháp giới ..................................----- 55c c+xceccc+ 26 

Các thể chất, hình lượng của các núi, các biển và bốn châu ...31 

Tam thiên đại thiên thế giới ......................---- ©2552 +22S+z 2£ £+zzeczxcs 33 

Các cõi trời thiển rộng hẹp thế nào.....................----- 52 + 5s <+s+s++ 34 

Nguyên nhân sanh ra thế giới và chúng sanh........................ .-- 35 

Thân thể, áo quần, mạng sống các chư thiên trong tam giới ...37 

Đồ hình Hoa tạng thế giới ........................-. ¿525cc 2z cxxcecceeres 38 

Biển thế giới gồm có 10 nhóm thế giới .................... ..-----+ + 5s¿ 40 

T98 111021 cối g1 txáacasyscpasidkOwersipkttaoinlddrnbttsirad6Gäwmadddedirae So 41 


Nhi:fiúcirìtỹne (PHẨN:A TH) uì16491601)01001101069006/yii26sisgatskgaisiu 45 


Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) .........................---- ¿252 222 2E 2E 2 EcEeErrrrrrseeeee 57 


Phẩm thứ nhất: Thế Chủ Diệu Nghiêm ................................-2222222222222222222 7I 
Phẩm thứ hai: Như Lai Hiện Tướng .........................---- ¿2 ¿+ 22222 £z£+xzezeczcd 257 
Phẩm thứ ba: Pháp Môn Tam Muội của Đức Phổ Hiễn............................ 307 
Phẩm thứ tư: Thế Giới Thành Tựu ........................... --- ¿5 5s 2 <s£<£+££s£+££s+sczxe 319 
Phẩm thứ năm: Hoa Tạng Thế Giới ......................-- +22 5252 E22 z£verezscsed 355 
Phẩm thứ sáu: Phật Tỳ Lô Giá Na ........................-- 5-5252 222222 scserererees 471 


(Sáu phẩm này thuộc về phân Tín, chương Phát Tín Nhơn Quả 
tại Hội thứ nhất ở Bồ đề Đạo tràng, Đức Tỳ Lô Giá Na phóng 
quang từ răng và từ giữa chặn mày, Ngài Phổ Hiền làm Hội chủ, 
nhập vào Tỳ Lô Tạng thân Tam muội, thuyết Như Lai y chánh 


pháp) 
Phẩm thứ bảy: Danh hiệu Như Liai........................--¿- 5-5 5552 S2 +£+*+z££z£exzezscsed 501 
Phẩm thứ tám: Tứ Thánh Đế....................... - ¿+22 52+ E+E+E+E££££EeEvEzEzeerrerrseree 519 
Phẩm thứ chín: Ánh sáng Giác Ngộ .....................------ 5-5 c2 cxcErrsrzrrree 541 
Phẩm thứ mười: Bồ Tát hỏi nhau ....................... ..- 2222 S123 E2 SE E+EEEzEE+EEssersez 571 
Phẩm thứ mười một: Hạnh Thanh Tịnh..........................-- ¿+2 + £+s£+s£+£+£+z£zx2 595 
Phẩm; ữ mười hai: Kiện THỦ siaá»sxs0a6avà@inwoôsab6i9x¿AjaAäg 623 


(Sáu phẩm này thuộc về phần Giải, chương Nhân Quả sai biệt. 
Phần Giải này gôm 31 phẩm, từ phẩm 7 đến phẩm 37, có tất cả 
6 hội thuyết pháp, từ Hội nhì đến Hội bảy, sáu phẩm trên đây 
thuộc Hội nhì, tại Điện Phổ Quang Minh, Đức Thế Tôn phóng 
quang từ hai chân ra, Ngài Văn Thù làm Hội chủ, không nhập 
định, vì địa vị Tín chưa nhập vị, thuyết pháp Thập Tín) 
ÑTiiHỨCHOI, OP (0yytiai4ubiiidvbuivttaptvbiiriSitlvaiottiiaufilivliiitltxidbses 687 
1V TIÍG: |, ⁄220x2120111210510424)191215/214abiAfuAiSilbiabsalbetdrcaidnboidaitnndnkenJAl 693 


MỤC LỤC 


Tập 2: Từ phẩm 13 đến phẩm 25 


Nghi thức trì tụng (Phần Âm)).......................---- - 5+ S2 S2+E2E+E+E+ESEEEEEEEEEErErEsrrrrree 3 
Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) ........................---- ¿252 222 E2 EEcEeErrrrrrsreeee lộ 
Phẩm thứ mười ba: Lên Đỉnh Núi Tu Di........................ 2-5 = + £E se £‡£sE££sxcsxz 29 
Phẩm thứ mười bốn: Bài Kệ Ca Ngợi Trên Đỉnh Núi Tu Di.................... 33 
Phẩm: thứ-ntời:läf/ THẬP: TH öcsácaesseliadlbiluadbilukialiiOeiluaasxbkkabt 55 
Phẩm thứ mười sáu: Phạm Hạnh..........................-- - 2 + E+s SE E+#E+eE+eE+eE+Ezeess 89 
Phẩm thứ mười bảy: Công Đức Của Bậc Sơ Phát Tâm Bồ Tát ............... 95 
Phẩm thứ mười tám: Khai Sáng Pháp Môn........................ --- ¿5-2 2 +x+s+s<zc4 141 


(Sáu phẩm này thuộc Hội ba (phân Giải), tại cung trời Đao Lợi, 
Thế Tôn phóng quang từ ngón chân ra, Ngài Pháp Huệ làm chủ, 
nhập Tam muội Vô lượng phương tiện, thuyết pháp Thập Trụ) 


Phẩm thứ mười chín: Lên Cung Trời Dạ Ma........................... --- 5-2 2 c+s2<c<c4 171 
Phẩm thứ hai mươi: Kệ Ca Ngợi Trên Cung Trời Dạ Ma........................ 177 
Phẩm thứ hai mươi mốt: Mười Hạnh ...........................-- - 2 + £+s£+s£+z£+e£+e£+£zxz 199 
Phẩm thứ hai mươi hai: Mười Kho 2E VIO: 10113 g3 8/6042 48/4 068/800) 263 


(Bốn phẩm này thuộc Hội tư (phần Giải), tại cung trời Dạ Ma, 
Đúc Như Lai phóng quang từ hai chân ra, Ngài Công Đức Lâm 
làm Hội chủ, nhập Tam muội Thiện tư duy của Bồ tát, thuyết 
pháp Thập Hạnh) 


Phẩm thứ hai mươi ba: Lên Cung Trời Đâu Suất.........................-- 55-552 291 
Phẩm thứ hai mươi bốn: Kệ Ca Ngợi Trên Cung Đâu Suất.................... 333 
Phẩm thứ hai mươi lăm: Thập Hồi Hướng ............................--- 5-2 2 525555254 357 


(Ba phẩm này thuộc Hội thứ năm (Phần Giải), tại cung trời Đâu 
Suất, Đức Như Lai phóng quang từ hai đầu gối ra, Ngài Kim 
Cang Tràng làm Hội chủ, nhập vào Tam muội Trí Quang của Bồ 
tát, thuyết pháp Thập Hồi hướng) 
Ñ'°1¡†1HfC:H GÌ: HHOIP 4x01 tutiixtatilbsiagbitibtdxi0bkictecieldabbaoeiseit 729 
Ñ TC .| 711C 202 baxzetEsbbskalbagrxelopoáotelteksavbi Sbsalfu sub 2k4 ni dsalyevt/aulbobjydauk2xpvaak2B0 2n le) 


Tập 3: Từ phẩm 26 đến phẩm 36 


Nghi thức trì tụng (Phần Âm))......................---- - 5+ S2 S22E2E2E+E+ESEEEEEEEErErErErrrrrree 3 
Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) ........................---- ¿252 222 2E 2E cEekrrrrrrseeeee lộ 
Phẩm thứ hai mươi sáu: Mười Địa VỊ.......................--G Ss sskSxkSxkSxkSxksksx sxvsxksu 29 


(Phẩm này thuộc Hội thứ sáu (phần Giải), tại cung trời Tha Hoá 
Tự Tại, Đức Như Lai phóng quang từ giữa chặn mày, Ngài Kim 
Cang Tạng làm Hội chủ, nhập vào Tam muội Đại Trí Huệ 
Quang Minh của Bồ tát, thuyết pháp Thập Địa) 


Phẩm thứ hai mươi bảy: Thập Định..................................--¿-575 c5 zcscscscrerseses 257 
Phẩm thứ hai mươi tám: Thập Thông....................... ----- 2-2 2 + +*+s+z£z£+x+szszz£4 383 
Phẩm thứ hai mươi chín: Thập Nhẫn....................... ----- 5-2 2 222222 z£+x+szscsed 401 
Phẩm thứ ba mươi: A Tăng KỲ.......................-- ¿+2 + + E222 EEEEzxrrrrrrrrsrree 439 
Phẩm thứ ba mươi mốt: Thọ Lượng Của Như Lai...................--- - 555552 465 
Phẩm thứ ba mươi hai: Chỗ Ở Của Các Bồ Tát....................-- -- 2 2+5 467 
Phẩm thứ ba mươi ba: Pháp Không Thể Nghĩ Bàn Của Phật ................. 471 
Phẩm thứ ba mươi bốn: Mười Biển Tướng Thân Như Lai ....................... 539 
Phẩm thứ ba mươi lăm: Ánh Sáng Công Đức  ............................----- - s5: 571 
Phẩm thứ ba mươi sáu: Hạnh Phổ Hiển ...........................- -- 2+2 22+ £+s£+e£+z£zx2 587 
NÈli:thức hội HOT ›s6xsesaaasudaiaeaadieseulbsusobBninsolia ti Giọiaàlssoskissdudl 621 


MỤC LỤC 


Tập 4: Từ phẩm 37 đến phẩm 39 


Nghi thức trì tụng (Phần Âm))......................---- - 5+ S2 S22E+E+E+E#ESEEEEEEEEEErErErrrrrree 3 
Nghi thức trì tụng (Phần Nghĩa) ........................--- ¿2525222 2 2E EeEcEekrrrrrrreeeee lộ 
Phẩm thứ ba mươi bảy: Đức Như Lai hiện ra đời.......................------ 55555552 29 


(Mười một phẩm này, từ phẩm 27 đến phẩm 37, thuộc Hội thứ 
bảy (phân Giải), chương Nhơn Quả bình đẳng, trở lại điện Phổ 
Quang Minh, Đức Như Lai phóng quang từ giữa chặn mày và từ 
miệng ra, Đức Như Lai làm Hội chủ, nhập vào Tam muội Sát na 
Tế, thuyết pháp môn Đẳng giác, Diệu giác) 

Phẩm thứ ba mươi tám: Thoát Ly Thế Gian......................-- --- 5 2 2 +s+s+s+s£4 149 
(Phẩm này thuộc Hội thứ tám (phân Hành), chương Hành Nhơn 
Quả, trở lại tại điện Phổ Quang Minh lần thứ ba, Phật không 
phóng quang là ý nói Hạnh Y Giải, Pháp Y Giải vậy, Ngài Phổ 
Hiền làm Hội chủ nhập vào Hoa Nghiêm Tam muội của Phật, 
thuyết hai ngàn hạnh môn). 

Phẩm thứ ba mươi chín: Nhập vào Pháp Giới .........................----¿ 2c +s5s5s 54 415 
(Phẩm này thuộc Hội thứ chín (phân Chứng) chương Chứng 
Nhập Nhân Quả, tại rừng Thệ Đa Lâm, Đúc Như Lai phóng 
bạch hào giữa chặn mày. Như Lai Thiện Hữu làm Hội chủ, nhập 
vào Tam muội Sư tử Tân thân, thuyết Quả pháp giới) 

Ni: HiUGEHOIHHUHD 2á 0à mày A80 AM/62/AW6AW S0/60/AMGVONGAVAMEROYNUEA 653 

NI: 1-/1ÍG 2010200011100 4124010010n0N(t00NAlAurtullibiwitfiswixllsix6assixbs 659 


Tập 5: Từ phẩm 39 (tiếp theo) đến phẩm 40 


Nghi thức trì tựng (PHẨN ANH) 2 6uaboaaabiaedontabuAuloliadtbixbivbdaai 3 
Nghi.†Hife'Tnl.tune {Phẩn N14) 10 t6 sssistasestboetisuisusadrnaaouaal 15 
Phẩm thứ ba mươi chín: Nhập Vào Pháp Giới (tiếp theo) ........................ 20 
Phẩm thứ bốn mươi: Nhập Cảnh Giới Giải Thoát.........................-- 55+ 661 


Đây là phẩm đặc biệt: Nhập vào cảnh giới không thể nghĩ bàn 

của hạnh nguyện Phổ Hiền 
Ñ hi: LHỨC HỘI: HƯỢH seetityiddortukukisEajadaidiidareoiedavyisiadsbattseki 691 
VI TH 1.2 xo co agfkeokhCNorestlVA sawlCaideseka AiOxae tginiNhgllftaavidtmasdvktomandeog4,aolle 697 


MỤC LỤC 


(THEO QUYỂN) 


Tập 1: Từ quyển 1 đến quyển 15 


(Ôi C TT T1. 0uuygtsacietOkakeidide coodftbeiktaftinueoafrid0agEha atalkkuiiididueratrsdbved si Me 71 
#02 me Ca 97 
HC TỆ 2 san ty 26abtsalaisnanadbsnetsasaebyniltsoramesardstltlBoivadtenaetesei 137 
7114 201202 0050020056200 006i0ni00 00000418072 2000001U0n6 178 
9)08/2152707Ẹ7Ề0789 Ẻẻ VY ớớớơớaớăớỗẽÝn..nh vn ốc 23 
6003 6Ẻ0ẼẺẺ90 3 h5 .ẻ....ốốốẽẽốẽếẽẽẽẽẽẽ.ẽ 2Ð 
8000/21 0T TƯ NUNG 7 00 0ý 010v 9y 1V 307 
(QUY C00 126 000/100 6i 8510 vài fix ia4utvbferftitubia sua ldisd bo iofd uc le 2m) 
ÔN ý HO s2 nữ at hlhmduivbutaitiialbehualuldbiaftthiSfuehidtiedefftueftldbfuisioftidtnione 292 
(ÔN IE TH TÚ YasorhiobethdtpadexbythiattghdidtgliatbiiuhiatthdtastoaVls20lengnhdoluef 431 
9i/218MN8.Ẻ ẺT77.-77......ốố.ố...ẽ.ẽ.ẽ ốc 471 
8/08/5152. CỐ 501 
602106 m.......ẻééốééẻẻeẻẻéắẽẽẻẽẻ.ẻẽẽẽ 541 
(D7 T170  UÁC 116522 100a16a so /6.8A0u 6256 ikiftr21124g250sia012/450 x27 305 


60m sa ah. ốẽốẽ.ẽẽ.ẽốốẽẽẽ 647 


MỤC LỤC 


Tập 2: Từ quyển 16 đến quyển 33 


90/0100 1912200). ô.ố...ốốốố.ố rẽ ẽh ẽẽ 20 
(6108 9 TIM MVTSAT YOU II TY V/V 89 
(QUY CHỈ To 21011006 xà n0 0 a0 àyeu0103 m2 vAiaofvitliecs retvSedov 2 su dctáo dat du6 141 
O0 CN 92 <sghlài u22 m0a0aiaihlàafahd@luadiaftioapbdyhiomdoila2VisosgduuerlAR 171 
8i8/218208Ẽ7.177.77Ẻ. 7.7 .ẽ .ẽ.ẽ hố... 222 
8/i815i18218 1000.9002 Ẻ nh ẽẽốốẽốẻẻốốẻốẻẻẻ 263 
(H26 0000000 00010 0080000100000 0000010010081ointAicana nan 2/AEn ni 291 
na aaa na. ạqẼTẼaa na a sẽ 323 
CÌHiXc TÌ: 710626 fbiaebstafbiwtotaifbratdtbreifbiisra4018 ni seffiougi 380 
6ji1/218 117 1n 7 6a cố ốốaố 6 ốẽ 417 
s22. 5. g6 daaaa.‹aA. 454 
(Quý € TT 7 55191905: Etnetiecbtesiaob9esbeeEtsibbtastigbtegovbtfaybiubsbobtrdeabdsatstcoacsnae dat 491 
1V n2 8 sá08a0928ả6)Ä4a2i092á40ÀA0i/04ii082gi092ia600406064//00642 S5 
(19C tì. 20 sxentygtil2ae 8trong s0919001/80)0 020000000 32EfAG120100000tg10:cG2/10AR\YAREUEytoRetpei 580 
8m31... ẽ hố ẻn. e 607 
8/2101 0270 ..ố.ốốẻốốẽ ẽẽẽ ẽ ẽ 638 
TU 21001216 169190150 167561181 060560 x6014156051100100/10017080530131A20190/0 AE 678 


9)i8/2i2257- 8T... Tnrẽ n6 An cổ ốnốẽẽốẽ.ẽ 702 


Tập 3: Từ quyển 34 đến quyển 49 


90 110 9. ......ố.ẻéốẻốốẻắ.ẽẽ nẽ 2Ð 
6)0N/LỆC SE II TẾ GớỚN/NG TẾớ 6G Y0 vn T3 
(QUY Hư Ga 1006x060 00020 xi 10101 n0 2v 10x 01a 0% comdiod cáo lsxdoGẩn 104 
ID 75s 5g/hlài ta l2m0uiavbsiaihlàafahd@lualiafuaiaiaguadtesfontle2VlisdsgdfanuerloRo 132 
808/218... rẽ ẽ.ẽ 168 
9/08/2180 10.88P9nnn.nn.nốốếốẽẻ 201192 
(C040) 0101 00201001001 0000106 0581100100016 100015010020001000200320021012182ản 2788-1211) 6a 
(QUY H1: 301501 010001201 0010u09018010217008100100412010011037 0280021002120) 284 
C11 T12 00x1l0vnt6xn8saintiawotaltbraneiAfsillscaffsa 08018, sefeidii 308 
618510211 Ta. aốa ca ẽẻẽ hố. 341 
CC 0 00020020 04000000 6 2026206620 5262A 922i 0siec 383 
H5 1111121611610 6ii0sititiiirlttaipAtokisiihidotdosttoeeecaoei 439 
5 TH sung 22 aioi0sasssteicvffauseadAtoadiiakuDisiaWlakv¿atsot/ciibe vi nhitavtd A141 471 
(O0 VN HT “L7 cáotct 220819630281 006 1001200080/0028h0i0002RIAGI20N00108/8MBls(027xe.RyaMAyfiiytoayRevlt 503 
8n 17070 7. ốẽẽ  ẽẽẽẽ 539 


8m cố TY ẽẽ 587 


MỤC LỤC 


Tập 4: Từ quyển 50 đến quyển 65 


905 Pn.....ố.ố.ố.é.ốố.ốẻéẻốẻẽẽẻẽ 20 
6)0N21ES/IETONNE TY TY CN TC UY VU vn 22 
(QUY C 0 9215201006030 máttiadulxisiOTtìinagivAaofitlieieiaOb com tudotlskdo6 111 
IV HỆ 2: bao hà ta22m 00200 A020812802hA@lu2Aiafiaiaiaguadtesfontle2VlisdsgdanuerloRv 149 
88/2108 T118.” ẽẽ.ẽ 180 
9n Cố ẻẻẻẽ 218 
60002151259. manh. "1"... nh 244 
(UY T170. 0170 2100101001 0100u050180121700010010040001001103102810210812 1-2001) 280 
(0Ÿ T21 s16 xáa402x060sasl6acu3t6b:4ne600016i8Á08/S10Sca315e05842a/4300sv5 315 
6)11/27117 Mr na rẽ 76 cố cố 356 
(C10060 2012110421000 6 209264066 0s46/60A 2200. 415 
(Quý THẺ Í so: 021302303190 2100,10ebatL9soteEtntbibbtastitibobsiobfarsiusbolltcdeabdsatsttoacossssee 469 
972772 ớớaéaé ẽẽ 504 
(Of Qausdt g5 40/4000 0/0100008/00070000/0101016/010 010100304)0A960)0A Cu) 543 
8m. ẽẽ ẽ ẽ 580 


8m ốc ẽ.ẽ. 615 


Tập 5: Từ quyển 66 đến quyển §1 


90 7... ......ẻẽẻẽẽẽẽẽ 20 
(6008 9 1R TM DTSA TY TY II II UY Vy vệ số; 
8/3 T1... ẽốẽ ếố ếẽ ốc 109 
QUY D, GD assgbiàitu2l2m0auaiaihlàafahAaluadiafuthiaiaguadtasfonthobVlisdsgdfuuerldRv 157 
9ii8/218/0 MP0. .77Ẻ 7... rẽ ẽ.ẽ rẽ. 200 
8/08/5188 PC 241 
60,202 an. ."...ẻẻ..ẻ'ẻốẽ 293 
Q1 TẾ 10 20100010000110081000000010012100001001004000100110/0022002108021n2 10A: 330 
CÚ T10 0002120211006 0166 i20001120011016020112c62111-005182 2180 367 
1111110 0ÕÔÓÔ 2222... 393 
GÌ C11 700001021 2012400000 62092640662 405ả262á622i0sevá 448 
(UY TẾ 7 112-501 vtc3ex190tiegktebatib9esbeeEtatsibbtastitbtesiovbfaybiusbollicdeabdsatstcoecesssteeB. 490 
901070700030"... 549 
(00196 Tí: 10 1217289230081 0p 0012000080 /0920đ0i0t0dESAGU20800 080 80B3:(027xe.RyatMAgEiiytayReeri 501 
GÌ ỨC TH 1. syux/nhtteen/anltmztymviEtin/euEtbstiavfttirsvtvfrtieibftkiayhuftSuigAeilefituesilm6deote 619 


8m0 mẽ ế ếẽẽ ẽẽ 661 


